Tập san nghiên cứu kiến trúc, đô thị và xà hội 


Y7 NHÀ XUẤT BẠN KHOA HỌC VÀ KỶ THUÁT 


mì 


kÔÖÔ „ Ủy ban Nhôn dôn 
vùnglleaeFrance Thành phố Hè Nội 


DỰ ÁN ĐÀ0 TẠ0 CHUYÊN NGÀNH ĐÔ THỊ HÀ NỘI (IV) 


Hà Nội 
Chu kỳ của những đổi thay 


Hình thái kiến trúc và đô thị 


Chủ biên 
Pierre Clément và Nathalie Lancret 
Với sự cộng tác của 
Emmanuel Cerise, Dominique Delaunay, Inès Gaulis và Lisa Ros 


Người dịch : Mạc Thu Hương, Trương Quốc Toàn 


Xe) 


 ¬— NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 


Vùng lie-de-France - Thành phố Hà Nội: 
Một mối quan hệ hợp túc tiêu biêu 


Với quan hệ hợp tác sẵn có từ năm 1989, kể từ ba năm qua, thành phố Hà Nội và vùng lle-de-France đã 
tăng cường các hoạt động trao đổi. Bên cạnh sự hợp tác truyền thống về giáo dục, đào tạo nghề và các hoạt 
động trong khuôn khổ khối Pháp ngữ, hai bên còn có những trao đổi kinh nghiệm vì sự phát triển đô thị đạt 
chất lượng cao. Một Dự án đào tạo chuyên ngành đô thị đã ra đời nhằm thực thi các ý tưởng và dự án cần 
triển khai. 

Bước sang đầu thế kỷ XXI, Hà Nội phải đối mặt với yêu cầu kiếm soát được một cách lâu dài quá trình phát 
triển của mình. Việc hợp tác với vùng lle-de-France sẽ nhằm mục đích đáp ứng được thách thức to lớn này. 


Nhìn chung, chính quyền địa phương của hai bên đã cùng nhau xây dựng những công cụ hiện đại có tính 
đến những nét đặc trưng của Hà Nội như sự phong phú về di sản và đa dạng về lãnh thổ. Những công cụ 
này liên quan đến một quá trình phát triển đô thị mang tầm vóc nhân văn, có khả năng tạo sự gần gũi và 
thân tình. Những công cụ đó cũng nhằm hướng việc đi lại trong thành phố vào những phương tiện giao thông 
thuận tiện cho nhiều đối tượng nhất và đảm bảo gìn giữ môi trường trong sạch. 


Chúng ta có thể khẳng định nguyện vọng chung và những hành động chung của chúng ta theo hướng 
này. 


Jdean-Paul Huchon Christian Feuillet 
Chủ tịch Phó chủ tịch 
Hội đồng vùng Ile-de-France Hội đồng vùng Ile-de-France 


Cuốn sách này được biên soạn với sự trợ giúp của Vùng Ile-de-France, 
Bộ văn hóa và thông tin 
(Vụ kiến trúc và dị sản, Vụ hợp tác quốc tế 
và Phòng nghiên cứu kiến trúc và đô thị) 
trong khuôn khổ của cuộc triển lãm được thực hiện với sự hợp tác của 
Viện kiến trúc Pháp, 
Trường đại học kiến trúc Paris-Belleville 
và Bộ ngoại giao Pháp. 


150-445,4/2/2005 
KHKT-2005 


_ 


LỜI CIỚI THIỆU 


Thành công của cuộc triển lãm "Hà Nội, chu trình phát triển 100 năm" tổ chức tại Văn Miếu - Quốc 
Tử Giám vào tháng 11/2002 đã cho thấy sự quan tâm đặc biệt của người dân Hà Nội đối với thành phố 
của mình. Ngoài những bức ảnh về Hà Nội xưa và nay, lần đầu tiên người xem còn được khám phá 
những tấm bản đồ Hà Nội qua các thời kỳ do các nhà nghiên cứu của IPRAUS đã tuyển chọn được trong 
số những tài liệu lưu trữ của Pháp. Với mong muốn tiếp tục phát huy hiệu quả của cuộc triển lãm, đồng 
thời giúp những người quan tâm đến quá trình phát triển và đổi thay của Hà Nội, Thủ đô nước Cộng hòa 
Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiều hơn nữa, các nhà tổ chức triển lãm và các chuyên gia đã phối hợp 
xuất bản cuốn sách "Hà Nội, chu kỳ của những đổi thay". Cuốn sách này tập hợp gần 20 bài viết của 
các tác giả người Việt Nam và Pháp về sự hình thành của thành phố, về quá trình phát triển của các kiểu 
nhà ở, về kiến trúc và những yếu tố cấu thành tự nhiên của thành phố Hà Nội. 


Sau khi đã hỗ trợ xuất bản cuốn sách "Hà Nội, chu kỳ của những đổi thay" bằng tiếng Pháp, Hội 
đồng Vùng Ile-de-France mong muốn sẽ tiếp tục xuất bản bằng tiếng Việt. Để thực hiện mong muốn 
này, Dự án đào tạo Chuyên ngành Đô thị là một mô hình hợp tác có hiệu quả giữa Ủy ban Nhân dân 
Thành phố Hà Nội và Vùng Ile-de-France đã cho ra đời cuốn sách bằng tiếng Việt trong những ngày đầu 
xuân đầy hứa hẹn của năm Quý Mùi. Chúng tôi hy vọng đây sẽ là một tài liệu có giá trị đối với các nhà 
nghiên cứu, các chuyên gia và bạn đọc quan tâm đến lịch sử quy hoạch, phát triển đô thị và kiến trúc 
của Hà Nội nói riêng và của các thành phố Việt Nam nói chung. Hy vọng rằng cuốn sách cũng sẽ mang 
lại nhiều niềm vui và những điều thú vị cho những người yêu Hà Nội qua những bức ảnh đẹp và nội dung 
hấp dẫn của cuốn sách. 


Laurent Pandolfi Hà Văn Quế 
Đồng giám đốc dự án đào tạo Đồng giám đốc dự án đào tạo 


Phó Giám đốc 
Ban QL Đô thị mới Hà Nội 


MỤC LỤC 


Lời giới thiệu 

Pierre Clément 

Hà Nội: giới thiệu chung về cuốn sách và cuộc triển lãm 
Pierre Clément 

Những bài học rút ra từ Hà Nội 

Nguyễn Quốc Thông 

Lịch sử Hà Nội: thành phố trong lòng mỗi khu phố 


Thăng Long: Vùng đất sinh ra từ những dòng nước 
Céline Pierdet 

Đồng bằng Bắc Bộ 

Trần Quốc Vượng 

Hà nội giữa hệ thống sông hồ vùng châu thổ Bắc Bộ 
Christian Pédelahore de Loddis 

Hà Nội và hình tượng của nước 


Hình ảnh thành phố qua bản đồ 

Nathalie Lancreft : 

Thống kê bản đồ các thành phố ở Đông-Nam Á 

se - Sơ đồ bẩn đô Hà Nội 

Nathalie Lancret 

Cách thể hiện không gian đô thị ở vùng Đông Nam Á 
Lucette Vachier 


Sự hiện diện của người Pháp tại Đông Dương qua nguồn tư liệu của Trung tâm 
lưu trữ hải ngoại Pháp 


David Peyceré 
Louls Georges Pineau và những tài liệu lưu trữ của ông tại Viện kiến trúc Pháp 


France Mangin 
Tìm hiểu lịch sử qua các bản đồ thành phố Hà Nội: 1873 - 1951 


Emmanuel Pouille 
Hà Nội: Ernest Hébrard và vấn đề đô thị hóa ở Đông Dương 


s 


Số trang 


11 


19 


33 


39 


43 


55 
S9 


75 


91 


95 


g9 


119 


Ký ức lắng đọng: từ những mô hình đó thị tới các công trình 
® - Sơ đồ kiến trúc và đô thị hóa trong các tư liệu lưu trữ 181 


France Mangin 
Di tích lịch sử của Hà Nội: 1900 - 1930 189 


Corinne Nacinovic 
Kiến trúc của các công trình công cộng thời thuộc địa ở Hà Nội và ảnh hưởng đối 


với quá trình phát triển đô thị 155 
Trần Hùng 

Bảo tồn di sản kiến trúc trong sơ đồ quy hoạch thủ đô 173 
Christian Pédelahore de Loddis 

Hà Nội : những di sản kiến trúc nổi bật 181 
Philippe Papin 

Công trình cuối cùng và độc đáo của giới quan lại tại Hà Nội : ấp Thái Hà 189 


Dominique Delauney 
Vĩnh cửu và đổi thay 197 


Dominique Delaunay 


® - Hà Nói, album ảnh 201 


-_ Hình thái kiến trúc và tương lai của thành phố 
Xavier Jaupitre và Shin Yong-Hak 


Các loại hình nhà ở 2537 
Lisa Ros 

Các loại hình nhà ở trong không gian đô thị và ngoại vì. 241 
Paulette Girard và Michel Cassagnes 

Khu phố cổ Đi 
Asma Khawatini 

Nhà ống ở Hà Nội: cấu trúc / tính năng sử dụng / biến thái 283 
Christian Pédelahore de Loddis 

Nhà tập thể ở Hà Nội 295 


Emmanuel Cerise 

Quá trình tăng mật độ nhà trong các khu tập thể 309 
Shin Yong-Hak 

Các khu tập thể ở Hà Nội: hệ thống đô thị pha trộn và tiền đề cho quá trình hiện 

đại hóa thủ đô 321 
Laurent Pandolfi 

Dự án quy hoạch Hà Nội: những bất ổn trong việc chuyển sang quy hoạch theo 

cơ chế thị trường 331 


+ 


Pierre Clément 


Hà Nội: Giới thiêu chung 


về cuốn sách 


` ^ k mÓ ~ 
và cuộc triên lãm 


LỜI NÓI ĐẦU 


Vài năm qua, Hà Nội luôn là đối tượng quan tâm của nhiều thế hệ các 
nhà nghiên cứu, nhà sử học, kiến trúc sư, chuyên gia quy hoạch của Việt 
Nam cũng như các đồng nghiệp của họ ở nhiều nước trên thế giới. 

Hà Nội luôn hấp dẫn, lôi cuốn, làm rung động và say mê lòng người. 
Thành phố đã trở thành đối tượng của biết bao công trình nghiên cứu. Giờ 
đây đến lượt chúng tôi cũng muốn góp phần của mình bằng một công trình 
tập thể. 

Cuốn sách này là thành quả của nhiều phương pháp tiếp cận của cả Việt 
Nam và Pháp được kết hợp với nhau, phản ánh nhiều hướng nghiên cứu khác 
nhau không chỉ của các nhà nghiên cứu dày dạn kinh nghiệm mà cả những 
nhà khoa học trẻ thuộc nhiều trung tâm nghiên cứu của lpraus và TMU trong 
mạng lưới của ỦMR Cité-Trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp 
(CNRS)-7543. Mạng lưới này tập hợp các trường đại học kiến trúc và đại học 
tổng hợp dưới sự chủ trì của giáo sư Charles Gotdblum ở Viện quy hoạch đô 
thị Pháp', nhà nghiên cứu Shin Yong Hak ở Trường đại học Paris-La Villette 
và của tôi ở Trường đại học Paris-Belleville. Ngoài ra còn có sự tham gia của 
một mạng lưới nghiên cứu kiến trúc về các thành phố lớn ở châu Á-Thái Bình 
Dương đội ngũ các nhà nghiên cứu trẻ tuổi dưới sự dẫn dắt của Nathalie 
Lancret và Christian Pédelahore. 

Hà Nội còn là một trong những miền đất luôn được ưu ái trong các cuộc 
điều tra thực địa và các dự án đào tạo về kiến trúc và đô thị của chúng tôi về 
phương Đông. Cuốn sách này giới thiệu một số công trình thống kê và đề cập 
đến hàng loạt vấn đề. 

Chủ đề chung của cuốn sách là tìm hiểu thành phố qua nghiên cứu bản 
đồ và các yếu tố cấu thành ở nhiều cấp độ khác nhau. Mỗi thành viên tham 
gia nghiên cứu đều cố gắng tìm hiểu một cách rõ nét nhất từ đặc điếm địa lý 
của thành phố, mối quan hệ giữa đất và nước đến lịch sử của quá trình cư trú 
lâu dài tại đây cũng như những mô hình đô thị nối tiếp nhau đã được sử dụng 
để nghiên cứu. Bản thân những tấm bản đồ là công cụ phục vụ cho việc phân 
tích hoặc cho các dự án mang tính chính trị và kỹ thuật. Cần phân tích được 
ý nghĩa của những tài liệu này cũng như sự kết hợp khéo léo của chúng để 
gắn liền kiến trúc với đô thị thông qua việc phân chia theo khu vực, vạch mốc 
các trục đường chính và loại hình của các công trình xây dựng. Bản đồ cũng 
phản ảnh những dự án đầy tham vọng, những sơ đồ quy hoạch tổng thể nối 


1. Xem các luận án của Laurence 
Nguyễn, £sg⁄se Œœ & polfique đo 
moqœ/niatœ1 ef œ développemenf 
tưbain à Hano ef â Ho Chỉ Mini-ViMe 
(1886-7996), luận án tiến sĩ dưới sự 
hướng dẫn của Charles Goldblum 
thuộc Viện quy hoạch đô thị Pháp, 
Trường đại học Paris VII, 1998, và 
của Laurent Pandolfi, /ne #@/re sz/s 
tư Réforme fonclere ef ưbansafOœn 
au Vet.nam: Hanoi, 1986-2000, luận 
án tiến sĩ dưới sự hướng dẫn của 
Charles Goldblum thuộc Viện quy 
hoạch đô thị Pháp, Trường đại học 
Paris VIII, 2000. 


2. Bản đố năm 1873 được lập dựa 
trên một bản đồ gốc của Việt Nam, 
thực ra đã được Sở địa lý Đông 
Dương vẽ lại vào năm 1916, Hà Nội, 
IFA, 1996, tr.14. 


3. Và sự giúp đỡ của Marie-Hélène 
Degroise, cán bộ lưu trữ phụ trách 
phông tư liệu ảnh, Marie-Paul 
Biasini, cán bộ phụ trách phông 
bản đổ, và sự tham gia nhiệt tình 
của Serge Dubuisson, trưởng 
phòng tư liệu ảnh. 

4. Với sự ủng hộ của các giám đốc 
Denys Lombard và Jean Drège. 


5. Corinne Nacinovic, Corinne 
Paltani, Christian Reitz, Hoàng Anh 
Tú, Hồ Nguyên Khoa, Võ Viết Sơn, 
Lisa Ros, Emmanuel Cerise. 


6. Thông qua Aiain Le Saux, giám 
đốc Sở Ngoại vụ, và Danièle Petit- 
Vu, những người đã mời bà Nguyễn 
Thị Kim Liên, một cán bộ lưu trữ 
người Việt cùng tham gia. 


7. Qua đây chúng tôi xin chân thành 
cám ơn cô Trần Thiên Hương đã 
giúp chúng tôi khám phá ra một Hà 
.Nội thật nhạy cảm trong quá trình 
chúng tôi tiến hành những nghiên 
cứu thực địa. 


8. "Les éléments constructifs de 
Hanoi", trong £fœ&s vifa/n/@r0es 
số 12 (82), Hà Nội: 1986, tr. 92-140. 


_ 


tiếp nhau theo đuổi một thực tế không hoàn toàn trùng khớp và khó kiểm 
soát. Chúng cũng phản ánh những dự án đô thị hóa lớn đang chờ đợi những 
nguồn vốn đầu tư bấp bênh của nước ngoài. 

Những tấm bản đồ đầu tiên có độ lớn phù hợp, tỷ lệ chính xác do chính 
quyền thực dân lập, đã thể hiện "thực trạng" của thành phố (1873)”, giai đoạn 
sau đó thể hiện khu nhượng địa đầu tiên của người Pháp (1885) trước khi 
thiết lập một "Nhà nước tại đúng vị trí của mình" sau khi phá hủy khu thành 
cổ (1898). Tấm bản đồ thành phố hiện lên rõ ràng như một công cụ trình bày, 
một phương tiện chiếm giữ đất đai, một mưu toan kiểm soát và thống trị. 

Để hiểu được những hiện tượng đang diễn ra hiện nay, chúng tôi buộc 
phải ngược dòng thời gian, so sánh những tấm bản đồ để tìm kiếm dấu vết 
của quá trình hình thành lịch sử. 

Cuốn sách về Hà Nội và cuộc triển lãm "Hà Nội, chu kỳ của những đổi 
thay", được tổ chức ở Viện kiến trúc Pháp tại Paris từ 12/6-16/9/2001, sau đó 
tổ chức tiếp tại Văn Miếu ở Hà Nội trong vòng một tháng kể từ ngày 14/11, 
có một xuất phát điểm chung: giới thiệu công trình Thống kê những bản đồ 
về các thành phố châu Á do Nathalie Lancret, chuyên viên phụ trách nghiên 
cứu của Trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia (CNRS) thực hiện tại 
Ipraus từ một vài năm qua. Bà là người tố chức, nhà nghiên cứu và biên soạn 
tài liệu không biết mệt mỏi trong quá trình xây dựng nội dung cho cuốn sách 
và cuộc triển lãm. 

Công việc thống kê này được thực hiện với sự hợp tác của Trung tâm lưu 
trữ hải ngoại Aix-en-Provence (CAOM) dưới sự chỉ đạo của bà Francoise 
Durand-Evrard, tống phụ trách lưu trữ, và sự tham gia của bà Lucette 
Vachier, cán bộ phụ trách các phông về Đông Dương". Ngoài ra còn có sự 
cộng tác của rất nhiều cơ quan đối tác như Viện viễn đông bác cổ (EFEO)” 
với sự giúp đỡ của ông .Jean-Louis Taffarelli, trưởng phòng lưu trữ của thư 
viện, và bà Nadine Dalsheimer, nhân viên phụ trách thư viện ảnh; Trung tâm 
lưu trữ của Viện kiến trúc Pháp (IFA) với ông David Peyceré, cán bộ lưu trữ. 
Bên cạnh đó cũng có những nhà nghiên cứu tham gia với tư cách cá nhân 
như ông Yves-Patrick Favier, giảng viên-nhà nghiên cứu thuộc Trường đại 
học kiến trúc Marseille, và các thực tập sinh chuẩn bị lấy bằng DEA trong 
khuôn khổ của Dự án kiến trúc và đô thị. Công trình này còn có sự hỗ trợ 
của vùng Ile-de-France” thông qua sự hợp tác với Ủy ban nhân dân thành 
phố Hà Nội. Đặc biệt, quá trình thống kê đã tạo điều kiện để đánh dấu lại 
hàng trăm bản đồ thành phố, trong số đó có một số bản đồ đại diện cho 
nhiều thời kỳ khác nhau. Riêng phần nội dung thống kê cũng cần được biên 
soạn thành một tài liệu để sau này xuất bản riêng. 

Ngay từ năm 1982, khi chương trình đào tạo liên trường đại học kiến trúc 
và quy hoạch về các thành phố phương Đông tổ chức những buổi học đầu 
tiên tại Phòng kiến trúc so sánh” của Viện kiến trúc Pháp, một kiến trúc sư 
trẻ đang nghiên cứu tại Trường đại học Paris-Villemin dưới sự hướng dẫn của 
Charles Goldblum đã công bố những kết quả nghiên cứu đầu tiên về kiến 
trúc của Hà Nội. Anh là một trong số ít người có may mắn được đến Hà Nội 
vào những năm 1970, thành phố khi đó còn hoàn toàn khép kín trước những 
ánh mắt tò mò của người nước ngoài. Christian Pédelahore đã mang về 
những kết quả nghiên cứu đầu tiên về "các yếu tố cấu thành đô thị", sau này 
được xuất bản trong bộ sách Nghiên cứu Việt NarrỶ, và một bài viết rất hay 
về "Hà Nội, tấm gương phản chiếu kiến trúc Đông Dương" trong bộ sách Các. 


nền kiến trúc hải ngoạP. Những công trình nghiên cứu đầu tay này đã tạo nên 
nguồn cảm hứng cho rất nhiều công trình khác. Pédelahore còn mang từ Việt 
Nam về một tình cảm gắn bó sâu sắc và tình bạn không nhạt phai, vì vậy anh 
xứng đáng được Viện nghiên cứu kiến trúc, đô thị và xã hội Paris (Ipraus) và 
Viện kiến trúc Pháp (Ifa) chọn vào ban tổ chức triển lãm. Công tác chuẩn bị 
triển lãm còn có sự tham gia của một người rất am hiểu về lịch sử của thành 
phố, đó là giáo sư Nguyễn Quốc Thông, giảng viên Trường đại học kiến trúc 
Hà Nội, trong khuôn khổ hợp tác của chúng tôi với Hội kiến trúc sư Việt 
Nam” ; Emmanuel Cerise, nhà nghiên cứu kiêm kiến trúc sư trẻ của lpraus 
đã tốt nghiệp Trường đại học kiến trúc Nancy, chuyên nghiên cứu về nhà ở 
tại Hà Nội". 

Việc vẽ và phân tích các bản đồ của thành phố Hà Nội còn có sự kết hợp 
với công tác nghiên cứu được tiến hành trong khuôn khổ của chương trình 
đào tạo sau đại học về các thành phố lớn ở châu Á-Thái Bình Dương, chứng 
chỉ đào tạo chuyên sâu về kiến trúc (CEAA) và chương trình đào tạo giai 
đoạn ba liên trường đại học dành cho các kiến trúc sư và chuyên gia quy 
hoạch trẻ có sự tham gia của các Trường đại học kiến trúc Paris-Belleville, 
Paris La-Villette và Paris-Villemin cùng khoa Cao học chuyên ngành về quy 
hoạch, đô thị và giám định quốc tế của Viện quy hoạch đô thị Pháp thuộc 
Trường đại học Paris VIII. Chương trình đào tạo của chúng tôi triển khai cùng 
với Shin Yong-Hak, người điều hành chương trình không biết mệt mỏi, 
Charles Goldblum và Xavier Jaupitre'”, xoay quanh những công trình tập thể 
tiến hành trên thực địa nhằm tìm hiểu các thành phố lớn thông qua ba khía 
cạnh vật chất: quá trình hình thành và mở rộng của thành phố; bối cảnh đô 
thị đặc trưng đã tạo nên một hệ thống và hình thành các kiểu! cấu trúc, các 
khu phố hoặc các mô hình phát triển; cuối cùng là các kiểu nhà ở, các công 
trình công cộng và đô thị lớn. Hà Nội đã từng được chọn để nghiên cứu thực 
địa trong suốt bốn năm từ 1995-1998 và đến nay lại tiếp tục được lựa chọn 
cho giai đoạn 2000-2001. 


Một số sinh viên như France Mangin, Corinne Nacinovic, Lisa Ros... 
đã tiếp tục nghiên cứu trong khuôn khổ của các luận án. nghiên cứu 
chuyên sâu (DEA)'” và các đề tài nghiên cứu sau đại học. Riêng Olivier 
Mourareau đã thực hiện một luận án nghiên cứu khoa học chuyên 
ngành (DE8S8) *. 

Ngoài ra còn rất nhiều tổ chức và cá nhân đã có những đóng góp đáng 
kể để giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về Hà Nội. Tổ chức Những người bạn của 
di sản kiến trúc Việt Nam đã mở một cuộc triển lãm với chủ đề Hà Nội: 
Thành phố và Ký ức'” ngay từ năm 1993, trong đó Werner Szambien đã 
bước đầu phác họa một danh sách các công trình di sản và so sánh Hà Nội 
với các mô hình đô thị khác. Một nhóm kiến trúc sư và chuyên gia quy 
hoạch đang làm luận văn cao học về quy hoạch đô thị cũng đã gây được 
sự chú ý lớn khi trình bày bản báo cáo nghiên cứu của họ có tựa đề Hà Nội, 
sự năng động trong phát triển đô thị, các giai đoạn chuyển đổi'". Báo cáo 
này đã đề cập đến sự biến dạng của các khu tập thể kiểu cũ do nhu cầu 
sử dụng và các hoạt động cơi nới. Francois Decoster và Djamel Klouche 
đã tiếp tục công việc nghiên cứu của mình để cho ra đời một phụ san có 
tiêu đề Hà Nội” trong loạt ấn phẩm Chân dung thành phố của Viện kiến 
trúc Pháp. 

Mới đây, Hà Nội lại trở thành đề tài của một số ấn phẩm rất hấp dẫn, trong 
đó có cuốn Lịch sử Hà Nội” vô cùng quý giá do Philippe Papin ở Viện viễn 


9. Viện kiến trúc Pháp - Mardaga, 
1992, tr. 292-321. 


10. Và sự hỗ trợ của ông chủ tịch 
Nguyên Trực Luyện cùng ông phó 
chủ tịch Hoàng Đạo Kính. 


11. Hanoi : Ville et Habitats, luận 
văn, dưới sự hướng dẫn của Marie- 
dosée Canonica, Trường ĐH kiến 
trúc Nancy, 1999, 220 trang. 


12. Đã quy tự các tác giả Christian 
Pédelahore, Jean-Jacques Dupuy, 
Nguyễn Trọng Kha, Nathalie 
Lancret, Davisi Boontharm và Sim 
Bok Gi. 


13. Nhất là luận án DEA về Dự án 
kiến trúc và đô thị: lý thuyết và các 
công cụ, dự án chung của Trường 
đại học Kiến trúc và Viện quy hoạch 
đô thị Pháp (IFU), và luận án DEA về 
Quy hoạch và Đô thị hóa của IFU 
thuộc Trường đại học Paris VII. 
Trích từ Tài liệu tham khảo của các 
nghiên cứu về Hà Nội của Éliane 
Nicolino và Emmanuel Cerise. 

14. Quelles sirafégies pour la 
préservation du quartier francais, 
Hanoi? dưới sự hướng dẫn của 
Charles Goldblum, IFU-Paris VIII. 


15. APAV, CRIF, UNESCO. 


16. Tổ chức vì sự phát triển năng 
động của đô thị, Paris, 1995. 


17. Tập san của Viện kiến trúc Pháp, 
số 206, 1997. 


18. Paris, Fayard, 2001. 


19. Patrimoines et Médias - NXB 
Amateur, 1989, 


20. Hanoi (1) des origines au XIX” 
siècle, số 48, 1977. 


21. Tại Hà Nội có bà Anne 
Senemaud, tùy viên hợp tác của Đại 
sứ quán Pháp, và ông David 
Margonstern, đại diện của Hội đồng 
vùng lle-de-France tại Ủy ban Nhân 
dân Thành phố Hà Nội, đã giúp đỡ 
rất nhiệt tình. 

22. Jean-Louis €ohen, Marie-Hélène 
Contal, Francoise  Dusserre, 
Gwenael Querrien và Agostina 
Pinon đã hỗ trợ rất nhiều trong suốt 
quả trình biên soạn cuốn sách. 
Dominique de Font Rénaulx, cán bộ 
lưu trữ của Bảo tàng các công trình 
của Pháp, và Rémy Guinard cũng 
như Myriam Feuchot và Charlotte 
vJulliard đã giúp đỡ nhiệt tình trong 
quá trình chuẩn bị nội dung triển 
lãm và Fiona Meadow đã tham gia 
điểu hành phòng tin tức. 


10 


đông bác cổ biên soạn và cuốn Kiến trúc thời thực dân)” do Arnauld Le Brusq 
và nhà nhiếp ảnh Léonard de Selva tái hiện một Việt Nam dựa trên rất nhiều 
tư liệu quý. 

Cũng trong thời gian này, chúng tôi đã hợp tác với các đồng nghiệp người 
Việt Nam ở Trường đại học kiến trúc Hà Nội và Hội kiến trúc sư Việt Nam, 
những người đang nghiên cứu về lịch sử, về các nguồn tư liệu, về địa bàn và 
cảnh quan, về sự so sánh giữa các mô hình đô thị ở các giai đoạn trước và 
sau thời kỳ thực dân... Qua những đóng góp đó của các nhà nghiên cứu của 
Việt Nam, chúng tôi sẽ giữ lại những công trình viết về Hà Nội đã được xuất 
bản trong bộ sách Nghiên cứu Việt Nam”. 

Những công trình nghiên cứu này đã gây được tiếng vang lớn tại Phòng 
nghiên cứu kiến trúc, Cục kiến trúc và dị sản và Vụ hoạt động quốc tế của 
Bộ văn hóa và thông tin cũng như đối với các đối tác khác tham gia vào quá 
trình hợp tác quốc tế. Đây là một phần trong những hoạt động mở rộng do 
Hội đồng vùng Ile-de-France hợp tác với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội 
triển khai nhằm thành lập một Dự án đào tạo chuyên ngành đô thị và kỷ niệm 
990 năm Thăng Long - Hà Nội, thời điểm được lựa chọn để mở cuộc triển lãm 
tại Hà Nội. Những công trình này cũng nhận được sự ủng hộ của Đại sứ quán 
Pháp tại Hà Nội và Bộ ngoại giao Pháp trong khuôn khổ hợp tác cấp vùng”', 
với chính sách nâng cao giá trị di sản kiến trúc và hoạt động hợp tác cấp 
thành phố trong chương trình của ASEM có sự tham gia của các nước châu 
Âu và châu Á. 

Cuối cùng, Viện kiến trúc Pháp và Ban chuẩn bị thuộc Phòng kiến trúc 
và di sản của điện Chaillot đã tham gia cùng chúng tôi để biên soạn và xuất 
bản loạt sách giới thiệu về Hà Nội trong "chu kỳ của những đổi thay" của các 
thành phố lớn”. Dauminique Delaunay, thành viên của chương trình, đã có 
những đóng góp bằng hình thức nghiên cứu qua hình ảnh và ông đã thực 
hiện hai phóng sự thực địa với những bức ảnh luôn đem lại cho chúng tôi 
niềm hứng thú vô tận. 

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ và tham gia nhiệt tình của 
ông Serge Dubuisson, trưởng phòng lưu trữ tư liệu hình ảnh đồ họa của Trung 
tâm lưu trữ hải ngoại Aix-en-Provence đã góp phần làm nên sự phong phú 
về hình ảnh cho cuốn sách, bà lnès Gaulis, nhà nghiên cứu của Ipraus đã 
hỗ trợ cho công tác biên soạn, bà Lisa Ros đã tham gia xây dựng phần nội 
dung về các mẫu nhà với sự trợ giúp của các ông Võ Viết Sơn và Hồ Nguyên 
Khoa, ông Hoàng Lê Minh chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động này. 


Pierre Clément 


Những bài học rút ra 
từ Hà Nôi 


Bền bỉ: hổi ức và di sản 

Hà Nội gợi cho tất cả chúng ta một mối liên hệ mật thiết và kín đáo. 

Trước hết, Hà Nội nằm nơi sâu thẳm trong ký ức của chúng ta, của toàn 
xã hội và của mỗi gia đình. Hà Nội là niềm thương nhớ đan xen một mặc cảm 
tội lỗi, là một phần của những giấc mơ chinh phục những miền đất xa xôi. 
Giấc mơ này giờ đây đã bị gạt bỏ khỏi tâm trí chúng ta, nhưng không vì thế 
mà chúng ta xóa đi những kỷ niệm của cha ông chúng ta, những câu chuyện, 
những nét nhạc, những áng văn hay những đồ vật họ mang về từ những vùng 
đất đó để trang trí cho con tim của chúng ta, cho thư viện và lò sưởi trong nhà 
mỗi chúng ta. 

Hà Nội còn là biểu tượng tranh đấu của cả một thế hệ trước sự tàn bạo 
của kẻ mạnh nhất đối với kẻ dường như yếu nhất. Cuộc đấu tranh này đã 
theo chúng tôi từ khi còn là sinh viên cho tới khi bước sang tuổi trưởng thành, 
giúp chúng tôi xây dựng tinh thần đoàn kết để chống lại những bất công và 
những trận ném bom mù quáng. Hà Nội vào cuối những năm 60, khi khi 
chúng tôi lần đầu tiên đến công tác tại nước Lào láng giêng, lại là hình ảnh 
gần gũi mang tính huyền thoại, đầy đau thương mất mát, khiến chúng tôi luôn 
thầm hy vọng một ngày nào đó sẽ được đặt chân tới. 

Thời kỳ sau đó Hà Nội đã bị lãng quên, không còn trong sự chú ý của 
chúng ta do không có tin tức hay mối liên hệ nào, để rồi lại trỗi .dậy trong ký 
ức của chúng ta vào nửa cuối thập niên 80, khi Việt Nam tiến hành công cuộc 
Đổi mới. 

Chính sách mở cửa đã cho phép khám phá một thành phố tuyệt diệu, một 
thành phố đã từng chịu đựng nhiều đau thương, nhưng vẫn đứng vững và 
dường như không có gì thay đổi, khiến chúng ta phải dừng lại ngắm nhìn 
những yếu tố cấu thành qua những thời kỳ khác nhau trong lịch sử, trong khi 
đó các thành phố lớn tại các nước Đông Nam Á xung quanh đang diễn ra 
những đổi thay nhanh chóng. 


Hợp lưu: Hà Nội và nước 

Trước hết Hà Nội là kết quả của một sự cân bằng không ổn định và mong 
manh giữa đất và nước. Điều đó được minh họa qua những huyền thoại thời 
lập nước về cuộc chiến không ngừng giữa hai yếu tố đó vì sự sống còn của 
con người. 

Con sông Hồng mênh mông và hùng vĩ ngăn cách những vùng đất 
hai bên bờ. Ngược lại, ao hồ thực sự hòa nhập vào không gian, vào cấu 
trúc và quá trình phát triển của thành phố, tạo ra những khoảng cách, cho 
phép chúng ta lùi lại quan sát những yếu tố chủ đạo của cảnh quan uôn 


11 


Một hồ nước nhỏ trong khu vực làng 
hoa cũ thuộc quận Ba Đình 


Ảnh: Domonique Delaunay 


1. Mặc dù vào năm 1992 đã có một 
kế hoạch chỉ đạo thoát nước và vệ 
sinh môi trường được thực hiện 
"lồng ghép chặt chẽ" với kế hoạch 
phát triển chung của thành phố và 
chủ trương gìn giữ nhiều ao hồ và 
đưa chúng vào hệ thống tiêu thoát 
nước giống như Viện nghiên cứu 
nước đã nêu trong báo cáo của 
mình (tr.21), song thói quen vứt rác 
xuống các hồ cũng như việc san lấp 
dần diện tích hồ đã khiến nhiều hồ 
biển mất. "Hà Nội: nước, thành phố 
và đô thị hóa" 1996, Ủy ban nhân 
dân thành phố Hà Nội, Sở giao 
thông, Sở kinh tế đối ngoại. 


2. Củng sách trên tr. 15. 
3. Philippe Papin, sđ tr. 30. 


_ 


12 


lượn theo mép hồ. Ao hồ và kênh mương ngày nay thường bị lãng quên, 
không được gìn giữ và thậm chí bị thu hẹp dần nên cần phải được thống 
kê một cách đầy đủ và phải có một kế hoạch bảo vệ kịp thời' trong 
chương trình phát triển hiện tại, để trong tương lai Hà Nội trở thành hình 
mẫu của một thành phố mang những đặc tính bền vững, sinh thái, có 


cuộc sống dễ chịu và cảnh quan hài hòa với sự kết hợp của mặt nước và 
cây xanh, đó sẽ là hình ảnh của một thành phố vườn đáng được mơ ước 
mà ta có thể tìm thấy tại nhiều khu phố. Cũng như di sản kiến trúc, ao hồ 
dù lớn hay nhỏ, dù là hồ của thành phố, khu phố, cụm dân cư hay của 
một gia đình đều cần được tính đến trong kế hoạch bảo tồn di sản chung, 
kết hợp với việc trồng cây dọc theo đường phố, tạo không gian xanh, gìn 
giữ các làng cổ hoặc những khuôn viên tư gia. Đây là một phương thuốc 
để làm giảm bớt mật độ nhà dày đặc đang hình thành một cách tự nhiên 
theo lối kiến trúc nhà ống trên những lô đất hẹp và sẽ còn tiếp tục là quy 
luật và thực tế của quá trình phát triển hiện tại. 

Nguồn di sản kiến trúc, đô thị, nước và phong cảnh đó luôn cần đến nỗ 
lực các chuyên gia trên toàn thế giới cũng như của các tổ chức quốc tế. Tôn 
trọng những nhu cầu cần thiết của quá trình phát triển, chúng ta cũng cần 
bảo vệ ao hồ, những yếu tố bảo đảm chất lượng cảnh quan, đồng thời đóng 
một vai trò quan trọng trong việc chứa nước mưa, tiêu thoát nước va làm sạch 
môi trường”. 


Khác biệt: Hà Nội và những mô hình đô thị 

Sự cân bằng giữa đất và nước nhắc chúng ta rằng Hà Nội không phải là 
một thành phố mới sinh ra trong thế kỷ XIX dưới chế độ thực dân. 

Những cư dân đầu tiên đã xuất hiện ở khu vực quanh Hà Nội ngay từ thời 
kỳ đồ đá, trước khi vùng đất hiện tại là thành phố nhô lên khỏi mặt nước vào 
khoảng 1500 năm trước Công nguyên, để rồi ổn định dần từ thế kỷ VII đến 
thế ký IX "giữa sự đổi dòng của con sông Hồng và sự hình thành của hồ Tây", 
được ôm gọn trong một khúc uốn của con sông Tô Lịch”. 

"Hà Nội là một thành phố cổ kính: những phường thợ thủ công đầu tiên 
đã xuất hiện ở khu vực gần hồ Hoàn Kiếm vào khoảng thế kỷ VIII" Lilian 


Halls-French” đã ghi lại như vậy. 

Năm 2000 là dịp để kỷ niệm 990 năm ngày thành lập thành phố, tức là 
thành phố đã được xây dựng từ năm 1010. Trước hết, thành phố nằm trên 
một địa điểm thuận lợi đã được lựa chọn nhờ có những ưu điểm về đặc tính 
vật lý, quang cảnh và phong thủy. Đó cũng là nơi đã từng chứng kiến những 
mối quan hệ thân thiện và đối địch giữa đất và nước trong suốt một thời gian 
dài giữa một vùng châu thổ với những đường ranh giới không ổn định, nơi 
dòng chảy của chính con sông Hồng cũng đã từng xê dịch, nơi những triền 
sông luôn được phù sa bồi đắp không ngừng và nơi mà cũng chính phù sa 
đã nâng mực nước sông lên cao hơn cả mặt bằng của thành phố. Những 
công trình trị thủy vốn rất cần thiết cho quá trình định cư trên vùng đất này 
như hồ, ao, đê điều, đường đê, kênh mương đều là những dấu tích và những 
sơ đồ của cuộc phiêu lưu kéo dài tới hơn hai thiên niên kỷ đó. Các yếu tố này 
đã xác định giới hạn và tạo nên hình dạng của ranh giới đô thị trong tương 
lai. Khi kiến trúc của thành phố đã hình thành, hình dáng của các công trình 
xây dựng khi đó có thể nối tiếp nhau, thay thế lẫn nhau, tăng về mật độ, vươn 
lên không trung hay mở rộng. Cũng giống như điều mà Philippe Papin” đã 
mô tả, bức tường thành đầu tiên được xây dựng từ năm 621 dưới thời Bắc 
thuộc đã bị phá bỏ và một thành mới được dựng nên vào năm 767 ở phía bắc 
sông Tô Lịch. Sau nhiều biến cố xảy ra, năm 802 một tường thành mới lại 
được xây dựng ở phía nam con sông này rồi tiếp theo lại thêm một tường 
thành nữa ở phía đông vào năm 806. Nhưng rồi tất cả đều lần lượt bị phá hủy. 
Tuy nhiên, chính tại những nơi in đậm dấu tích một địa thế trọng yếu đó của 
phong kiến phương Bắc đã mọc lên một thành nội vào năm 1010 dưới thời 
Lý Thái Tổ. Đến năm 1477, thành nội được mở rộng và gồm hai vòng thành 
riêng biệt, một ở phía ngoài và một ở phía trong, theo như tấm bản đồ về kinh 
thành Thăng Long bUg lập vào năm 1490”. Năm 1585, vòng tường thành 
ngoài được củng cố”. Sau đó, khi Hà Nội phải nhường vai trò kinh đô cho Huế 
dưới thời nhà Nguyễn, nhiều pháo đài theo kiểu Vauban vẫn được xây dựng 
vào năm 1805 nhằm củng cố vị trí thành trì và các công sự” của thành theo 
sơ đồ vuông góc kiểu Trung Hoa. Kể từ năm 1894, -HUUHS pháo đài này đã 
bị phá hủy hoàn toàn. 


Sự hình thành một thành phố thời kỳ thực dân đã thay thế vào đó một con 
đường được vạch mốc và tạo nên sự ăn khớp trong một tổng thể rộng hơn 
bao gồm cả khu phố cổ, nằm giữa thành cổ và sông Hồng, và xây dựng nên 
những yếu tố cấu thành quan trọng của thành phố tương lai, đó là khu 
nhượng địa và khu của người Pháp. 
Quá trình phát triển của Hà Nội, cũng như của Phnôm-Pênh, vốn bị hạn 
chế vì cần phải thực hiện những quy hoạch về thủy lợi trên địa bàn để chế 
ngự nước và bình ổn nền đất, nên diễn ra thông qua những hoạt động phân 
lô đều nhau. Cấu trúc tổng thể của thành phố cho chúng ta nhận thấy trong 
từng khu phố những giai đoạn nối tiếp nhau của quá trình phát triển và những 
mô hình đô thị nhất quán là biểu tượng của từng khu vực, chẳng hạn như khu 4.Liian Halls-French, “Organisation 
thành cổ là nơi tập trung quyền lực với những nét tượng trưng, khu phố cổ,  °90lale des quariers e† de Phabitat 
2 hà ù ` : Bộ ˆ NK, h Sh: à Hanoi : une ville en transition", 
khu nhượng địa và khu của người Pháp cũ, khu của công nhân viên chức ViỆt  AsEMI, Paris, VII, 2, 1977, tr. 163- 
Nam, vành đai các khu nhà tập thể, các khu mới xây tự phát ở phía ngoài đê, 15 tr 183. 
hay theo sơ đồ quy hoạch ở quanh hồ Tây, gần sân bay và phía bên kiasông 5. $4/tr.41,tr.67. 
Hồng. 6. Củng sách trên tr. 124-125. 
Những hình ảnh chủ chốt đó phản ảnh những mô hình đô thị của nước  ï. Cừy s44##n tr 143. 
ngoài được ngành xây dựng Việt Nam du nhập, đồng hóa, biến đổi và áp  §. cứng sáezén tr.200. 


13 


Ví dụ về sự thay đổi quy mô: một 
khách sạn lớn bên bờ hồ Trúc Bạch 
thuộc quận Tây Hồ 


Ảnh: Pierre Clêment 


9. Haudricourt (A.G.) và Hélin (L.), 
Lhomme et les plantes cultivées, 
Paris, 1944, Gallimard hoặc 
J.Barrau, "LAsie dư Sud-Est, 
berceau cuitural” trong Etudes 
rurales, 1974, số 53-54-55-56, tr. 17- 
39. 


10. ớoducfon létude Œ Phabja- 
Đen sưr pÍofS da/1s ÍAsie dụ Sud.Est 
Paris, 1934, Paul Geuthner. 


14 


Ễ 
s- 
s_ 
: 
ì 


dụng. Những biến đổi này, cũng giống như những hoạt động mở rộng tự phát, 
cho thấy sự tài tình trong xây dựng của một dân tộc, trong đó mỗi người đều 
là thợ nề, thợ mộc, họa sĩ trang trí, một dân tộc đã biết nâng các công trình 
"tự biên tự diễn" và những ý tưởng cá nhân lên một trình độ nghệ thuật cao. 

Những nền văn minh ở Đông Nam Á, nơi trời và đất gặp nhau để tạo 
thuận lợi cho thẳm thực vật đặc biệt phát triển, được mệnh danh là "những 
nền văn minh gắn liền với cây cỏ", theo đúng cách gọi văn hoa của Pierre 
Gourou. Cho dù những nền văn minh đó chỉ còn để lại cho chúng ta rất 
ít dấu vết và di tích kiến trúc, chúng cũng đã tồn tại và góp phần đáng kể 
vào quá trình phát triển của nhân loại. Đóng góp đáng kể của các nền 
văn minh này vào danh mục các loài cây trồng được phổ biến trên thế 
giới cũng là một điều đáng được ghi nhận”. Những khám phá của các nhà 
sử học và khảo cổ học đã liên tục củng cố những giả thiết này. Tầm quan 
trọng của thảm thực vật trong đô thị truyền thống châu Á, những dấu ấn 
để lại trên những vùng đất canh tác nông nghiệp bên trong những bức 
tường thành, sự sáp nhập của các làng xóm, vườn cây, vườn rau, ao cá 
khiến cho chúng ta cần xem xét lại các mô hình đô thị của mình. Mô hình 
thành phố-vườn được giữ lại từ thời thuộc địa đã biết thích nghi với khí hậu 
và các lối sống. 

Sự chiếm đóng lâu dài trên vùng châu thổ và quá trình thực dân hóa liên 
tục khiến chúng ta trở lại với lịch sử Trung Hoa. Nhà Hán đã ởi trước trong 
công cuộc chinh phục lâu dài vùng lãnh thổ này từ lưu vực sông Hoàng Hà 
họ tiến dần xuống phía Nam để rồi chiếm đóng miền Bắc Việt Nam trong 
vòng suốt 10 thế kỷ, từ năm 111 trước Công nguyên cho tới tận năm 939 sau 
Công nguyên. 


Bề ngoài: các loại hình kiến trúc 

Đông Nam Á được coi như một vùng đất của những ngôi nhà sàn 
được xây dựng từ những tấm ván đặt trên các hàng cột chống và như vậy 
công trình tách khỏi nền đất. Người ta có thể thấy ở đây một kỹ thuật đơn 
giản để vươn lên khỏi mặt nước, rất thích hợp với những vùng đất trũng, 
dễ úng ngập ở các vùng châu thổ. Nhờ những công trình nghiên cứu của 
Nguyễn Văn Huyên về nhà sàn'”, của Pierre Gourou về vùng châu thổ 


sông Hồng" hay về đất đai và con người phương Đông ”, từ lâu chúng ta đã 
biết rằng để tìm hiểu văn hóa của một nhóm người nào đó, cần nghiên cứu 
cả những yếu tố khác, chứ không nên chỉ căn cứ vào các yếu tố mang tính 
nhân quả về địa lý hay sinh hoạt. Về phần mình, chúng tôi có thể nhắc lại 
rằng trước khi người Pháp đặt chân tới đây, nhà sàn chính là yếu tố cho phép 
xác định được đường biên giới giữa Lào và Việt Nam)". 

Tuy nhiên, những kết quả nghiên cứu khảo cổ (với bằng chứng là 
những chiếc trống đồng Đông Sơn) đã đặt ra cho chúng tôi một giả thiết 
là vào cuối thời kỳ đồ đồng, nhà sàn đã từng được phổ biến ở vùng châu 
thổ sông Hồng, trước khi người ta chuyển sang xây dựng nhà sát đất trên 
những gò đất cao tự nhiên hay do con người đắp nên. Với nguyên lý tạo 
liên hệ với mặt đất để chuyển hóa những nguồn năng lượng sống, chứng 
tổ nhà xây trên mặt đất chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa trong 
suốt một thời gian dài. 


F 


Cửa hàng bán mũ nón trong những năm 20. 
Ảnh: Viện viễn đông bác cổ, Paris 

những ngôi nhà ống, nhưng cũng để tiếp nhận những mô hình nhà được du 
nhập vào Việt Nam, như những dãy tập thể bị chia cắt, bị chắp vá bằng 
những phần cơi nới trên phần đất lấn chiếm xung quanh. 

Một mô hình khác có ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa, đó là mô hình 
"nhà ống" trong khu phố cổ. Nhà ở đây có "dạng ống tre" giống như Callery'“ 
đã thấy tại miền Nam Trung Quốc vào cuối thế kỷ XIX. Những căn nhà ống 
nằm trên những dải đất hẹp, có một lối đi chạy dọc theo chiều dài, giống như 
những beilong mà chúng tôi đã miêu tả ở Suzhou'”. Trong khu vực 36 phố 
phường, có những khu đất tới 100, thậm chí 120 hay 130 m, nhưng chỉ rộng 
khoảng 3-4 m'”, đôi khi phần đáy phình ra, nhưng thông thường các lô đất có 
chiều dài từ 30 đến 50 m. Các căn nhà ống đều có những khoảng sân hẹp 
nơi người ta xây chen vào những công trình vươn cao lên, ngoài ra khoảng 
sân này còn để đón nhận không khí và ánh sáng, đồng thời tạo ra các sân 
thượng và chỗ đặt các chậu cây cảnh. 

Mối quan hệ chặt chẽ theo một hướng giữa "nhà ống" và đường phố (nhà 
thường có một cửa hàng quay ra phố) khiến cho những ngôi nhà này càng 
chật hẹp theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng: chật hẹp về không gian vì chiều 
rộng chỉ khoảng 3 đến 4 m, trong khi chiều sâu gấp tới 10, 20 hoặc 30 lần; 
chật hẹp về chức năng sử dụng do mối quan hệ giữa mặt tiền với đường phố, 
với không gian và các hoạt động diễn ra ở đó. Người ta có cảm giác rằng 


Sự phát triển theo chiều cao lại một lần nữa được áp dụng để xây dựng 


Cửa hàng bán đổ mộc, khu 36 phố phường. 


+4. Pierre Gourou, /es /ay/sans đụ 
def2 fonkinos, Viện viễn đông bác 
cổ, 1936. 

12. Pierre Gourou, ¿4 fere ef 
/homme en Extrême-Orerf (1940) tái 
bản tại Paris 1972, Flammarion. 


13. Sophie Clément-Charpentier và 
Pierre Clément, /j26/afữ01 ñro, 
Peeters, Paris, 1990, tập I, tr. 13-14. 


14. Callery, « De Farchitecture chỉ- 
nose » trong Revue de 
lArchitecture ef des Travaux 
Pubiics, 1851. 


158. Piere Clément, trong 
Architectures sino-logiques, IFA- 
IREAU, 1989, Suzhou : les habita- 
tions, từ tr. 65. 


16. Nhà số 58 phố Hàng Bồ. 


15 


Phố Hàng Hòm vào 
khoảng năm 1920 trong 
khu ba sáu phố 
phường. 


Trung lâm lưu trữ hải 
ngoại, Aix-en-Provence 


16 


28901 


vươn ra đường phố là một mong muốn rất lớn trong mọi hoạt động của đời 
sống đô thị, nên bên trong "những cái ống" chỉ còn lại những mảnh sân yên 
tĩnh, hoàn toàn cách xa với thành phố và với những hoạt động náo nhiệt ở 
đó. Nơi đó có một kết cấu theo chiều sâu, bề dày, lối vào chỉ dành cho người 
đi bộ hoặc xe hai bánh. Những yếu tố mang tính bề ngoài: các mặt hàng, cửa 
hiệu, thông báo, biến hiệu đều được trưng ra mặt phố. 


Thỏa hiệp: mối quan hệ giữa đất và các mô hình nhà ở 


Hà Nội ngày nay phát triển trong một bối cảnh rất đặc biệt: ý tưởng cá 
nhân, những ràng buộc về cấu trúc, một nền kinh tế mở luôn hoài nghỉ trước 
những mặt trái của chủ nghĩa tư bản, người chủ có toàn quyền sử dụng đất, 
được tự ý xây dựng trên những mảnh đất hẹp những công trình vươn cao lên 
không trung. Tại đây, mối quan hệ giữa các lô đất và các kiểu dáng kiến trúc 
được thể hiện ngay từ cái nhìn đầu tiên. Diện tích bị thu hẹp là hiệr tượng phổ 
biến trong khu 36 phố phường khiến chúng ta có cảm giác là người ta đang 
"đùa giỡn với thành phố”, tạo ra một mật độ xây dựng rất cao; các công trình 
san sát nhau, phong phú về kiểu cách. Đó thực sự là những thách thức đối 
với quá trình đô thị hóa. 

Những khu mới mở rộng lại mang một đặc tính truyền thống khác, đối lập 
với những quan niệm về quy hoạch đô thị hiện đại của quốc tế, đó là quy 
hoạch căn cứ vào nhu cầu sử dụng xe hơi, chẳng hạn như mở rộng đường 
phố để xe hơi có thế vào được mọi ngõ ngách. Còn ở đây, cấu trúc và việc 
hoạch định quy mô đi ngược hoàn toàn với những xu hướng đó. Cấu trúc đô 
thị vẫn dày đặc, đường sá nhằng nhịt, gấp khúc, vuông góc, thường là những 
ngõ cụt, giống những mê cung hơn là những mạng lưới đường có tố chức và 
phân cấp rõ ràng. Hơn nữa, ngoài những đường vành đai nối liền các khu phố 
với thành phố, những đường phố, ngõ ngách và cả ngõ cụt đều chỉ có kích 
thước phù hợp cho người đi bộ, xe đạp và xe máy. Tại đây quan điểm thu hẹp 
vô hình chung đã tạo ra một không khí gần gũi, thân mật, một không gian 


cách xa với sự ồn ào và chuyển động của thành phố. Cấu trúc đô thị dày đặc, 
nhà ở tách rời khỏi sự náo nhiệt của đô thị khiến chúng ta liên tưởng đến cuộc 
sống bên trong các ngõ nhỏ tại các thành phố truyền thống ở châu Á, những 
hutong ở Bắc Kinh - những ngõ nhỏ nằm cách xa các đại lộ lớn, những filong 
ở Thượng Hải - những khu đất lớn có các ngõ cụt nối các dãy nhà với nhau, 
hay những soí ở Băng Cốc - các ngõ có hình răng lược bám vào các trục 
đường lớn. 

Các chuyên gia quy hoạch hiện đại đã rút ra được từ đây nhiều bài học 
về một thành phố sinh thái, có mật độ tập trung cao, gắn liền với cỏ cây và 
mặt nước, tiết kiệm diện tích và được xây dựng dành cho người đi bộ và xe 
đạp. Chính trong cái kiểu thiết kế ở "quy mô nhỏ" đó, tình trạng chia cắt và 
các hoạt động xây dựng đã tạo ra tính chất đô thi, sự phức tạp và pha trộn, 
đó chính là những bài học rút ra từ Hà Nội. Trong quá trình nghiên cứu sâu 
về những bài học này, chúng ta cần tìm ra những giải pháp. Sự chờ đợi không 
mấy kết quả vào giải pháp của các nhà đầu tư nước ngoài trong những dự 
án đô thị lớn đã bộc lộ những hạn chế và khiến người ta mất hết hy vọng. 


2a - HNĐT 


17 


Nguyễn Quốc Thông 


Lịch sử Hà Nội: thành 
trong lòng mỗi khu 


Việt Nam là một nước có truyền thống nông nghiệp với đơn vị hành chính 
cơ sở là làng xã nông nghiệp-thủ công nghiệp. Được xây dựng trên cơ sở 
"phương thức sản xuất châu Á" của nền văn minh lúa nước, cũng giống như 
hầu hết các quốc gia Đông Nam Á khác, các thành phố truyền thống ở Việt 
Nam (Hà Nội là một trường hợp điển hình) có một hình thức tổ chức tạo điều 
kiện thuận lợi để duy trì sự hiện diện của làng xã trong lòng đô thị. Các "làng 
đô thị", một sự kế thừa truyền thống đô thị hóa của các "thành phố xanh" ở 
Đông Nam Á thường gắn liền với hệ thống thủy nông (tự nhiên hoặc nhân 
tạo), có cấu trúc chức năng và không gian cơ bản thuận lợi cho việc tiếp nhận 
những cư dân đến từ các vùng nông thôn đồng thời vẫn cho phép họ duy trì 
trong đô thị những đặc tính gắn kết cộng đồng cùng những hoạt động sinh 
tồn, vốn là nét riêng của mô hình xã hội làng xã'. Điều này không chỉ thể hiện 
ở những vùng ven đô mà ở ngay trong lòng thành phố. Đó chính là lý do chủ 
yếu lý giải tại sao trước đây người ta rất khó có thể phần biệt được chính xác 
đâu là ranh giới của thành phố: "thành phố là một khối không thể tách rời giữa 
đô thị và nông thôn". Rõ ràng trên thực tế, sự hình thành thành phố truyền 
thống ở Việt Nam khác hẳn với những thành phố của phương Tây. Quá trình 
này dựa trên một quan niệm triết học phương Đông chịu ảnh hưởng của đạo 
Khổng và đạo Lão, trong đó thuật phong thủy đóng vai trò quan trọng, có ý 
nghĩa quyết định. 

Hà Nội, thủ đô ngàn năm văn hiến, như cách gọi trong tiếng Việt là thành thị 
hay đô thị, được tạo thành từ hai yếu tố khởi nguôn chủ yếu. Yếu tố thứ nhất là 
thành hoặc đô chỉ một tòa thành, có nghĩa là nơi tập trung quyền lực, hệ thống 
chính trị vương triều, luôn khép kín trong bốn bức tường thành kiên cố. Yếu tố thứ 
hai là thị có nghĩa là chợ. Đây là một yếu tố cơ bản để phát triển khu phố buôn 
bán bên ngoài những bức tường thành. Đó chính là trung tâm kinh tế của đô thị 
với các hoạt động thương mại, thủ công nghiệp và cư trú của cư dân. 

Đây là hai thành phần cốt lõi nhất chỉ phối sự phát triển đô thị Hà Nội 
trong lịch sử, trước hết là sự tập hợp và chuyển hóa một số lượng nhất định 
các làng nghề thủ công và nông nghiệp truyền thống ở ngoại ô bao quanh. 
Nếu thành phần thứ nhất chi phối sự phát triển đô thị bởi giá trị biểu tượng 
quyến rũ, thì thành phần thứ hai, bởi tính hấp dẫn của các hoạt động sinh tồn. 


2b - HNDT 


1. Goldblum Charles, Metropoles de 
[Asie du Sud-Est Stratégies 
ubaies e( polques dụ loQerne/rrt 
NXB Harmattan, Paris, 1987. 


19 


Kẻ Chợ, một thành phố ở Bắc Kỳ. 
Thành Thăng Long nhìn từ sông 
Hồng (thế kỷ XVII). Tranh khắc gỗ 
của một nghệ nhân Việt Nam, trong 
Samuel Baron, A Øesœipứơn of te 
ngdœm of Tonqueeri 


Trung tâm lưu trữ hải ngoại Aix-en- 
Provence. 


2. Tên gọi của thủ đô qua các triều 
đại: Thăng Long (rồng bay) do Lý 
Thái Tổ đặt vào năm 1010. Đông Đô 
(kinh đô phía Đông) do Hổ Quý Ly 
đặt năm 1400 vì kinh đô chính vào 
thời kỹ này là Tây Đô (kinh đô phía 
Tây) ở Thanh Hóa. Đông Kinh (kinh 
đô của đế chế phương Đông) do Lê 
Lợi đặt năm 1428. Trung Đô (kinh đô 
của đế chế trung tâm) do Lê Thánh 
Tông đặt năm 1466. Thăng Long 
(thành phổ của sự "thịnh vượng”) 
do Gia Long đặt nám 1805. Thành 
phố khi đó đã mất vai trò kinh đô và 
kể từ đó chỉ được coi như một thành 
phố của một tỉnh phía Bắc. Hà Nội 
(bên trong một con sông) do Minh 
Mạng đặt năm 1831. 


20 


Thành nội - biểu tượng của quyền lực phong kiến - từng là một yếu tố 
cơ bản như điểm nhấn chế ngự không gian thành phố với những dãy 
tường thành, những cung điện dinh phủ nguy nga tương xứng với vai trò 
thủ đô, như tên gọi Thăng Long mà vua Lý Thái Tổ, người sáng lập đặt 
cho vào năm 1010”. Vốn chịu ảnh hưởng rất lớn của quan niệm triết học 
phương đông có nguồn gốc từ Trụng Hoa, thành nội có mặt bằng hình 
vuông, được bao quanh bằng hai lớp tường thành và hai lớp hào sâu. Bên 
trong lớp tường thành thứ hai là nơi tập trung chính quyền trung ương, có 
tên gọi cấm thành. Sơ đồ thành nội khi đó được thiết kế nhằm đảm bảo 
an ninh nghiêm ngặt và đề cao quyền lực tối cao của vương triều theo 
quy định của Khổng giáo. 

Việc lựa chọn địa thế của thành cũng như của tất cả các dinh phủ đều 
tuân theo những quy định về phong thủy: nằm theo hướng bắc-nam, 
thành nội (hay các dinh thự) có cửa quay về phương nam nơi có mạch 
nước chảy qua. Mạch nước tượng trưng cho sự thịnh vượng và may mắn. 
Xa hơn một chút, vẫn theo hướng nam là Thiên án (một dạng bình 
phong). Đó là ngọn núi, theo quy ước, một mặt có vai trò ngăn chặn 
những điềm xấu (luồng gió), mặt khác cho phép tận hưởng một cách tối 
đa các luồng năng lượng. Vẫn ở phía tây của thành nội là ngọn đồi Thanh 
Long (rồng xanh) hội tụ sức mạnh của các nguồn năng lượng từ Mặt Trời. 
Bên trái (phía đông) là ngọn đồi Bạch Hổ (hổ trắng) thấp hơn để đón nhận 
những nguồn năng lượng từ đất. Lùi xa phía sau thành, tức phía bắc, là 
dãy núi cao để thành dựa lưng vào. 

Nói chung, thuật phong thủy phản ánh một quan niệm về vũ trụ dựa trên 
cách nhìn nhận ba yếu tố cơ bản tuần hoàn gắn bó mật thiết với nhau, đó là 


thiên-địa-nhân. Vị trí của con người được coi như một tiểu vũ trụ trong mối 
quan hệ với thiên nhiên là đại vũ trụ. Sự cân bằng và những tác động qua lại 
giữa ba yếu tố này, do được thể hiện dưới dạng các nguồn năng lượng của 
trời và đất ở từng địa điểm, là mục đích cơ bản của thuật phong thủy. Việc 
nắm vững thuật phong thủy sẽ giúp cho con người tìm được nơi thích hợp 
nhất để xây dựng các công trình. 

Tóm lại, trong xã hội Việt Nam truyền thống luôn ngự trị những quy định 
nghiêm ngặt thể hiện trật tự xã hội mang tính phương Đông, thì thành nội với 
tư cách là nơi tập trung quyền lực cao nhất của vương triều đóng một vai trò 
vô cùng quan trọng. Do vậy, ngay từ khi khởi dựng, thành nội đã ảnh hưởng 
trực tiếp tới sự phát triển của toàn bộ thành phố bởi chính giá trị biểu tượng 
quyền lực tập trung tạo nên dạng bố cục đặc trưng của đô thị phong kiến Việt 
Nam. 

Khu phố buôn bán truyền thống mà ngày nay ở Hà Nội được gọi là khu 
vực "36 phố phường" là một yếu tố khác tách biệt với thành nội. Nằm ở phía 
đông của thành nội, khu vực này trải dài từ cổng thành phía đông tới sát bờ 
sông Hồng. Đây là một trung tâm kinh tế nơi thương mại đóng vai trò quan 
trọng hơn là sản xuất (thủ công nghiệp). Tên cũ của khu vực này là kẻ chợ 
đã cho thấy rõ chức năng thường ngày của nó. 

Dưới góc độ tổ chức hành chính và quy hoạch không gian, khu 36 phố 
phường ứng với hai yếu tố tạo nên tên gọi truyền thống của nó, đó là phố 
và phường. Yếu tố thứ hai được coi như một đơn vị cơ bản đặc trưng của 
một xã hội đô thị truyền thống Việt Nam. Mỗi phường sản xuất một mặt 
hàng thủ công riêng hoặc buôn bán một loại hàng chuyên biệt để rồi thứ 
hàng đó đã tạo nên tên phố phường, đúng như một người Anh, Samuel 
Baron, tới Thăng Long năm 1680 miêu tả: "Mỗi mặt hàng chỉ bán tại một 
dãy phố mà người ta đã đặt tên và những đường phố này thuộc về một, hai 
hay nhiều làng mà chỉ người dân ở đó mới được quyền mở những cửa hiệu 
kinh doanh mặt hàng tương ứng”." Còn bác sĩ Hocquard từng viết: "Các 
phường của Hà Nội đều được ngăn cách với nhau bằng những cổng lớn. 
Chiều rộng của cổng chiếm hết chiều ngang của phố và đến đêm thì được 
đóng lại"”. Thông thường, mỗi phường đều tập trung những cư dân đến từ 
một làng. Bản thân họ khi chuyển lên thành phố sinh sống cũng mang theo 
không chỉ lối sống, phong tục của mình mà cả những kỹ thuật xây dựng 
truyền thống. Vì vậy, cách tổ chức phường đô thị hoàn toàn khép kín (bằng 
những cánh cổng lớn) giống như những ngôi làng truyền thống. Tương tự, 
nhà trong các phường cũng được xây theo những nguyên tắc và kỹ thuật 
xây dựng truyền thống. Đó là những ngôi nhà thấp (một tầng) bằng gỗ với 
mái lợp ngói hoặc rơm rạ. Bộ khung chính của ngôi nhà thường bằng gỗ 
hoặc tre, hoàn toàn độc lập với những bức tường chắn hai bên. Louis 
Bezacier đã miêu tả như sau: "Nhà trong phố được tạo thành từ một loạt 
các gian nhà nối tiếp nhau theo chiều sâu và ngăn cách với nhau bằng 
những khoảng sân trong. Gian đầu tiên thường là cửa hàng hay phòng 
khách, tùy thuộc vào nghề nghiệp của chủ nhà. Các gian tiếp theo là buồng 
ngủ, bếp, v.v..." hay "các gian phòng thường hẹp chiều ngang và kẹp sát 
giữa hai bức tường hồi vươn cao trên mái ngói có dạng dật cấp theo kiểu 
bậc thang từ nóc nhà xuống đến rìa mái với những môtíp trang trí hình lá 
được trát bằng vữa làm từ vôi và mật". 

Đối với một dãy phố buôn bán, việc xác định vị trí và sự phát triển của 
phố phụ thuộc vào nhu cầu trao đổi giữa các vùng khác nhau, ngoài ra còn 


3. Đàm Trung Phương, Đó / Vệt 
am tập 1, NXB Xây dựng, Hà Nội, 
1995, tr. 73-168. Xem thêm Sophie 
Clẻment, Pierre Clément và Shin 
Yong-Hak, Á/cliecip dụ paysadg 
en Extrême-Orient, Trường đại học 
Mỹ thuật Paris, 1987. 


4. Samuel Baron, #êu ti Bắc ẤƑÿ, tr. 
114. 


5. Dr. Hocquard, Ưne ca/npagne au 
Torn Paris, 1892, A. Masson đã 
dẫn trong cuốn Hanof. øendznf ía 
période héroique 787 - 7883, IDEO, 
Hà Nội, 1929, tr. 133-134. 


6. Louis Bezacier, L2 vie#2men, 
NXB Union Francaise, Paris, 1954, 
tr. 65. 


21 


Phố Hàng Bạc những 
năm 1920, khu ba sáu 


phố phường. 

Trung tâm lưu trữ hải 
ngoại, Aix-en- 
Provence 


7. Samuel Baron, sđƒ tr. 121. 


22 


phụ thuộc vào điều kiện địa lý của nơi đặt tuyến phố. Những con đê nhỏ 
(dạng bờ ruộng) và bờ đất cao là những yếu tố cần thiết trong canh tác lúa 
nước. Hình thức tổ chức những thửa đất canh tác nông nghiệp có quan hệ 
nhất định đến sự hình thành các tuyến phố buôn bán trong nội thành. Chính 
vì vậy, hướng của các tuyến phố, cùng các ngôi nhà hai bên thường phát triển 
theo dạng tự nhiên khiến cho hình thái cấu trúc đô thị của khu vực này có 
đặc điểm tự do, không đồng đều. 


Chính cấu trúc đô thị không đồng đều, những dãy phố ngắn và hẹp, 
những ngôi nhà thấp nhộn nhịp dân cư đến từ ngoại ô và những vùng quê xa 
xôi đã mang lại cho Hà Nội một dáng vẻ đặc biệt về diện mạo đô thị (quang 
cảnh đô thị), nhất là vào những ngày có phiên chợ lớn, cũng như về tính hấp 
dẫn trong các hoạt động buôn bán trao đổi (những hoạt động sầm uất của 
cuộc sống đô thị). Sự náo nhiệt đó của khu phố buôn bán đã được Samuel 
Baron miêu tả như sau: "Hoạt động náo nhiệt hơn hầu hết các thành phố 
khác ở châu Á bởi rất đông người, đặc biệt vào ngày mùng một và ngày rằm 
hàng tháng theo âm lịch vốn là những ngày có phiên chợ chính, khi dân từ 
các làng lân cận đổ về đây với các loại hàng hóa nhiều vô kể. Nhiều đường 
phố lúc bình thường rất rộng rãi, nhưng vào những ngày đó trở nên chật chội 
tới mức người ta sẽ cảm thấy may mắn nếu có thế lách qua được đám đông 


để đi được khoảng một trăm bước chân mà chỉ mất nửa giờ"”. 


Trong suốt quá trình phát triển lâu dài của Hà Nội xưa với tư cách là kinh 
đô của các triều đại, hai thành phần chính có tính tạo thị luôn chỉ phối và 
quyết định quá trình phát triển, đó là thành nội, nơi tập trung quyền lực, và 
khu phố buôn bán, nơi diễn ra các hoạt động kinh doanh. Chính nhờ tầm 
quan trọng mang tính tượng trưng cao của yếu tố thứ nhất và sức hấp dẫn 
của yếu tố thứ hai mà tính tập trung nơi kinh đô đã được thể hiện rất rõ trong 
quá khứ. Cấu trúc đô thị đặc trưng của thành phố Hà Nội truyền thống được 
duy trì tới tận những năm cuối thế kỷ XIX. Tiếp đó là những đổi thay thông 
qua hoạt động kiến thiết liên tiếp của người Pháp trong suốt thời kỳ thực dân 


(1874-1954). Ngay từ đầu thời kỳ chiếm đóng, người Pháp đã chọn Hà Nội 
làm thủ đô không chỉ của riêng miền Bắc mà của toàn cõi Đông Dương. Tầm 
quan trọng về vị trí địa lý, tính chiến lược cũng như tính tượng trưng nhờ vào 
quá khứ lịch sử của thành phố, một kinh đô cổ kính, đã lý giải tại sao người 
Pháp lại chọn Hà Nội. Việc du nhập phương thức quy hoạch đô thị kiểu 
phương Tây cùng với chính sách đô hộ đã dẫn đến sự hình thành một khu 
phố của người Pháp bên cạnh thành phố hiện có. Quá trình này bắt đầu từ 
những hoạt động phá bỏ một số công trình quan trọng như thành nội (1894- 
1897) và các công trình lịch sử khác quanh hồ Hoàn Kiếm (1883-1886). 
Trong những năm đó, người Pháp đã làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt của 
thành phố Hà Nội truyền thống. Khu phố của người Pháp thời kỳ thực dân 
đáp ứng hoàn toàn các tiêu chuẩn của một đô thị phương Tây. Các chức 
năng khác nhau của thành phố, từ chính trị-hành chính đến kinh tế (thương 
mại, dịch vụ, công nghiệp), từ văn hóa đến tôn giáo, đều được xác định rõ về 
mặt không gian và có tính đến sự tác động qua lại giữa chúng. Sự tập trung 
một số chức năng trung tâm tại các địa điểm chính xác, chẳng hạn như trung 
tâm hành chính, thương mại, dịch vụ và thậm chí cả trung tâm thiên chúa 
giáo, đã củng cố tầm quan trọng của tính tập trung theo đúng kiểu phương 
Tây. Các trung tâm này đã trở thành những yếu tố tạo thị chi phối sự phát 
triển của thành phố. 

Có thể lấy trung tâm thành phố Hà Nội, tức khu vực hồ Hoàn Kiếm làm 
ví dụ: trước hết, vì lý do quân sự, con đường đầu tiên đã được thiết lập vào 
năm 1883 nối liền các địa điểm mà người Pháp đã chiếm đóng, như khu 
nhượng địa (1874), trụ sở Hội truyền giáo (do giám mục Puginier thiết lập 
năm 1873), Trường thi (1883) và thành cổ (do quân đội Pháp chiếm đóng sau 
đợt tấn công Hà Nội lần thứ hai vào năm 1883). Từ con đường này, một thành 
phố kiểu châu Âu đã dần hình thành. Những công trình thương mại và dịch 
vụ đầu tiên dành cho người Pháp được xây dựng dọc theo tuyến phố này 
(phía nam hổ Hoàn Kiếm) tạo thành trung tâm thương mại và dịch vụ đầu tiên 
của thành phố thời kỳ thực dân. 

Ngay từ năm 1886, khi chế độ dân sự được thiết lập, Hà Nội đã bắt đầu 
phát triển một cách nhanh chóng. Khu vực "36 phố phường" nằm ở phía bắc 
hồ Hoàn Kiếm được bảo tồn, nhưng ở phía đông đã mọc lên một quần thể 
gồm năm công trình hành chính đầu tiên: Tòa thị chính, bưu điện, kho bạc, 
Phủ thống sứ và ngân hàng. Được bố trí đối xứng với một vườn hoa công 
cộng; vườn hoa sau này được bổ sung thêm một nhà kèn và tượng Paul 
Bert. Quần thể này đã tạo thành trung tâm hành chính đầu tiên của thành 
phố. 

Khu đất phía tây hồ Hoàn Kiếm do Hội truyền giáo chiếm giữ đã được 
xây dựng để trở thành trung tâm tôn giáo đầu tiên của thành phố thời kỳ 
thực dân. Nhà thờ lớn Saint Joseph được xây dựng năm 1892 trên nền cũ 
của ngôi chùa Báo Thiên có hình khối chế ngự không gian thành phố. Sự 
hình thành hai trung tâm quan trọng ở hai bên bờ hồ Hoàn Kiếm - một nơi 
tập trung quyền lực hành chính và một nơi là trụ sở của Giáo hội Thiên 
chúa giáo - cho thấy rõ tham vọng thống trị lâu dài của chính quyền thực 
dân. 

Việc quy hoạch hổ Hoàn Kiếm với những tuyến đường đôi phục vụ nhu 
cầu đi lại và dạo chơi góp phần liên kết các trung tâm trong nội thành Hà Nội. 
Sự phong phú của thực vật nhiệt đới, vẻ thanh bình của làn nước hồ và những 
di tích kiến trúc cổ còn lại rải rác được bao trùm bởi những huyền thoại, truyền 


8. Đó là phố Paul Bert, rộng 18 m, 
được quy hoạch trên nên một con 
đường cũ (phố Tràng Tiền - Hàng 
Khay). 


23 


9. Arnauld Le Brusq, Léonard đe 
Selva, Vefnam ả tavers farclifecture 
coíor/zie, NXB Armateur, Paris, 
1999, tr. 147. 


10. Maria-Sybile de Vienne, 
"Régime communiste et dynamique 
capitaliste", /e W@nfeur đu cơm- 
merœ inemaf#œnui TI1/1994, tr. 32. 


24 


thuyết kết hợp với kiến trúc Pháp mới được du nhập đã khiến cho khu vực 
trung tâm này trở thành một địa điểm thực sự hấp dẫn. Rõ ràng khu vực hồ 
Hoàn Kiếm đã thể hiện một sự kết hợp hài hòa giữa hai nền văn hóa khác 
nhau, như Arnauld Le Brusq đã viết: "Cùng tồn tại song song hai quan niệm 
khác nhau về đô thị, hai thế giới tinh thần tìm đến sự hòa hợp " hay "sự 
chuyển hóa những chuẩn mực về đô thị được du nhập từ phương Tây thể 
hiện qua việc kết hợp tính hợp lý kiểu phương Tây với nét duyên dáng Á 
châu"?. 

Một trung tâm thứ ba có tầm quan trọng mang tính tượng trưng rất lớn, đó 
là trung tâm chính trị-hành chính ở Đông Dương. Trung tâm này được xây 
dựng trên nền của khu thành cổ. Cơ sở quy hoạch và nguyên tắc bố cục kiến 
trúc thuần túy của Pháp đã được ứng dụng ngay từ khi thiết lập trung tâm này 
(1894). Những khu phố kiểu ô bàn cờ được quy hoạch với đường phố có trồng 
cây, được trang bị hạ tầng kỹ thuật và dọc theo các tuyến phố là những ngôi 
nhà có phong cách kiến trúc Pháp được du nhập từ chính quốc. Quy luật bố 
cục đối xứng luôn được tuân thủ trong quá trình xây dựng các công trình hành 
chính quan trọng ở vị trí điểm nhấn trên các trục phố chính. 

Từ những năm 1920, nhờ sự đóng góp của Ernest Hébrard (1923-1933), 
Louis Georges Pineau (1930-1937) và Henri Cerrutti (1937-1943), những 
quan niệm về "quy hoạch đô thị hiện đại và khoa học" cũng như "quy hoạch 
đô thị mang tính văn hóa" đã được áp dụng trong quy hoạch ở Hà Nội. Quan 
niệm phân tách chức năng đô thị được thể hiện rất rõ nét trong nghiên cứu 
thiết kế những dự án mở rộng thành phố, nhưng trên thực tế mới chỉ được áp 
dụng một cách dè dặt. 

Đề xuất của Hébrard năm 1924 về trung tâm hành chính Đông Dương tại 
Hà Nội chỉ được thực hiện một phần. Tuy nhiên, tư tưởng của Hébrard đã có 
ảnh hưởng mạnh mẽ tới những công trình sau đó của các kiến trúc sư kiêm 
quy hoạch đô thị, vì nó hoàn toàn phù hợp với mong muốn tập trung mọi chức 
năng chính trị-hành chính trong xã hội của chế độ thực dân. Nhìn chung, 
quần thể các trung tâm ở Hà Nội mặc dù có phát triển cùng với thời gian cả 
về mặt hình thái cũng như chức năng, song vẫn tập trung trong phạm vi các 
khu vực được xác định tử trước, đó là khu phố buôn bán, khu vực quanh hồ 
Hoàn Kiếm và khu thành cổ. 

Kể từ năm 1986, cùng với công cuộc đổi mới tạo nên sự chuyển đổi từ 
nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của 
nhà nước, giai đoạn quá độ đã chấm dứt một thời kỳ dài đóng cửa với thế giới 
bên ngoài. Xã hội Việt Nam hiện đang phải đối mặt với những đổi thay sâu 
sắc về kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh của "thời kỳ chuyển đổi còn ít nhiều 
chưa đi vào nề nếp"!”, chính sách kinh tế xã hội mới do chính phủ đưa ra chủ 
yếu xác định những định hướng lớn lâu dài, trong khi những mục tiêu ngắn 
hạn và trung hạn, kinh nghiệm và nhất là những cơ chế quyết định chưa giải 
quyết cụ thể và kịp thời các vấn đề thực tế đặt ra. Tại Hà Nội, một ví dụ là sự 
thiếu vắng những phân tích và xác định các chiến lược ngắn hạn trong chính 
sách phục hồi khu phố cổ. Chính sách đổi mới diện mạo đô thị của khu phố 
cổ được áp dụng trong những năm gần đây không phải lúc nào cũng đáp ứng 
được thực tế phát triển. Rút cục là chưa tạo ra được những công cụ pháp lý 
và chuyên môn có hiệu quả để thực sự làm chủ quá trình đổi thay nhanh 
chóng của khu phố cổ. 

Rõ ràng là cơ chế thị trường tự do vận hành theo quy luật riêng vốn tạo 
thuận lợi cho sự xuất hiện của nhiều thành phần kinh tế tư nhân (trong và 


*o 

c 

a 

2 

Nrị 

“ 

bị 

„5 

2 

= 

~ 

c 

° > 
= ẻ 
>> = 
«‹@Ồ ft 
» ® 
ks im) 
E 2 
CẢ: 
_-] = 
„S œ 

= © 
c 5 ^) 
Šẽ £ 
= -< 


(02041020062 0M dân cnglngedi—exkdeMEBi=nAotersớteirdemnerrneaed. 


25 


26 


ngoài nước) bên cạnh những đơn vĩ kinh tế nhà nước trong lĩnh vực bất động 
sản. Trong giai đoạn chuyển tiếp, khi những yếu tố pháp lý vẫn chưa hoàn 
thiện, các thành phần kinh tế tư nhân có ảnh hưởng đáng kể tới những đổi 
thay của khu phố cổ. 

So với các khu vực còn lại của thành phố, khu phố cổ trở thành địa điểm 
có sức hấp dẫn nhất đối với những hoạt động trong [nh vực bất động sản của 
nhiều tác nhân kinh tế khác nhau: nhà nước, tư nhân, trong nước và nước 
ngoài. Những hoạt động đó gắn liền với xu hướng tăng nhanh chức năng mới 
trong lĩnh vực dịch vụ quốc tế. Đó là xu hướng chung, tất yếu trong khu vực 
Đông Nam Á. Những chức năng trung tâm mới được đưa vào trong những 
năm gần đây thể hiện một cách rất đa dạng trong từng thành phần cơ bản 
của cấu trúc đô thị Hà Nội. Chức năng dịch vụ mang tính quốc tế có xu hướng 
tập trung chủ yếu ở "khu phố thời Pháp", nhất là khu vực quanh hồ Hoàn 
Kiếm, hơn là ở khu 36 phố phường. Khu 36 phố phường chủ yếu thu hút các 
nhà đầu tư trong nước tham gia vào các dịch vụ liên quan đến thương mại và 
du lịch. 

Trước những biến đổi không ngừng của bộ mặt đô thị, khu phố cổ của Hà 
Nội không tránh khỏi những thay đổi cả về chức năng và diện mạo. Bối cảnh 
đó cho thấy một quá trình bổ sung chồng ghép nhiều chức năng đô thị khác 
nhau với những hình thái kiến trúc mới tương ứng. Đó là hiệu ứng tất yếu của 
tính tập trung mới tác động trực tiếp vào cấu trúc đô thị hiện có của khu phố 
cổ, đáp ứng mục tiêu vươn lên thành trung tâm quan trọng theo xu hướng 
quốc tế hóa của thành phố Hà Nội. 

Tương tự, chức năng trung tâm mới và phong cách kiến trúc mới được cấy 
vào cấu trúc đô thị hiện tại của khu phố Pháp cũ có nguy cơ làm thay đổi 
toàn bộ diện mạo đô thi của khu phố. Đó cũng là mâu thuẫn giữa nguyện 
vọng của chính quyền địa phương luôn mong muốn biến khu vực này thành 
một trung tâm thương mại quốc tế có tầm cỡ với việc bảo tồn giá trị lịch sử. 
Do vậy, các nhà đầu tư nước ngoài đóng một vai trò kép rất quan trọng đối 
với sự chuyển hóa hình thái kiến trúc đô thị của khu phố Pháp cũ. 

Ban đầu, khu phố cổ phát triển dựa trên một mô hình kinh tế xã hội truyền 
thống được thể hiện qua tính hỗn hợp chức năng trong sử dụng không gian 
kiến trúc đô thị (ví dụ, nhà vừa làm nơi ở, xưởng nghề thủ công, buôn bán và 
nơi thờ cúng). Đơn vị cơ sở của cấu trúc đô thị là những ngôi nhà ống liên kết 
tạo thành dãy phố buôn bán hẹp và phường. Về phương diện hình thái, đây 
là yếu tố tạo nên nét đặc trưng đậm đà và riêng biệt của trung tâm lịch sử 
trong lòng đô thị. Về khía cạnh chức năng, khu vực 36 phố phường luôn là 
trung tâm nghề thủ công, buôn bán truyền thống và cư trú của người dân nội 


- thành. 


Chính tính đa dạng về tầng lớp kinh tế và xã hội của cư dân, tính hòa 
trộn chức năng sử dụng trong khu vực cùng sự hiện diện đông đảo của 
khách vãng lai đã tạo nên sự sống động trong các hoạt động thương mại và 
dịch vụ và cả những hoạt động văn hóa, tôn giáo của khu vực 36 phố 
phường. Từ nhiều thế kỷ qua, mặc dù có nhiều đối thay song các hoạt động 
đó cũng như tính hỗn hợp chức năng diễn ra tại đây đã mang lại cho khu 
vực này những nét đặc trưng của một cuộc sống đô thị hết sức sinh động. 
Vì vậy, khu 36 phố phường là một trung tâm thương mại và dịch vụ của toàn 
thành phố. 

Nét đặc trưng về hình thái của khu vực 36 phố phường là mạng lưới 
đường phố hẹp, không đều nhau (rộng từ 4 đến 8 m) với những ngôi nhà ống 


thấp tầng kế tiếp nhau trên những lô đất nhỏ (mặt tiền chỉ rộng từ 2,5 đến 5 
m và phát triển sâu vào trong từ 25 đến 40 m). 

Cho đến cuối những năm 80, diện mạo đô thị của khu vực này nhìn chung 
vẫn giữ được tính đồng nhất. Đó là những ngôi nhà ống kiểu Việt Nam (1 đến 
1,5 tâng) được xây dựng bằng những loại vật liệu sản có (gạch, gỗ, ngói) hay 
những ngôi nhà ống kiểu Trung Hoa (2 tầng) được trang trí cầu kỳ xen kẽ với 
những ngôi nhà theo kiến trúc Pháp xây kiên cố từ 2 đến 3 tầng và có mặt 
tiền được trang trí theo nhiều phong cách kiến trúc phương Tây khác nhau 
(cổ điển, địa phương, hiện đại hay theo kiểu nghệ thuật trang trí những năm 
30). Ngoài ra còn có những ngôi nhà hiện đại xây dựng kiên cổ, có kiến trúc 
đơn giản được xây dựng trong những năm 1970. Tất cả những kiểu nhà này 
được xây rải rác chen vào cấu trúc đô thị cổ xưa vốn đã có mật độ xây dựng 
cao. Tuy nhiên, số lượng công trình mới chưa nhiều, chúng cùng tồn tại trong 
sự hài hòa và vẫn bảo lưu được đặc trưng tự nhiên của quang cảnh đô thị với 
tư cách là một giá trị di sản kiến trúc đô thị đặc sắc. 


mm... ¬- 4 . ` ".- la. _ Nhà ống cũ trong khu ba sáu phố 
Trước tốc độ phát triên nhanh của thị trường bất động sản hiện nay, câu phường. 


trúc đô thị của khu phố đang phải chịu những biến đổi sâu sắc, có nguy cơ 
ảnh hưởng tới diện mạo đặc trưng của khu vực. Do chỉ tính đến khả năng sinh 
lợi tối đa của nhà cửa trong khu trung tâm, nên những căn nhà xây mới trên 
diện tích mặt bằng nhỏ hẹp cao tới 6 đến 7 tầng (khách sạn Melody hay 
khách sạn Phan Thái) tạo nên một xu hướng phát triển theo chiều cao. Sự 
phát triển thái quá của lối kiến trúc mới này hoàn toàn xa lạ với tính đồng nhất 
của khu phố cổ. Một kiểu nhà khác có cùng chiều cao, nhưng được xây dựng 
trên một diện tích mặt bằng lớn gồm nhiều lô đất sát cạnh nhau. Kiểu kiến 
trúc này làm tăng chiều dài của mặt đứng công trình theo phân vị ngang, đối 
chọi với phân vị đứng chia nhỏ, vốn là nét đặc thù của khu phố cổ (trung tâm 
thương mại Daewoo ở góc phố Cầu Gỗ và Đỉnh Tiên Hoàng hay Câu lạc bộ 
nghệ sĩ Hà Nội trên phố Hàng Cân). Cuối cùng, bên cạnh quy mô, hình thức 
kiến trúc khác nhau, vật liệu mới (bê tông, sắt thép, kính xây dựng...) họa tiết 
trang trí đa dạng (màu sắc, kiểu ban công), bên cạnh đó, phần lớn các công 
trình lại thường nằm trên những vị trí quan trọng trong quần thể đô thị, nên 
đã góp phần làm biến dạng đáng kể cấu trúc đô thị truyền thống, làm mất 
dần những đặc trưng và giá trị di sản của khu vực này. 


Ảnh Dominique Delaunay 


» 


27 


Một tháp mới được xây dựng ở gần 
ga Hà Nội. 


Ảnh Dominique Delaunay 


11. Điểu tra tổng thể theo trục bắc- 
nam bao gồm các phố Bà Triệu, 
Hàng Bài, Ngô Quyển, và theo trục 
đông-tây, gồm các phố Hàng Khay, 
Tràng Thị, Hai Bà Trưng, Lý Thường 
Kiệt, Trần Hưng Đạo, được Trung 
tâm nghiên cứu kiến trúc thuộc Bộ 
xây dựng thực hiện vào tháng 
3/1993. Cuộc điều tra tại hai phố Hai 
Bà Trưng và Trần Hưng Đạo do 
Nguyễn Quốc Thông thực hiện 
tháng 5/1995 (Trung tâm nghiên cứu 
kiến trúc thuộc Bộ xây dựng). 


28 


Đối với "khu phố Pháp cũ”, các chức năng quen thuộc (thương 
mại, hành chính và cư trú) cũng không tránh khỏi những đối thay. 
Được thiết kế và xây dựng theo nguyên tắc của phương Tây, khu 
phố Pháp cũ ở Hà Nội có một cấu trúc chức năng đô thị đầy đủ gồm 
các công trình tiện nghi, mạng đường phố được trang bị đủ hạ tầng 
đô thị. Do sẵn lợi thế, khu vực này hoàn toàn đáp ứng được chức 
năng trung tâm mới gắn liền với xu hướng phát triển các dịch vụ 
quốc tế, kinh doanh khách sạn, trung tâm thương mại, v.v... 

Những thay đổi về chức năng trong khu vực này ảnh hưởng trực 
tiếp tới chức năng cư trú dưới dạng các biệt thự vốn là bộ phận cấu 
thành chủ yếu của cấu trúc đô thị trong khu vực. Những thay đổi về 
mục đích sử dụng của các công trình nhà ở diễn ra rất đa dạng. Kết 
quả của các cuộc điều tra mới đây về thay đổi của chức năng cho 
thấy hầu hết các loại nhà có giá trị đang được sử dụng trong khu vực 
đều phải chịu những biến đổi ở nhiều mức độ khác nhau ''. 

Trên quy mô khu vực, những biến đối lớn chủ yếu ảnh hưởng 
đến những ngôi nhà trên mặt các phố chính hay những đại lộ quan 
trọng. Trong số này có phố Bà Triệu, trước đây chỉ hoàn toàn dành 
cho xây dựng nhà ở, nhưng ngày nay đã phải chịu nhiều đổi thay 
nhất. Điều này hoàn toàn hợp lý do vị trí của tuyến phố nằm ở trung 
tâm khu vực và hướng phố theo trục bắc-nam nối trực tiếp khu phố 
cổ ở phía bắc qua khu vực hồ Hoàn Kiếm tới tận khu phố cũ xây 
dựng thời Pháp ở phía nam. Biến đổi về chức năng diễn ra ở đây với 
tốc độ chưa từng có. Những chuyển biến đó chủ yếu hướng theo các 
chức năng thương mại và hành chính quy mô lớn. Kết quả là tuyến 
phố này trở thành một trục đường thương mại mới, bố sung cho trục 
phố truyền thống hiện có, với các hoạt động tiểu thương và dịch vụ 
nhỏ lẻ, đó là trục Hàng Bài-Phố Huế. Trên phố Bà Triệu hiện nay 
tập trung tới 60% các công ty tư nhân nước ngoài và 50% các doanh 
nghiệp tư nhân trong nước. 

Ngược lại, trên đại lộ Trần Hưng Đạo, những đối thay lại phát triển theo 
hướng bổ sung các chức năng hành chính và quản lý với nhiều trụ sở của các 
cơ quan nước ngoài. Đại lộ này tập trung tới 85,7% các tổ chức quốc tế. Cuối 
cùng, sự nở rộ các hoạt động thương mại và dịch vụ cũng như sự cần thiết 
phải có những chức năng trung tâm mới vừa là tất yếu, vừa là nguyên nhân 
chính làm thay đối chức năng và hình thái của khu phố cũ được xây dựng từ 
thời Pháp. 

Tóm lại, sự thay đổi của cấu trúc đô thị hiện tại chủ yếu diễn ra theo hai 
xu hướng thuộc lĩnh vực bất động sản, liên quan đến quỹ nhà ở và công trình 
hành chính, công cộng. Các đối tượng kinh doanh tư nhân địa phương quan 
tâm nhiều hơn tới đầu tư kinh doanh nhà ở do quy mô đầu tư không đòi hỏi 
quá lớn, trong khi các nhà đầu tư nước ngoài chú trọng vào những hoạt động 
quy mô lớn trong Ính vực xây dựng các công trình công cộng, dịch vụ. 

Sự gia tăng dân số làm nảy sinh những nhu cầu ngày càng cấp bách về 
nhà ở và dịch vụ. Những biệt thự theo phong cách tân cổ điển, địa phương, 
hỗn hợp (kiểu Đông Dương) hay hiện đại vốn được đánh giá cao như một di 
sản kiến trúc đang phải chịu những biến đổi trầm trọng. 

Tùy từng trường hợp, sự thay đối này diễn ra rất khác nhau: mở rộng về 
không gian của các biệt thự ra hết diện tích đất bằng những phần xây dựng 
thêm kiên cố hay xây chồng thêm tầng. Hiện tượng cơi nới, chồng thêm tầng 


cũng xảy ra tại những ngôi nhà ống và biệt thự ghép đôi trên các phố Hàng 
Bài, Phố Huế và Bà Triệu. Ngoài ra nhiều ngôi nhà cũ bị phá bỏ và thay thể 
bằng các ngôi nhà mới cao tầng. 

Xu hướng phát triển kiến trúc, xây dựng theo chiều cao hiện nay nếu 
không kịp thời ngăn chặn sẽ là nguy cơ phá vỡ đặc trưng không gian kiến 
trúc và đô thị vốn phát triển theo chiều ngang của khu vực. 

Phần lớn hoạt động đầu tư nước ngoài hay liên doanh ưu tiên trong lĩnh 
vực dịch vụ thương mại quốc tế đều tập trung tại khu phố Pháp cũ. Các công 
trình này thường chiếm vị trí quan trọng (quanh hồ Hoàn Kiếm hay dọc theo 
các đại lộ lớn). Đó là những công trình nhiều tầng (từ 5 đến 20 tầng hoặc 
thậm chí còn cao hơn trong một số dự án) theo phong cách kiến trúc quốc 
tế, sử dụng quá nhiều kính, thép và khác biệt hẳn so với những đặc thù về 
kiến trúc đô thị trong khu vực. 

Biến đổi cấu trúc không gian, kiến trúc đô thị theo chiều cao mà chúng 
tôi quan sát được qua các ví dụ về một số công trình đã được xây dựng là xu 
ướng đáng lo ngại, mâu thuẫn với cấu trúc đô thị đồng nhất của khu vực. 
Những công trình mới cao tầng mặc dù đáp ứng được những chức năng trung 
tâm mới và trở thành biểu tượng của quá trình hiện đại hóa, song đang là 
nguy cơ làm cho khu vực này mất đi giá trị di sản còn gìn giữ được cho đến 
ngày nay. 


29 


Hà Nội trong trận lụt mùa thu năm 1923. Viện Viên đông bác cổ, Paris 


Phần một 


Thăng Long: Vùng đất sinh ra từ những dòng nước 


Hà Nội trước hết là kết quả của sự cân bằng mong manh và không ổn định giữa đất và nước. 
Điều đó được minh họa qua huyền thoại từ thời lập nước về cuộc chiến không ngừng giữa hai yếu 
tố này vì sự tổn tại của con người. Sông Hồng rộng mênh mông ngăn cách các vùng đất ở hai bên 
bờ. Hổ ao thì ngược lại, hòa mình vào thành phố, vào cấu trúc và sự phát triển của đô thị, cho phép 
chúng ta lùi lại, có tầm nhìn cần thiết để sắp đặt lại các yếu tố chính trong việc phân định cảnh 
quan, uốn lượn theo những đường bao xung quanh hồ. 


° 


31 


Celine Pierdet 


Đồng bằng Bắc Bộ 


Các vùng châu thố với diện tích khác nhau' luôn là nơi thu hút đông dân 
cư. Vùng châu thổ sông Nil là một ví dụ tiêu biểu, đã tồn tại từ hàng ngàn 
năm qua. Vùng đồng bằng Bắc Bộ nơi có con sông Hồng chảy qua trải rộng 
trên diện tích 17.000 km”. Mặc dù có diện tích chênh lệch nhau rất lớn, song 
tất cả các vùng châu thổ đều có đặc điểm rõ rệt là luôn có sự giao hòa giữa 
đất và nước. Giống như A.Guilcher đã định nghĩa "là vùng cửa sông, nơi phù 
sa bồi đắp thay vì bi sóng và các dòng nước ven bờ cuốn đi"”, một vùng châu 
thổ thực sự là một môi trường đầy năng động và luôn biến đổi không ngừng 
cùng với những hiện tượng biển xâm thực và đất bồi lấn xây ra thường xuyên. 
Dù ở bất cứ nơi nào, ranh giới giữa đất và nước, giữa sông và biển đều không 
thể hiện rõ ràng. Để chiếm lĩnh các vùng châu thổ, con người phải biết chế 
ngự nước, bởi nước hiện diện khắp mọi nơi, chế ngự được những đợt gió mùa 
tồn tại từ bao đời nay ở châu Á, nơi có những vùng châu thổ tập trung mật 
độ dân cư rất đông. Trong những năm 1930, P.Gourou” đã ước tính mật độ 
dân cư ở vùng đồng bằng Bắc Bộ khoảng hơn 430 người/km”. Thành phố Hà 
Nội khi đó chỉ có khoảng 125.000 dân, còn ngày nay con số đó đã lên tới hơn 
một triệu. 

Phải mất tới một ngàn năm để chinh phục và quy hoạch vùng đồng bằng 
châu thổ rộng lớn nơi có con sông Hồng chảy qua. Các kinh đô của đất nước 
đã nối tiếp nhau tồn tại ở khu vực phía trên của vùng châu thổ này. Là một 
con sông lớn ở bán đảo Đông Dương, vừa là nguồn sống vừa chứa đựng 
nguy cơ hủy diệt, sông Hồng đã khơi dậy kinh nghiệm hàng ngàn người nông 
dân vùng đồng bằng Bắc Bộ trong suốt hàng ngàn năm qua. Cũng như với 
những vùng châu thổ khác, việc mở rộng phạm vi định cư của con người ở 
đây trước hết phản ánh những thành quả của công cuộc trị thủy. 


Một vùng đất vừa hấp dẫn vừa dữ dằn 


Đồng bằng Bắc Bộ luôn gợi nên cảm giác của một địa bàn bằng phẳng 
rộng mênh mông, rất hiếm thấy một vài quả đổi cắt ngang những đường chân 
trời ngút tầm mắt. Vùng châu thổ này được hình thành qua một quá trình trồi 
sụt của các hoạt động kiến tạo, nhưng theo P. Gourou”, "những nền phù sa 
bồi đắp lâu đời ở xung quanh vùng châu thổ cho thấy rằng vùng đất này đã 
được nâng lên một chút vào một thời kỳ gần đây, quá trình xói mòn đã tác 
động đến mức nền cũ mà đến nay vẫn còn để lại những chứng tích rõ rệt. 
Quá trình bồi đắp phù sa nhờ những con sông lớn đã bù lại phần bị xói mòn 
và nâng mức nền lên, đồng thời bồi lấn ra biển." Những dãy núi đá vôi thấp 
do vậy cũng bị lún xuống và đến nay chỉ còn xuất hiện ở những vùng vành 
đai của vùng đồng bằng rộng lớn này. 


1. A. Paskoff, Les littoraux - lImpact 
des ménagemen(s sur leur évolu- 
tion, Paris, Masson, 1993, tr. 174. 
Châu thổ sông Hằng-Brahmapoutre 
rộng nhất thế giới, có diện tích lên 
tới 90.000 km2, châu thổ sông 
Mississipi có diện tích 30.000 km?. 


2. A. Guilcher, "Lacs de plaines lit- 
torales et particulièrement de 
deltas. Leurs origines et l'évolution 
đe leurs contours », Tập san 6ø 
tang. Géogr., 1981, 1-2, 11-17. Trong 
À. Paskoff, sđ&i tr. 172. 


3. P. Gourou, Les paySans du delta 
tonkinois. Etude de géographie 
humaine, Paris, Les éditions d'art et 
dhistoire, 1936. 


4. P. Gourou, cửng sách tên tr. 46. 


33 


4 
-..-. `. 
NV ä 
4 # ` 


`] 


sa 
2a 
ly up 


Bản gổ Bác Kỷ trong dó Hà Nội là Tấm bản đồ độ cao được giới thiệu kèm theo bài viết trong luận án nghiên 
nh H2 StPehi cứu của P.Gourou cho thấy 3/4 bề mặt của vùng đồng bằng nằm dưới mặt 
nguyên bản có tỉ lệ 1/1.000.000,  — nƯỚC biển 5 m. Tuy nhiên, khu vực này cũng có những phần nhô cao. Cần 
Trung tâm lưu trứ hải ngoại, Axen.. Phải nhấn mạnh tầm quan trọng của những vùng nhô cao do phù sa bồi đắp, 
Provence bởi cuộc sống của người dân phụ thuộc vào đó về mặt cư trú cũng như về 


khai khẩn đất đai. Vốn thường xuyên xảy ra hiện tượng đổi dòng trong quá 
khứ, con sông Hồng giờ đây bị con người kẹp chặt giữa những con đê lớn 
nhằm cố định dòng chảy chính. Mặt cắt dọc của sông có rất ít đoạn chảy 
thẳng. Tại Việt Trì, thành phố nằm cách bờ biển 160 km, độ cao của địa hình 
chỉ đạt 15 m. Điều đó cho phép con sông tạo ra nhiều khúc uốn, thuận lợi 
cho quá trình bồi đắp một khối lượng lớn phù sa màu đỏ rihạt hoặc vàng nhạt 
do đất sét và cát tạo thành. Vùng châu thổ còn được bao quanh bằng những 
dải đất duyên hải hẹp và dài, xuất hiện nhiều ở phía nam. Nằm ở độ cao 
khoảng 1 m, những dải đất này chắc chắn được hình thành từ phía bắc rồi 
chạy dọc về hướng nam theo độ thoải ven bờ biển. Mặc dù người ta chưa biết 
nhiều về tốc độ hình thành một dải đất duyên hải song những phần đất này 
cũng cho phép đánh giá được tầm quan trọng của quá trình mở rộng vùng 
châu thổ, đặc biệt ở phần phía nam, trong khi phần phía bắc gần như vẫn ổn 
định. 

Các vùng châu thổ thường có hình dạng phi địa đới dù nằm ở những miền 
duyên hải vùng cực hay những dải bờ biển vùng xích đạo, song chúng luôn 
chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của điều kiện khí hậu. Đối với khu vực châu Á gió 
mùa, lưu lượng nước và lượng phù sa lớn của các con sông chính bắt nguồn 
từ lượng mưa lớn, thời tiết oi nóng và độ ẩm cao làm sói mòn nhanh các lớp 


›»Ð Plus haul«g taun 350 m 
lÀ “— —- — =— PHf g.33 si 
VI In nu uny Nà LẠ 
EM ).« tu. Ý. Gan ẤN ER 
* Ng + 
.Ã ` : h h dụ 
H : : : Z.bU H 
na ị 
¡ Chươa Ì Hà Đằng ' : Ị : 
ta My Đjể : * tụ. , Hanøs: | : ! 
H 1š, $ NIu¿§ ; : (! đaa BÉ Hinh H 
JØ si lí $.€ 
3.00" äa.Ôy S12 UP lÌ sxge -fRapidea \h $, Cấu 


Sơ đồ mặt cắt ngang vùng châu thổ sông Hồng (từ Hà Đông, 


NA ' 


SN, vÊuvetre đc Ì 


lung Đếng 


l, 
Phí Lạng Thương 
š. Thưởng | 


Hà Nội, Bắc Ninh qua Phủ Lạng Thương), tỉ lệ nguyên bản: chiều dài 1/500.000, chiều cao 


1/500. Sơ đồ này cho thấy vùng phía tây châu thổ cao hơn vùng phía đông. Chúng ta thấy rằng các huyện bị ngập lụt là Chương Mỹ và Mỹ Đức, bãi bồi 


của sông và mực nước sông vào mùa lũ cao hơn cả vùng châu thổ. 


Pierre Gourou, Les paysans du delta lonkinois, Elude de géographie humaine, Paris, Les èdilions d'art et dhistoire, 1936, trang 30. 


đá. Con sông Hồng cũng không tránh khỏi những đặc điểm này. Nó cũng 
mang trong mình những dòng lũ lớn và dữ dội: vào mùa đông tại Hà Nội lưu 
lượng nước chỉ khoảng 700 mỶ/s và mực nước chỉ đạt +2,5 m nhưng đến mùa 
hè, lũ đổ về từ tháng 6 đến tháng 10 với lưu lượng nước lên tới khoảng 30.000 
mỉ/s và mực nước đạt 12,5 m. 

Khí hậu của vùng đồng bằng Bắc Bộ có đặc điểm là nóng, song cũng có 
một mùa lạnh”, nhiệt độ trung bình trong năm là 23,8ĐC. Tháng có nhiệt độ 
trung bình thấp nhất là tháng hai (16,6 9C) do ảnh hưởng của đặc điểm địa 
hình. Về lượng mưa, vùng châu thổ này có lượng mưa lớn, với mức trung bình 
hàng năm là 1.700 mm. Mùa mưa tập trung chủ yếu vào giai đoạn từ tháng 
5 đến tháng 9 theo đúng chế độ thời tiết của một vùng khí hậu gió mùa. 
Chính lượng mưa lớn như vậy cùng với độ bay hơi thấp (dưới 50%) và vùng 
lưu vực rộng đã lý giải tại sao những cơn lũ của sông Hồng lại dữ dội như vậy. 


Sự chế ngự của con người qua việc đắp đê ngăn iũ từ rất sớm 


Các hoạt động quy hoạch đã được tiến hành từ rất sớm nhằm chống lại 
sự hung dữ của những cơn lũ ngay từ thế kỷ ! trước Công nguyên, với mục 
đích khai khẩn vùng đồng bằng này. Trong thế đối đầu giữa những tiềm năng 
cần khai thác và những mối nguy hiểm thường trực, thì việc huy động tất cả 
các phương tiện để đắp đê trị thủy là một hoạt động hoàn toàn đúng đắn. 

Quá trình định cư của con người tại vùng châu thổ này diễn ra theo trình 
tự từ bắc xuống nam, phù hợp với đặc điểm cấu tạo địa hình ở đây. Những 
vùng đất cao là địa điểm đầu tiên có dân đến định cư, trong khi những vùng 
đất thấp chỉ có thể khai khẩn được khi đã có các tuyến đê bao ngăn lũ. Khi 
mật độ dân cư trở nên quá đông đúc, đến mức không thể chỉ khai thác 
những vùng đất cao và những bãi bồi ven sông thì việc đôn cao các tuyến 
đê để mở rộng diện tích đất nông nghiệp và giảm bớt rửi ro cho cuộc sống 
của người dân là cần thiết”. Từ thế kỷ XII (1108), các con đê không ngừng 
được gia cố. Công việc này được thực hiện nhờ một lực lượng nhân công 
đông đảo với mức thù lao không cao. Các con đê không vững chãi, do được 
đắp bằng những tảng đất sét lớn”, nên vào mùa lũ thường trở thành tâm 
điểm chú ý của tất cả mọi người dân. Hiện tượng rạn, vỡ thường xuyên xảy 
ra do nhiều nguyên nhân, trong đó có thể do mối làm tổ trong thân đê. Khi 
đó người nông dân buộc phải nỗ lực hết mình để ngăn chăn tình trạng ngập 


“ 


3- HNĐT 


5, Chúng tôi muốn nói tới các đợt 
giỏ mùa đông-bắc. 

6. P. Gourou, czng sác/ tên 

7. P. Gourou, cứng sách tên, tr. 89. 


35 


Ảnh thành phố Hà Nội khoảng năm 
1930, đường dê và xóm làng trong 
mùa lũ. 


Viện viễn đông bác cổ 


8. P. Gourou, cửng sách tên, tr. 86. 


9. Hiện tượng phân lưu thường do 
một địa hình dốc gãy khúc tạo ra. 


36 


= 


ụ 
LẮU Na A) 


TÚ tị! RhEle0iakcli Ji lu 
lụt. Như vậy, quá trinh quy hoạch vùng chảu thô này la thanh quả hàng ngàn 
năm lao động của họ. Tuy vậy, cho đến cuối thế kỷ XIX, các tuyến đê vẫn 
chưa đủ độ cao để có thể ngăn được những cơn lũ cao nhất. Những khiếm 
khuyết lớn về kết cấu của đê cùng với xu hướng ngày càng dâng cao của 
mực nước sông đã khiến cho nhiều đoạn đê thường xuyên bị vỡ khi gió mùa 
tràn về”. Những sự cố này đã khiến cho nhiều vùng bị ngập lụt kéo dài dẫn 
đến những vụ mùa thất bát. Mãi đến năm 1928, sau một trận lụt lịch sử, mới 
có một chương trình cải tạo về mặt kỹ thuật được áp dụng cho toàn bộ mạng 
lưới đê hiện có. 

Trước hàng loạt những trở ngại như vậy, quá trình định cư đã diễn ra theo 
kiểu hình thành các cụm nhà trên những khu đất cao. Do vậy, P.Gourou đã 
phân biệt nhiều loại hình khác nhau: các bãi bồi ven sông tạo thành các dãy 
xóm làng chạy dài hai bên bờ sông Hồng, các cụm làng xóm bao quanh chân 
đồi như trường hợp của làng ở Bắc Ninh, và những cụm làng ven biển. 

Các vùng đất đều có những tuyến đê bao ngăn lũ. Các cụm nhà đô thị 
thường được bố trí thấp hơn so với các tuyến đường bao. Vấn đề chính 
thường gặp ở đây chính là vấn đề tiêu thoát nước mưa. Do đó, điều cốt yếu 
là phải xây dựng được một hệ thống tiêu nước hiệu quả. Những yếu tố tổ chức 
không gian này cho đến nay vẫn còn thể hiện rõ nét ngay trong cấu trúc đô 
thị của Hà Nội. 


Nơi ngự trị của một thủ đô ngàn năm lịch sử 


Thành phố Hà Nội được xây dựng.tại đỉnh của vùng châu thổ, tức là tại 
một đỉnh của một vùng đồng bằng có hình tam giác, đúng tại điểm phân lưu 
giữa sông Hồng và sông Đuống”. Nền của Hà Nội là những lớp phù sa dày. 
Cho đến tận giai đoạn gần đây, thành phố vẫn chỉ nằm bên hữu ngạn sông 
Hồng. Với chiều rộng khoảng từ 1.000 đến 1.500 m, con sông này thực sự là 
một trở ngại đáng kể khiến thành phố không thể mở rộng sang bên kia sông. 
Chỉ đến đầu thế kỷ XX thành phố mới bắt đầu được mở sang bên tả ngạn 
sông với một vài thị trấn công nghiệp. Cây cầu đầu tiên là cầu Paul Doumer, 


nay gọi là cầu Long Biên, một công trình bằng sắt thép được xây dựng từ năm 
1897 đến năm 1902. Việc xây cầu khá thuận lợi nhờ chạy qua một doi cát 
rộng ở giữa sông; phần đầu của doi cát đã được chọn để xây một số trụ cầu. 
Trong suốt một thời gian dài trước đó, doi cát là địa điểm duy nhất đảm bảo 
thuận lợi cho việc qua lại giữa hai bờ sông, còn giờ đây đã được sử dụng để 
đưa những đoàn tàu, người đi xe đạp và người đi bộ qua sông. Ba cây cầu 
khác được xây dựng ở phía trên, phía dưới và ngang khu vực trung tâm thành 
phố đã giúp cho quá trình mở rộng thành phố về phía tả ngạn và tạo thuận 
lợi cho việc giao thông đi lại giữa Hà Nội với các vùng phụ cận. Những trở 
ngại liên quan đến việc vượt sông không chỉ do chiều rộng của con sông mà 
còn do lưu lượng nước không đồng đều trong năm và do tính hung dữ của 
những trận lũ. Do vậy, trở ngại về kỹ thuật khi xây dựng cầu thường rất lớn. 


Nhưng trước khi tính chuyện vượt sông thì phải tính đến việc chế ngự 
được con sông này, tức là phải xây dựng các tuyến đê. Sơ đồ mặt cắt của 
vùng châu thổ ở trang bên sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn trong hàng nghìn 
năm qua công cuộc quy hoạch khu vực có địa hình xen kẽ giữa đất và nước 
này đã diễn ra cam go đến mức nào. Thật vậy, địa điểm đầu tiên để đặt nền 
móng cho thành phố chỉ nằm ở độ cao 6 m, tức là còn ở bên dưới mực nước 
sông Hồng vào thời điểm cao nhất. Trong khi đó đỉnh lũ có thể đạt tới 12 m 
và trong suốt thời kỳ có gió mùa trong năm lũ liên tục đổ về. Do vậy, những 
con đê với nhiệm vụ bảo vệ thành phố có vai trò sống còn đối với người dân 
nơi đây. Mặt nền của thành phố Hà Nội trước hết có được là nhờ những tuyến 
đê cho phép cản được những đợt lũ thấp nhất với chiều cao khoảng 9 m. Kể 
từ năm 1926, những con đê này được gia cố thêm và nâng cao lên 14 m để 
có thể ngăn được mức nước lũ cao hơn nhằm bảo vệ thành phố và đồng 
ruộng tránh khỏi ngập lụt. Chiều cao và bề rộng của đê cũng được nâng lên 
đáng kể. Nhiều tuyến đê được nắn lại và hai sườn đê được đắp không đối 
xứng đảm bảo chống chịu nước lũ tốt hơn. Ngoài ra, việc giám sát thường 


Lả 


Sông Hồng trong mùa khô, ảnh 
chụp vào khoảng năm 1930 từ cầu 
Paul Doumer, nay là cầu Long Biên. 
Trung tâm lưu trữ hải ngoại, Aix-en- 
Provence 


37 


xuyên tình trạng bảo dưỡng đê điều cũng hết sức cần thiết. 

Như vậy, những vấn đề về thủy lợi luôn chiếm một vị trí hàng đầu trong 
quá trình quy hoạch không gian đô thị. Điều kiện đó cũng dẫn đến sự hình 
thành một mạng lưới kênh mương tiêu thoát nước dày đặc. 

Những hồ nước ngoài việc góp phần đáng kể tạo nên sự duyên dáng cho 
thành phố cũng đảm bảo vai trò làm hồ chứa vào mùa lũ và cho phép giảm 
bớt ảnh hưởng của lũ. Thành phố hiện có hơn 25 hồ, mỗi hồ có diện tích 
khoảng một chục ha, riêng hồ Tây đã có diện tích lên tới 600 ha. Trong số 
này, hồ Hoàn Kiếm đã trở thành biểu tượng trung tâm của thành phố. 

Bên cạnh đó, một hệ thống cống và trạm bơm cũng cho phép tiêu thoát 
nước mưa từ các vùng trũng lân cận luôn có nguy cơ bị úng ngập về phía hạ 
lưu. Như vậy, đây hoàn toàn là những công trình do con người tạo nên. 

Các vùng châu thổ chắc chắn có rất nhiều thuận lợi vì đó là những vùng 
đất bằng phẳng liên tục được bổ sung độ màu mỡ theo định kỳ nhờ phù sa 
do nước lũ mang về với hàm lượng dinh dưỡng rất cao. Nhưng những yếu tố 
bất lợi cũng không ít, đó là tình trạng lũ lụt luôn để lại những hậu quả ghê 
gớm, chẳng hạn như hình ảnh của những trận lũ tại đồng bằng sông Cửu 
Long vào mùa thu năm 2000. Việc không quân Mỹ đã từng tìm mọi cách phá 
hủy mạng lưới đê điều ở vùng đồng bằng châu thổ Bắc Bộ qua những đợt rải 
thảm bom chứng tỏ vai trò quan trọng của mạng lưới này. Điều đó cũng cho 
thấy việc chủ động đắp đê ngăn lũ đối với người dân Việt Nam có tính sống 
còn tới mức nào. 


Sơ đồ mặt cắt ngang sông Hồng. Ở 
phía phải của thành phổ, đường 
thoát lũ đã bị thu hẹp tại (khoảng 1,8 
km), khoảng cách trung bình giữa 
hai con đê ở những nơi khác 
khoảng từ 2 đến 5 km. 


Trung tâm lưu trữ hải ngoại, Aix-en- 
Provence 


38 


Vì vậy, việc định cư ở các vùng châu thổ đòi hỏi phải có khả năng trị thủy 
bằng sức mạnh tập thể thông qua những công việc kiểm soát lũ lụt, tiêu thoát 
nước cho các vùng nước úng ngập, thậm chí cả việc tưới tiêu cho những diện 
tích đất nông nghiệp bị nhiễm mặn ở các khu vực ven biển. Tóm lại, quang 
cảnh của vùng châu thổ này là thành quả của chính con người. 


Trần Quốc Vương 


Hà Nội giữa hệ thống sông hồ 
vùng châu thổ Bắc Bộ 


NHŨNG DỊ BẢN CỦA CHỦ ĐỀ PHONG THỦY 


Hà Nội là gì 2 

Trong lĩnh vực nghiên cứu về Hà Nội hiện nay có nhiều chuyên ngành 
khác nhau, và mỗi ngành có lời đáp riêng cho câu hỏi này. Tuy nhiên, người 
xưa đã trả lời bằng câu ca dao truyền thống: 

“Nhị Hà quanh bắc sang đông, 

Kim Ngưu, Tô Lịch là sông bên này. 

Khen ai khéo họa dư đồ, 

Trước sông Nhị thủy, sau hồ Hoàn Gươm". 

Nhìn từ góc độ phong thủy, Hà Nội đã và vẫn là một thành phố của sông 
hồ. Chính những đặc điểm này đã được người xưa cân nhắc khi lựa chọn Hà 
Nội. Lý Thái Tổ, người có công lập nên triều Lý (1009-1225), nhận thấy rằng 
cố đô Hoa Lư, trong thung lũng Ninh Bình rất khó khăn cho việc đi lại, nên 
đã quyết định dời đô về Đại La (Hà Nội hiện nay). Lập luận của ông trên 
phương diện phong thủy và địa lý-chính trị đã được thể hiện rõ trong Chiếu 
dời đô năm 1010 : 

“1... thành Đại La, Kinh đô cũ của Cao Vương ở uào nơi trung tâm 
trời đất, được cúi thế rồng cuộn, hổ ngôi. Đã đúng ngôi Nam, Bắc, 
Đông, Tây, lại Hiện hướng nhìn sông dựa núi. Địa thế rộng mà bằng, 
đất đai cao mà thoáng. Dân cư khỏi chịu cảnh khôn khổ ngập lụt, 
muôn uật cũng rất mực phong phú tốt tươi. Xem khắp đất Việt ta, chỉ 
có nơ này là thẳng địa. Thật là chốn tụ hội trọng yếu của bốn phương 
đất nước, cũng là nơi Kinh đô bậc nhất của đế uương muôn đời ...]”. 
Nguyên tắc định đô đã được nêu rõ: 
“Là nơi gây dựng sự nghiệp cho hàng uạn thế hệ mai sau”. 

Về vấn đề định đô này, Nguyễn Thiệu Lâu, nhà địa lý học nổi tiếng của 
thế kỷ thứ XX đã nói : 

“Hà Nội là thú đô tự nhiên của Việt Nam uới lịch sử hàng nghìn 
năm! . 

Hình ảnh Hà Nội hiện lên qua nhiều áng thơ, trong đó có bài "Phụng 

thành xuân sắc phú ", của ông nghè Nguyễn Giản Thanh viết năm 1508 : 


"Ngao từ chia cực, 


40 


Phụng đã xây thành. 

Sum một chốn y quan lễ nhạc 

Vầy một nơi uăn uật thanh danh. 

Trời đượm khí xuân, sắc tươi tốt khắp hòa thế giới 

Nước mừng thịnh trị, thế uững uàng chống cột thần bình. 
Nhó xưa 

Cõi giữa bang trung, 

Đứng trên thượng quốc. 

Đỉnh Tủn sơn hùm chiếu Tây Nam, 

Dòng Nhị thủy rồng châu Đông Bắc, 

Nghìn dặm giang sơn hiểm đặt, tượng đã có danh, {...] 
[...] Chợ chợ, nhà nhà, trăm dáng tự đồ bôi tám bức ; 
Thành thành thị thị, muôn tử chen thức ánh ngàn hồng. 
Hướng bốn phương cùng họp đất này, giữa chưng thiên hạ; 
Hòa mỗi chốn đều đô đấy, ngăn được thế hình. 

Í...Nước yên uững đặt âu uàng 

Đất thịnh uốn chưng thành Phụng. 

(...} Thành Phụng ấy chốn yếu, chốn lạ, 

Sắc xuân này dường tốt, dường thanh. 

Dầu chẳng có sắc xuân đua tối, 

Sao cho nên "thành Phụng" nổi danh? [...] 

Tuy đã nhiều non nhiều nước, mạnh thửa thành trù, 

Sao bằng lấy nghĩa lấy nhân, bên làm phong uực. 

[..] Đời đời thành Phụng ấy, 

Kiếp kiếp sắc xuân này, 

Con con, cháu cháu dõi truyền đến chưng muôn 0uạn ức !. 


Qua đoạn trích trên, chúng ta thấy rằng bài phú này đã phát triển nguyên 
tắc vừa mang tính phong thủy vừa mang tính địa lý-chính trị trong Chiếu dời 
đô của Lý Thái Tổ. Nguyên tắc này dựa trên tính đối xứng giữa các cặp : 
Trong nhà (trong cung) và Ngoài thời (đường phố, chợ...), Phía trước (sông 
Hồng, phòng tuyến tự nhiên song song với một tường thành do con người tạo 
nên) và Phía sau (núi Tản Viên và vùng rừng núi Bắc Bộ). 

Sông, Núi đã trở thành những hình tượng thiêng liêng, là cái nôi của dân 
tộc Việt Nam. Trung tâm của Hà Nội, cái rốn của Thăng Long chính là Long 
Đỗ, tên hiệu của núi Nùng. Các vị vua đời Lý (1009-1225), đời Trần (1226- 
1400) và đời Lê (1427-1786) đã xây cung điện trên chính đỉnh núi Nùng này: 
cung Càn Nguyên- Thiên An, cùng Kính Thiên. Với việc xây cung điện tại đây, 
một lần nữa núi Nùng, cái rốn của con Rồng huyền thoại, cùng với sông 
Hồng lại trở thành biểu tượng thiêng liêng của thủ đô: núi Nùng-sông Nhị 
(trước khi cư dân đến sinh sống tại đây, Hà Nội là một vùng vịnh, rồi thành 
một vùng rừng và đầm lầy). 


Hà Nội trong trận 
lụt năm 1923. 

Viện viễn đông bác 
cổ. 


Sông Hồng và các phụ lưu, cùng những ao hồ lớn nhỏ chính là vết tích 
của các dòng sông và đầm, hồ trước đây bao quanh cố đô Thăng Long-Đông 
Kinh-Hà Nội và hình thành nên thành phố này. 


1IiIIIIIIlll Bậc thang - Đê - Đường 
HN Vành đai: La Thành - Đuống - 


Đê La Thành 
Ki 
Ô Bưởi ; 

xui 
S 

SN) 

dã 9} 
sé an . : Cửa Đông 
Ô Câu Giấy IIIIRWIIIWIIIINIBIITIITTRIIIIIIIIUIUIIEIIIMIIU 


Sông Kim Ngưu 


Trên tinh thần đó, đồng thời dựa trên kết quả nghiên cứu trong nhiều năm 
qua, chúng tôi đề nghị tóm tắt sơ lược mô hình của Hà Nội như sau: 

Dưới nhiều hình thức khác nhau, những yếu tố này đã cho thấy rõ tầm 
quan trọng của vấn đề trị thủy trong quá trình xây dựng các thành phố, nhất 
là thủ đô - điều đó cũng được thể hiện qua tên gọi Hà Nội. 

Với một nền văn minh lúa nước, người dân Việt Nam đã xây dựng hàng 
loạt công trình tại châu thổ sông Hồng. Các công trình đó thực sự là một bộ 
máy thủy lợi, được các chuyên gia đánh giá là một trong những hệ thống đồ 
sộ và hợp lý nhất. Hệ thống đê điều vững chắc và phức tạp của Hà Nội và 
châu thổ sông Hồng trước hết là do con sông này và các nhánh của nó bắt 
nguồn từ vùng núi gần đó, mỗi năm vào mùa lũ, thường đổ về đồng bằng một 


Sơ đồ vị trí phong thủy của Hà Nội. 
1. Các cửa ô trước dây của thủ đô 
chính là các ngã ba sông. 2. Đại La 
Thành bao quanh Hà Nội, vừa là 
tường thành bảo vệ, vừa là đường 
vành đai và đê. 


41 


42 


lượng nước lớn. Không chỉ có lượng nước lũ đổ về rất mạnh, đột ngột nhấn 
chìm đồng bằng, mà những con sông tải nặng phù sa thường cao hơn cả 
đồng bằng và thủ đô, chính vì thế đòi hỏi vùng này phải có một hệ thống đê 
vững chãi bảo vệ. 


Christian Pédelohore de Loddis 


tượng 


Vốn đã chào đời nơi ngư đảo 

Vốn đã hiểu từng tấc đất, mỏm đá 

Những bông hoa mùa hè 

Những uì sao, cơn mưa đã cho tôi niềm cảm phục 

Vốn đã lắng nghe trong ánh hoàng hôn tuyệt diệu 

Tiếng chim sáo hót trên cành thông tuyết chốn đầm lây 

Giờ cũng như chú chim ấy, tôi uừa hát bài ca uê miên Tây 

Vừa dấn thân uùào con đường khám phá Tún Thế Giới 
Walt Whitman, 1860. 


Mô tả hình ảnh của nước ở Hà Nội, phân tích vai trò kín đáo nhưng không 
kém phần quan trọng của chúng trong bản sắc đô KHỊ của thành phố đặc thù 
này hoàn toàn không đơn giản. : 

Ít nhất cũng có hai trở ngại khiến cho hình ảnh đó trở nên khó phân tích. 

Trước hết, việc xác định và thiết lập những loại hình và hình thái riêng 
biệt của các yếu tố liên quan đến nước' không phải là chuyện thường gặp 
trong lĩnh vực phân tích kiến trúc và đô thị, vì những thực thể lỏng đó khó 
cảm nhận được trực tiếp hơn so với những hình khối của các công trình xây 
dựng. 

Thứ hai, có thể còn hơn cả một thành phố được xây dựng, để xác định 
được những đặc tính của không gian nước cần xem xét không chỉ những yếu 
tố vật lý và hình thái mà còn phải thống kê những yếu tố tinh thần, văn hóa 
và xã hội có liên quan, những hình tượng mang tính huyền thoại, tượng trưng 
và văn học mà chúng tạo ra ; bởi trong tổ chức và quá trình hình thành đặc 
trưng của chúng, những yếu tố này phản ảnh quá trình phát triển lịch sử, một 
điều rất hiện thực nhưng cả cộng đồng vẫn chưa nhận thức được về mặt đô 
thi. 

Tuy đây chỉ là bước tiếp cận ban đầu với những hồ nước của Hà Nội, 
những hồ nước trước kia được ngợi ca và tôn sùng, được coi là trung tâm của 
những gì siêu nhiên, của vẻ đẹp và những huyền thoại nền tẳng ; rồi sau đó 
bị san lấp, làm ô nhiễm, bị lấn chiếm, bị bóp nghẹt và bị quên lãng, mặc dù 


1. Trong lĩnh vực này còn rất nhiều 
việc phải làm. 

2. Xem các công trình nghiên cứu 
của chúng tôi trong khuôn khổ của 
khóa học đặc biệt Các thành phố 
lớn ở châu Á-Thái Binh Dương, đặc 
biệt là Blum, Boyer, Usandivaras : 
(dưới sự chỉ đạo của Shin Yong Hak, 
Christian  Pédelahore,  Pierre 
Clément , Charles Golblum), Øndes 
dinñue!ces, 6s pians deaU cœmme 
unités sữuUcturames, Paris, CEAA 
Métropoles dAsie Pacifique (MAP), 
1995-1996. 


43 


Bản dồ thành phố Hà Nội, tháng 
10/1898, Phòng địa hình Đông 
Dương. Nguyên bản có tỉ lệ 1/10.000 
(có thước đo tỉ lệ), bằng giấy, in 
màu, không có hướng bắc-nam, 
phần chú giải chia thành bốn mục: 
thành phổ (A-Z), khu nhượng địa (a- 
j), thành cô (k-u) và các chùa lớn ở 
Hà Nội (1-44). 


Trung tâm lưu trữ hải ngoại, Aix-en- 
Provence 


3. Xem Philippe Papin, /#foức œ 
Nano Paris, NXB Fayard, 2001. 


4. Đất nước trong tiếng Việt chính là 
từ dất và nước, xem : Christian 
Pédélahore, « Essai sur les carac- 
téris†iques des villes 
Vietnamiennes %, W/es 
Vietnramienes / Bảo cáo, Paris, 
Phòng nghiên cửu kiến trúc, 1983. 


5, Xem Pierre Gourou, Le Tonkin, 
Mâcon, Protat Frère imprimeurs, 
1931. 


& 


44 


luôn vượt qua, nuôi sống chúng ta và luôn tồn tại ; và ngày nay được con 
người ta quay ra khám phá một cách dè dặt ; thì những hồ nước đó cũng hoàn 


E DÈ HANOI 


GIAND :Ý LAO 


(TAY: H0):ˆ. - 


Echelle an-l:lo.ooo 


toàn xứng đáng được quan tâm nghiên cứu. 
Bối cảnh: 

Sinh ra từ giữa những dòng nước, như lịch sử đã thừa nhận”, Hà Nội 
ngày nay vẫn còn gắn bó với đặc điểm này, ít nhất là về mặt tượng trưng, 
vì được ôm gọn trong lòng hai con sông: sông Hồng ở phía đông và 
sông Tô Lịch ở phía tây; khép mình giữa hồ Tây ở phía bắc và hàng loạt 
các ao hồ lớn nhỏ thuộc vùng đất trũng Thanh Trì ở cả phía bắc và phía 
nam. 

Trong tiếng Việt!, đất và nước, qua những hồ nước (nơi phản chiếu vòm 
trời từ mặt đất), gợi nên mối quan hệ truyền thống hài hòa giữa ba yếu tố: 
thiên - địa - nhân. 

Vả lại, người ta có thể nhận thấy rằng” những vùng châu thổ trồng lúa 
nước hầu hết đều hình thành nên từ bàn tay con người, điển hình là vùng lưu 
vực sông Hồng. 

Để minh chứng cho điều này chỉ cần lưu ý rằng, chỉ tính riêng tại miền 
Bắc Việt Nam đã có tới hơn 3000 kilômét đê chạy khắp phần lãnh thổ từ cả 
chục thế kỷ qua. 

Như vậy, vùng châu thổ này là một không gian đã được tạo hình, đóng 
khung và chế ngự qua sức lao động của con người. Điều đó sẽ không thể 
thấy rõ được, nếu không có mối quan hệ qua lại chặt chẽ giữa môi trường tự 
nhiên và con người, vì thiên nhiên luôn hòa nhập vào xã hội Việt Nam cả về 


mặt văn hóa và xã hội. 

Tương tự như vậy, chỉ cần quan sát tấm bản đồ của vùng châu thổ Bắc 
Bộ chúng ta cũng khám phá được và nhận thấy rõ ánh ngũ sắc của nước; 
những mảng màu xanh lơ chiếm ưu thế, muôn hình muôn vẻ, gắn kết chặt 
chẽ với nhau. 

Trong bối cảnh đó, cùng với các con sông, những hồ nước cũng trở 
thành một phần của những địa điểm hiếm hoi còn thấp thoáng dấu ấn một 
thời xa xưa "hoang dã" của một thiên nhiên nguyên thủy, một thời của 
những hoạt động kiến tạo. Những dấu ấn đó càng nổi bật hơn trong quang 
cảnh đô thị. 

Đầu thế kỷ XX, Hà Nội có khoảng một trăm hồ, nhưng đến nay chỉ còn 
lại khoảng hơn một chục hổ. 

Như vậy, chỉ trong vòng 100 năm, khoảng 90% ao hồ đã biến mất, do là 
nạn nhân của tình trạng san lấp diễn ra từ từ cho đến thế kỷ XIX, mạnh mẽ 
dưới thời Pháp thuộc và ồ ạt kể từ sau thời kỳ đổi mới. 

Hiện nay, chỉ còn chưa đầy hai chục hồ, nhưng cũng chiếm một diện tích 
hơn 2200 ha, đó là các hồ: Hoàn Kiếm, hồ Tây, Trúc Bạch, Thiền Quang, Bảy 
Mẫu, Thủ Lệ, Giảng Võ, Xã Đàn, Kim Liên, Huy Văn, Giám, Đồng Nhân, 
Thanh Nhàn, v.v.... 


Đặc điểm: 

Tính đa dạng của hồ, dù cá biệt hay đặc thù, đều cho phép chúng ta định 
hình và phân loại được”. 

Hình dạng của hồ rất khác nhau, có thể tròn như hồ Văn Miếu, bầu dục 
như hồ Đồng Nhân, thuôn dài như hồ Hoàn Kiếm, lượn cong như hồ Tây, có 
hình móng ngựa như hồ Linh Đàm hoặc được tu sửa theo một hình dạng phức 
tạp như hồ Bảy Mẫu trong công viên Lênin. 

Hồ cũng khác nhau về chức năng và tầm quan trọng: chiếm ưu thế về 
mặt tôn giáo và tinh thần, thuận tiện cho dạo chơi và trầm ngâm suy nghĩ, 
gắn liền với một hòn đảo có chùa, miếu tạo nên một nét khác biệt (như hồ 
Văn Miếu hay hồ Hoàn Kiếm) hoặc những bán đảo có những ngôi chùa như 
bờ phía đông của hồ Tây. 


Hình tượng: 


Ở Hà Nội, hồ cũng là một trong những vật liệu thô góp phần xây dựng 
nên thành phố. Chúng cũng mang tính chất vật lý như các vật liệu khác: 
những hàng cột gỗ và bệ đá. Hơn nữa, chất liệu nước không ổn định này là 
nguồn bổ sung thường xuyên và không thể thay thế được đối với đất sét ; sự 
liên kết giữa chúng (nhờ lửa nung) đã tạo ra những vật liệu cơ bản của trong 
xây dựng truyền thống như gạch, ngói, gạch lát. 

Hà Nội là nơi ngự trị của nước và các loài lưỡng cư, được sông ngòi bao 
bọc xung quanh, được đê điều chắn giữ, được điểm xuyết những ao hồ 
giống như một mảnh gãấm được nâng đỡ và tưới mát từ lòng đất sâu qua lớp 
đất bề mặt tơi xốp, một lớp đất sét mỏng trôi nổi trên một bệ đỡ bằng nước 
ngầm. 

Hà Nội gắn liền với nước. Mỗi năm thành phố khoác trên mình tấm voan 
mỏng đặc biệt của làn mưa trôi nổi nhiều tháng trời khiến cho không khí 
mang đầy hơi nước” và những đợt gió lạnh từ Trung Quốc tràn về càng thêm 


6. Xem chú giải 2, Blum... 


7. Tỉ lệ độ ẩm trung bình trong năm 


là 80%. 


45 


8. Ao hổ bên trong các cụm nhà bị 
rác rưởi lấp dần, nguyên nhân dẫn 
đến tình trạng tăng mật độ xây dựng 
trong khu Ba sáu phố phường. 
Christian Pédélahore, "Les élé- 
ments constitutifs de la ville de 
Hanoi", Etudes vietnamiennes, số 
12 (82), Hà Nội, NXB Ngoại văn, 
1986, tr. 92-140. 


9. Xem bài của Đặng Kim Hoàng 
trong cuốn sách của nhiều tác giả, 
Hổ Hoàn Kiếm, Hà Nội, NXB Văn 
Hóa, 2000. 


46 


giá buốt. 

Như vậy, ở Hà Nội, nước có mặt khắp nơi, hiện diện trong cả ba chiều của 
không gian. 

Chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu nước đã và đang dệt nên trí tưởng 
tượng chung của cả cộng đồng và xã hội trong thành phố này. 

Hà Nội không có một hồ nước nào do con người tạo ra. Những hồ còn tồn 
tại đến nay đều có nguồn gốc tự nhiên, hữu cơ và là yếu tố cơ bản về cảnh 
quan và địa lý, ngay cả khi một số hồ sau đó đã ít nhiều bị thay đổi, uốn nắn, 
thậm chí được nâng lên một cách ước lệ. 

Trái lại, cũng giống như các con sông, hồ đã từng là những nhân tố tạo 
nên bản sắc, đồng thời là những địa điểm có khả năng tồn tại mạnh mẽ nhất 
trước những đổi thay của con người và đô thị. 


Chức năng: 


Hồ nước, địa điểm tự nhiên. 

Là lá phổi của thành phố, nhưng cũng là nơi gặp gỡ, trao đổi, hồ đồng 
thời cũng là địa điểm tự nhiên và là nơi sản xuất lương thực, những ốc đảo 
cuối cùng của nông thôn mà ta còn có thể tìm thấy được ở chốn thị thành 
(thả rau muống, nuôi cá) trước khi bị chết ngạt vì các loại nước cống hay bị 
bóp nghẹt vì những hành động san lấp ngày càng tăng diễ ra từ cuối thế kỷ 
XVIIử. 


Hồ nước, không gian để thử nghiệm các giác quan. 

Hồ nước cũng là cách tiếp cận tối ưu tiên để học cách cảm nhận (hình 
ảnh, tiếng ồn, kết cấu, mùi vị); khả năng cảm nhận thu được từ xã hội, tích 
lũy được theo thời gian chính là nền tẳng của văn hóa đô thị Hà Nội. 


Hồ nước, địa điểm của ký ức. 

Hồ nước là những yếu tố xuất hiện trước cả thành phố, vì thế nó giúp ta 
duy trì ký ức về cội nguồn. 

Xuất hiện trước trong huyền thoại và trong công cuộc xây thành với 
truyền thuyết về thanh gươm báu trao trả cho Rùa vàng trên hồ Hoàn 
Kiếm. 

Xuất hiện trước về lãnh thổ, bởi từ thời tiền sử, khu vực trung tâm vùng 
châu thổ này còn là một cái vịnh và hổ Tây là một khúc uốn của sông 
Hồng. 

Xuất hiện trước về địa hình, vì nguyên tắc khai thác đất đai truyền thống 
đã dẫn đến việc sử dụng từng dải đất, từng con đê, từng gò đất nhỏ để xây 
dựng những vùng đầy (gò nhô lên) và những vùng trống (vùng trũng), những 
yếu tố này tạo nên âm bản của thành phố. 

Xuất hiện trước trong không gian, vì chính hồ nước đã định vị và định 
hướng cho không gian xây dựng: kinh đô, thành nội, đình chùa, nhà ở nông 
thôn, làng trong lòng đô thị. 

Vì thành phố đã được nhân cách hóa một cách vô thức, nên Hà Nội nằm 
giữa những hồ nước giống như trước những mảnh nhỏ của một tấm gương 
lớn và khiến những hồ nước này trở thành nơi tiếp nhận những thăng trầm 
lich sử của thành phố và của người dân nơi đây”. 


Hồ nước, không gian sản xuất. 

Hồ nước cũng là trung tâm và nơi hỗ trợ cho các hoạt động truyền thống: 
hoạt động để kiếm sống (nông nghiệp, ngư nghiệp, thả sen), sinh hoạt (giặt 
giũ, tắm rửa, nấu ăn) hay sinh thái (tái sử dụng nước thải, khử muối trong 
nước mặn, tiêu nước, thu nhận nước mưa, hấp thụ yếm khí rác thải hữu cơ 
và để nuôi cá). 


Hồ nước, không gian xã hội. 
Hồ nước đã hình thành nên và tổ chức những tập quán không gian gắn liền 
với chúng, những tập quán này đã trực tiếp ăn sâu vào cuộc sống hàng ngày. 
Trong một xã hội có cấu trúc chặt chẽ, những kỹ thuật tỉ mỉ, kiến thức và 
cử chỉ vẫn tiến triển chậm rãi và liên kết mật thiết với nhau, chắt lọc chỉ tiết 
các mối quan hệ và guồng máy xã hội. 


Hồ nước, không gian sinh hoạt tỉnh thần và giải trí 

Kế từ thế kỷ XV, từ những nhà nghỉ quanh hồ Tây, trong giới quý tộc đã 
hình thành và phát triển một cách nhìn nhận mang tính văn chương và giàu 
tính thẩm mỹ đối với nước: nước là biểu tượng của những giá trị tinh thần và 
thẩm mỹ, chủ đề trung tâm của sự cấu thành phong cảnh để chiêm ngưỡng. 

Một số thói quen vẫn còn được duy trì cho đến tận thời gian gần đây, 
chẳng hạn như những buổi đàm đạo văn chương trên lầu gần hồ Văn, đối 
diện với Văn Miếu, hay những buổi hẹn hò hàng ngày của những trí thức cao 
tuổi bên bờ hồ Hoàn Kiếm. 

Thời kỳ thực dân đã bắt đầu có những hoạt động nhằm nâng cao giá trị 
của những địa điểm đó, thông qua việc áp dụng kinh nghiệm quy hoạch đô 
thị: nạo vét hồ, kè bờ, trồng cây; lồng ghép hồ nước vào những vườn cây, 
quảng trường và công viên, và tạo ra cho chúng những chức năng mới: làm 
nơi dạo chơi, giải tỏa tình trạng ngột ngạt trong thành phố, trở thành những 
lá phổi xanh của thành phố. 

Tất cả những điều đó ban đầu đều chỉ nhằm phục vụ cho người Pháp, 
sau đó dần được mở rộng cho đông đảo quần chúng cho đến khi tạo thành 
nơi náu mình cho những kẻ vô gia cư, những người thích trầm tư, các nhà thơ 
và cả những kẻ lãng du. 


Hồ Hai Bà (quận Hai Bà Trưng). Hồ 
có một đường bao quanh, nên đã trở 
thành một địa điêm công cộng. 


Ảnh Dominique Delaunay 


47 


Hồ ở làng hoa Ngọc Hà. Chúng ta có 
thể nhìn thấy đình làng ở phía bên 
phải. 


Ảnh Dominique Delaunay 


48 


Bởi vì bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được rằng, hồ nước và cây xanh 
tạo ra những không gian cởi mở hơn, được gìn giữ hơn, không khí trong lành 
hơn, tự do hơn, khác hẳn với những phần còn lại của thành phố. 

Ngày nay, sự xâm lấn của con người và nhu cầu ởi lại quanh các hồ nước 
đã phát sinh đối với những hồ thoáng nhất và có cảnh quan đẹp nhất. Rất 
nhiều người thường xuyên dạo chơi và làm việc tại đó, trong đó có cả trẻ nhỏ, 
thiếu niên, người cao tuổi, công nhân khuân vác, người bán hàng rong, nhà 
nhiếp ảnh, người đi chèo xuồng vào những ngày chủ nhật, người đi câu, thậm 
chí cả những người đi bơi trong những ngày hè nóng nực. 


Hồ nước, yếu tố đảm báo tính Hếp nối của đô thị. 

Hồ nước là nơi liên kết, đảm bảo một sự chuyển giao có sắp xếp giữa 
thành thị và hậu phương nông thôn. 

Đồng thời chúng còn đảm nhận chức năng là điểm nút của quá trình phát 
triển ra vùng ngoại vi. 


Hồ nước, cảu trúc đô thị theo chiêu ngang. 

Nét nổi bật thường thấy ở các thành phố là chiều thẳng đứng, không 
gian mặt nước đã tạo ra một cách tổ chức khác hẳn, nên nên đã trở 
thành những địa điểm biệt lập, đồng thời vẫn là một yếu tố bổ sung cho 
đô thị. 


Hồ nước, yếu tố sắp đặt không gian đô thị 

Trong thời kỳ vùng ngoại vi đang phát triển với tốc độ chóng mặt, với cấu 
trúc muôn hình, muôn vẻ, nơi những nét khác biệt hòa quyện với nhau, mạng 
lưới đường sá chồng chéo lên nhau, thì hồ nước là yếu tố duy nhất tổ chức 
không gian đô thị, là điểm định hướng, điểm nút vô hình của lãnh thổ trong 
tổ chức đô thị. 

Như vậy, lôgic lãnh thổ của các hồ nước luôn định hướng hay đúng hơn 
là điều khiển về mặt địa hình và liên kết các công trình, các khu phố, thậm 
chí cả các công trình xây dựng. 


Xét về cấu trúc lãnh thổ, hổ nước cũng tổ chức nên bộ khung của đô thị. 
Chúng cũng truyền cho bộ khung đó một số đặc tính không gian của minh, 
là nơi thoáng đãng, làm giảm mật độ đô thị, là nơi dồn nén và hỗn tạp, rất ít 
gặp ở phương Tây. Như vậy, theo kiểu hình của chúng, hồ nước sản sinh ra 
những khu phố với nhiều cấp bậc phân chia giữa mở và đóng. 

Tuy nhiên, để khai thác đầy đủ, chức năng này cần được nâng đỡ và gìn 
giữ thông qua một số quy định bảo vệ đơn giản và thực dụng cũng như một 
số công việc đặc thù cho mỗi địa điểm (kè bờ, làm đường, duy tu các cửa 
cống và đoạn nối). 

Khi cấu trúc đạt tới sự bão hòa, các hồ nước sẽ bị bao kín, và ảnh hưởng 
của chúng đối với đô thị sẽ giảm thiểu và chìm hẳn. Đó chính là hiện tượng 
xảy ra với hổ Văn Chương nằm phía tây nhà ga. 


Hồ nước, cái nôi của văn hóa. 

Hồ nước cũng là nơi hội tụ của huyền thoại, biểu tượng và nghệ thuật °, 
đặc biệt là qua nguồn cảm hứng thơ văn. 

Ở đây cần nhớ rằng sự ngự trị tinh thần đó của Hà Nội đã được ghi 
sâu vào lịch sử của thành phố, chứ không phải chỉ có trong tưởng tượng. 
Chúng ta đều biết rằng vào năm 1880, tại ba thành phố lớn của Việt 
Nam có từ 40.000 đến 60.000 nhà nho trên tổng số dân chỉ có 10 triệu 
người ''. 

Vậy nên không có gì ngạc nhiên khi chúng ta coi hổ nước là những nơi 
vừa có ý nghĩa vật chất vừa có ý nghĩa tinh thần, để sản sinh và tạo nguồn 
cảm hứng, là những nghiên mực ẩn dụ, là con mắt của một thành phố vừa 
được mô tả vừa được xây dựng, vừa được chiêm ngưỡng vừa biết nhìn nhận, 
được tạo thành từ bay xây và ngòi bút. 


Hồ nước, tác nhan đánh dâu nền văn mình. 
Trong trường hợp của Hà Nội, nước luôn gợi nên trí tưởng tượngcủa con 
người, vừa thực tế hóa vừa thần thánh hóa trí tưởng tượng đó. 
Hồ nước ở đây là những khoảng không gian phản chiếu tinh thần, tôn 
giáo, thần bí và giàu chất thơ. 
Trong trí tưởng tượng của cả cộng đồng, nước là một chất tạo cảm hứng. 
Chỉ cần hình dung một hình mẫu lý tưởng: một thiếu nữ xõa tóc, gội đầu 
bên hồ. 
Chính thông qua yếu tố chất lỏng này, cùng với đất, đã hình thành nên 
linh hồn của mỗi con người trong thế giới Việt Nam; nước vô hình gợi nên hình 
ảnh của nữ tính, của khoái cảm, của giới tính cũng như sự hóa thân của thiên 
nhiên. 
Bên cạnh đó, nước cũng là địa điểm thể hiện những mâu thuẫn bên 
ngoài. 
Là những mặt phẳng, với tư cách là một yếu tố có thể thâm nhập được, 
nước cũng không vì thế mà ít thể hiện độ sâu. 
Những điểm mà từ xa người ta tưởng như trống rỗng, nhưng thực ra lại J0 HOPIVE CRÓN, 
biến đổi, đảo ngược chính xác, là phần rủ xuống và hình ảnh lộn ngược của — |. Paniel Hémery, Ho Chỉ Minh, do 
: ' - _ ng: ï : lindochne au Vietnam. Pans. 
những định nhọn và những mặt tiễn xây dựng. Galimard, 1990. 


49 


Hồ Tây. Vườn cây ở Quảng Bá. 


Ảnh Dominique Delaunay 


50 


Như chúng ta thấy, nước cũng là nơi diễn ra vô vàn các hoạt động xã hội, 
nơi hội tụ những kết tinh văn hóa, những gắn bó về tinh thần, nơi thể hiện 
chất nền sâu thẳm của một nền văn minh và những biểu hiện của tinh thần. 

Nước, dù trong hay đục, dù lưu thông hay tù đọng, đều gắn bó mật thiết 
với kiến trúc, với lãnh thổ mà nó tạo nên ; đối với chúng ta nó thể hiện được 
một cách hữu hình cả hai nét tổng hợp và đại diện cho nền văn hóa Việt Nam 
đó là sự đơn giản và tự nhiên, tổng hợp lại thành sự cân bằng và tinh tế. 

Với đặc điểm đó, hồ nước xuất hiện ở đây như một phép ẩn dụ vật chất 
và một sự kết tinh của tâm hồn Hà Nội, cả hai yếu tố này đều mang cùng 
một giá trị và cùng một tinh thần. 


Hồ nước, không gian năng động và biến đổi. 

Thật sai lầm nếu tin rằng hồ nước chỉ là những người canh giữ cho tính 
bất biến truyền thống ảo tưởng. Bằng sức mạnh của những hình ảnh liên 
quan đến nước và không nhằm biện hộ cho những nguồn nước đô thị của Hà 
Nội, những hình ảnh này sản sinh ra và tạo cảm hứng cho một phép biện 
chứng thực hành, cho đến tận ngày nay, vẫn còn gắn bó những sức mạnh 
ngang với sức mạnh của thần Apôlô. 


Đổi thay: 

Hà Nội là một thành phố đối thoại và biện chứng, qua lớp bụi rac trên mặt 
hồ mà độ dày của chúng cho phép dệt nên những khoảng đầy và khoảng 
trống, vừa rắn vừa lỏng, cả theo chiều ngang và chiều thẳng đứng. 

Như chúng ta đều thấy, những hồ nước đã điểm xuyết một cách linh hoạt 
của của thành phố, tạo nên một cấu trúc chặt chẽ, một bộ khung đô thị được 
che giấu, kín đáo, ngầm trong lòng đất. 

Ở những nơi khác, những điểm nút đô thị được hình thành nên từ những 
công trình thẳng đứng (các tòa nhà, công trình đô thị), hoặc từ nơi hội tụ của 
các mạng lưới (đại lộ, nút giao cắt, quảng trường); những yếu tố đó luôn có 
thể nhìn thấy được, dễ dàng xác định được và thường xuyên được thể hiện; 
ngược lại, ở Hà Nội, những điểm nút đó hình thành nên từ những nét ngang 
không thể cảm nhận được, từ những đặc tính bên trong cần được bảo vệ, từ 


sự kín đáo, tinh tế, gần như không thể nhìn thấy được. 

Là những tấm gương phản chiếu tinh tế, hồ nước luôn là nơi con người có 
thể thâm nhập được một cách hữu cơ. Chúng cũng di động, linh hoạt, trơn 
tru và sẵn sàng đón nhận những hoạt động sinh hoạt hay sản xuất, rất thích 
hợp cho sự thay đổi và xuất hiện của những lối sống mới. 

Vì vậy, thật tức mắt khi thấy, từ những năm 90, một hệ thống các khách 
sạn lớn đang mọc lên quanh hồ Tây lấn át các đền chùa và nhà nghỉ quanh 
mép hồ. 

Tuy nhiên, trái ngược hẳn với những công trình lịch sử luôn chú trọng đến 
sự chuyển đổi về không gian và thực.vật giữa nước và không gian xây dựng, 
sự coi thường những kinh nghiệm này đã dẫn đến hiện tượng phát sinh tình 
trạng sở hữu tư nhân ở khu vực ven hồ cùng với sự tăng vọt của giá nhà đất, 
hình thành nên một thói quen san lấp trái phép, làm biến đổi hoàn toàn cả 
hình ảnh, cả chức năng vật lý và sinh học của không gian thống nhất, rộng 
lớn này, làm biến đổi và giảm hẳn những hoạt động và thói quen diễn ra tại 
đây. 

Là một nghịch lý đô thị, bộ áo giáp, mạng lưới lấp lánh của những hồ nước 
ngày nay càng biến đổi hơn bao giờ hết, trong một thời điểm đầy những hiểm 
họa ngày một lớn đang rình rập: san lấp, nhiễm bẩn, hủy diệt, ngược đãi”. 

Những người biết lắng nghe sẽ thấy các hồ của Hà Nội vẫn không ngừng 
thốt lên cùng một thông điệp sâu thẳm: chúng tôi là bộ khung của thành phố 
này, chúng tôi là cơ thể của thành phố trên âm bản, chúng tôi là những cánh 
cửa đến với những biểu tượng, chúng tôi là những tấm gương phản chiếu tính 
thần Hà Nội mà mọi người đều cảm nhận được nhưng không phải bao giờ 
cũng xác định và miêu tả được. 


4- HNĐT 


12. Các nhà lãnh đạo đã nhận thức 
được hiểm họa này và gần đây đã 
cho thành lập một tổ chức gọi là: Tổ 
chức vùng châu thổ sông Hồng có 
nhiệm vụ quản lý một cách tổng thể 
và thống nhất nguồn nước. Vùng 
châu thổ sông Hồng hiện có 28 triệu 
đân (trong đó 4,5 triệu sống tại các 
thành phố). Mỗi năm vùng này nhận 
được 1.750 mm nước mưa, tiêu thụ 
25,8 tỈ m‡ nước. Ngoài ra, vùng Hà 
Nội đã bị ô nhiễm nặng nể do chất 
thải công nghiệp và sinh hoạt, một 
kế hoạch lớn nhằm cải tạo hệ thống 
nước đã được đưa ra vào năm 2.000. 
(Xem Đỗ Quyên, "Les riverains du 
fleuve Rouge exigent une eau de 
qualité", Le Courrier đu Vietnam, số 
1958, ra ngày chủ nhật 25/6/2000, 
tr.7 ; không rõ tác giả, « Les 
poumons đe Hanoi en proie l'as- 
phyxie », Le Cowrer dụ Vietnam, số 
2006, ra ngày chủ nhật 20/8/2000, 
tr.?). 


51 


Đồng ruộng ở An-nam. Trung tâm lưu trữ hải ngoại, Aix-en-Provence 


52 


Phân hai 


Hình ảnh thành phố qua bản đồ 


Đề tài nghiên cứu chung của chúng tôi là tìm hiểu thành phố qua việc phân tích bản đổ và 
những yếu tố cấu thành ở những tỉ lệ khác nhau. Mỗi người đều cố gắng phân tích thật rõ từng bản 
đồ qua đặc điểm địa lý của khu vực, mối quan hệ giữa đất và nước, lịch sử của quá trình định cư 
lâu dài, những mô hình đô thị nối tiếp nhau đã được đưa ra làm mốc. Bản thân các tấm bản đồ cũng 
đã trở thành những công cụ phân tích hoặc những dự án mang tính chính trị và tính kỹ thuật. Cần 
phân tích được ý nghĩa của những tài liệu này cũng như sự kết hợp khéo léo của chúng để gắn liền 
kiến trúc với đô thị thông qua việc phân chia theo khu vực, vạch mốc các trục đường chính và kiểu 
dáng của các công trình xây dựng. Bản đồ cũng phản ảnh những dự án đầy tham vọng, những sơ 
đồ quy hoạch tổng thể nối tiếp nhau theo đuổi một thực tế không hoàn toàn trùng khớp và khó 
kiểm soát. Chúng cũng phản ảnh những dự án đô thị lớn đang chờ đợi nguồn vốn đầu tư bấp bênh 
của nước ngoài. 


° 


533 


Nuthulie Lancret 


Thống kê bản đồ 
các thành phố 
ở Đông-Nam Á 


Trong khi các thành phố lớn ở phương Tây từ xa xưa đã từng nhiều lần 
được thể hiện bằng đồ họa', đặc biệt là bằng bản đồ, thì việc vẽ bản đồ các 
thành phố ở Đông Nam Á còn rất hiếm hoi, thiếu hụt và muộn màng. Như vậy, 
có thể nói là trước thời kỳ đô hộ của thực dân châu Âu, các thành phố ở đây 
chưa được lập bản đồ. Thực trạng đó bắt nguồn từ nhiều lý do. Trước khi 
những người phương Tây đầu tiên đặt chân tới đây, cách thức thể hiện không 
gian chỉ dựa trên việc tái hiện những mô hình kiến trúc và đô thị đã in sâu 
trong trí nhớ của cộng đồng. Trong khi đó, dựa trên kỹ thuật đồ họa và tái 
hiện được hình ảnh của không gian, kỹ thuật vẽ bản đồ hoàn toàn trái ngược 
với cách làm theo kiểu ghi nhớ `. 

Ngay cả khi các bản đồ đã được lập, chúng cũng không được gìn giữ đầy 
đủ cho đến ngày nay. Các nguồn tư liệu, nhất là của những thời kỳ trước, 
thường thiếu hụt và manh mứn. Đó là do vấn đề bảo quản liên quan đến thói 
quen và bối cảnh của khu vực Đông Nam Á với những "nền văn minh gắn liền 
với có cây". Do thường được ghi lại trên các chất liệu có nguồn gốc từ thực 
vật, nên các bản ghi chép luôn gặp phải những trở ngại rất khắc nghiệt về 
điều kiện khí hậu. Người ta thường xuyên phải sao chép lại để đảm bảo có 
thể gìn giữ được lâu dài. Mỗi khi bị rơi vào quên lãng, chúng dễ dàng bị thất 
lạc. Dưới chế độ thực dân, việc lập bản đồ rất phổ biến, nhưng nhiều tư liệu 
đã bị mất mát qua những biến cố trước và trong quá trình thành lập các Nhà 
nước-Quốc gia. Rất nhiều bản đồ đã bị tiêu hủy, một số khác bị bán đi; hầu 
hết các phông tư liệu đều bị phân tán. Ngày nay, nhiều khi người ta tìm thấy 
những bó bản đồ thể hiện đầy đủ ký ức của một thành phố tại những địa điểm 
không được trân trọng cho lắm, chẳng hạn như ngoài chợ hay trên tầng áp 
mái đầy bụi bẩn của một cơ quan nào đó. 

Trong quá trình tìm kiếm các nguồn tư liệu và chỉ dẫn về lịch sử của các 
thành phố, đôi khi người ta rất ngạc nhiên về sự thờ ơ của các đối tác địa 
phương đối với các tài liệu bản đồ cũ và các tài liệu lưu trữ nói chung. Rất ít 
thành phố đã thống kê và lưu trữ một cách có hệ thống các bản đồ của mình. 


1. Jean-Luc Arnaud, « Cartographie 
des mégapoles », tr.705-722, trong 
Mégapoles méditerranéennes, do 
Claude Nicolet (chủ biên), Paris, 
NXB Maisonneuve et Larose, 2000. 
2. Vấn đề đã được tranh luận qua 
bài viết "Một không gian đô thị vùng 
Đông Nam Á" cũng được giới thiệu 
trong cuốn sách này. 


55 


3. Pierre Nora, « Entre mémoire et 
histoire », /es /eux ® mémoïre, 
NXB Gallimard, Paris, 1997, tr. 30. 


4. IPRAUS là một bộ phận của phân 
hiệu nghiên cứu hỗn hợp số 7543 
thuộc Trung tâm nghiên cứu khoa 
học quốc gia (CNRS). Dưới sự điều 
phối của Pierre Clément và Nathalie 
Lancret, chương trình được thực 
hiện tại IPRAUS cùng với 
Emmanuel Cerise và có sự hợp tác 
của Charles Goldblum, Shin Yong 
Hak và Christian Pédelahore. 


56 


Trong hoàn cảnh đó, người ta không thể không thắc mắc, giống như Pierre 
Nora, về chính hệ thống ghi nhớ "hoàn toàn dựa trên những dấu vết chính 
xác nhất, những di tích hiện hữu nhất, những ghi chép cụ thể nhất và hình 
ảnh rõ ràng nhất. [..} Sự ghi nhớ càng ít được lưu giữ từ bên trong thì càng 
cần có nhiều điểm tựa bên ngoài và những dấu mốc hiện hữu của một thực 
thể chỉ tồn tại thông qua chính những dấu mốc đó. Do vậy, cần phải có những 
tài liệu lưu trữ để ghi dấu lại một thời kỳ đương đại và vừa chi phối việc bảo 
quản toàn bộ những gì của hiện tại, vừa gìn giữ toàn vẹn những gì thuộc về 
quá khứ”. Với quan điểm đó, thái độ quan tâm đến các hình ảnh cũng như 
ý thức thu thập tài liệu là một biểu hiện của việc đánh mất thói quen ghi nhớ 
theo kiểu truyền thống. Bên cạnh đó cũng cần lưu ý rằng việc tiếp cận được 
với những bản đồ do các cơ quan nhà nước hay địa phương vẽ từ giữa thế kỷ 
XX, không phải bao giờ cũng dễ dàng. 

Dự án thống kê bản đồ các thành phố lớn và vừa ở Đông Nam Á ra đời 
từ hai nhận định sau: một là tầm quan trọng của các tài liệu bản đồ, hay nói 
rộng hơn là của những bằng chứng hình ảnh như một nguồn tư liệu để 
nghiên cứu không gian đô thị; hai là do những thiếu sót trong công tác lưu 
trữ tài liệu - tình trạng khan hiếm, phân tán và chậm trễ. Chương trình này 
được thực hiện từ nhiều năm qua tại Viện nghiên cứu kiến trúc, đô thị và xã 
hội Paris (IPRAUS). Chương trình nhằm thống kê các bản đồ còn được lưu 
giữ tại các trung tâm lưu trữ, bảo quản tư liệu và nghiên cứu của Pháp cũng 
như ở nước ngoài, các phông tư liệu cá nhân cũng như những tài liệu do các 
cơ quan hành chính hay chuyên môn ở địa phương chịu trách nhiệm về quy 
hoạch lãnh thổ thực hiện, kể cả những tài liệu tìm được qua các công trình 
nghiên cứu. Mục đích của chương trình là tạo ra một công cụ thiết thực cho 
những sinh viên và các nhà nghiên cứu cần làm việc về các hình thái đô thị 
ở châu Á. 

Dự án được dự kiến thực hiện trong một thời gian dài, do việc thống kê 
phải hoàn thiện dần dần và phải cập nhật thường xuyên. Dự án dựa trên mối 
quan hệ đối tác về nghiên cứu khoa học với các viện nghiên cứu của Pháp 
và nhiều nước khác, nhất là với Trung tâm lưu trữ hải ngoại đối với các thành 
phố của Đông Dương trước đây. Xét một cách cụ thể hơn thì dtƒ án nhằm ba 
mục tiêu: thống kê các tài liệu trên một cơ sở dữ liệu tin học, xây dựng một 
bản thống kê và một phông tư liệu riêng của IPRAUS. Việc soạn thảo các 
phiếu thống kê để xây dựng cơ sở dữ liệu tin học và việc biên soạn các bản 
chỉ dẫn đặt ra rất nhiều câu hỏi về chính quy chế và các mục đích của 
chương trình. Phải chăng chỉ nhằm thông tin về những đặc điểm hiện trạng 
của các tài liệu, hoàn cảnh để đề xuất và thực hiện các tài liệu đó? Có cần 
đi xa hơn trong việc phân tích, quan tâm nhiều hơn đến nội dung các bản đồ 
và xây dựng một bản thống kê chặt chẽ hơn về các phông tư liệu bản đồ 
không? Khi đó có thể cần phải thông tin về quy chế của các tài liệu, giá trị 
của các thông tin thể hiện trên bản đồ và đề xuất có một buối thảo luận đầu 
tiên. Những thắc mắc này dẫn đến một vấn đề khác liên quan đến tính hợp 
thức của việc miêu tả hình ảnh, vốn vẫn được các nhà nghiên cứu đặt ra 
nhiều giả thiết, đó là lựa chọn một quan điểm nhận biết. 

Chương trình được thực hiện phối hợp giữa công tác nghiên cứu kiến trúc 
và đô thị với công tác giáng dạy kiến trúc. Mục tiêu của chương trình là 
nghiên cứu khả năng thể hiện bằng bản đồ như một hình ảnh có ý nghĩa 
trong bối cảnh xây dựng và tiếp nhận nó, một hình ảnh tham gia một cách 


trực tiếp hay gián tiếp vào những thay đổi của không gian đô thƒ. Chương 
trình cũng nghiên cứu quy chế của các tài liệu (đó là "bản đồ hiện trạng", "sơ 
đồ quy hoạch" hay công cụ quy hoạch) cũng như vấn đề phương pháp luận 
trong phân tích bản đồ, nhất là trong bối cảnh đặc thù của các thành phố ở 
Đông Nam Á - các thành phố của cây cỏ, các làng trong thành phố, các thành 
phố có tốc độ phát triển nhanh. Không chỉ dừng ở việc phân tích hình ảnh, 
công tác nghiên cứu còn nhằm tìm hiểu cách thức thể hiện trong mối quan 
hệ với những quan niệm về không gian và thời gian trong những xã hội được 
nghiên cứu. 


Chương trình có quan hệ chặt chẽ với khóa đào tạo kiến trúc và quy 
hoạch đô thị sau đại học với đề tài "Các thành phố lớn ở châu Á-Thái Bình 
Dương: kiến trúc so sánh và các dự án đô thị", nhất là với công tác giảng 
dạy của Shin Yong Hak về bản đồ các thành phố, nhằm nghiên cứu các 
thành phố lớn trong khu vực trong một tiến trình lịch sử liên tục, từ khi xây 
dựng các mô hình nền tảng (kinh đô kiểu Trung Hoa, thành phố nông nghiệp, 
thành phố buôn bán, thành phố thời thuộc địa) cho tới tận quá trình phát triển 
của các thành phố lớn hiện nay. 


Các phông tư liệu bản đồ đã được thống kê 

Một bản thống kê sơ bộ các bản đồ của Viên-chăn” được giới thiệu vào 
tháng 3/2000. Bản thống kê này bao gồm khoảng 100 bản đồ từ cuối thế kỷ 
XIX (1895) tới những sơ đồ quy hoạch tổng thể gần đây nhất, chủ yếu là tư 
liệu của Viện nghiên cứu đô thị Viên-chăn. Một số tài liệu chưa từng được 
công bố, như một bản đồ gồm bốn tấm ghép lại với tỷ lệ 1/1000 được vẽ năm 
1912, một sơ đồ thành phố với tỷ lệ 1/2000 lập năm 1930 hay một bản đồ 
gồm 20 tấm ghép lại được thực hiện trong giai đoạn 1959-1962. Song song 
với bản thông kê này, các thành phố lớn của nước Cộng hòa dân chủ nhân 
dân Lào (Savannakhet, Luang Prabang, Pakse và Thakhek) cũng đã được 
thống kê bản đồ. 

Nhờ những hoạt động nghiên cứu của chúng tôi và các phần việc do sinh 
viên đảm nhận, việc thống kê bản đồ của các thành phố sau cũng đang được 
thực hiện: TP. Hồ Chí Minh (Sài Gòn-Chợ Lớn), Băng Cốc, Phnôm Pênh, 
Xiêm Riệp, Jakarta và Denpasar (Bali). Công việc thống kê này cũng được 
thực hiện đối với các thành phố Hồng Kông, Tây An, Đài Bắc và Xê-un. 

Bản thống kê các bản đồ của thành phố Hà Nội gồm hơn 200 tài liệu kể 
từ đầu thế kỷ XV cho tới tận những sơ đồ quy hoạch tổng thể dự kiến tới năm 
2020, chủ yếu do Trung tâm lưu trữ của Viện kiến trúc Pháp (phông Louis- 


- 


Những ngôi nhà ống ở phía đông hồ 
Hoàn Kiếm, quận Hoàn Kiếm. 


Ảnh Dominique Delaunay 


5. Sự suy luận được nêu ra và thảo 
luận chủ yếu trong khuôn khổ các 
cuộc hội thảo về để tài "Các thành 
phố lớn của Châu Á-Thải Bình 
Dương: đô thị hóa và kiến trúc so 
sánh" đã được Bộ văn hỏa và thông 
tin, Vụ kiến trúc và bảo tồn di sản, 
Văn phòng nghiên cứu kiến trúc và 
đô thị tổ chức năm 1999. 


6. Chương trình đào tạo liên kết các 
Trường đại học kiến trúc Paris-La 
Viilette và Paris-Believille, Viện đô 
thị Pháp và Trường đại học Paris VIIi 
do Shin Yong Hak, Pierre Clément 
và Charles Goldblum đảm nhận về 
mặt khoa học. 


7. Ngoài nhóm nghiên cứu của 
IPRAUS, trong chương trình này 
còn có sự tham gia của Chayphet 
Sayarath (và các thành viên của Hội 
bảo tổn di sản chịu trách nhiệm về 
dự án thống kê các di sản kiến trúc, 
đô thị hỏa và phong cảnh của Viên- 
chãn trong phần kiểm tra lại sơ đồ 
quy hoạch tổng thể), Karine 
Peyronnie (IRD) và Catherine 
Raymond (INALCO). Hiện nay một 
đĩa CD-ROM đang được xây đựng. 


57 


8. Bản thống kê các bản đỗ của 
thành phố Hà Nội đã được thực hiện 
với sự giúp đỡ của Hội đồng vùng 
lle-de-France, có sự hợp tác của 
Trung tâm lưu trữ hải ngoại dưới sự 
chỉ đạo của Frangoise Durand- 
Evrard (cán bộ chỉ đạo bảo quản 
của Trung tâm) và Lucette Vachier 
(phụ trách nguồn tư liệu về Đông 
Dưng) và Trung tâm lưu trữ của Viện 
kiến trúc Pháp do David Peyceré 
(tổng phụ trách bảo quản của Trung 
tâm) chịu trách nhiệm. Ngoài nhóm 
làm việc của IPRAUS, dự án còn có 
sự tham gia của bà Nguyễn Thị Kim 
Liên và ông Yves-Patrick Favier. 


9. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn 
CNES/SPOT đã cho phép chúng tôi 
công bố tấm ảnh này. 


58 


Georges Pineau) và Trung tâm lưu trữ hải ngoại” cung cấp. Một số bản đồ 
và tài liệu khôi phục lại thể hiện được thành phố trước khi bị người Pháp 
chiếm đóng (nhất là những bản đồ năm 1490, 1770 và 1873, sau đó là những 
bản vẽ khôi phục lại của các giai đoạn 1010-1400, 1470, 1831 và 1866- 
1873). Nhưng phần lớn các phông này là bản đồ của giai đoạn từ 1873 đến 
1951. Trong những năm chiến tranh không có bản đồ nào được xây dựng; từ 
vài thập niên trở lại đây người ta mới lại quan tâm đến việc vẽ bản đồ. 

Cuốn sách này là một dịp để chúng tôi giới thiệu một bản thống kê có 
chọn lọc về bản đồ thành phố Hà Nội. Chúng tôi đã lựa chọn 15 bản đồ thành 
phố và một ảnh chụp từ vệ tinh thực hiện năm 1995” để giới thiệu trong phần 
bản đồ màu. Ngoài ra còn một số bản đồ đen trắng được giới thiệu xen lẫn 
với các bài viết. Bản thống kê bản đồ của khu ba sáu phố phường, khu phố 
thời Pháp và khu thành cổ được giới thiệu trong cuốn sách về tài liệu lưu trữ. 
Các bản đồ được lựa chọn cung cấp cho chúng ta một cái nhìn tổng thể về 
dáng vẻ của thành phố trong một thời gian dài, từ những bản đồ đầu tiên về 
không gian đô thi cho tới tận những bản đồ mới lập gần đây, trong giai đoạn 
chuyển tiếp của quá trình phát triển. 


Sơ đồ bản đồ Hà Nội 


Do Nathalie Lancret tập hợp 


I. {Ban đổ cũ của Hà Nội], không có năm. Thư viện khoa học vả kỹ thuật Hả Nội (Christian Pédelahore de Loddis chụp). 


L 


3 - HNĐT 


59 


II. Hà Nội đầu thế kỷ thử XIX, Bản gốc có tỉ lệ 1/5.000 (khòng có thước đo tỉ lệ), bằng giấy, ín mau, không có hướng bảc-nam, không cỏ tiêu đề và chủ giải, kích 
thước 170 x 110 cm. Phòng sơ đó, bạn đồ Thư viện quốc gia Paris (GeA 395). 


60 


i87: ELXI CÔ E 1375 


E0HELLE ÂPPBOXIMATIVE I:I2.500° 


ñ 


tỊ. Hà Nội năm 1873, do Phạm Đình Bách vẽ, Sở địa chỉnh Đông Dương ¡in năm †916, Bản gốc có tỉ lệ 1/12.500 (không có thước đo tỉ lệ), hằng giấy, in màu, 
có hướng bác-nam, có đề: "Tỉ lệ lương đối 1/12.500”, phản chú giải chia thanh bốn mục: Cửa ö (1-16), Di tích (17-74), Khu nhượng địa (a-g) và Thánh cổ (A-RỊ, 
gồm hai trang (bản đỏ và chủ giải), kích thước 68 x 65. Phòng Louis-Georges Pineau, Trung tâm lưu trữ Viện kiến trúc Pháp (pinge 33/02). Trung tâm hiện đang 
lưu giữ năm bản copy bản đồ (pinge 33/02) đen trắng và mâu được vẽ lại với tỉ lệ 1/8.800 va 1/5.000. Hai bản copy mâu hiện cũng được lưu giữ tại Thư viện quốc 
gia Paris có tỉ lệ 1/12.500 (Ge G 15056) và 1/6.000 (GeA 1.130). Trung tâm lưu trữ hải ngoại. Aix-en-Provence có một bản với tỉ lệ 1/12.500 in mau (IPL/1.722). 


0 1 Là d 


61 


IV. Bản đồ một vải thành phố ở Bắc Kỷ: Hà Nội, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Hải Phòng và vùng ngoại vị [1885]. Bản gốc có tỉ lệ 1720.000. thanh phố Tuyên 
Quang vá Hải Phỏng cũng có tỉ lệ 1/20.000 (có thước đo tỉ lệ), côn bán đồ Bắc Ninh cỏ tỉ lệ 1/10.000, bằng giấy, in máu, không có hướng |bäc/đông-bác], có đê: 
“Đỏng bảng bắc bộ", "FLLE n0 3", không có chú giải, kích thước 90 x 63 cm. Trung tâm lưu trữ hãi ngoại, Aix-en-Provence (IPL/1788). Trung tâm cũng lưu giữ 
mội bản copy (CT§ 7/255). Ba bản cạpy khác ở Thư viện quốc gia Paris, hai bản có mâu (Ge C 663 và Ge € 52) và mội bản đen trắng (Ge G 15 180). 


ữ 1 3im 


62 


“IAMH AC 
~ 


TÂY 416 


de Ía 


VILLE áe HAN0I 


V. Bản đổ Hà Nội năm 1885, vẽ dưới sự chỉ đạo của L. Babonneau, do Sở địa chính Bắc Kỷ xuất bản tháng 9/1936. Bản gốc có tỉ lệ 1/5.000 (có thước đo 
tï lệ), bằng giấy, in mau, không có hướng [bác/tày-bác], có đề: "do nhân viên Sở giao thông công chính vẽ nhân dịp Hội chợ năm 1902, dưới sự chỉ đạo của ông 
L. Babonneau, giám đốc và ông f. Baille, thanh tra tòa thị chinh”, "Theo thông tin do Sở công chính và Quân sự, sơ đồ địa bạ và thông tin do chính quyền bản xứ 
cưng cấp”, "Nhà in PHOTO-LITHOGRAPHIQUE DỤ CADASTRE DỤ TONKIN (tháng 9/1936)", “A. Cửa trong thanh phố”, "B. Cửa phía ngoài thành phố”, phần 
chú giải có ghi ranh giới và cửa vào thành phổ, ranh giới giữa càc làng, nha ngói hay nhà tranh, chùa, hệ thống giao thông, thủy lợi. Thư viện quốc gia, Paris (Ge 
A1131). 


ũ ñS 1n 


83 


œe € 4#3⁄1 


GRAND LAC 
PA 


TÂY-HÒ 


VI. Bản đồ thành phố Hà Nội, do V. Leclanger, giảm dốc Sở giao thông vẽ ngày 9/4/1890, dược Eveil économique de I'Indochine in lại vào tháng 11/1924 
Bản gốc có li lệ 1710.000 (có thước đo tỉ lệ), bằng giấy, in màu, cô hưởng đông bác, có đề: "Bản đồ thanh phố Há Nội tỉ lệ 1710.000 phú hợp với sơ đồ quy hoạch 
tổng thể lập ngày 9/4/1890. Do nhân viên của Sở giao thông lập dưới sự chỉ đạo của ông V. Leclanger, giám đốc, do EVEIL ECONOMIQUE DE L:NDOCHINE in 
lại vào tháng 11/1924, ông Eckert la thị trưởng”. Phần chú giải cung cấp các thông tin về nhà xây theo kiểu Pháp (1-50), nhả ngói vá nhả tranh, công trinh công 
cộng vá tôn giáo, hệ thống giao thông va thủy lợi cũng như những đạc diểm địa lý của thành phố. kích thước 77 x 83 cm. Trung tâm lưu trữ hải ngoại, Aix-en- 
Provence (IPL7†719). Trung tâm cũng lưu giữ một bản copy (A48bis). Bản đồ nảy cũng được lưu giữ tại Trung làm iưu trư Viên kiến trúc Pháp ở Paris {pinge 33/02) 
và thư viện quốc gia, Paris (Ge € 1731). 


~————————— 


D 


¿cm 


64 


0G RAND LAC 


(TAY DI 


PLAN DR LA VILLE 


lchole ám". loooo 


DR HANOI 


Ù 


tin 
HỆ 


Ƒ?#t† 
tủ 
H 


1002100 86985689 93806 


L3 
D) 


FETEREEERRRXEREREEHRH 
Ẹ HH 


Si A®sePBnHaaeazaedeez 


tịtttttf [tt H1†tt†í 
Hit BINI 


HU 
tỶ 


VII. Bản đổ thành phổ Hà Nội, tháng 10/1898, do Phòng dịa hình quân sự Đông Dương lập. Bản gốc có tỉ lệ 1/10.000 (có thước đo tỉ lệ), pẳng giấy, in mâu. 
không có hướng [bắc], cô đề: "In tháng 10/1898" và "Phòng địa hình quân sự Đông Dương", phần chú giải chỉa thành bốn mục: Thành phố (A-Z) Khu nhượng địa 
(a-J), Thanh cổ {k-u) và Các chùa lớn ở Hà Nội (1-44), kích thước 66 x 65 cm. Trung tâm lưu trữ hải ngoại, Aix-en-Provence (IPL/1720). 


0 


— 


zim 


65 


I0NYH 


9p TII 


t 

c 
—) 
= 
” 
= 
> 
_ 
» 
„ 


'{z£L+ e9] SIiead 'EI 20nb uậIa 
nuI (9£61/6 Buệt) NIMNOL n0 3M15Ydv2 n0 
3ñDIHadVH9OHIITOIOHd UỊ EUN „00002 8uợo 
0S £^ Éq Eip 00 0S '0ud tueu¡ 6u0u oeIỗ os en2 uIlị 
uou) 0au | „ '„1JU†U2 jUỊ Eộ† 62) 1ueu] | elli#g 3 Bưo 
'30p LIợIổ 'rI#@uuodqeg ˆ] e13 oép IU2 8S lọnp 'Z061 
Liệu Ö03 lH địp uợuu dội ouở queu) u12 6uc2 
Buou) 96Iỗ 9S u@tA ugtu 00, :ep 02 ƒ2gq-Buop/oeo} 
Buonu ọø 'neui uị '4pIê Bugq '(á| Ị op 20nu1 02} 
000 01/1 $1 J} 02 39ỗ tiền '0£61/6 BuUeu) uị Ẩ»| 2eg 
(JUI2 EịP 0S OP 'nE8UUðQER ˆ1 En2 oÉp J2 äS 
IÐTP 8A 'Z06J. Liệu IỒN ỆH 0Uđ 0E] ộp UES "IIỊA 


cÐ 
co 


ae [ xi} TS... 


{epy) Xeu 
ọp Ueq n2 Ádo3 ueq JÈu! 1i nnị ôun9 
uuệt BunU1 '{91 7 L/1dl) 8208A9/2)-U09-X0V 
't#oBu teu nủị nn| Lưệt 8U) "9/2 08Xy9 
20fLI u9D| 'Í8p-L) Uợi E09 982 EA 
(Á-y) œ queu '{e) eip Buônuu nưà 
'(Z-V) 0ug uuev| 2ñ uọg queu) i49 
20/0 IE!ỗ nu2 ueud ',2pp ulệlồ 'ộqng 
eỊ BUP/|„ ',}|@L/£ ÔUEUI UợG ‡£nX, 
„UI £A 8A 8uon( ỗuọg Á| £ỉp 0S 9đ, 
:ep @2 '[oeq] Buonu 92 8uoux 'neul lì 
'4et6 Buẹd '(ệ| II 0p 2271 99) 00070 L/t 
ậi ạ 92 298 Up 'Jt§J/£ Ôugul 
OEA UEQ JE"X £A ¿A aqny gị Bunn 
Op 'IỒN EH QUd up ọp 06g ˆXỊ 


LÊ 


MahENWNASA480558N1n16nsinw 8 


Jh 


hà 


Nữ 


b tia) 
"`1 


} 
4 
Ủ t 


ị 
Ñ 


lui 


Ï 


tONRVR 3#%G 3933‡A VS S$G MWYG 


B7 


Mô 49V smiany 


~- “ _ \ _—nm—rrT 
Tan mitL.mnmsasamnii H Xi pr—- “g ~ ——†--= TT | 
†-— Kia +47 “—. “TC Su... lrể —i „no sa 2II34**] K 
—x VMIN VAN kVME” ` vn : ke —- vờ y<, - 
"| =Ỷv JXIMVIÍ+ - —=—>~——-~x : — Bd— keo=cksv.| Sỹ 7P 200699654 5. <3 007 L2 ,.- v3 h,E L. (V4 /20⁄9xcsigrcpmộ Ki ~——¡ 
„ ten-—- — _  ——.~ nh. 3š 
— ch e—ll 


—__yg. 
“Ti! mswO——tYiltE WWXS - Azcev 
—— 


'(68/ Lí Tel) 32U2A6/d-U@-xrự 'IÉoBu Ieu 
f nnỊ tuệ) ÔufJ| '9 z8 x 89 30nú] 129 
"MuEl| gqư ÁBU tộỗu ưu 'ou] tuẹt IJptô 
\UE! 'u0ui Êượu gA 0Uđ quẹu| ÔunA ÁỊ eịp 
ulạtp 3Ð ôufu nưu 02 lôi ÁpU1 øA ÁnU] 
Buonp uou] øe!2 nu ồuonp +es 8uonp 
'ộq Buonp :3ñuI eQ quEui elq2 I6 nụ2 
Uÿud ,SÊ61/8 Bueu| uet )enX,„ ,000 67/1 
| 3n ion ueo yựnx ga dệt Buong Buộc 4| gịp 
> 0S 0d. '.200 Luptổ 'piessoio øị lẺQ, :ạp g2! 
= '26q 6uonH 02 neU u| '4pIB 6uẹq '(ật úp 
30nu] 09) 000 06/1. ðI 1 93 20B ueg -s€§148 
Bueu ueq Jjenx Buong Buọa 4| gip 
ỌS ÉA 8A P1ESS019 Đ] IÉp OP !ỒN EH `X 


œ@ 
(@ 


 = —=._- -—=.= =ã 


69 


Th—h— 


'(zt/cc a6uid) 
SiiEq 'dệuq 2711 ue9 U8IA 
n1 nnỊ uiệi 8un¿| neauIa 
saổ¡oao-sino]  8uoud 
9 0£1 X Z6 30nu1 d5 
'QeU1 uEnÐ Ø3 22 ga (02 
(UEUI nu EA EID 6uönuu 
nu uoi} ñsĩ uẹnồ 
uEnb ø2 Ä§ uẹp uenb 
Ø2 : 5nUI E tuỆU1 EIU2 
II nu2 uetd '„9261/1L 
6U@U] ueq IgnX, ',ueq 
¡enx ga uị Buôn Buog 
Á\ EiD 0S,„ „200 LUẸIỗ '†8P 3 
BỊ uU] „ : ÿÐ 02 '3ÿq 
Buon 02 nếu! uị 'Áglỗ 
Buec (ội 00 3071 09) 
000'01/L $† Ø9 208 uệg 
'6Z6L/11 BUEH] uệq gnx 
Buonq Buọg ÁI eịp 0S £^ 
9A J8p3 eị Bun1] 9 “TỒN 
EH 0d quẹu] 00 ueg '|X 


_ HANOL - 


ĐELEGATION SPECIALE 
__ LIAHÉE A LA PARTIE COMPRISE 
- Á LINTÉRIEUR DE LA ROUTE_ 
“CIRCULAIRE .. 
- ==#=B=_ % 


ECHELLE: 


— 6RHASB kúc 


cT ` 
~" 1t“ `) ` <"Ai 


“. 


lê 1/10.000 (không 


`, ` 


XI. Hà Nội, tháng 1/1943, Bản gốc có tỉ có lhước đo lỉ lê. bằng giấy, 


Georqes Pineau, Trung tâm lưu trữ Viện k 


tn mâu, không có hướng [bác], kich thước 110 x 90 cm, Phòng Louis- 
iến trủc Pháp, Paris (pinge33/02) 


Ũ 5s 1 t5un 


FẦU) 


ba xé #ư nu Z2 2 su c—m2~ 


LÉ@ENDE Œ 


W:...E.—-....-—. 


+... .—-jÄ-.jƒ<— 


: 
&u 3 


.. -“.“.nfc 
...... 
XS 6 —~#-—- “ 
uc cÊŸmi<& 


DEL£GATION SPEGIALE 


_— Tan : LIAITÉE A LA PARTIE COMPRISE. 
— -.ae—- A LINTÉRIEUR DE LA ROUTE 
.. ; CIRCULAIRE 

Lx:) `. J ⁄ 3 l — 


ECHEL.LE - sua; 


#19 019/V1U#/WEWƑ. 


XIII. Hà Nội, Sơ đổ quy hoạch lập tháng 1/1943 dưới sự chỉ đạo của Louis-Georges Pineau (phó giảm đốc Sở kiến trúc và dô thị), Bản gốc cò ¡¡ lệ 1210.000 
(có thước đo tỉ lệ), bằng giấy, in mâu, không có hướng [Bắc], có dê: "Ha nội, giới hạn ở phía trong đương vanh đai, tháng 1/1943 Sơ đỏ quy hoạch”. Phần chú giải 
chia thanh bảy khu quy hoạch khác biệt nhau: hai khu đầu lả biệt thự đãnh chg một gia định vá cửa hảng, xây kiểu Phảp; bổn khu sau la biệt thự kiểu Việt Nam 
ở thánh phố, nhả ống ở thánh phố. cửa hảng. nhá nông thôn truyền thống; phẫn sau cũng lá đất dành cho công trình công cộng và cơ quan hanh chính. Sơ đồ 
cũng nêu rõ các địch vụ, đường cần mở hoặc mở rộng, khu vực công cộng, ao hỗ hiện hữu, kích thước 80 x 58 cm. Phóng Louis-Georges Pineau, Trung tâm lưu 
trữ, Viện kiến trúc Pháp, Paris (pinge 33/02). 


71 


XIV. Bản đồ Hà Nội năm 1986, do Cục bản đổ Việt Nam lập. Bản gốc có tí le tương đối 1/35.000 (không có thước đo tỉ le), bảng giấy, n máu, có hướng bác, 
không có chú giải, kích thước 30 x 42 cm. Francois Decoster vá Diamei Klouche, Chân dung thanh phố Hà Nội, Viên kiến trúc Pháp, Paris, 1997. 


r2 


? "ca . ?ớ =s 
« `. “` sào CC 
K M 20 I :.- v llA 


~ 
EN 
nà 


La 


Ũ 
` 


G NĂNG ` N: 
VN Su, 
9 


L2 cẻ. 


XV. Sơ đổ quy hoạch tổng thể thành phố Hà Nội 2020. Bản gốc có tỉ lệ 1/25.000 (không có thước do tỉ lẻ). bằng giấy, m máu, hướng bắc. Văn phóng k:ến trúc 
Sư trưởng thành phố Ha Nội (do Emmanue! Cerise chụp). 


an Ỷ5 


ẳ ` si. 


XVỊ. Toàn cảnh Hà Nội năm 1995, CNES-Spot. 


Nuathdalie Lancret 


Cách thể hiện 
không gian đô thi 
ở vùng Đông Nam Á 


"Tôi nghe nói có những người không quan tâm đến bản đồ, thật khó tin”." 


Liệu có những ai không tán thành với nhận định này? Chắc chắn đó không 
phải là những kiến trúc sư, bởi đối với họ, bản đồ hay nói rộng hơn là những 
tư liệu bằng hình ảnh thực sự là một nguồn tư liệu quan trọng giúp nghiên cứu 
lịch sử của các thành phố trong một thời gian dài. Phân tích bản đồ là một 
trong những cách tiếp cận mang tính phương pháp luận được các nhà nghiên 
cứu đô thị quan tâm hàng đầu. 

Vấn đề này đã trở thành đối tượng của một công trình có giá trị bàn 
về tính lạ thường và hiệu lực trái ngược của các bản vẽ, về vị trí của các 
tài liệu cũng như về những hạn chế và thách thức trong việc khai thác 
chúng”. Tuy nhiên, rất ít người quan tâm đến việc vẽ bản đồ vùng Đông 
Nam Á và đặc biệt là bản đồ các thành phố. Điều này xuất phát từ nhiều 
lý do, trong đó nguyên nhân chủ yếu” là do tư liệu ít, phân tán và được 
lập khá muộn. 

Những công trình được thực hiện về các thành phố ở Đông Nam Á đã cho 
phép các nhà nghiên cứu tìm hiểu những giai đoạn chính trong quá trình hình 
thành không gian đô thị và thấy rõ một hình ảnh mang tính hai chiều, vừa là 
những "sơ đồ hiện trạng" vừa là "sơ đồ dự kiến" cung cấp những thông tin về 
tổ chức không gian trong quá khứ cũng như trong tương lai. Tuy nhiên, những 
công trình này đã khích lệ chúng tôi tiến xa hơn nữa, chứ không dừng lại ở 
việc phân tích bản đồ dựa trên mối liên hệ giả định giữa thực tế xây dựng và 
sự tái hiện trên bản đồ. Với quan điểm đó, chúng tôi băn khoăn về mối quan 
hệ phức tạp giữa bản đồ và không gian đô thị theo đúng nghĩa rộng của từ 
này - là không gian tư duy, trải nghiệm và dự kiến - dẫn đến giả thiết là bản 
đồ có liên quan đến những thay đổi của các hình thái kiến trúc và đô thị, để 
rồi chính những hình thái đó lại tác động đến các cách thức thể hiện trên bản 
đồ. 

Để bàn sâu hơn về vấn đề hiểu cách phân tích bản đồ, tôi muốn dựa vào 
những công trình của Denys LombardÝ, nhà sử học chuyên nghiên cứu về 
Đông Nam Á, người đã quan tâm đến lịch sử của các thành phố trên quần 
đảo này. Denys Lombard đã dự định phân loại chung về thành phố ở Đông 
Nam Á với ba mô hình đô thị chủ đạo - nông nghiệp, buôn bán và thuộc địa 


6 - HNĐT 


1. Steyenson. 


2. Xem thêm Luc Cambrézy và René 
de Maximy (biên soạn), (2 c2/fogra- 
phe en débat, Représenter 0U cŒr 
vafee, Paris. Karthala-Orstom, 
1995, Peter Gould và Antoine Bailly 
(biên soạn), (2 øowo# đ®s carbs, 
Ban Harley et la carlograplie, Paris, 
Anthropos, 1995; Christian Jacob, 
Lempire des cartes. Apgøroche 
théorique de ha carfogapbie à favers 
thisf@fe, Paris, Albin Michel, 1992. 
Để tìm hiểu những tư liệu bản đổ 
nhằm nghiên cứu về kiến trúc và đô 
thị, xem những công trình của Jean- 
Luc Arnaud về các thành phố phía 
đông Địa Trung Hải, nhất là về 
Istanbul và Cairô. 


3. Xem Nathalie Lancret, phản 
"Thống kê bản đổ các thành phổ 
Đông Nam Á” trong cuốn sách này. 


4. Xem thêm Denys Lombard, "Les 
concepfs despace et de temps 
dans l'archipel insutindien", 7âp sa/ 
E.S€, tháng 11-12/1986, tr. 1385- 
1396; (œ c2/refour /avaniais. Essai 
đhistofe giobak, Paris Trường đại 
học khoa học nhân văn, 1990; « A 
propos de Í'istoire des villes dAsie 
du Sud-Est, Nouvelles considẻra- 
tions », Pierre Clément, Sophie 
Clément-Charpentier và Charles 
Golblum (chủ biên), 7ập sa nghiên 
cứu kiến tríc, số 35-36, Cite d'Asie, 
1995, tr. 99-106. 


75 


5. Những để xuất liên quan đến 
thành phố Hà Nội chủ yếu dựa trên 
những công trình nghiên cứu sau: 
Philippe Papin, /sGức œ Hano 
Paris, Fayard, 2001; Christian 
Pédelahore, V#e©es vefiamiennes í, 
Les éléments corsfffS de (3 vies 
de Hane bào cáo nghiên cứu, Paris, 
SRA-EAPV, 1983 và "Les éléments 
consftitutifs de la villes de Hanoi », 
bộ sách Etudes vietnamiennes, số 
12 (82), NXB Ngoại văn, Hà Nội, 
1986, tr. 92-140; Christian Taillard 
(cộng tác với Pierre Brocheux), "Le 
Vietnam, émergence dun nouveau 
dragon", Géographie unWersele : 
Ase du Suđ-EsfOceanie, Belin- 
Reclus, 1995, tr. 188-211. 


6. Xem Sophie Clément-Charpentie, 
Shin Yong-Hak, Árci@@clưe du 
Paysaq en Extrême-Orer(_ Paris, 
Trường dại học Mỹ thuật, 1987. 


7. Xem Philippe Papin, sở tr. 49-50. 


8. Sự xuất hiện mô hình sản xuất 
nông nghiệp tương đương với sự 
chuyển biến lớn đầu tiên được biết 
đến với cái tên là Ấn Độ hóa có liên 
quan đến nhiều vùng trên quần đảo 
này, chủ yếu là các đảo Java và 
Bali. Do gắn liền với sự phát triển 
các mối liên hệ bằng đường biển với 
Ấn Độ và sự truyền bá đạo Hinđu và 
đạo Phật, sự chuyển biến này được 
thể hiện rõ nét qua sự hình thành 
những vương quốc nông nghiệp lớn 
được tạo dựng theo mô hình của ấn 
Độ nhưng lại dựa vào những thực tế 
bn địa. Để tìm hiểu thêm về các mô 
hình đô thị nông nghiệp, xin xem 
thêm "Villes d'lnsulinde l”, Ar»¡/ 
số 37, 1989. 


9. Về vấn đề mô hình vốn luôn thay 
đổi tùy theo các truyền thống tinh 
nguyên học về địa điểm, xem 
Jacques Dumacay, £2/c/efe et 
ses modèles en Asie du Sud-Es( 
Paris, Nhà sách Oriens, 1998. 


76 


- tương ứng với ba giai đoạn chính trong lịch sử kinh tế, xã hội và chính trị của 
khu vực. Ông đưa ra giả thiết có sự tồn tại mối liên hệ mật thiết, quan hệ qua 
lại giữa các hình thức thể hiện trên bản đồ và các mô hình đô thị được thể 
hiện. Chính bản thân những hình thức biểu hiện cũng có sự kết hợp với những 
quan niệm về không gian và thời gian. 

Trong bối cảnh đó, một bước ngoặt lịch sử sẽ cho phép chúng ta quan 
tâm hơn tới các hình thức thể hiện trên bản đồ và tìm hiểu chúng trong mối 
quan hệ với những quan niệm về không gian và thời gian của các xã hội 
được nghiên cứu, đồng thời đánh giá chính xác hơn quan hệ qua lại giữa 
cách thể hiện (từ phương pháp ghi nhớ đến thể hiện bằng hình ảnh) với 
những đổi thay của không gian đô thi. Công tác nghiên cứu không thể không 
quan tâm đến vị trí của các tài liệu; vị trí đó phụ thuộc vào bản chất của bản 
đồ. Chúng tôi sẽ đề cập đến vấn đề này qua trường hợp đặc biệt của thành 
phố Hà Nộï'. 


Mô hình ghi nhớ và cách thể hiện mang tính tượng trưng 


Trong các tài liệu lưu trữ giai đoạn trước thế kỷ XIII và XIV không hề có 
bản đồ địa lý cũng như sơ đồ thành phố mô tả đúng như thực tế. Những bằng 
chứng hiếm hoi thể hiện bằng hình ảnh còn giữ được đến ngày nay chỉ là 
những hình vẽ tượng trưng theo cách riêng của thuật phong thủy về địa điểm” 
hoặc với những vạch mốc mang tính vũ trụ luận của quần thể xã hội. Thuật 
phong thủy (hiểu nôm na là gió và nước) là một nghệ thuật chọn nơi cư trú 
cho người sống và nơi yên nghỉ cho người chết nhằm đạt được sự hài hòa với 
vũ trụ, đồng thời phát hiện và thu nhận những nguồn năng lượng của đất. Sự 
hiện diện của hồ Tây ở thành Đại La (có nghĩa là Vòng thành lớn bên ngoài), 
tức Hà Nội ngày nay, cho thấy đó là một địa điểm lý tưởng để xây dựng một 
thành phố, một điểm cân bằng giữa các nguồn lực đối kháng của đất và 
nước”. Cũng theo quan điểm đó, các quy tắc vũ trụ luận chi phối toàn bộ các 
hoạt động, thái độ ứng xử và các biểu hiện, kể cả những cách thức cấu trúc 
không gian là nhằm tạo nên sự ăn khớp giữa thế giới vĩ mô và thế giới vi mô, 
cõi thiên đàng và thực tế nơi trần thế. 

Như vậy, việc thể hiện không gian không dựa trên những chất liệu đồ họa 
mà nhờ đến những hình mẫu đã in sâu trong tâm trí của cả một xã hội và đôi 
khi được gửi gắm trong những quy ước kiến trúc dưới dạng văn thơ được lưu 
truyền một cách âm thầm từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cách cảm nhận 
và thể hiện các hình dáng kiến trúc và đô thị gắn bó mật thiết với những quan 
niệm về không gian và thời gian được vận dụng trong các xã hội sản xuất 
nông nghiệp”. 

Là nơi tập trung quyền lực và giữ vị trí trung tâm về địa lý của một vương 
quốc chủ yếu dựa vào cây lúa, thành phố nằm giữa một vùng đồng bằng màu 
mỡ hay có thể nói là trong lưu vực của một con sông. Như vậy, tuy cách xa 
biển song thành phố lại nằm gần một dòng sông, nên có giao thông đường 
thủy thuận lợi. Thành phố có vị trí hướng tâm, được tạo thành từ nhiều khu 
vực có sự phân cấp : những địa điểm giàu tính hình tượng có vị trí ưu đãi, 
những khoảng không gian bình thường và những khu vực bị coi là thế giới của 
những điềm dữ. Thành phố được quy hoạch theo một mô hình, phản ánh một 
trật tự vũ trụ bất biến nhằm đảm bảo tính gắn bó giữa thế giới của con người 
với thế giới của thần linh”. Tất cả đều được xây dựng dựa trên một sơ đồ hình 


^x 
.S.._.. 


. TNN hs 


8 


SỐ Thun No Ề 
divà : 


x 


ẳ 
* 


.5 


c..  SY, 
c 
Z/ YnQ 


« 
„s2 2 


..a 
s* d8 
H 

Q 


“To 


‹ 
x{ 1 
L* 
+ 
h Bị 
Y 
3. 
$: 
\ 
» 
Á + 


học, đơn giản và đều đặn, được tổ chức theo một tư tưởng mang tính hướng 
tâm xoay quanh không gian quyền lực tạo thành những vòng tròn đồng tâm 
có giá trị tượng trưng tăng dần từ trung tâm ra đến các vành đai ngoài. 

Trong bối cảnh đó, sự thể hiện được xây dựng như một công cụ thâm 
nhập vào thực tế không phải là một điều hiển nhiên, nhưng cũng không phải 
là một sự cần thiết. Vì không gian không đồng nhất và có phân cấp, nên cần 
chú ý nhiều đến chất lượng và mật độ (ý nghĩa và tính tượng trưng) hơn là 
xác định những đặc tính vật lý của địa điểm. Yếu tố ưu tiên không phải là thể 
hiện thực tế xây dựng mà là đảm bảo tính phù hợp của các dạng kiến trúc và 
đô thị đối với các hình mẫu mang tính tượng trưng. Do vậy, những tấm bản 
đồ hiếm hoi đều mang tính chất vũ trụ luận. : I 

Nguyên tắc thể hiện các mô hình cho thấy những quan niệm về không 
gian và thời gian chồng chéo nhau dày đặc. Cả hai đều được nắm bắt theo 
kiểu chu kỳ'”. Những quan niệm đó chắc chắn có liên quan đến bối cảnh của 
"những nền văn minh gắn liền với cây cỏ" ở khu vực Đông Nam Á (theo cách 
gọi của Pierre Gourou) và tính nhất thời (khiến các công trình thường xuyên 
phải xây dựng lại). Tính năng động theo chu kỳ vẫn đảm bảo sự lưu truyền 
các dạng kiến trúc và đô thị dựa trên ký ức của cộng đồng; "một ký ức đã 
được sáp nhập, áp đặt và vô thức, mang tính tổ chức và đầy sức mạnh, có 
lúc mang tính thời sự, một ký ức không có quá khứ và luôn duy trì mãi mãi 
các di sản để tái hiện lại thời xa xưa của những bậc tiền nhân, thời kỳ không 
phân biệt được đâu là anh hùng, đâu là cội nguồn và đâu là huyền thoại"', 
giống như vấn đề mà Pierre Nora đã đưa ra tranh luận. Như vậy, mỗi cử chỉ 
trong cuộc sống hàng ngày, kể cả việc quy hoạch từ một khoảng không gian 
đến ngôi nhà hay cả thành phố đều tồn tại như một sự lặp đi lặp lại trong thời 
gian và không gian của những cái đã từng diễn ra từ bao đời nay, giống như 
mọi thứ đều mãi mãi lại bắt đầu, một mối liên hệ tồn tại mãi trong một thời 
hiện tại vĩnh hằng. 


` 


Sơ đố phong thủy khu vực hố Tây 
(trích từ Luật phong thủy Cao 
Biển). 


"Ở vào nơi trung tâm trời đất, 
được cải thế rõng cuộn, hồ ngồi. 
Đã dúng ngói Nam, Bắc, Đông, 
Tây, lại tiện hướng nhìn sông dựa 
núi. Địa thế rộng mà bảng, đất dai 
cao mà thoảng. Dân cư khoi chịu 
cảnh khốn khô ngập lut, muôn vật 
cũng rất mực phong phu tốt tươi. 
Xem khắp đất Việt ta, chỉ cò nơi 
này là thảng địa. Thật là chốn tụ 
hội trọng yếu của bốn phương đảt 
nước, cũng là nơi Kinh dê bậc 
nhất của đề vương muôn đời". 
Trích Chiếu dời đô của Lý Thải Tổ 
mùa xuân năm 1010. 

Phillppe Papin, Histoire de Hanoi, 
Paris, Fayard, 2001, trang 49 


10. Những quan niệm về không gian 
và thời gian của các vương quốc 
nông nghiệp luôn thay đối trong 
một số xã hội nằm sâu trong dất: 
liền, nhất là ở Bali (Inđônêxia). Xem 
Nathalie Lancret, “La maison bali- 
naise en secteur urbain. Etude 
ethno-architecturale", 742 san 
Archipe/ số 29, Paris, 1997. 


11. Pierre Nora, "Entre memoire et 
histoire", /es /øeux đe mémofre, 
Paris, Gallimard, 1997,tr. 24. 


Tỉ 


12. Xem Denys Lombard, si tr. 
1385-1396. Lối nói ấn dụ được tác 
giả sử dụng để diễn tả khái niệm 
này là hình ảnh ẩn dụ của một xã 
hội "không có vẻ như đang đi dọc 
theo một con đường để rồi bỏ lại 
đằng sau mình quá khứ; xã hội đó 
tin tưởng vào chính mình đồng thời 
lại đẩy mình ra xung quanh giống 
như việc bóc một củ hành” (tr. 
1393). 


13. Trái ngược hẳn với những kinh 
đô kiểu nông nghiệp nằm sâu trong 
đất liền và hoạt động như những hệ 
thống tự cung tự cấp. 


14. Denys Lambard, sđ& 1990. 


78 


Trái ngược hẳn với khái niệm thời gian trải dài vốn đã quen thuộc với 
chúng ta, trong quá trình lịch sử, thời hiện tại của các vương quốc nông 
nghiệp có sự lồng ghép của cả quá khứ và tương lai. Người ta không ở trong 
khuôn khổ của một thời kỳ dài hay ngắn mà là trong những khoảnh khắc”. 
Tương tự như vậy không gian luôn đầy ắp những hình thức tổ chức của quá 
khứ và mang lại những ý tưởng quy hoạch của tương lai. Vì vậy, thật là ảo 
tưởng khi cố gắng thể hiện những hình ảnh của quá khứ hoặc của tương lai, 
bởi những hình ảnh của quá khứ thực ra nằm ngay trong chính những kiểu 
dáng kiến trúc và đô thị đương thời, còn những hình ảnh của tương lai chỉ là 
sự lặp lại của quá khứ. Ngược lại, cần đảm bảo sự tiếp nối của các mô hình 
theo hình thức ghi nhớ và trung thành với di sản. 

Chừng nào ký ức của cộng đồng còn phát huy tác dụng thì các mô hình 
còn tiến triển trong hiện thực xây dựng, thay đối cho phù hợp với những điều 
kiện ràng buộc. Vốn là những sơ đồ được ghi nhớ, chúng luôn tồn tại trong 
tâm trí và không cần đến một phương tiện đồ họa nào. Ngược lại, hành động 
trình bày, thể hiện trên bản đồ lại dựa trên những điểm tựa bên ngoài, hay nói 
cách khác là thể hiện và "dừng ký ức trên những hình ảnh". Kỹ thuật vẽ bản 
đồ có làm đảo lộn mô hình ghỉ nhớ hay không? Sự thâm nhập của hình ảnh 
liệu có làm thay đổi và ảnh hưởng đến tính liên tục của mô hình hay không? 
Việc chuyển từ hình thức ghi nhớ sang sử dụng chất liệu đồ họa buộc mỗi 
cộng đồng phải xem xét lại những sơ đồ truyền miệng của mình, diễn giải và 
thể hiện chúng. Theo quan điểm đó, hình ảnh làm thay đổi quan niệm về thời 
gian, vốn được thể hiện qua cách tư duy và tạo dựng không gian. 


Từ mô hình ghi nhớ đến hình ảnh 

Thế kỷ XIII đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử với sự phát 
triển chưa từng có của tuyến đường biển nối liền biển Đông với Ấn Độ Dương. 
Quá trình hình thành mạng lưới trao đổi quốc tế đó kéo theo những đổi thay 
sâu sắc về đô thị với sự xuất hiện của một loạt các thành phố mới, đó là các 
thành phố buôn bán, thường là những hải cảng lớn hướng ra bên ngoài nhằm 
mục đích trao đổi và buôn bán”. Bên cạnh đó, các trung tâm quyền lực 
chuyển từ trong đất liền ra những khu vực ven biển hay những vùng cửa sông 
để tạo thuận lợi cho việc liên lạc với những vùng nằm sâu trong đất liền. 

Trong bối cảnh đó cần có một cái nhìn mới đối với lãnh thổ. Nếu một 
người sống ở một nơi cố định hình dung không gian của mình theo một mô 
hình bất biến, thì những thương nhân, những người nay đây mai đó, luôn cố 
gắng xác định những đặc điểm địa lý, ghi nhận những kiểu địa hình phù hợp 
nhất với nhu cầu của họ. Thật ra, địa bàn của các thành phố buôn bán được 
hình dung như một không gian nối liền những địa điểm phát triển mạnh các 
hoạt động thương mại thông qua các tuyến đường biển và đường bộ. Việc: 
quy hoạch các thành phố này được xác định tùy theo những đòi hỏi của hoạt 
động thương mại cũng như những tiềm năng về địa lý của địa bàn. Đó là sự 
khởi đầu của một bước chuyển chậm từ không gian vũ trụ luận sang không 
gian địa lý, "từ mandala đến bản đồ" (theo cách gọi của Denys Lombard) '” 
hay ít ra là những biểu hiện đầu tiên của việc đặt hai quan niệm về không 
gian cạnh nhau hoặc chồng lên nhau. 


Nếu chắc chắn đã từng xuất hiện hai tấm bản đồ địa lý của khu vực Đông 
Nam Á có liên hệ mật thiết với những trao đổi thương mại bằng đường biển, 
trước khi những người phương Tây đặt chân tới đây (năm 1511 những người 
Bồ Đào Nha đã chiếm Malacca) thì cũng không có một tài liệu gốc nào còn 
được giữ đến ngày nay. Tuy nhiên, nhiều bằng chứng - ghi chép về các 
chuyến đi hay các tác phẩm thơ văn - đã cho thấy thời đó có sử dụng bản đồ. 
Chính tại Việt Nam người ta đã nghe nói đến những tài liệu bản đồ cổ xưa 
nhất”. Một tấm bản đồ biên giới phía Nam của Việt Nam với nước Chămpa 
dường như đã được lập ngay từ năm 1075. Còn những sơ đồ địa chính'°cũng 


đã được thiết lập ngay từ giữa thế kỷ XV. Vua Lê Thánh Tông dưới triều Lê 
(1428-1527) đã ra lệnh lập bản đổ địa chính đầu tiên của nước Đại Việt. Tài 
liệu này bao gồm 12 bản vẽ các tỉnh và một sơ đồ kinh đô. Đó chính là bản 
vẽ đầu tiên về Hà Nội, khi đó được gọi là Đông Kinh, ra đời năm 1490. Hiện 
nay chúng tôi không giữ bản gốc. Nhiều bản đồ đã được sao lại, nhưng ít chính 
xác, trong đó một số bản cho thấy những thay đổi diễn ra sau thời điểm được 
xác định để thể hiện trên bản đồ. Trong cuốn sách Lịch sử Hà Nội của mình, 
Philippe Papin đã chọn giới thiệu một tấm bản đồ được vẽ hồi đầu thế kỷ XVII 
cho thấy một ý tưởng về tấm bản đồ gốc. Khi phân tích tài liệu này tác giả đã 
cẩn thận nêu rõ rằng "không cần quan tâm nhiều đến tỷ lệ, tấm bản đồ nhằm 
giới thiệu một không gian cũng như để diễn giải không gian đó; nó dành một 
vị trí lớn cho những địa điểm được đánh giá là quan trọng và giảm thiểu hoặc 


Sơ đổ thành Thăng Long năm 1490. 
1. Sơ đồ Trung Độ 2. Sông Hồng 3. Hồ 
Tây 4. Thành Thăng Long 5. Huyện 
Quảng Đức 6. Cung Điện Vạn Thọ 7. 
Đần Khán Sơn 8. Đền Linh Lang 9. 
Giảng Võ 10. Cổng phía nam 11. Đền 
Bạch Mã 12. Tràng Thi 13. Phụng 
Thiên 14. Cửa Bảo Khánh 15. Quốc Tử 
Giám 16. Tháp Báo Thiên 17. Huyện 
Thọ Xương 18. Nam Giao A. Tường 
thành đang xây B. Cung điện phía 
đông đang xây 


Philippe Papin, Histoire de Hanoi, 
Pans, Fayard, trang 124. 


15. Xem Thomas Suarez, £2any 
Mapding of Soufieasí Asa, Sìngapor, 
Periplux, 1999. 


16. Để nghiên cứu các sơ đổ địa 
chính được lập dưởi triểu Nguyễn 
(1802-1945), xem Phan Huy Lê, "Địa 
bạ Hà Nội”, Philippe Le Failler và 
dJean-Marie Mancini (tập hợp), 
Vetraam Soưces ef Anocies AiX- 
en-Provence, Trường đại học 
Provence, 1996, tr. 383-378. 


79 


Sơ đồ Trung Độ (bản chép lại năm 
1770). 

1. Tường thành và cung điện phía 
đông đã hoản thành 
2. Sông Hồng 

3. Hồ Tây 

4. Huyện Quảng Đức 
5. Cung Kính Thiên 
6. Đền Khán Sơn 

7, Đền Linh Lang 

9, Giảng Võ 

10. Cổng phía nam 
11. Cổng phía đông 
12. Bãi Cơ Xá 

13. Phụng Thiên 

14. Cửa Bảo Khánh 
15. Quốc Tử Giám 
16. Tháp Báo Thiên 
17. Huyện Thọ Xương 
18. Nam Giao 

19. Cung chúa Trịnh 


Philppe Papin, Hisíoire de Hanoi, 
Paris, Fayard, trang 124. 


17. Philippe Papin, sđ tr. 124. 
18. Philippe Papin, si tr. 148. 


19. Xem Claude Guillot (có sự cộng 
tác của Hasan M.Ambary và 
jJacques Dumarcay), 7e Su#anaf 
of Banien, 24ar, NXB Gramedia 
Book, 1990. 


80 


` 
th, 
d đ 
* 


TT: 

>5 xe 

cTJ*N Sen 
r 


+ 


H 
.. 
... 
ˆ 
b 
Ề To 
v the 
= 
„ 


.%s 
⁄ ý tap xu n ?v%2 v66 @ 6 0W 5í G 


` 


NI 


Ai 


11) 


TH KHH_L 
499) 


\c) 


\ 
ùñ 


XS ru mon m0w œ&® m 


: 


74241 ˆ 


TT The 
sese se, -_<“.^~c.mế 


SÝ//Wx 
TIỀNG?2i 


` 


> 


ANG 
Ñ) 
sv,'Ệ 22 vŸ/ \9y¿ 2v/7 


gXÚt 
đfu 
SưÊ\) 


c 


3j-3#Ý 


Nữ 


loại bổ hẳn những địa điểm khác. Hồ Tây - ở đây vừa bị thu hẹp vừa bị dịch 
chuyển về phía đông - nối liền với con sông Tô Lịch nằm ngay giữa bản đồ. 
Tương tự như vậy, các dãy tường thành được mở rộng ra. Quốc Tử Giám, biểu 
tượng của con đường hoạn lộ, nằm ngay chính giữa kinh thành". 

Một bản đồ thành phố được lập năm 1770 dưới sự bảo trợ của chúa Trịnh 
(thế kỷ XVII-XVIII) cho thấy cung thái tử, khi đó là trung tâm quyền lực, giống 
như một pháo đài thực thụ. Philippe Papin đã lưu ý rằng "lớp tường thành bao 
quanh cung được vẽ dày hơn so với tường bao quanh hoàng cung (chi tiết số 
19)"'*, Cần lưu ý thêm rằng khu 36 phố phường không được vẽ trên bản đồ, 
trong khi khu vực đó đã được nhiều thương nhân nước ngoài miêu tả ngay từ 
trước thời kỳ này. 

Đối với trường hợp bản đồ của các thành phố khác trong khu vực Đông 
Nam Á, phần thể hiện lãnh thổ dường như đã được thiết lập cùng với chức 
năng buôn bán, song đều là những bản đồ được vẽ muộn hơn. Trong số 
những bản vẽ cổ nhất có sơ đồ thành phố Banten”, ở phía tây đảo Java, 
được lập năm 1596 trong chuyến đi của những người Hà Lan tới quần đảo 


này. Sau đó, vào năm 1619, một tấm bản đồ của thành phố Batavia”, tức 
Jakarta ngày nay, đã được J.-P. Coen vẽ vào thời điểm người Hà Lan xây 
dựng thành phố tại vùng Jayakarta. Một bản đồ của thành phố Ayuthaya 
(1350-1767) đã được Vincenzo Coronelli vẽ năm 1696 và một bản đồ khác 
cổ hơn được Simon de la Loubère công bố năm 1691 trong cuốn Về vương 
quốc Xiêm của mình. Thành phố Louvo, nơi ở của các vua Xiêm, nay là 
thành phố Lop Buri, đã được Nicolas Bellin vẽ bản đồ năm 1747. Một bản đồ 
về Sài Gòn”!, khi đó được gọi là Gia Định và Chợ Lớn đã được Trần Văn Học 
vẽ năm 1815. Thành phố Gia Định trước đó đã được tôn làm đơn vị hành 
chính của vương quốc của người Việt vào năm 1698, khu Chợ Lớn được 
người Trung Quốc xây dựng vào khoảng giữa năm 1679 và 1731 trên bờ con 
kênh Tàu cách khu vực Sài gòn vài kilômét. Một bản đồ của Singapo” được 
Thomas Stamford Raffles vẽ năm 1822-1823, vài năm sau khi ông lập nên 
thành phố này vào năm 1819. Đối với thành phố Băng Cốc, "thành phố của 
những thiên thần" hay Krung Thep, được vua Rama ! thành lập năm 1782 
nên ngay từ năm 1828 đã được .John Crawfurd vẽ bản đồ. Một bản ký họa 
cho thấy thành phố Kuala Lumpur”(1857) vào cuối những năm 1870. Cuối 
cùng, thành phố Viên-Chăn, được vua Setthathirath chọn làm kinh đô thay 
cho Louang Prabang, đã được Le Blévec vẽ năm 1895 trong chuyến nghiên 
cứu thủy văn vùng thượng lưu sông Mêkông (1895-1898). 

Như vậy chúng ta còn biết rất ít về hình thái đô thị và các dạng kiến trúc 
trước khi thực dân phương Tây đặt chân đến đây. Những bản phục hồi các 
tấm bản đồ cổ có độ tin cậy không cao, đã được lập nên từ những bản đồ 
sau đó, từ những kết quả khai quật khảo cổ và những bằng chứng được ghi 
chép. Đối với trường hợp của Hà Nội, bốn bản khôi phục đã được Biệt Lâm 
vẽ vào năm 1956 cho thấy hiện trạng của thành phố trong các giai đoạn 
1010-1400, 1470, 1831 và sau đó là 1866-1873. 


Khi xem xét những tài liệu này, không gian đô thị buôn bán dường như rất 
phức tạp so với cách bố trí đẹp mắt của các thành phố nông nghiệp”. Thành 
phố không còn được tổ chức quanh một trung tâm duy nhất, không gian của 
quyền lực, theo một kết cấu hình học rất đơn giản, mà hình thành từ những 
khối cầu quyền lực (trung tâm tượng trưng, chính trị và tôn giáo) đặt cạnh 
nhau và từ những khu phố trong đó chủ yếu chỉ có những cộng đồng thiếu 
số buôn bán cư trú. Đặc điểm phức tạp của không gian không vì thế mà kéo 
theo sự biến mất của quy luật vũ trụ luận trên quang cảnh đô thị. Do vậy, 
những cấu trúc quan trọng được kế thừa từ các vương quốc nông nghiệp, như 
tính đối xứng, những vạch mốc thẳng và những viễn cảnh lớn, thường tham 
gia vào cấu trúc đô thị một cách gắn bó hơn, có kết cấu chặt chẽ hơn nhờ 
một mạng lưới đường phố không đều đặn và đầy ngẫu hứng. 

Cùng với những quan niệm mới về không gian cũng xuất hiện những 
điểm mốc mới về thời gian. Việc sử dụng lịch âm của những người làm nghề 
buôn bán hòa nhịp cùng tính đồng đều bất biến của các tháng và các tuần 
cũng như sự phát triển của tư tưởng Hồi giáo trên quần đảo Inđônêxia và bán 
đảo Mã Lai đã mang lại một ý nghĩa cho lịch sử thông qua việc xác định cho 
thế giới một sự khởi đầu và sự kết thúc, cũng như một ý nghĩa cho hình ảnh 
của tương lai con người kéo dài từ khi chào đời đến phút lâm chung. Tương 
tự như vậy, không gian đô thị không còn chỉ thể hiện trong hiện thực xây 
dựng. Là tác phẩm của quá khứ, nó được tạo thành từ những thay đổi liên 
tiếp của các dạng kiến trúc và đô thị trước đó. Là công cụ của dự án, nó chấp 
nhận những đổi mới mang tính quyết định đối với diện mạo trong tương lai. 


20. Xem Susan Abeyasekere, 
Jakadla. A  H/sfoy, Singapour- 
Oxford-New York, Oxford University 
Press, 1987 và Bea Brommer và 
Dik de Vries,  H/fœische 
Plaftegronden van Nederandse 
Sfeden. Batzva, tập 4, Leiden, 
KoninkHjk Instiuut voor Taal-, 
Landen Volkenkunde, 1992. 


21. Xem Stéphane Dovert và Lê 
Quang Ninh (cộng tác), Sài Gòn, 
1698-1998, thành phố Hồ Chí Minh, 
Kiến trúc -Quy hoạch, 1998. 


22. Xem Charles Golblum, "Fiqures 
pionnières de la ville sino-coloniale 
en Asie du Sud-Est. Malacca, 
Penang et Singapour", Pierre 
Clément, Sophie Clément- 
Charpentier và Charles Golblum 
(chủ biên), sđZ tr. 121-140. 


23. Xem .J..M. Gullick, A4 #f%y of 
Kuajl Lưnpưr. 1857-1939, Chỉ nhánh 
Malaysia của Hiệp hội hoàng gia 
châu Á, chuyên khảo số 29, 
Selangor, 2000. 


24. Xem "Villes đlnsulinde II”, 
Archipel, số 37, 1989. Chính trong 
quần đảo này và trên bán đảo Mãtai 
mà mô hình đã được thể hiện rõ 
nhất và sự hình thành của các thành 
phố có tổ chức dựa trên một cơ sở 
chính trị của vương quốc. Trung tâm 
thành phố kinh tế tương ứng với bến 
cảng và các khu chợ. Đời sống 
chính trị được thiết lập trong khu 
vực gọi là hoàng thành. Nơi ngự trị 
của đời sống tôn giáo nằm trong 
các nhà thờ và những nơi thiêng 
liêng, thường là các ngôi mộ thánh 
do nơi ngự trị cội nguồn là ở 
Lamếch. Các khu vực dân thiểu số, 
nơi cư trú của những thương nhân 
đến từ Trung Quốc, Ấn Độ, châu Âu 
hay các nước Arập và các nô lệ 
được mua mang về quần đo này 
hoặc ở châu Phi, nằm rải rác ở khu 
vực ngoại ô thành phố được gọi là 
khu hoàng thành. k 


81 


Kinh thành Thăng 
Long năm 1470 và Hà 
Nội năm 1886-1873. 
Biệt Lam vẽ lại năm 
1956. Viện Viễn đông 
bác cổ Pháp, Paris. 


82 


Sang #im-aca 


BẰN-Đổ THĂHG-L0H8 
Bái Hãng Đức (47a) 
Ngàu 9.42.-4966 Ổ. Bi§t- Lam. về 


h đ_ 
Thước Ủ~ lu 


——.==..-' 


>. P : 
TÍNH THÁNH HÀ -nội 
Phông Vom Đờ»~ho sẽ cảm 4366 
vÀ xe M75 dâủi Tụ . Bhếc chau,#j 
bu 3-11-4395< 2 BIẬt Lư 
W mí tàso đuny hôm phếp 
tha&c lọ lá. 


- 


Bản để Beo.có 2544: 


À 


‹ 


IS 
Tn đứng PC G 


= 
hội tiến chú Đen - Căng Re iu, 
âx -lễ Tát tiớng 


n Á. Hậu -lớu Tát †14 
tị B. Điện ch .tiến Ô LiAN‹C, Ð) Ụ 
W €. Đeán mến PB, Cunh Bắc mô  Ụ Ñ < 
Xà Ð.Kh-ể, „  Q CSeN Bóng mà j ` 20 
NNGG cà >> ni n Rortftrtu ì Ế KH viễn (3, 
tiếng F Dinh Dê đốc $3, TöaNem màa | } Ũ _ 
SN G. Dinh TcõA-phu — Y. Chính Têu mẫn Ï l _ 
Nà H, Dinh Rã-cnúng U- Vữ-miến § ` Ẫ 
\S K. Mauc thất v xiđễc 4: iiDere v 
NG:., Ả. Cổng - khổ X. T,e -điếÄ j 
“ Ỉ 


Tiếp theo thời kỳ không đồng nhất và quay vòng của các vương quốc nông 
nghiệp là giai đoạn phát triển đồng nhất, theo chiều dài của lịch sử, nhưng 
không xóa nhòa thời kỳ trước. 

Vấn đề cơ bản là cần nhấn mạnh tầm quan trọng của nghề buôn bán và 
của việc xuất hiện những mốc mới về không gian-thời gian trong quá trình 
phát triển mạnh mẽ của các thành phố ở Đông Nam Á theo quan điểm của 
không gian đô thị, bởi các đô thị lớn ngày nay được hình thành nên từ các 
thành phố buôn bán chứ không phải các thành phố nông nghiệp cổ”. Tuy 
nhiên, những công trình nghiên cứu do các nhà khoa học thuộc nhiều chuyên 
ngành khác nhau thực hiện trong thời gian gần đây luôn cố gắng chỉ ra rằng 
cách nhìn nhận các thành phố nông nghiệp và thương mại như rhững mô 
hình kiến trúc và đô thị đối lập nhau, nối tiếp nhau theo thời gian và được đặt 
cạnh nhau trong không gian, cần được xem xét lại. Về mặt lịch sử kinh tế 
và xã hội sự đối lập này rất rõ nét, nhưng lại hết sức mờ nhạt về mặt đô thì. 
Vì vậy, chúng ta cần xem xét sự tồn tại song song và đan xen giữa hai hệ 
thống”. Khi xem xét các tài liệu bản đồ, người ta có thể dễ dàng tán thành 
với giả thiết về sự tổn tại đồng thời của hai quan niệm về không gian và thời 
gian trong những thành phố buôn bán - thời gian theo chu kỳ và thời gian trải 
dài trên trục thẳng, không gian vũ trụ luận và không gian địa lý, gắn liền với 
hai cách thức thể hiện thành phố khác nhau - hình thức ghi nhớ và hình ảnh 
đồ họa. Cách thức thứ nhất không còn tổn tại; điều này được thấy rõ qua số 
ít bản đồ, nhất là bản đồ các thành phố. 

Theo những tấm bản đồ được lập trước khi người Pháp xâm lược, thành 
phố Hà Nội là một ví dụ tiêu biểu về sự tồn tại song song của các mô hình 
đô thị. Tấm bản đồ vẽ năm 1873 mô tả hiện trạng của thành phố trước khi 
quân Pháp, dưới sự chỉ huy của Francis Garnier, chiếm thành ngày 
20/11/1873 chứng tỏ thành phố được hình thành từ hai mô hình riêng biệt” 
đặt cạnh nhau: khu thành cổ, được Gia Long cho xây dựng lại vào năm 1805 


Phố Hàng Bạc năm 1896, khu ba 
sáu phố phường. 


Bộ sưu tập của Loisillon 


25. Xem Charles Goldblum, 
Métropoles đe /As&e du Sud-Est 
Stralégies ubaines e( polfques đu 
iogemerr£. Paris, Harmattan, 1987 và 
Anthony Reid, Sou#east Asa í ñe 
Aœ of Cơninerœ, 1450-1680, New 
Haven- London, Yale University 
Press, 1998. 


26. Việc xem xét lại sự đổi lập này 
đã được Denys Lombard đưa ra 
tranh luận trong bài viết "A propos 
de lhistoire des villes d'Asie du 
Sud-Est . Nouvelles considéra- 
tions", Pierre Clément, Sophie 
Clément-Charpentier và Charles 
Golblum (chủ biên), s7 tr. 99-106. 


2ï. Xem Pierre Clément và Charles 
Golblum, "Apropos de la complex- 
Íé urbaine asiatique", Pierre 
Clément, Sophie Clément- 
Charpentier và Charles Golblum 
(chủ biên), sđ# 1995, tr. 7-12. 


28. Hả Nội 1873, bản đồ do Phạm 
Đình Bách vẽ và Sở địa lý Đông 
Dương phát hành năm 1916. Tài liệu 
gốc có tỷ lệ 1/12.500.000; bản sao 
được in trong phần bản đổ thành 
phố Hà Nội trình bày màu cũng 
được giới thiệu trong cuốn sách 
này. 


83 


29. Xem thêm France Mangin, "Hanoi 
à travers la cartographie ancienne”, 
tes Armales đe a recherche urbaie, 
số 72, "Patrimoine et la modernité”, 
tr. 98-108. 


30. 2 Nội Thành phố khu thành cố 
vả những vung (ân cân, 1880. Tài liệu 
gốc có tỷ lệ 1/20.000 ) (có thước đo tỉ 
lệ), vẽ màu trên nền giấy, hướng 
bắc, có nêu rõ:” đường màu vàng là 
ranh giới của khu cảng mở”, phần 
chú thích phân biệt rõ khu nhượng 
địa, Sở đoan và trường thi, kích 
thước 22x27cm. Nguồn: Trung tâm 
lưu trữ hải ngoại, Aix-en-Provence 
(indo.ggi//10643 xem thêm 
IPL/163). 


31. Bản đố thành phố Hà Nội và vững 
phụ cận s.d.(1896-1838). Tài liệu 
gôc không có tỷ lệ, vẽ đen trắng 
trên nên giấy, không có hoa gió chỉ 
hướng, có nêu:" được lập dưới sự 
chủ trì của Charles Halais, cựu thị 
trưởng thành phố Hà Nội ", "người 
vẽ : nhà địa lý học Raphael 
Enguenard. Nhà xuất bCharles 
Bayle tại Paris", "người khắc : 
A.Simon 13 phố Val-de-Grace- 
Paris” và "nhà in Ch. Bayle 16 phố 
Abbaye-Paris", phần chú thích 
phân biệt rõ những đường phổ của 
phần đồ thị cũ và mới, kích thước 
65x51cm. Nguồn : Trung tâm lưu trữ 
hải ngoại,  Aix-en-Provence 
(CTS8/228 hay IPL/548). 


32. Philippe Papin, « tr.227; tác 
giả nhấn mạnh rằng "vào năm 1890, 
chính quyền thực dân làm như 
không biết gì về tấm bản đồ đầu tiên 
này của thành phố - điều đó lý giải 
tại sao lại "mất" tấm bản đồ thành 
lập {...). 'Khu nhượng địa mới của 
người Pháp lần này lại trùng với 
toàn bộ khu thành cũ do các chúa 
Trịnh cho xây tường bao quanh". 


33. Xem thêm hồ sơ 7œ. Dossiers 
đwers Démolition de  cữade/e đã 
được lưu giữ tại Trung tâm lưu trữ 
hải ngoại, (indo.ggi//7752) và trong 
phông Dépôt des fortifications des 
colonies, phần tư liệu về Hà Nội. 

Afas các công tỉnh quân sự 
(XXXVIhổi ký!150/175-303). 


34. Xem 8ẩn đổ đa hình thành phố 
Hà Nội do Montalembert vẽ ngày 
5I511885. Tài liệu gốc có tỷ lệ 1/2.000 
(không thể hiện trên phần bản vẽ), 

can lại bằng màu, hướng bắc, có 
nêu: "Bản đồ địa hình thành phố Hà 
Nội gồm 6 bản, bản I. Bản đổ này 
được bắt đầu tiên hành trên thực địa 
ngày 25/6/1884 và kết thúc ngày 
12/8 cùng năm. Bát đầu công đoạn 
xây dựng tại Văn phòng ngày 
12/9/1884 và nộp bản đầu tiên ngày 
5/5I1885. Tỷ lệ 1/2.000. Người vẽ: 

chuyên gia địa hình Montalembert”, 

"Rút gọn một bản đồ của Viện viên 
đông bác cổ theo một bản can của 
Sở địa lý Đông Dương”, "Tại vị nh 
của nhiều hồ ao và ruộng lúa, 

đây đã mọc lên phủ Toàn tiên, 
ngân hàng Đông Dương, tòa Thị 
chính, Kho bạc, Bưu điện, Nhà máy 
điện, v.v...", không có chú thích, 

kích thước 31x24 cm. Trung tâm lưu 
trữ hải ngoại, Aix-en-Provence 
(IPL/1725). 

35. Xem 8n đồ thành phố Hà Nội do 
Leclanger lập tháng 4/1890, sau này 
được vẽ lại trong tuyển tập các bản 
đồ màu ở phần bên. 


84 


trên nên của thành nội cũ và khu phố buôn bán với những đường phố được 
hình thành từ những căn nhà ống san sát nhau. Ngoài hai mô hình này, còn 
có những xóm làng hòa nhập vào địa bàn đô thị với ranh giới là vòng tường 
thành được xây dựng năm 1749. Trong bài viết Tìm hiểu lịch sử qua các bản 
đồ thành phố Hà Nội từ 1873-1951 cũng được đăng trong cuốn sách này và 
nhất là thông qua việc phân tích phần chú giải, France Mangin“ đã chỉ ra 
rằng những tấm bản đồ đã thể hiện những quan niệm và những cách thể hiện 
không gian vô cùng khác nhau. Một số yếu tố cấu thành như những công 
trình tôn giáo, hành chính và quyền lực... cũng như những không gian tự 
nhiên như hồ, gò, đồi, v.v..., đều được thể hiện với một kích thước mang tính 
tượng trưng, được chỉ rõ trong phần chú giải. Những yếu tố khác như khu phố 
buôn bán ít được miêu tả chỉ tiết trên bản đồ và không được nhắc đến trong 
phần chú giải. 

Hình thái đô thị mới và những dạng kiến trúc độc đáo đã phát triển tại các 
thành phố buôn bán trong nhiều thế kỷ trước khi có sự xuất hiện của người 
phương Tây, nhưng chỉ thực sự được thể hiện đậm nét trong bối cảnh đô hộ 
của thực dân châu Âu. Cách thể hiện không gian cũng vậy : bản đồ đã xuất 
hiện cùng với các thành phố buôn bán, đánh dấu quá trình chuyển từ hình 
thức ghi nhớ sang hình ảnh đồ họa, nhưng kỹ thuật vẽ bản đồ chỉ thực sự 
được khẳng định trong thời kỳ thực dân. 


Vị trí và hiệu lực của hình ảnh đồ họa 


- Trong thời kỳ đô hộ của thực dân phương Tây, các thành phố đã được thể 
hiện nhiều trên bản đồ. Người Pháp chỉ thực sự bắt tay vào vẽ bản đồ thành 
phố Hà Nội vào đầu những năm 1880, tức là vài năm sau khi thành lập khu 
nhượng địa ở phía dưới khu phố cổ, trong khi đó hoạt động xây dựng đã được 
tiến hành ở đây từ năm 1875. Tấm bản đồ thành phố đầu tiên có thể đã được 
vẽ” vào năm 1880. Bản đồ này mô tả khu phố cổ buôn bán cùng với Sở 
đoan, khu nhượng địa và trường thi cũng như khu thành nội trước cuộc đánh 
chiếm lần thứ hai vào năm 1882 và quá trình quy hoạch khu này thành khu 
quân sự. Bản đồ thành lập khu phố thời thuộc địa đã bị thất lạc (một phần 
đất của Hà Nội, Hải Phòng và Đà Nẵng được xây dựng thành những khu 
nhượng địa của Pháp theo pháp lệnh ban hành ngày 1/10/1888 ; Hội đồng 
thành phố Hà Nội được thành lập vào ngày 19/7 cùng năm đó). Bản đồ chính 
thức đầu tiên của Hà Nội được lập theo quyết định của ông thị trưởng Charles 
Halais”'. Thành phố khi đó gồm có khu thành cổ, khu phố buôn bán và khu 
nhượng địa cũ; khu phố của người Pháp được quy hoạch trên một dải đất hẹp 
ở phía nam hồ Hoàn Kiếm”. 

Cho tới những năm 1940, một số lượng lớn bản đồ đã được vẽ. Đó là 
nhiều bản đồ của khu quân sự được lập bên trong khu thành cổ kể từ năm 
1885 trên nền cũ của hoàng cung và các công trình của quan lại”. Những 
khu vực mới do người Pháp xây dựng trên nền những hồ ao và đầm lầy cũ 
được lấp đi như khu vực hành chính nằm giữa hồ Hoàn Kiếm và đê sông 
Hồng” cũng được thể hiện trên bản đồ. Tiếp đó là bản đồ ô phố bàn cờ được 
xây dựng từ năm 1890 ở phía nam trục đường nối liền khu thành cổ với khu 
nhượng địa” (phố Hàng Khay cũ, trở nên nổi tiếng với cái tên Paul-Bert và 
ngày nay là phố Tràng Thi và Tràng Tiền) và khu vực được xây dựng trên 
những dấu tích của khu thành cổ. Những tấm bản đồ được vẽ vào đầu thế kỷ 
XX tái hiện các phần mở rộng của thành phố về phía nam và phía tây, vì sự 


tt ta ỨC an  cntvy gxt 
„00fS DENTRRLES] 
A, /haceurtzza Ủng ra "Indachine 
a8 hư ni 
Ẻ s ““.: 26/2, 


h 
‡ 


đà. Eu„vữa dc nói 


Đã bừa việc NiỢty Tho it 


Hà Nội. Thảnh phố, 
khu thành nội và vùng 
ngoại vi, năm 1880. 


Trung tâm lưu trữ hải 
ngoại, ÄIx-en-Provence 


phát triển khi đó diễn ra cùng với việc sáp nhập dần các cụm làng xóm xung 
quanh. 

Những năm 1920 khởi đầu một thời kỳ tổ chức lại thành phố. Các phông 
tư liệu bản đồ phong phú hơn nhờ những sơ đồ quy hoạch tổng thể của các 
kiến trúc sư Ernest Hébrard'° và Louis-Georges Pineau'”. Mặc dù chỉ ở dạng 
dự án quy hoạch, song những sơ đồ này đều có tác dụng định hướng quy 
hoạch đô thị trong thời gian dài. Một bản đồ địa chính của Hà Nội đã được 
lập năm 1942 dưới sự chủ trì của Pineau”. Pineau cũng đã để lại những công 
trình nghiên cứu của mình về hình thái của khu phố cổ mà ông cố gắng nắm 
bắt qua cách tiếp cận có tính đến bối cảnh, dựa trên việc nghiên cứu các 
công trình xây dựng hiện hữu”” 

Thời kỳ thực dân đã tạo ra một thay đổi căn bản trong cách thể hiện 
không gian, các hoạt động kiến trúc và đô thị hóa đều chủ yếu dựa trên nền 
đồ họa. Ngoài các bản đồ thành phố, nguồn tư liệu về Hà Nội còn bao gồm 
nhiều dự án kiến trúc được các kỹ sư trong quân đội rồi sau đó là các kiến 
trúc sư người nước ngoài soạn thảo. Lần đầu tiên địa bàn thành phố và các 
hình thái kiến trúc ở đây được ghi nhận, mô tả và tái hiện bằng hình ảnh. 
Những tài liệu này tạo nên một nguồn tư liệu đáng kể để nghiên cứu không 
gian đô thị, nhưng cũng đặt ra vấn đề về độ tin cậy của các bản vẽ, về khả 
năng của chúng khi đề cập đến hình thái tổ chức phức tạp của các thành phố, 
nhất là khi những tài liệu này được tạo ra dưới con mắt của người nước ngoài. 

Căn cứ vào quan điểm của Brian Harley”” coi bản đồ là một hình ảnh 
chứa đựng những đánh giá về giá trị, thì vấn đề độ tin cậy của chúng không 
thể được nhìn nhận như sự đối lập mang tính hai mặt giữa các tài liệu thật 
hay giả, khách quan hay chủ quan, sát thực hay tượng trưng, được xây dựng 
dựa trên tính nguyên vẹn về khoa học hay được đánh dấu bằng những biến 


36. Ernest Hébrard (1866-1933) là 
kiến trúc sư trưởng đầu tiên của Sở 
kiến trúc và đô thị Đông Dương vào 
năm 1923. Sơ đồ quy hoạch và mở 
rộng thành phố Hà Nội do Hébrard 
xây dựng vẫn chưa tìm thấy. Một 
bản sao được trích từ một bài viết 
của ông về Đô thị hóa tại Đông Dương 
được giới thiệu trong phần tư liệu 
đóng góp của Emmanuel Pouille về 
"Hà Nội, Ernest Hébrard và vấn để 
đô thị hóa ở Đông Dương” có trong 
cuốn sách rày. 


37. Louis-Georges Pineau (1898- 
1987) là phỏ giảm đốc Sở kiền trúc 
và đô thị hóa Đông Dương từ năm 
1941 dến 1944. Bản đố quy hoạch 
Hà Nội và khu vực ưu tiên dược ông 
xây dựng năm 1943 được in trong 
phần bản đố màu của cùng cuôn 
sách này. Xem bái viết của David 
Peyercé về "Louis- -Georges Pineau 
và những tải liệu lưu trữ của ông tại 
Viện kiến trúc Pháp" trong cuốn 
sách này. 


38. Một phần tư liệu về địa chính 
được Ỉưu giữ tại Trung tâm lưu trữ 
của Viện kiến trúc Pháp (pinge 
33/02). 


39. Trong số các bản phác thảo về 
khu vực 36 phổ phường và khu phía 
tây của khu phố ô bàn cờ có ba bản 
được giới thiệu trong sô tư liệu của 
Trung tâm lưu trữ Viện kiến trúc 
Pháp (pinge 33/02). 


40. Brian Harley, "Cartes, savoir et 
pouvoir°, Le pouvoir des cartes. Brian 
Harlay st la cartographie, Peter Gould 
và Antoine Bailly (biên soạn), Paris, 
Anthropos, 1995, tr. 19-51. 


85 


41. Xem dean-Luc Arnaud, "Une 
source pour lhistoire de Ïespace 
urbain: Ilinvestigation des docu- 
ments iconographiques anciens 
représentant les villes de I['Orient 
méditerraneen", /øes vies  đans 
/IEmpứe ofoeman - activités et 
sociéfés, dưới sự chủ trì của Daniel 
Panzac, tập l, Paris, CNRS, 1991, 
tr.121-147. 


42. René de Maximy, sđ tr. 109- 
118, "Trên thực tế, trong việc lập 
một tấm bản đổ, việc đặt ra câu hỏi 
liệu có những thao tác thay đổi hay 
không là điểu không nên vì theo 
như định nghĩa thỉ bản đồ là kết quả 
của một thao tác cần thiết không 
phi ngoài ý muốn. Vậy nên phương 
pháp thích hợp là tự hỏi cần thực 
hiện những thao tác điều chỉnh theo 
cách nào.” (tr. 113). 


43. Philippe Papin, sđ# tr. 123: "Khi 
một vị quân vương đăng quang, tên 
của ông trở thành một tên húy, có 
nghĩa là không bao giờ được phép 
đưa từ đó vào trong các văn bản 
viết. Vì các danh từ chỉ tên người 
cũng là những danh từ chung nên 
một số danh từ chung nếu trùng 
vào tên húy cũng sẽ bị cấm kị. Vậy 
nên để có thể diễn dạt được đối 
tượng có liên quan đến từ đó mà 
vẫn đảm bảo không phạm vào điều 
cấm, người ta buộc lòng phải thay 
đổi từ đó một chút. Trong bộ sưu 
tập có chứa tấm bản đồ kinh đô này, 
chữ Tân được viết lái thành chữ Tiên 
vì chữ Tân trở thành chữ húy trùng 
với tên hiệu của vua Lê Kính Tông 
(1600-1619) là Duy Tân. Như vậy, bộ 
sưu tập này phải có sau năm 1600. 


86 


dạng về mặt tư tưởng. Điều đó đúng ra chỉ là đánh giá một hay nhiều mức 
độ tin cậy của tài liệu"! và, theo cách nói của René de Maximy'”, tự thắc mắc 
xem những điều chỉnh đó đã được thực hiện như thế nào. Công việc mà 
chúng tôi đang thực hiện về các thành phố ở Đông Nam Á, nhất là ở 
Inđônêxia, và những phân tích mà France Mangin đưa ra về các bản đồ 
thành phố Hà Nội, đã khiến chúng tôi đưa ra một số câu hỏi liên quan đến 
chính bản chất của các tài liệu bản đồ. 

Thời gian lập bản đồ thường rất khó xác định, do dữ kiện này thường 
không được nêu trên bản đồ. Đó cũng là trường hợp của nhiều bản đồ về 
thành phố Hà Nội mà chúng tôi buộc phải xác định thời gian theo hiện trạng, 
một mặt dựa trên những hình thái đô thị và những yếu tố được thể hiện trên 
bản đồ và mặt khác là những văn bản kèm theo trong hồ sơ lưu trữ. Về tấm 
bản đồ Hà Nội năm 1490, Philippe Papin” đã giải thích làm thế nào để xác 
định được thời gian vẽ bản đồ, đó là căn cứ vào các chữ nho bị cấm vì chúng 
tương ứng với tên húy của một bậc quân vương. Ngoài ra, trường hợp ngày 
tháng ghi trên bản đồ bị sai không phải là chuyện hiếm; đôi khi đó là ngày 
phát hành bản đồ. 

Mỗi phông bản đồ thường bị nhiều tác giả sao chép vào nhiều thời điểm 
khác nhau; việc sử dụng các bản sao chủ yếu là do những khó khăn về kỹ 
thuật và thời gian cần thiết để thực hiện được các bản kê số liệu. Khi tài liệu 
được sao lại nguyên vẹn về nội dung thì rất khó xác định đâu là bản gốc và 
đâu là bản sao; đó là trường hợp của tấm bản đồ Hà Nội năm 1873 có rất 
nhiều phiên bản do cùng một tác giả thực hiện. Các bản sao có thể được đổi 
khác đi do tác giả cẩn thận thay đổi mã đồ họa hoặc cách thế hiện cùng một 
tài liệu. Các tài liệu đôi khi được cập nhật một phần. Những thay đổi thường 
được thực hiện tại những khu vực đặc biệt chứ hiếm khi được thể hiện trên 
toàn bộ không gian đô thị nên dễ đặt ra vấn đề phải xem xét lại tính gắn kết 
của tài liệu. Cuối cùng, sự phân biệt giữa các bản đồ thực sự được lập từ đầu 
và những-bản có điều chỉnh về sau là chuyện không dễ dàng, ít ra cũng là 
đối với những bản đồ cũ. 

Tỷ lệ tương quan với thực tế quan sát không phải lúc nào cũng được nêu 
trong bản đồ. Khi bản đồ không có thước đo tỷ lệ, thì tỷ lệ thường bị tính toán 
bị sai lệch sau khi thu nhỏ hoặc phóng to liên tục từ bản gốc. Khi đó cần tái 
hiện lại một cách áng chừng bằng cách so sánh với những phiên bản khác. 
Những dao động về tỷ lệ có thể nhận thấy ngay trong cùng một tài liệu, như 
vậy sẽ ảnh hưởng đến độ tin cậy về tỷ lệ của hình ảnh. Điều đó bắt nguồn từ 
nhiều lý do. Một mặt, tư liệu bản đồ thường là kết quả của sự täp hợp nhiều 
bản ghi ở nhiều thời điểm khác nhau và trong những bối cảnh khác nhau nên 
không thể hiện cùng một mức độ chỉ tiết và thông tin về địa bàn đô thị. Mặt 
khác, một số mảnh của bản đồ có thể diễn tả những sai lệch về tỷ lệ vì chúng 
không thực sự được ghi lại; chúng chỉ được vẽ để lấp đầy các khoảng trống 
của bản đồ. Tương tự như vậy, ít khi các tác giả phân biệt bằng một mã đồ 
họa, dù chỉ là ngầm hiểu, những phần hiện hữu và những dự án quy hoạch. 
Các tài liệu vừa là "sơ đồ hiện trạng" vừa là "sơ đồ dự kiến”, là nguồn tư liệu 
để nghiên cứu về không gian đô thị đồng thời cũng là công cụ quy hoạch. 
Cuối cùng, các yếu tố cấu thành nên hình ảnh có thể bị thay đổi tùy theo 
quan điểm của tác giả hoặc của người yêu cầu lập bản đồ. Do vậy thường 
có hiện tượng các trung tâm quyền lực và những nơi có ý nghĩa tượng trưng 
cao thường cố tình được phóng to lên. Đó là trường hợp của cung Thái tử nhà 
Nguyễn mà diện tích mặt bằng trên bản đồ tương đương với diện tích cả 
thành nội. 


Nếu một số yếu tố được làm nổi bật trên bản đồ như tý lệ, mã đồ họa và 
chú thích, thì một số yếu tố khác lại bị quên lãng và không xuất hiện trong cả 
phần bản vẽ cũng như trong phân ghi chú. Tìm hiểu tấm bản đồ Hà Nội năm 
1890 do France Mangin đưa ra chúng ta nhận thấy rằng ưu tiên hàng đầu 
được dành cho các tòa nhà công cộng thuộc hệ thống hành chính của chính 
quyền thực dân với danh sách chỉ tiết trong phần chú thích. Ngược lại, bản 
đồ này chỉ thể hiện năm trong tổng số rất nhiều đền chùa và những nơi linh 
thiêng được nêu trong bản đồ năm 1873. Trên những bản đồ được lập hồi 
đầu thế kỷ XX, các phần chú giải chỉ đề cập đến những công trình của chính 
quyền thực dân, điều đó cho thấy khu phố của người Việt và sự hiện diện của 
các cư dân bản địa không còn tồn tại. Một số công trình như thành cố, trường 
thi và nhiều đền chùa đã bị phá bỏ và thay thế bằng những công trình mới; 
một số khác không được biết đến, bị quên lãng hoặc không được thể hiện. 
Dù vô tình hay cố ý, những khiếm khuyết này cũng dẫn đến hậu quả là xóa 
bỏ, ít ra là tạm thời, những yếu tố làm nên ký ức tư liệu và như vậy đã loại bỏ 
chúng khỏi lịch sử của thành phố. Theo quan điểm đó, liệu các tấm bản đồ 
có tham gia vào việc tước đi của người Việt quyền sở hữu thành phố của họ, 
nhấn chìm họ vào những khoảng trống trên bản đồ và trong sự im lặng của 
phần chú thích hay không? Như vậy, việc lập bản đồ có thể được coi như một 
giai đoạn đầu tiên trong quá trình chiếm cứ địa bàn đô thị. 

Việc vẽ bản đồ thành phố và thành lập hàng loạt các cơ quan quy hoạch 
đã đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử thành phố. Các dạng kiến trúc và 
đô thị được chính quyền thực dân miêu tả và thể hiện bằng hình ảnh. Tiếp 
theo Bernard Lepetit”, người ta có thể đặt câu hỏi về mức độ tin cậy của 
những lời chú giải và các phần thể hiện do những người nước ngoài thực hiện. 
Được xây dựng "Với sự hiện diện của chính địa điểm", các hình ảnh dựa trên 
tính mới mẻ của địa bàn, trên một mối quan hệ trực tiếp với đối tượng và trên 
sức mạnh của hiện thực. Trên thực tế, người Pháp mới đặt chân đến đây 
chưa cảm nhận được "ký ức thực sự", ký ức của những địa điểm bắt nguồn 
từ một trải nghiệm được âm thầm lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. 
Sự thừa nhận và tái hiện không gian xa xôi, từ khoảng không gian này đến 
khoảng không gian khác được thực hiện trong một thời hiện tại không tính 
đến quá khứ, một thời hiện tại luôn hiện diện khắp mọi nơi: giai đoạn cơ bản 
của thời gian, giữa tương lai và quá khứ, một quá khứ sâu xa mà một người 


Khu ba sáu phố phường, phố Hàng 
Bông. 


Ảnh Dominique Delaunay 


44. Bernard Lepetit, "En presence 
du lieu même... Prafiques savanfes 
et identification des espaces la fin 
du XVItle siècle" 2e & œoqus. 
Sur 4 connassa/ice hist@igue, PAars, 
Albin Michel, 1999, tr. 196-221. 


87 


Đường Trần Quang Khải song song 
với bờ đê. Chúng ta thấy sông Hồng 
và hai cây cầu ở phía xa. Quá trình 
đô thị hóa đã lan ra cả khu vực bị 
ngập lụt nằm giữa sông Hồng và 
con đê. 


Ảnh Dominique Delaunay 


45. Daniel Norman, « Introduction », 
Bernard Lepetit, sở tr. 127. 


46. Đối với thành phố Hà Nội, xem 
những bản đồ từ năm 1969 đến 1986 
cũng như những sơ đổ quy hoạch 
tổng thể đến năm 2020 được in 
trong phần bản đồ màu có trong 
cuốn sách này. 


88 


"45 


quan sát bình thường không thể thâm nhập được"*°. 

Như vậy là hai lần đoạn tuyệt với quá khứ. Một mặt, bản đồ đánh dấu một 
sự thay đổi sâu sắc các cách thức tư duy và dự kiến không gian. Nó kéo theo 
một bước chuyển thực sự từ hình thức ghi nhớ vốn được coi như một điều hiển 
nhiên sang thể hiện bằng đồ họa trong một bối cảnh đặc biệt; hay nói cách 
khác là chuyển từ ký ức của cả cộng đồng sang xây dựng lại một cách mơ 
hồ và không đầy đủ những gì đang và sẽ phải tồn tại và cả những gì không 
còn tồn tại nữa. Mặt khác, hình thức ghi nhớ đã tồn tại từ bên trong, trong sự 
tiếp nối của một thời hiện tại đảm bảo bước chuyến liên tục từ quá khứ sang 
tương lai, trong khi những cách thể hiện mới được xây dựng từ bên ngoài, do 
người nước ngoài thực hiện, trong đặc tính trực tiếp của hiện tại và cho một 
tương lai tách rời với quá khứ và ký ức. 


Trong quá trình chuyển đổi từ không gian đô thị đã được trải nghiệm sang 
không gian đô thị được thể hiện (hơn nữa lại do người Pháp thể hiện), một 
mảng ký ức về thành phố đã bị xóa nhòa. Quá trình này làm thay đổi những 
dạng kiến trúc và đô thị của Hà Nội về lâu về dài, bởi chính trên cơ sở những 
"sơ đồ hiện trạng" được thiết lập ngay từ đầu thời kỳ thực dân mà những quy 
hoạch mạng lưới giao thông và sau đó là những dự án quy hoạch đô thị lớn 
đã được tiến hành trong nửa đầu thế kỷ XX. 

Sau khi các quốc gia giành được độc lập, các cơ quan nhà nước và địa 
phương được thành lập nhằm đảm nhận công tác quy hoạch đô thị, bản đồ 
vẫn là cách thể hiện chính thức các dạng kiến trúc và đô thị, nhưng không vì 
thế mà loại bỏ những cách thể hiện khác đã từng được duy trì. Công tác vẽ 
bản đồ rất phát triển”, bao gồm sơ đồ hiện trạng, bản đồ địa chính và nhiều 
sơ đồ quy hoạch tổng thể. Kể từ cuối những năm 60, nhiều sơ đồ quy hoạch 
tổng thể thành phố Hà Nội đã được lập; sơ đồ gần đây nhất dự kiến quy 
hoạch thành phố tới năm 2020. 

Như vậy, nguyên tắc thể hiện bằng đồ họa đã được chấp nhận trong cả 
lĩnh vực kiến trúc và đô thị. Người ta tái hiện bằng hình ảnh những mô hình 
được ghi nhớ và những văn bản viết về kinh nghiệm xây dựng truyền thống. 
Các sơ đồ, mặt cắt, mặt đứng cũng như các phối cảnh, trực lượng và sơ đồ 
lý thuyết nhằm tạo nên một tập hợp đầy đủ đã được xây dựng. Đồng thời 
người ta cũng suy ngẫm về nguồn gốc và sự cấu thành của các dạng kiến 


trúc và đô thị của thành phố. Hành động thể hiện quy mô còn ẩn dấu của mô 
hình, bộc lộ những cái vô hình bằng cách dựa trên những gì được biểu hiện 
rõ nhất của hình ảnh nhằm ghi lại và làm chững lại "ký ức thực"; ký ức khi đó 
được diễn tả, hợp lý hóa, khách quan hóa và quy thành khái niệm để tạo nên 
một quan điểm chính thức về kiến trúc và đô thị. Cần lưu ý rằng quan điểm 
này thường được đặt ra trong một vấn đề mang tính chung hơn đó là tìm kiếm 
và xây dựng một bản sắc dân tộc. Kiến trúc khi đó được coi là một yếu tố di 
sản, một công cụ đánh dấu bản sắc dân tộc vừa mang những yếu tố cấu 
thành truyền thống mà không ai muốn chúng mất đi vừa mang những yếu tố 
hiện đại không thể không nắm bắt. 

Công việc phân tích của chúng tôi tuy chưa hoàn chỉnh, nhưng cũng cho 
thấy rằng việc tái hiện các thành phố ở Đông Nam Á đúng như nhận định và 
đúng với quá trình phát triển hàng thế kỷ là bằng chứng cho những quan 
niệm về không gian và thời gian được vận dụng trong những hình thái xã hội 
được nghiên cứu đồng thời tham gia trực tiếp vào những đổi thay của không 
gian đô thị. Ngược lại, các dạng kiến trúc và đô thị liệu có góp phần làm thay 
đổi những quan niệm về không gian và thời gian cũng như sự thể hiện những 
quan niệm đó hay không? Chắc chắn cần phải tính đến những mối quan hệ 
qua lại giữa bản đồ và thực tế xây dựng. Như vậy, việc nghiên cứu các hình 
thức tái hiện hình ảnh thành phố, vốn được đặt cạnh nhau hoặc chồng lên 
nhau, có thể mang lại một cách nhìn mới cho việc phân tích các dạng kiến 
trúc và đô thị. Trước những thế kỷ XIII-XIV, việc thể hiện không gian dựa trên 
các hình thức ghi nhớ nối tiếp nhau, đôi khi mang tính tượng trưng cao. Hình 
thức ghi nhớ phát triển từ bên trong thông qua khả năng thích nghi liên tiếp 
với những trở ngại đặt ra với chúng. Những tư liệu hình ảnh đầu tiên xuất hiện 
cùng với sự phát triển của các hoạt động buôn bán đã làm nổi rõ sự tồn tại 
đồng thời hai quan niệm khác nhau về không gian - vũ trụ luận và địa lý - 
được kết hợp với hai cách thể hiện khác biệt - hình thức ghi nhớ và hình ảnh. 
Sau đó, tư liệu đồ họa dường như đã thắng thế so với các hình thức thể hiện 
không gian khác. Thành phố được chính quyền thực dân thể hiện trên bản 
đồ một cách có hệ thông nhằm tạo ra những sơ đồ hiện trạng và định hướng 
những dự án trong tương lai. Cách làm này vẫn được áp dụng sau khi một 
loạt các quốc gia giành được độc lập. 

Việc ngầm coi bản đồ là cách thể hiện chính thức không gian chắc hẳn 
đã đánh dấu một sự đoạn tuyệt trong cách tư duy và lập dự án cho thành 
phố. Trên thực tế, bản đồ chỉ tái hiện được một phần các dạng kiến trúc và 
đô thị vào một thời điểm lịch sử nhất định, thời điểm vẽ bản đồ. Hình ảnh cơ 
bản này không tái hiện được hết tính phức tạp của không gian đô thị và tác 
động ít nhiều tới những thay đổi của thành phố về lâu dài, vì "sơ đồ hiện 
trạng" được sao chép và được dùng làm cơ sở để để vẽ các sơ đồ hiện trạng 
và sơ đồ dự án sau này. 

Tuy nhiên, dường như bản đồ vẫn không xóa được những quan niệm 
khác về không gian và các hình thức thể hiện không gian. Khu vực ba sáu 
phố phường của Hà Nội chẳng vẫn tiếp tục biến đổi với mật độ xây dựng 
ngày càng dày đặc hơn bên cạnh những dự án lớn của các sơ đồ quy hoạch 
tổng thể đó sao? Quá trình đô thị hóa tự phát tại khu vực ven đê phải chăng 
là một sự tiếp nối ngầm các dạng kiến trúc và đô thị ở trung tâm cổ kính của 
Hà Nội? Những công trình xây trái phép không được thể hiện trên bản đồ; 
tương lai của chúng có thể nhìn thấy qua những mảng trống. Còn khu phố cổ 
là di sản nên sẽ được bảo tồn. 


89 


4T, Plerre Nora, sdd, tr. 3. 


90 


Trong thời kỳ toàn cầu hóa, các nước khu vực Đông Nam Á đã có những 
bước tăng tốc trong lịch sử của mình, thể hiện chủ yếu qua sự phát triển 
mạnh mẽ của các đô thị. Quá trình này diễn ra nhanh hơn ở Việt Nam, do 
đất nước này đã không thể phát triển trong suốt 30 năm chiến tranh. Chính 
vì vậy, từ cuối những năm 80, theo bước các thành phố khác của châu Á, Hà 
Nội đã "tham gia vào cuộc chơi", qua tấm gương của các thành phố này để 
tìm kiếm những mô hình và thách thức trong quá trình phát triển. 

Ngày nay, phải chăng thành phố đang ở vào thời điểm đặc biệt trong lịch 
sử của mình "khi nhận thức về sự đoạn tuyệt với quá khứ còn đan xen với 
cảm giác về một ký ức bị vò xé, nhưng cũng chính sự vò xé đó lại thức tỉnh 


.ký ức khiến vấn đề hóa thân của thành phố không thể đặt ra? Cảm tưởng về 


sự tiếp nối trở thành những gì còn lại của địa điểm". Vẽ bản đồ, đưa ra một 


hình ảnh về thành phố, tái hiện các mô hình kiến trúc và đô thị ở nơi mà ký 
ức đã kết tinh lại khi đó sẽ chỉ là ghi lại ký ức và đảm bảo tính liên tục. 


Lucette Vachier 


Sự hiện diện của người Pháp 
tại Đông Dương qua nguồn 
tư liệu của Trung tâm 
lưu trữ hải ngoại Pháp 


Tài liệu lưu trữ cúa chính quyền thực dân 


Vấn đề chuyển giao tài liệu lưu trữ được đặt ra lần đầu tiên ở Pháp qua 
trường hợp của các nước Đông Dương. Chính phủ Pháp chỉ có những thỏa 
thuận song phương về chia sẻ các nguồn tài liệu lưu trữ với các nước Đông 
Dương và Ấn Độ. Còn với những quốc gia khác, hành động này chỉ mang 
tính đơn phương và hoàn toàn do thiện chí của nước Pháp. 

Công việc của ủy ban phụ trách giải quyết vấn đề chia sẻ các nguồn tài 
liệu lưu trữ giữa các quốc gia mới thành lập và chính quốc trước đây đã dẫn 
đến việc ký kết thỏa thuận ngày 15 tháng 6 năm 1950 giữa ông Pignon, đại 
diện phía Pháp, và cựu hoàng Bảo Đại. Tài liệu lưu trữ được chia làm hai loại 
rõ rệt: tài liệu thuộc chủ quyền của Pháp (về hệ thống hành chính trung ương, 
cảnh sát, quân đội, chính sách chung, hồ sơ về đội ngũ công chức Pháp) và 
tài liệu hành chính quản lý (chủ yếu do các cơ quan chuyên môn thực hiện). 
Những tài liệu thuộc nhóm thứ nhất được coi như thuộc quyền sở hữu của 
nhà nước Pháp nên sau đó được chuyển về Pháp, số còn lại được lưu giữ tại 
chỗ. 

Số tài liệu được đưa về Pháp và bảo quản tại Trung tâm lưu trữ hải ngoại 
(CAOM) bao gồm: hầu hết tất cả các phông của các đô đốc và của Phủ toàn 
quyền Đông Dương (kế từ khi tấn công vào Nam Kỳ cho đến năm 1945) ; tài 
liệu lưu trữ của Phủ thống sứ Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Lào và Campuchia. Ngược 
lại, số tài liệu của phủ thống sứ Nam Kỳ được chuyển giao ngay từ ngày 
14/2/1948 cho chính quyền Cộng hòa tự trị Nam Kỳ, được thành lập vào thời 
gian đó, vẫn do phía Việt Nam quản lý. Tương tự như vậy, do hoàn cảnh 
chiến tranh, Trung tâm lưu trữ Annam cũng đã trao tư liệu cho chính quyền ở 
Huế. 

Trong số các tài liệu liên quan đến giai đoạn 1945-1954, các phông tư 
liệu sau đã được chuyển về Pháp: phông của Văn phòng và các đơn vị trực 
thuộc Cao ủy Pháp ở Đông Dương, của các cế vấn và giám đốc các cơ quan 
của Cao ủy Pháp ở Đông Dương (kể cả giám đốc Kho bạc, các cố vấn chính 
trị, ngoại giao, xã hội, kinh tế, cố vấn trong các cơ quan công chính, cơ quan 
Bảo hộ đoàn viễn chinh, cơ quan phụ trách bồi thường thiệt hại trong chiến 
tranh, phòng lưu trữ tư liệu), tài liệu của các cơ quan địa phương ở Việt Nam, 
Lào và Campuchia. 


#- HNĐT 


92 


Những biến động quan trọng trong năm 1954 đã làm đảo lộn công tác 
phân loại tài liệu lưu trữ, khi đó đang được tiến hành tại Hà Nội : trong điều 
kiện chuyển giao gấp gáp, phần tài liệu cuối cùng đã không được phân loại 
đúng theo những quy định trong thỏa thuận. Chính vì vậy, chỉ có phần tài liệu 
chưa được phân loại của Phủ thống sứ Bắc Kỳ được chuyển về Pháp. Đến 
nay, sau khi đã được phân loại, số tư liệu này nếu xếp cạnh nhau có thể dài 
tới 280 m. Trung tâm lưu trữ quốc gia Hà Nội hiện đang lưu giữa tại kho số 1 
hơn 86.000 hồ sơ. 

Các tài liệu từ những năm đầu dưới chế độ thực dân cho đến năm 1945 
đều được sắp xếp theo trình tự chữ cái kèm con số. Kiểu sắp xếp này ra đời 
từ năm 1934 theo sáng kiến của Paul Boudet khi đồ đang phụ trách các tư 
liệu lưu trữ và các thư viện ở Đông Dương từ năm 1918. Tại Pháp, toàn bộ 
số tài liệu này vẫn tiếp tục được sắp xếp theo trình tự đó. 

Từ năm 1945 cho đến khi người Pháp rút khỏi Việt Nam, nhiều phông tư 
liệu đã được đưa về Pháp, trong đó một số phông có kèm theo bảng kê chỉ 
tiết đã được kiểm tra trước khi mở ra tham khảo. Số phông khác thường lộn 
xộn hoặc lẫn lộn nhiều do bị trung chuyển quá nhiều lần - từ Hà Nội vào Sài 
Gòn rồi lại từ Paris về Aix-en-Provence - nên cho đến nay công việc sắp xếp 
lại vẫn đang tiếp tục được tiến hành. 


Tài liệu của chính quyển trung ương 


Số tài liệu được chuyển về Aix-en-Provence năm 1986 được chia thành 
hai nhóm. Nhóm thứ nhất gồm các tài liệu của Bộ thuộc địa. Đây là những 
tài liệu do các văn phòng hay phòng ban của hệ thống hành chính trung 
ương, các vụ Chính trị, Kinh tế, Nhân sự và Kế toán, các Sở chỉ huy quân sự, 
Sở thanh tra thuộc địa và Sở thanh tra công trình công cộng. Nhóm thứ hai 
gồm các tài liệu của hệ thống hành chính cấp địa phương dưới sự giám sát 
của Bộ thuộc địa, gồm các phông sau: Hội đồng thuộc địa cấp cao, Cơ quan 
kinh tế, Trường thuộc địa, Ủy ban điều tra nghị viện tại các vùng lãnh thổ hải 
ngoại và Sở liên lạc với người dân bản xứ tại các vùng lãnh thổ hải ngoại. 

Phông của Hội đồng thuộc địa cấp cao - cơ quan có nhiệm vụ tư vấn cho 
các dự luật hay nghị định cũng như tư vấn về các vấn đề thuộc địa do bộ 
trưởng trình lên - bao gồm các báo cáo hoạt động hay biên bản các phiên 
họp, v.v... 

Phông của Cơ quan kinh tế hải ngoại Pháp bao gồm nhiều hồ sơ khác 
nhau (số liệu về dân số, nông nghiệp, chăn nuôi, thương mại, khai thác mỏ, 
tiền tệ, ngân hàng), những nghiên cứu về dân tộc học, về du lịch cũng như 
về các cơ sở kinh tế. Cơ quan này còn có nhiệm vụ duy trì hoạt động của 
triển lãm thương mại thuộc địa. 

Phông của Trường thuộc địa bao gồm các tư liệu của trường cũng như 
của riêng Paul Dislère, người sáng lập trường vào năm 1885. Ban đầu, 
trường này được gọi là Trường Campuchia với mục đích dạy nhập môn tiếng 
Pháp cho thanh thiếu niên ở Đông Dương. Khi đổi tên thành Trường thuộc 
địa, nhiệm vụ của trường là đào tạo cán bộ hành chính cho các thuộc địa. 

Ủy ban điều tra nghị viện tại các vùng lãnh thổ hải ngoại được thành lập 
dưới thời chính phủ của Mặt trận bình dân giai đoạn 1937-1938. Những thông 
tin thú vị nhất của phông này chính là kết quả thăm dò dư luận về thực phẩm 
và nhà ở, do các giáo viên tiểu học người bản xứ ở Đông Dương thực hiện. 
Các phiếu điều tra này cung cấp cho chúng ta những thông tin chính xác về 


phong tục và truyền thống gia đình. Bên cạnh đó, việc tìm hiểu những "mong 
muốn" của các đoàn thể và cá nhân còn cho thấy những khát vọng của người 
dân Đông Dương. 

Cuối cùng, không thể không nhắc đến phông lưu trữ của Sở liên lạc với 
người dân bản xứ tại các vùng lãnh thổ hải ngoại. Với vai trò kiểm soát và hỗ 
trợ cho những người dân bản xứ tại các thuộc địa của Pháp, cơ quan này thu 
thập và gửi về Pháp những thông tin về các hoạt động chính trị của người 
dân bản địa. Việc tập hợp thông tin được thực hiện thông qua những chuyến 
công tác của các thanh tra và qua sự liên lạc thường xuyên với Cơ quan an 
ninh và Cơ quan phụ trách các vấn đề chính trị tại thuộc địa. 


Tài liệu lưu trữ của các cá nhân 

Được tập hợp qua các hoạt động biếu tặng, gửi giữ hoặc thu, mua, tài liệu 
lưu trữ cá nhân cũng như giấy tờ của các viên chức (tài liệu chính thức được 
cho tặng hoặc thu được trong quá trình chuyển đổi cán bộ hành chính và 
quân sự tại các vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp) là một nguồn tư liệu 
thường ít được khai thác, nhưng lại chứa đựng rất nhiều thông tin có giá trị 
lịch sử. Số tư liệu này bao gồm nhiều bản ghi chép, nhật ký các chuyến đi 
cũng như nhiều địa chỉ liên lạc mang tính cá nhân hoặc công việc. 

Trong các tư liệu cá nhân cũng có các phông của Ủy ban hải ngoại Pháp 
(tư liệu của Liên minh thuộc địa, Ủy ban phụ trách Đông Dương và Viện 
nghiên cứu thuộc địa Pháp), với nhiệm vụ "phát huy toàn bộ giá trị" của các 
thuộc địa. Phông lưu trữ của cơ quan này cũng bao gồm một khối lượng tài 
liệu quan trọng về các hoạt động kinh tế vả tình hình chung tại các thuộc địa. 


Kho tư liệu bản đồ 


Bản đồ của Kho lưu trữ bản đồ các công sự tại thuộc địa (có một phần 
liên quan đến Đông Dương) hoàn toàn mang tính chất quân sự (sơ đồ các 
công sự và khu nhà ở của các viên chức quân sự). Còn bản đồ của Sở địa lý 
gồm khoảng 200 bản được lập từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX cũng 
như nhiều bản đồ đa phần do Ban thủy văn thuộc lực lượng Hải quân và sau 
đó là Viện địa lý quốc gia xuất bản. Đó là những bản vẽ về hành trình các 
chuyến thám hiểm, sơ đồ các đường biên giới, bản đồ quân sự, bản vẽ đường 
bờ biển, bản đồ mạng lưới thủy văn và các tuyến đường giao thông, sơ đồ 
các khu đồn điền hoặc khu mỏ, các khu săn bắn; ngoài ra còn có bản đồ các 
thành phố, làng mạc hay trụ sở các cơ quan hành chính. Bộ sưu tập "Châu 
Á" được xây dựng từ những bản đồ thuộc phông tư liệu của Bộ thuộc địa cũng 
như nhiều tài liệu khác. Các bản đồ lấy từ các phông được chuyển về nước 
rồi được đưa về sắp xếp tại Aix-en-Provence từ sau khi phông của Bộ thuộc 
địa được gửi đến vào năm 1986, đều được tự động nhập vào phông có ký 
hiệu "PL"trong máy tính. 


Phông tư liệu ảnh 


Phông này bao gồm các bức ảnh do Cơ quan phụ trách thuộc địa cung 
cấp (hớn 3.000 bức ảnh được chụp vào giai đoạn 1930-1940) cũng như ảnh 


_93 


94 


của Viện bảo tàng thuộc địa và một bộ sưu tập ảnh từ nhiều nguồn khác 
nhau (cho tặng, mua lại, lấy từ các phông khác). Ngoài ra còn có một bộ sư 
tập áp phích và bưu thiếp, được tập hợp từ nhiều nguồn khác nhau, cũng 
được lưu giữ tại Trung tâm lưu trữ hải ngoại Pháp (CAOM). 


Phông tư liệu sách 


Trung tâm hiện có một thư viện gồm khoảng 100.000 cuốn sách, trong 
đó có một phần được chuyển về từ Bộ thuộc địa trước đây và từ Trường thuộc 
địa; phông này mới được thành lập tại trung tâm năm 1966. Bên cạnh đó còn 
có một bộ sưu tập quan trọng các ấn phẩm thường kỳ và chính thức. Paul 
Boudet (xem phần trên) đã thực hiện một công việc quan trọng trong công 
tác thư viện: cùng với Henri Cordier, ông đang biên soạn một cuốn từ điển 
các ấn phẩm về Đông Nam Á được xuất bản từ năm 1914 đến 1935. Cuốn 
từ điển đầu tiên của Henri Cordier có tựa đề Bibliotheca Indosinica bao gồm 
tất cả các công trình nghiên cứu và bài viết trước năm 1914. 


Bản đổ thành phố Hà Nội qua nguồn tư liệu của Trung tâm lưu trữ hải 
ngoại 

Trung tâm hiện còn lưu giữ một khối lượng lớn các tài liệu viết tay hay bản 
đồ thành phố của nhiều nhiều cơ quan khác nhau trong hệ thống hành chính 
thuộc địa. Bản đồ của Sở xây dựng, Sở giao thông hay Sở công chính thuộc 
Phủ toàn quyền có thể được xếp trong các phông của Phủ thống sứ Bắc kỳ, 
Phủ toàn quyền hay Bộ thuộc địa. Phông của Sở thanh tra công chính thuộc 
Bộ thuộc địa cũng lưu giữ nhiều bản đồ thu thập được trong quá trình kiếm 
tra việc thực hiện các công trình lớn và lập dự toán cho các nguồn vốn vay. 
Tài liệu lưu trữ của bộ máy quân sự, như tư liệu của Bộ tham mưu Đông 
Dương hay của Kho lưu trữ bản đồ công sự tại thuộc địa, bao gồm nhiều bản 
đồ thành phố và các công trình quân sự được vẽ và thu thập với mục đích 
phòng vệ hoặc qua các sự kiện quân sự như việc chiếm thành Hà Nội. 

Phần lớn công tác nghiên cứu lịch sử đô thị và kiến trúc của Hà Nội có 
thế được thực hiện nhờ vào nguồn tư liệu đang được lưu giữ tại Aix-en- 
Provence, rồi bổ sung bằng những phông tư liệu khác hiện đang được bảo 
quản tại Pháp và Việt Nam. Chỉ riêng nguồn tư liệu của Trung tâm lưu trữ hải 
ngoại cũng đủ làm sáng tỏ lịch sử của thành phố từ khi người Pháp chiếm 
Bắc Kỳ cho đến những hoạt động quy hoạch cuối cùng, trước khi Việt Nam 
giành được độc lập, mà không bỏ sót giai đoạn xây dựng các công trình lớn 
của chính quyền thực dân. 


Dovid Peyceré 


LOuis Georges Pineau và những 
tài liệu lưu trữ của ông 
tại Viện kiến trúc Pháp 


Theo các tài liệu lưu trữ hiện nay, thì Louis-Georges Pineau (thường gọi 
là Géo) là người có công lớn nhất trong sự phát triển đô thị của Hà Nội trước 
Đại chiến thế giới lần thứ II. Có thể nói là ông là người kế nhiệm Ernest 
Hébrard tại Sở quy hoạch đô thị và kiến trúc! (tuy nhiên hoạt động của 
Hébrard, với tư cách là một nhà quy hoạch đô thị và một nhà nghiên cứu lý 
luận, vẫn được biết đến nhiều hơn; trong số các công trình của ông, chỉ riêng 
trụ sở của Viện viễn đông bác cố đã quan trọng hơn tất cả các công trình của 
Pineau, song trên thực tế ông đã không để lại các tài liệu lưu trữ). 

Đặt chân tới Đông Dương vào năm 1930, khi mới 32 tuổi và vừa tốt 
nghiệp đại học năm 1928, Pineau mới chỉ làm việc tại Pháp trong một 
khoảng thời gian rất ngắn. Trước khi rời nước Pháp, ông đã hoàn thành hai 
công trình nhà chung cư cho công nhân ở miền đông-bắc với sự cộng tác của 
Louis Madeline và sau này ông chỉ quay về đó khi đã nghỉ hưu. Ông đã cống 
hiến cả đời mình cho những nơi mà ông đặt chân tới, cho hai thành phố nơi 
ông từng công tác là Hà Nội và sau này là Sài Gòn, cho công tác giảng dạy 
và cho văn hóa Việt Nam. Ông đã thu thập được rất nhiều tài liệu về nền văn 
hóa Việt Nam, với ý định viết một cuốn sách, nhưng ông đã không thực hiện 
được ý định đó. 

Là một người "sống thu mình, khắc khổ và hơi khó gần"”, Pineau đã để 
lại khá nhiều tư liệu văn hóa, chứng tỏ ông đã tiến hành nhiều hoạt động 
nghiên cứu tại Viện viễn đông bác cổ, nhưng rất ít có trao đổi với các đồng 
nghiệp, thư từ mang tính cá nhân còn ít hơn. Tuy nhiên, chỉ một số lượng rất 
ít đó cũng đủ cho thấy những mối liên hệ (tuy không nhiều nhưng rất mật 
thiết) mà ông đã tạo lập được trong các hoạt động nghiên cứu rất đa dạng 
và đầy đủ : ông thường xuyên trao đổi thư từ với chuyên gia quy hoạch đô thị 
người Hà Lan Cor van Eesteren hay một đồng nghiệp khác người Achentina 
Carlos Della Paolera. Họ từng là sinh viên của Viện đào tạo quy hoạch đô thị 
thuộc Đại học tống hợp Paris (tốt nghiệp năm 1927), nơi ông đã theo học các 
thầy Jaussely và Marcel Poète. Pineau cũng theo học hội họa tại Trường đại 
học mỹ thuật, dưới sự giảng dạy của Redon, Tournaire và Azéma. Ông 
thường xuyên lui tới Viện nghiên cứu nghệ thuật và kỹ thuật chuyên ngành 
(Viện kỹ thuật y tế) và có bằng của Trường đại học khoa học nhân văn Paris 
năm 1934. Nhờ xin được một suất học bổng Chapman, ông cũng đã từng 
theo học tại Đại học tổng hợp Harvard. Cả một quá trình học tập như vậy thực 
sự rất bổ ích cho một kiến trúc sư thuộc thế hệ của ông để có thể dễ dàng 
bắt tay vào một sự nghiệp thành đạt trong những năm 1920. 


“2 


1. Tuy không ở cương vị tương tự 
như Hébrard và trong những năm 
đầu sang công tác ông luôn chỉ ở vị 
trí thứ hai sau Hébrard, song Pineau 
vẫn thực sự là người đã kế thừa 
những ý tưởng và phong cách kiến 
trúc hòa đồng với ngoại cảnh của 
người tiền nhiệm của mình. 


2. Nhận xét của Christian 
Pédelahore trong cuốn "Hanoi, 
miroit de f'architecture indochi- 
noise", Arc#/ectumes francaises 
oưữe-.mer, do Maurice Culot và 
Jean-Marie Thiveaud chủ biên, 
Paris, Viện kiến trúc Pháp, Liège, 
Mardage, 1992, tr. 292-319. Nhiều 
chỉ tiết trong bài viết này có mượn 
trong cuốn sách nói trên cũng như 
trong phần tài liệu tham khảo của 
sách (nhất là ở trang 394). 


95 


Pineau cũng thiết lập được những mối quan hệ nghề nghiệp ở mức cao 

hơn, khi tham gia vào những buổi thảo luận đầu tiên của Hội nghị quốc 

tế về kiến trúc hiện đại (một điều hiếm thấy ở những kiến trúc sư 

_ người Pháp). Nhờ đó, ông thường xuyên lui tới chỗ Sigfried Giedion, 

đồng thời cũng gặp lại Van Eesteren và Della Paolera, rồi sau này 
lại trở thành thành viên của hiệp hội Marc-Bloch. 


Như vậy, Pineau đã đặt chân tới Hà Nội với những ý tưởng 
quy hoạch đầy đủ, hiện đại và mang tính kỹ thuật cao, đồng thời 
cũng rất giàu tính khoa học nhân văn. Vào thời điểm đó ở Đông 
Dương, giai đoạn xây dựng những công trình đồ sộ đã qua đi, 

nên các công trình của ông chỉ có quy mô khiêm tốn, nhưng rất 
chú trọng tới cảnh quan xung quanh. Ông rất quan tâm đến khu 
phố cổ, luôn đề cao giá trị, đồng thời tôn trọng cảnh quan của khu 
vực. Như vậy, ông đã tiếp tục phát huy những ý tưởng của 
Hébrard đồng thời "khám phá" phong cách kiến trúc bản địa thông 
qua cuộc Triển lãm thuộc địa năm 1931 (tái hiện một dãy phố với những 
căn nhà ống). Sơ đồ quy hoạch tổng thể thành phố Hà Nội do ông lập năm 
Louis-Georges Pineau. 1943 mang đậm ảnh hưởng của bản sơ đồ do Hébrard vẽ năm 1924. Tuy 
thi roi Trung tâm lưutỨ nhiên, sơ đồ của Pineau có xu hướng thực dụng hơn: bỏ qua một số công 
trình quá tốn kém, vạch mốc và phân cấp các tuyến đường chỉ tiết hơn, lòng 
đường được mở rộng hơn đồng thời cũng tính đến triển vọng mở rộng thành 
phố về phía nam trong 20 năm sau. Cùng năm đó, ông đã cho xuất bản cuốn 
sách Đô thị hóa ở Đông Dương', công trình cơ bản của ông. 

Trong suốt thời kỳ chiến tranh, khi sự hiện diện của người Pháp được thể 
hiện đặc biệt qua những công trình kiến trúc, thì Pineau đã bắt tay vào những 
chương trình xây dựng các khu nhà tập thể cho người có thu nhập thấp. Đến 
năm 1945, ông rời Hà Nội vào Sài Gòn và trở thành giáo sư giảng dạy môn 
lịch sử kiến trúc ở trường đại học. Cũng từ đó, ông không tham gia vào công 
tác quy hoạch đô thị ở Hà Nội và cũng không trực tiếp tham gia vào các hoạt 
động quy hoạch đô thị cụ thể. 


Louis-Georges Pineau, Hà Nội, cảnh 
phố cổ. 

Phông L-G. Pineau, Trung tâm lưu trữ 
Viện kiến trúc Pháp. 


3. ( ưban/sme en Ínáochi, Hà Nội, 
Taumin et Cie, 1943. 


96 


Hai năm sau khi ông qua đời (ông mất năm 1987), con gái ông là 
Elisabeth Pineau đã đề nghị chuyển toàn bộ số tư liệu cá nhân của ông vào 
Viện lưu trữ quốc gia, sau đó chuyển đến Viện kiến trúc Pháp, nơi tập hợp 
các tài liệu lưu trữ liên quan đến các kiến trúc sư người Pháp trong thế kỷ 20. 
Số tư liệu này đã kịp thời đóng góp vào kho tài liệu lưu trữ tập thể trong quá 
trình xây dựng nguồn tư liệu về Kiến trúc hải ngoại Pháp. Tuy nhiên, từ đó 
đến nay, số tư liệu này không hề được tra cứu hay thống kê ngoại trừ một loạt 
các sơ đồ của các thành phố ở Việt Nam khá đặc biệt được đưa về bổ sung 
cho Viện lưu trữ hải ngoại của Pháp. Số tài liệu lưu trữ này còn thiếu nhiều: 
có thể Pineau đã buộc phải bỏ lại nhiều tài liệu khi rời Việt Nam, hơn nữa 
phần lớn thời gian ông đã làm việc với tư cách là một chuyên gia quy hoạch 
đô thị trong khuôn khổ của một cơ quan quản lý hành chính. Mặc dù vậy, số 
tư liệu này vẫn có rất nhiều phần nói về Việt Nam: trong tổng số 55 hòm tư 
liệu thì có tới 38 hòm liên quan đến nội dung các bài giảng về lịch sử kiến 
trúc đại cương mà ông đã từng giảng dạy tại Đại học Sài Gòn (những bản 
viết tay, các câu trích dẫn, đoạn trích từ các tạp chí, sơ đồ), 12 hòm khác tập 
hợp các tài liệu để viết một cuốn sách về nền văn hóa bản địa nhưng ông đã 
không viết. Ngoài ra có nhiều hòm chứa những tấm phim dương bản, chắc 
chắn có liên quan đến các nội dung giảng dạy, nhưng không gắn nhiều lắm 
với những công việc được thực hiện tại Việt Nam. 

Những tài liệu liên 
quan đến đồ họa chỉ có 
bốn hòm. Số tài liệu này 
chủ yếu là bản đồ của Hà 
Nội và Sài Gòn đã được 
nhắc đến (có tấm có chú 
thích, có tấm được vẽ 
bằng tay) và một số ảnh 
do Pineau chụp - đặc biệt 
là những bức ảnh về kiến 
trúc phối cảnh của khu 
phố cổ. Ngoài ra cũng có 
một số tài liệu khác như 
những sơ đồ địa chính của 
một số vùng ngoại thành 
ở Hà Lan với những khu 
đất chạy dài giống như 
những lô nhà tại một số 
thành phố cổ quan trọng của châu Á. 


Như vậy, phông Pineau còn khá nhiều khoảng trống - những khoảng 
trống cho thấy sự nghiệp của một con người sống thu mình và còn có nhiều 
tham vọng chưa thành - tuy nhiên phông này cần được nhanh chóng khai 
thác một cách tích cực, bởi nó cung cấp một lượng thông tin hết sức cô đọng 
về những người Pháp ở Đông Dương trong những năm 1930 cũng như về 
chính quyền thực dân thời đó. 


Louis-Georges Pineau, Hà Nội, cảnh 
một căn nhà cô. 


Phông L-G. Pineau, Trung tâm lưu trữ 
Viện kiến trúc Pháp. 


97 


France Mangin 


Tìm hiểu lịch sử qua các 
bản đồ thành phố Hà Nội: 


1873 - 1951 


Trên những sơ đồ và bản đồ thành phố Hà Nội được lập từ nửa cuối thế 
kỷ XIX đến giữa thế kỷ XX, những đổi thay của thành phố diễn ra dần dần và 
nối tiếp nhau theo dòng thời gian. 

Mỗi tài liệu được ghi mốc thời gian chính xác đều tiêu biểu cho một thời 
điểm đặc biệt trong quá trình vận động của đô thị diễn ra trong thành phố vào 
từng thời điểm với những hình ảnh khác biệt nhau. Qua việc phân tích các sơ 
đồ, bản đồ, chúng ta thấy lịch sử thành phố gắn liền với ĩnh vực quy hoạch 
đô thị. 

Trong thời kỳ này có rất nhiều sơ đồ và bản đồ đã được lập. Vậy nên cần 
có sự lựa chọn trong toàn bộ số tư liệu (vẫn còn đến nay và có thể tra cứu 
được). Sự lựa chọn một mặt căn cứ vào tầm quan trọng của những đổi thay 
của thành phố từ những năm cuối của thế kỷ XIX cho tới tận năm 1930, mặt 
khác dựa trên tính phong phú của những thông tin được trình bày trên các 
bản đồ. Đó sẽ là sự bổ sung cho hình ảnh của thành phố vốn gắn liền với 
một thời điểm nhất định trong quá trình phát triển và được thể hiện qua chính 
những đường nét trên bản đồ và các phần chú giải để giúp chúng ta tìm hiểu 
về thành phố cũng như về những yếu tố cấu thành của nó. Việc phân tích 
các sơ đồ và bản đồ đã chọn có thể thực hiện theo trình tự thời gian qua 
những đổi thay của đô thị được thể hiện từ tư liệu này đến tư liệu khác, ngay 
cả khi những đổi thay đó không gắn với những sự kiện lịch sử hay quân sự. 
Như vậy, việc phân tích cũng có thể thực hiện theo kiểu nhảy cóc về mặt thời 
gian, dựa trên một số tư liệu có giá trị đánh những dấu mốc cho quá trình phát 
triển và nối bật hơn các tài liệu khác. 

Bản đồ do các cơ quan dân sự và quân sự của Pháp” xuất bản tại Hà Nội 
cũng là một bộ phận của môi trường văn hóa và tư tưởng thời kỳ thực dân. 
Tuy nhiên, những tài liệu này cũng đáp ứng một số mục tiêu đặc biệt và mang 
lại nhiều thông tin khác nhau về mức độ tái hiện các yếu tố cấu thành của 
thành phố như ranh giới, không gian tự nhiên, đường giao thông, các cụm 
nhà, những công trình xây dựng (khu vực quân sự, hành chính, tôn giáo, công 
nghiệp, văn hóa...). 


1. Những nơi có thể tra cứu tài liệu 
ở Paris: Trung tâm lưu trữ Viện kiến 
trúc Pháp (phông Louis-Georges 
Pineau), Thư viện quốc gia, Thư 
viện của bảo tàng Guimet, Thư viện 
bản đồ của Viện địa lý quốc gia. 

2. Sở địa lý Đông Dương, Sở công 
chính, Sở quy hoạch đô thị và kiến 
trúc trung ương, Sở địa chính. 


99 


Hà Nội năm 1873, bản đổ do Phạm 
Đình Bách vẽ và Sở địa lý Đông 
Dương in năm 1916, với tỉ lệ 
1/10.000. 


Trung tâm lưu trữ hải ngoại, Aix-en- 
Provence 


Bản đồ diễn tả thành phố dưới góc độ nào? 

Các sơ đồ và bản đồ được lựa chọn thuộc các giai đoạn 1873, 1885, 
1890, 1902, 1943 và 1951 thể hiện được thành phố một cách tổng hợp và 
trọn vẹn với những góc nhìn vừa bao quát vừa chỉ tiết (theo các tỷ lệ 1/5.000, 
1/8.800, 1/10.000, 1/16.000). Một số được trình bày như những bản đồ hoàn 
chỉnh (được đánh màu, các đường nét sử dụng phong phú), một số khác có 
vẻ đang thực hiện dở dang (với những đường chấm hoặc những mảng bỏ 
trống) để chờ bổ sung thông tin. Tất cả những bản đồ này thể hiện những 
thay đổi có ảnh hưởng đến nhiều yếu tố cấu thành khác nhau của thành phố. 
Nhưng một số yếu tố vừa được thể hiện trên bản đồ này lại có thể biến mất 
ngay ở bản đồ sau đó. Mặc dù những sơ đồ và bản đồ đó sau khi được xuất 
bản đã trở thành những công cụ chính thức để tái hiện thành phố, song việc 


875 E{AÁ INM ClITI ta7z Mu, ` ` 


MU ÀC- 
ở t2 


Ế0HELLE  ÂPPBDXIMATIVE I:I2 5008 


phân tích chúng cũng dễ dẫn đến nhiều cách hiếu khác nhau và có khá nhiều 


biến thái 


998,2 Koy£ 


liên quan đến vấn đề này. 


Âm a8 (trai 
ju6k Z4 ùuc Kế (Bek s« lồa Bá \ 
;ú MiểN: của .. È đa: -Rú¿ ( ve long) 
“ở by § lim cac”. Đưng 244v ae ee` 


h@IÊNG  (xxelensscsrzxrr) 
h 


.Ê ẩn củ tp . 2M Bec 
ĐÌNG S6 ~. š Âhùc. điển ;see=use) 
bay, tiểu nh 246, Àk Gv ~y} 
5-J$Ến thốa các 3 Mim đậu (-xaemszrMmiea} 
;ổMiugn Kết sac tựa: -Ähế #2 8ờ đi Ý 
đệ. tế, ; ai VN ĐẾN (msưêasedraadei 


ca Rƒeoz) 


Cr Ñwx,  tếdi À %ehoLÁc Bức No, bamnselm cau 
: ˆI Kug, đục 4ogpoasloalá ft oeldkanl ba cua 
#agachb re .Éxseumt dt œ1 &.Š6 Anad 4, lauesDf ũ 


0u esauj. 

“&ssztdad Chân ly a & Xá bề Naua ae kvtsa E64 ei 
cu xi set mùng , 

“nằmgiEn, TG: 


: “at{ để qaisfc kÂs mũi Lông ag [N he, 


t\Vaz4 cung tr đ Ốp, “ReM, 
“tư T8 dt ae! dt Wau dế dì 
tzú Êu mái 
s8 doxa, ng Su li Êx= & đúc (ấu) 
PjẾ. dau doal do Ñ bay lu Ruế 4u Seư 
địn An. jaeli toi mau tan TRE -nodtuc 
ủu 


BỆ Mi mHh dasectoaov-j at Ù: . 


SE sàph lát seo plgld gia. Áobtb( hefemararle 9 


Ê that damalt =40fs0x 4 rợn Ƒeotevalttin yisir quả eiait 
F-401) hd soieduxaolrisae ml g sả. sakeiLxhaaex $ 
cho dat da tước số VỆ  EkÌM,tEC Q10 9Y0-LUA C1URE Pin 9 

aU 1đ ad dấu a đácpeedddl ÍÊnpnua dt Ôxc & an 

tê gel lant salaabsbnsal báu, sÑ ¿tong dí ki 
Non tziena ác £ Nha lì nung mữ%& kia Auau - ŠŸ 


Khu lệ hướng {ớg ga các auũ 
@ML ¿all muấc Mod ú bức diaEVUROỦ., 


TẨNeK Ít sai Xuac xoctdne at txấgg mhabtrte[c  @ 
9® 


xót -Âf.Alk6ulai‡m loạ nuesia đà» 9 
9: 3mtpaiaf dcệ ÑRöahar là. .@ 


CiÔmensbb XD Á b2 xả 2, 


: '®@5ÍaukC, 


HANDI 
LEGENDE 


Œ@IŒŒSS/T 


“Hổ áà Ôrmen toi Bá, 


- Âu, 


2K xaRÐ %a0tarlu, 
sronenl dụ, 


2a1n-ÄIR <Â xNGeeátgeniooble “ul) ly ma... | 
“akid -t®aalaue biu£ ¡ srgaee khe, ti Öngâna AtẨux zmz,, 
qannesaf lan 0 


ad defanaiaeLi su uÂ, CÁN HỆ sec Änzad], 


H 


An HT ườn #akc NO(1 1. át fax 1u#u Ẩn) 


Xa đt eu[ÐŸ 2 tra AF GAẢ., 


kak dể Ía ru sh tức. `" 
+ 
(É4ZUy4T Lợi bể TÊM ự Ẩ 4Á) ã:1AC S842 NalUL. s6 002 0n 
{1 (RE -dbeda số eaự xÙ lGhA, ứn seusgÚ2 sóc gi E ®& 
tuật vênAbki c0e pưnt, 


“ 


ÁP 
táo - cu - ao hà sxÄzaut1 Bạc BÚ -kữa A2 bá 


Khai v A2240 nhoHein Famie : 
câu ụ ng + Mix, 
đes4= đt 6 đảm mắc Thân KROÁ \ sM đt ii taxi 
du nnale, 


3e A00 nluz0y), 


đâx (âu du ĂenbsÖer sa .ốn 
& _ Thy ân anfit Tu au Ne› 4d BÍ AẤN u18 4 đai cày, 
đu á âu $. =« ke»), 
t tu. ` lon (6 xưng Ao;aug È Èga.tiiul 
” dị Big lệ 


ì te dÁn, 


đa fnc đu3ế m đền TT 5uaơi Tng #®“u 
dt Nà c _A Âu đẦ uye xay) 30D 401094, Áo siỂ 
0d căng, h 
%a At3e 3k, . 240%, 
TH 1 - ng me 2 ueế 46 4 ca mo 2n), 
R8Ml)B SE QUA em Xa). AkdbskcÂ\ pMeeca đun, 
Zahksi, „ng. 


Tho Pin Mác. xa) 


TIẾN. AfsersXedlsng), 


a0 2k Hạn ) A68. 1< 0njÍ sEoke 2m5, 


ŒiữŒfŒ 


se: tin s28. 

te “hả, X44 tán 
Mại %6 tHbbr âu Su 
đán  maixe su  đenÁ (Âu He son mat} 
Án RứM .ý JIÁ dt CÁ XE Cai) z 
®#D A4 day LIÁ Su 4 cliá Rđánt narxnasrbSIX- 2aEÌ 
® ` 2z HÁC TL, (ao n4), 
® $uyaAdk ND 
tưỈ đhA : 0 va FNxnnnnnnrang 
~- lu đạn Tnhh >Mako dc fuc¿, 
AãpÁ điên s& -AMÍ yeellcmsu nlagyin du ñixbmg, 
báu aeb Athu Làn 
_. kubế. `. thuy, 
biu MIẾ Sàm, 
kia đhấc, «x10 43A 
Anh, >à» -Â m di lưu, 
la-đềm hết “4euua,., 


` 


_ Su 
đấy ká Ê ty. W đả L2 B2 vế: 
câu đây Lang) d đaA }: 
a2} H &uuOÊ dạy GÌ 
“AhÁ an, KH - menu mdal NHnnnunnnn Aum váng: 
ía Ê Hi, (Lểáetseak:ÂU lung 
na man) 
địa - _~ Vseee An ng -2vHỷ. 
táäa -Áu tư, #2 L0idlucxa Prất du Reuádda đa ME tac dg 
V@cr la du dư., 
đua lâu bà) T>./J /2 Ty t t0 lá xui, 


ft tố bà Knnraannadl 


đẠ*Ê củ trên _ điêu đu 0E: Máu #oxrduk bai sec doc, B(, 


— giá 
đua Xeu 
đ HÀ EM dược ¿ key luandtoseoetlbaeolee Lc fax 

F nh" đong SN (2 3 trường ACrsinp đan, 
ta mm  mnnl KH tkm 


TẤN dau Gất áÍ ba Sex), 


NT x.. 
Ðí S ] 


Áo NĂc. TH nem 
Saảau S2 2 nsaninaane Da nan sa sg 
ÂbÁu e4 [+ tácko4 3a. - ( nma>osazu)llier GNG sé mài 
S8 PS pioa, 

tia KR uán THưướớnn and, 


Bà X8 GIẢ Cuà2 H2) deđkg tạ kaVU 4. ÑxeLt 2 (cụ xu 


tia. ba, LG Xk cu Á0nh co? don mảng. 

tay 2A | Set, tsdk4D truc ưu, 

Ahk-xêx tư “.. SE d( (Ứng sua dị ẨẢN sơ mí 
tazt 412) (ÂUsee ý akối,, 1 
Anh 4, Lướng ki uy Š lạc AlÂ le vo.kztmaterlo 
ác Rưaất máng ma ApẪi, 

M21 amxasabxe rẻ đa đt ý Kon 
~ _~ả ứ~ tan) 

ẩn Mh, ,bameuduseif,ipmdetbi, 

(h_a chày, tu - Âu plt A0 ng, h 

“h* ki cu dit dư tà xua ai trông NỔ 
Ea... § 

d* là D NHÀ. . ouef GV dug [mo Loa), : 

`ylntrar dd0284G042 NGA Ína Quảng, 


Ảob€ tuẢchượut., 


102 


Việc phân tích các sơ đồ và bản đồ này được thực hiện bằng phương 
pháp so sánh theo kiểu xếp chồng các bản phim đèn chiếu lên nhau. Các 
lớp của thành phố khi chồng lên nhau như vậy sẽ cho thấy những địa điểm 
nào đã diễn ra các hoạt động quy hoạch, có những sự kiện gì mang tính lịch 
sử hay liên quan đến những thay đổi về không gian. Những điểm giống và 
khác nhau sẽ trở nên rõ nét hơn. Những chuyển biến trong quá trình hình 
thành đô thị, theo quy hoạch từng bước của người Pháp, sẽ được thể hiện rõ 
và cho thấy những khu phố mới đã gắn kết với (hay thay thế) những khu phố 
cũ của người Việt như thế nào. 


Hà Nội xưa 

Việc phân tích được bắt đầu với tấm bản đồ năm 1873, do người Việt lập, 
bởi bản đồ này thể hiện được hiện trạng của thành phố trước khi có những 
hoạt động quy hoạch trên quy mô lớn của người Pháp. Hơn nữa, mật độ và 
tính phong phú của các đường nét cũng như lượng thông tin trong phần chú 
thích rất lớn khiến cho bản vẽ này trở thành một tài liệu so sánh cơ bản với 
những bản đồ được lập sau này. Bản đồ này đã thể hiện những yếu tố cấu 
thành đô thị hoàn toàn biến mất khỏi quang cảnh trong những thập niên tiếp 
theo. Bị Hồ Tây và con sông Hồng án ngữ ở phía bắc và phía đông, một nửa 
phần phía bắc của thành phố được một vành đai đê điều bao quanh ôm lấy 
một vùng nông thôn rải rác những xóm làng và dinh thự có tường vây quanh. 
Trong khu vực này có hai mảng đô thị nối bật lên qua hình thức tổ chức của 
chúng. Toàn bộ khu thành cổ với những đường vuông góc của các công sự 
và có sơ đồ hình vuông tách biệt hẳn với những khu phố cổ dày đặc phát triển 
từ phần giáp ranh với phía đông thành cổ kéo dài tới tận bờ sông. Phía nam 
của hai mảng đô thị này có những khu nhà lớn với tường cao bao quanh đánh 
dấu ranh giới với khu vực nông thôn. Khu nhà lớn nhất chính là khu nhượng 
địa nằm gần bờ sông, bên ngoài vành đai chính của thành phố. 

Sơ đồ này vừa cho thấy toàn cảnh thành phố Hà Nội vừa thể hiện một 
cách chỉ tiết những yếu tố cấu thành như vành đai bao quanh, cổng thành, 
nhà cửa, các công trình, tường bao, đường sá, ao hồ, các gò đất nhỏ, cây cối 
và ruộng vườn. Màu sắc và cách thức thể hiện đồ họa (theo không gian ba 
chiều) đã tái hiện được địa hình và quang cảnh đô thị trong môi trường tự 
nhiên vốn có. 

Phần chú giải cũng bổ sung đáng kể cho nội dung của sơ đồ. Tất cả các 
danh từ riêng đều được dịch hoặc giải nghĩa bằng tiếng Pháp. Bốn mục (cửa 
ô, khu nhượng địa, thành cổ và các công trình) trong phần chú giải đã thể 
hiện rõ những yếu tố cấu thành của thành phố: 

- Ranh giới của thành phố với những cửa ô cắt ngang. Mười lăm cửa ô rải 
rác trên đường lượn của dãy tường thành bao quanh đảm báo an ninh cho 
các cửa ngõ vào thành phố. Các cửa ô này còn đóng vai trò trao đổi kinh tế 
tại các điểm giao nhau giữa các tuyến đường nơi có các khu chợ phát triển 
rất nhộn nhịp và tạo thuận lợi cho các hoạt động giao lưu với những vùng 
phía nam và phía tây. 

- Khu nhượng địa mặc dù có quy mô khiêm tốn (khu đất hình chữ nhật 
rộng 300 m và dài 700 m) nhưng cũng đã được tính đến. Đây là địa điểm 
chính thức đầu tiên của hệ thống chính trị, quân sự và thương mại của Pháp 
(khu nhượng địa được cắt cho Pháp sau quân đội Pháp, dưới sự chỉ huy của 
trung úy Gamier, chiếm thành Hà Nội vào năm 1873). Khu vực này là xuất 
phát điểm cho các hoạt động quy hoạch tạo nên những đổi thay của thành 


phố trong tương lai. 

- Khu thành cổ (trên một khu đất hình vuông với mỗi cạnh dài 1,2 km) vẫn 
đóng một vai trò đáng kể trong đời sống chính trị của Hà Nội và vẫn là một 
địa điểm lịch sử mang tính tượng trưng cho thành phố. Vừa là di tích của một 
kinh đô được xây dựng từ thế kỷ XI, vừa là trung tâm quyền lực phong kiến ở 
miền Bắc đất nước trong suốt giai đoạn từ thế kỷ XIII đến thế kỷ XVIII, khu 
thành cổ cũng là một bộ phận cơ bản trong quần thể các yếu tố mang tính 
tượng trưng mà trong đó quan điểm vũ trụ luận đóng một vai trò cơ bản. Bên 
trong những bức tường thành kiên cố luôn có một mối liên hệ mật thiết giữa 
những khoảng không gian tự nhiên và những dãy tường bao của các đền đài 
hay dinh thự của hệ thống hành chính và quân sự. 

- Các công trình ở đây gồm nhiều yếu tố phong phú và đa dạng tới mức 
chúng trở thành các nhân tố thể hiện những nét đặc thù trong bối cảnh địa 
phương. Ngoại trừ khu thành cổ và khu nhượng địa, 74 công trình rải rác 
trong toàn thành phố (tính theo ranh giới của lớp tường thành ngoài cùng), 
bao gồm cả những công trình tôn giáo (khoảng 47 đền chùa) và hành chính, 
lăng mộ, hai công trình do người Pháp xây (Sở đoan và nhà thờ), đồng thời 
tính cả các làng xóm và không gian tự nhiên (hồ ao, đê, đồi thấp, bãi chiến 
trường). Không chỉ được thể hiện bằng hình vẽ trên bản đồ, những yếu tố phi 
vật chất của các công trình này còn được nhắc đến trong phần chú thích, 
như vai trò của chúng trong lịch sử, các sự kiện có thực hoặc huyền thoại 
dẫn đến sự ra đời của chúng cũng như những hoạt động tôn tạo khu vực 
xung quanh. 

Phần chú thích không đề cập đến khu phố cổ (khu vực này rất quan trọng 
do có diện tích rộng và mật độ tập trung lớn trên bản đồ) khiến cho khu vực 
này như bị coi là một bộ phận khác không thuộc về thành phố. Với những 
chức năng thương mại và nghề thủ công, khu phố cổ khi đó chiếm một vị trí 
thứ yếu trong số những bộ phận cấu thành của thành phố. Nó chỉ đóng vai 
trò bao bọc lấy các công trình tôn giáo. Mặc dù được vẽ rất chính xác trên 
bản đồ, song khu vực này không được nêu tên trong phần chú thích. Mục này 
thực ra chỉ đề cập đến những bộ phận hay công trình liêri quan đến hệ thống 
quyền lực của triều đình, quân sự và hành chính cũng như tôn giáo, tín 
ngưỡng và các hoạt động nông thôn. Do không đề cập đến nhà ở và tụ điểm 
buôn bán, nên các công trình đã trở thành yếu tố cấu thành nên thành phố: 
đó không chỉ là những công trình tôn giáo hay thuộc triều đình mà cả những 
yếu tố liên quan đến môi trường, tín ngưỡng và những huyền thoại gắn liền 
với các địa điểm đáng ghi nhớ. Những di sản đó là một bộ phận không thể 
tách rời của thành phố. Chúng không chỉ bó hẹp trong phạm vi một địa điểm 
đặc biệt mà hiện diện ở khắp nơi và trở thành một phần trong các hoạt động 
của đô thị. 

Những tấm bản đồ tiếp theo sẽ thể hiện nhiều đặc điểm khác của thành 
phế. 


Sự hiện diện còn hạn chế của người Pháp 


Trên tấm bản đồ năm 1885, với phần hình vẽ và chú thích ngắn gọn, 
thành phố không được thể hiện một cách trọn vẹn: chỉ có những đường lượn 
phía bắc, phía nam và phía đông của dãy tường thành xuất hiện trên bản đồ. 
Phần tây-nam của thành phố dường như không tồn tại. Nhìn trên bản đồ, khu 
vực này của thành phố chỉ là một mảng màu trắng trống rỗng. Bản đồ này 


103 


3. Hà Nội được tạo thành từ hai 
huyện là Thọ Xương và Vĩnh Thuận. 


giống như một hình ảnh thu nhỏ của bản đồ năm 1873. Mặc dù chỉ thể hiện 
một phần thành phố và ở một cự ly gần hơn (tỷ lệ 1/5000), song bản đồ này 
vẫn kém chỉ tiết và chỉ sử dụng kiểu trình bày theo mặt phẳng. Vấn đề chủ 
yếu dường như chỉ là thể hiện "ranh giới". Những đường ranh giới này cũng 
xuất hiện trong phần chú thích: trước hết là ranh giới của khu nhượng địa, sau 
đó là của hai huyện' và cuối cùng là của các làng xóm, tất cả đều rất rõ ràng, 
kể cả ở khu phố cổ. Những ranh giới hành chính đó thường trùng lên những 


Bản đổ thành phổ 
Hà Nội năm 1885, tỉ 
lệ 1/5.000. 


Trung tâm lưu trữ Viện 
kiến trúc Pháp. 


ở ỉ ụ 
C /⁄ 
ñ 
° : 
lê 
- là + 
\ ® / ] 
t ị 
2E A ` 
“hà Ị NN Ậ 
> Ẻ ` Ầ 
3 ị m \ \ 
hỊ D \ 
: : À ——À 
NÀ À 
: _ củ 
' h N XÃ 
sẻ Ề ` vv⁄ }@ENDE 
bà b -- uỂ “nang — 
te N 7 \ ị ñ | Lư go để Âm CA nhe ợ (2o 
In hà \ lớn 
¬- Sc 
DE LA “ _ \ „ 
TP TL ANWN@IL J XÃ 
WILLEpe HANDI "+, . 
EN x N : VÀ 
" co 
> ' N S _ 
`. 
N, ễ. 
_“ˆ..... nh. 


104 


đường ranh giới nhân tạo hoặc tự nhiên, chẳng hạn như "những con đê, hồ, 
ao, hàng rào, đường phố" (những yếu tố cũng được nêu trong phần chú thích) 
và những dãy tường thành. Do không được xếp thành những mục lớn, nên 
phần chú thích không phân thứ bậc của các yếu tố cấu thành nên thành phố. 
Thành phố hiện lên với những đường ranh giới, "những công trình của người 
Pháp, đền chùa, những công trình đặc biệt", "nghĩa trang" (cả của người Âu 
và người Việt) nằm dọc theo "các ngõ phố” cũng như các yếu tố tự nhiên như 
"gò đất, sông, ruộng lúa, doi cát". Môi trường tự nhiên hoặc nông thôn đã nói 
đến ở trên không còn đơn thuần mang tính kỷ niệm hay huyền thoại, cũng 
không đơn giản là một vật thể đặt trong phạm vi của thành phố, mà đóng một 
vai trò mang tính chiến lược trong việc xác định ranh giới và bảo đảm an ninh. 
Đối với các công trình xây dựng, có sự phân biệt giữa "nhà ngói" và "nhà 
tranh", điều đó cho thấy tính fạm bợ và không kiên cố của một phần công 
trình. Mục "Các công trình" trong bản đồ năm 1873 được thu gọn lại thành 
"đền chùa". Tuy nhiên, bản đồ lại đề cập đến những yếu tố khác của thành 
phố. Tên các huyện, làng và phố cũng như của tám công trình tôn giáo đều 
được viết bằng tiếng Việt. Những chú thích bằng tiếng Pháp chỉ liên quan đến 
ba ngôi chùa (trong đó có Văn Miếu và chùa Trấn Quốc), một con đường 
(chạy qua phía bắc khu thành cổ), những hồ chính, bến tàu bên bờ sông 
Hồng, các nghĩa trang cũng như phần bên trong của khu nhượng địa và 
thành cổ. Sự hiện diện của người Pháp ở Hà Nội vẫn còn tản mát và không 
cân bằng, tập trung ở hai điểm tựa chính là khu nhượng địa và thành cố. 
Những điểm đánh dấu sự hiện diện của người Pháp khác chỉ là tạm thời, 
riêng lẻ và không tạo thành một khu vực hoàn chỉnh. Việc Hội truyền giáo 
thường thay đổi địa điểm hay việc quân đội đóng quân tạm thời tại trường thi 
không tạo ra những thay đổi trong thành phố. Nhưng ngay từ khi đó vấn đề 
đi lại giữa khu nhượng địa và thành cổ đã được đề cập đến; con đường nối 
hai điểm này (từ phía bắc khu nhượng địa đến phía đông-nam khu thành cổ), 
với tầm quan trọng chiến lược và kinh tế, đã trở thành điểm khởi đầu cho định 
hướng chung của toàn bộ mạng lưới khu phố ô bàn cờ sau này ở phía nam 
thành phố. 

Tuy nhiên, trong nhiều tài liệu khác, khu nhượng địa và thành cổ vẫn là 
những khu vực riêng biệt. Nếu khu nhượng địa, khu vực chính thức của người 
Pháp, thiên về chức năng ngoại giao và thương mại, thì khu thành cổ, nơi 
quân đội Pháp, dưới sự chỉ huy của Rivière, chiếm giữ từ năm 1882, lại có 
chức năng quân sự. Ban chỉ huy của lực lượng pháo binh chiếm hẳn vị trí của 
cung vua cũ, bệnh viện nằm ngay trong khu nhà trước đây là cửa hàng bán 
lương thực, nhiều ngôi đền bị phá hủy và ao hồ bị lấp để lấy chỗ làm trại lính. 
Việc khẳng định quyền lực quân sự của quân đội Pháp cả về mặt thực tiễn 
và tượng trưng đã làm mất dần biểu tượng quyền lực của hoàng cung và triệt 
tiêu các yếu tố cơ bản của di sản bản địa (những gì đã mất đi không thể khôi 
phục lại được), mặc dù đã có một số binh lính tỏ thái độ phản đối, song không 
có hiệu quả. Chỉ có những dãy tường thành được các sĩ quan Pháp tu bố vào 
đầu thế kỷ XIX theo lệnh của vua Gia Long là vẫn còn giữ được dáng vẻ kiểu 
Vauban". Việc tham khảo mẫu công sự cổ điển để xây tường bao quanh cung 
điện là một trong những lý lẽ để cải tạo khu thành cổ. Tuy nhiên, các nhà nho 
và các thày địa lý đã phản đối phong cách châu Âu và chiều cao của dãy 
tường thành mới. Họ cho rằng chúng có nguy cơ làm thay đổi dòng chảy của 
các mạch nước ngầm. Vì vậy, vào năm 1835, chiều cao của tường thành đã 
bị bạt bớt„ Nhưng trong bối cảnh lịch sử của những năm 1880, những xáo trộn 


4. Những dãy tường thành kiểu công 
sự của khu thành cổ không giống 
với những đặc điểm của các công 
sự đo Vauban đưa ra trong ba thập 
niên cuối thế kỷ XVII. Ngược lại, 
chúng gần hơn với những mẫu công 
sự cổ được xây dựng ở châu Âu từ 
cuối thế kỷ XVI hoặc đầu thế kỷ XVII. 


105: 


5. Các công trình tôn giáo chủ yếu 
là đến, đình và chùa. 


6. Năm 1888, quan toàn quyển ra 
một nghị định thành lập một hội 
đồng thành phố và một chỉ đụ của 
nhà vua quyết định đưa khu nhượng 
địa của Pháp vào địa phận Hà Nội. 


106 


bên trong khu vực thành cổ đã diễn ra mà không hề đếm xỉa đến ý kiến của 
các quan lại. 

Con đường dẫn từ khu nhượng địa đến phía nam khu thành cổ chạy dọc 
theo những khu đất rộng của Trường tiền và Trường thi cũng như một số quần 
thể các công trình tôn giáo nổi bật như chùa Quán Thượng gần hồ Hoàn 
Kiếm rồi đến đình Quan Đốc, đền Sinh Từ” và cuối cùng là Văn Miếu. Các 
công trình này được vẽ rất rõ và ghi tên đầy đủ. Bên cạnh đó còn có nhiều 
đền chùa khác nằm ở phía đông và phía bắc khu thành cổ (chùa Một Cột và 
Khán Xuân) hoặc gần hồ Tây và hồ Trúc Bạch (chùa Bà Đanh, chùa Trấn 
Quốc). Các đền chùa trong khu phố cổ không hề được nhắc tới. Nếu một số 
có được vẽ thì cũng không được nêu tên và hoàn toàn chìm lẫn vào cấu trúc 
đô thị xung quanh. Những công trình được thống kê không được chọn lựa 
theo lich sử của chúng hoặc theo giá trị nghệ thuật (nếu vậy thì các công trình 
trong khu phố cổ cũng phải được nhắc tới), mà chỉ căn cứ theo những hiểu 
biết của người Pháp hoặc theo quy mô và vị trí thuận lợi của chúng, thường 
là cách xa các khu vực đô thị hóa hoặc nằm gần hồ. 


Hà Nội giữa lòng khu nhượng địa 


Với tấm bản đồ năm 1890, thành phố một lần nữa lại được thể hiện với 
lớp tường thành ngoài bao bọc xung quanh. Nhưng so với những bản đồ 
trước, phần không gian được định rõ ranh giới lại có một quy chế khác”. Ở 
đây các đường ranh giới vẫn là một yếu tố quan trọng không phải vì chúng 
hạn chế được sự vận động của thành phố theo như mong muốn của người 
Pháp, mà ngược lại, chúng còn thúc đẩy quá trình đó theo hướng ngược lại: 
kể từ đó khu nhượng đỉa của Pháp, với chu vi hơn 15 km, đã ôm gọn cả thành 
phố. Tiếp theo thời kỳ phân bố lẻ tể của người Pháp, được thể hiện qua tấm 
bản đồ năm 1885, trên bản đồ này đã cho thấy một hoạt động quy hoạch 
trên quy mô toàn thành phố, với dự kiến mở các tuyến đường và đại lộ nối 
liền khu nhượng địa cũ (giờ đây đã quay về phía thành phố) với khu vực phía 
nam khu thành cổ. Việc phá bỏ một phần của dãy tường thành chạy dọc theo 
bở sông Hồng đã góp phần sáp nhập khu vực bờ sông và khu nhượng địa cũ 
vào địa bàn của thành phố. Sự hiện diện của thành cổ, với chức năng và 
những quy hoạch hầu như không có gì thay đổi trong suốt 5 năm, đã có một 
đối trọng là quần thể các cụm nhà hiện hữu hoặc dự kiến bao quanh khu phía 
nam của thành và khu quy hoạch phía bắc và phía đông hồ Hoàn Kiếm. Sự 
thể hiện khu phố cổ với các tên phố đều được dịch sang tiếng Pháp (mặc dù 
cấu trúc của các cụm nhà không được vẽ rõ) đã chứng tỏ khu vực này cũng 
được coi ngang hàng với các khu vực xung quanh. Làng xóm (vẫn giữ tên gọi 
theo tiếng Việt) khi đó đã bị đẩy lui về các khu giáp ranh phía bắc, phía tây 
và phía nam thành phố hoặc xa hơn nữa, thậm chí tới tận ranh giới của khu 
nhượng địa. 

Phần chú thích vẫn nhắc lại những ý cơ bản của các yếu tố đã được đề 
cập đến trong bản đổ năm 1885: ranh giới của khu nhượng địa và của thành 
phố, các tòa nhà công cộng và công trình xây dựng, đường phố, đê điều, 
nghĩa trang, gò đất, các con sông, ao hồ, vị trí của các làng mạc, ruộng lúa; 
thêm vào đó là các khu vườn, vườn cây ăn quả và diện tích canh tác các loại 
cây trồng khác. Có hai yếu tố được bổ sung vào phần chú thích và được thể 
hiện chủ yếu trên bản đồ là những tuyến đường dự kiến (các đường chấm) 
và những công trình công cộng hay đền chùa (tô màu đen). Mạng lưới các 
tuyến đường dự kiến theo ô vuông (trong số đó có một số tuyến phát triển 


{S92 Ea KA N 
b DE LA 

ViL Le pe HANOI 
Á LKba|k đe l: cese6 


"`1... 
Dkg gec bí mhasee{ ky €x Ey> (Bsabubs 
#26 D<~u~-+Ð M V LECLAHCEN Chỉ:L Ses<. 
Ưtb TIRANT ReiOaxt. MAIEK 


RrrorE cay  kÊVEIL ECOROMIQUE DE LÍNDOCIUNE 
Hee sung 


. LƠ 


Man S60, 
z và 
SN 
hết LGENDE 


“ 
.——— — 
' , An AE 2 cư ng Tư 
TH "tư n 
: .— + " 
h - 
TA AC ——HH nh ZA _. 
tên ‡o Đệm /Laek, D1 
1 ]}— MA - ID AmjïS ch đa (SE)  (( Roem, 
Hy ng ni nan tay vama 
sàn HC ]._—— 
TT - —r TH — 
vi TH ae hi xà 
ba  =m 
tu 5= Z.= s?m⁄r ốm 
NT Nhu e nh 2a 
tac h-.Ÿ sa. — 
TT an nam „mm 
.. Am —_—— #“ 
TOE8 34 Lá TL = _—~Ƒ_—_~ — x 
..ưJử——— ~_— xà —mm—— 
Land ¬mmi q F _maaimiieai 
—— 
4 ¬— —. }— 1. a-s-ð Ni 
“ 1h tu xe 
¬ _—^ 


dài tới 2 km) được vạch sát trên lớp nền được tạo thành từ các làng xóm hoặc 
những yếu tố tự nhiên và đôi lúc lượn theo những dãy tường bao của các 
quần thể hiện hữu. Hướng của tuyến phố nối góc phía tây-bắc của khu 
nhượng địa cũ với phía đông-nam của thành cổ (phố Tràng Thi / phố Paul 
Bert) đã dẫn đến sự ra đời của một đại lộ mới nằm song song với tuyến phố 
này. Đó là đại lộ Gambetta xuất phát từ góc phía tây-nam của khu nhượng 
địa cũ chạy tới khu vực trường đua rồi sau đó mất hút vào giữa một quần thể 
ao hồ và ruộng lúa. Giữa hai con đường được vạch rõ này còn những tuyến 
đường khác được dự kiến (và những cụm nhà mà chúng tạo ra) vẫn ở dạng 
vạch mốc mờ nhưng vẫn nổi lên trên mảng nền hiện có nhờ tính đối xứng và 
tầm vóc của chúng (những cụm nhà dự kiến hình vuông với mỗi cạnh dài tới 
150 m). Hơn nữa những tuyến phố mới này cũng thích hợp với những ràng 
buộc của địa điểm, tùy theo những điểm giao nhau với các phố hiện hữu, 


8 - HNĐT 


Bản đổ Hà Nội do V. 
Leclanger, giảm đốc 
Sở giao thông thành 
phố vẽ ngày 
9/4/1890, dược Eveil 
économique de 
l'Indochine tái bản 
tháng 11/1924. Tỉ lệ 
1/10.000. 


Trung tâm lưu trữ Viện 
kiến trúc Pháp. 


107 - 


108 


hoặc gần những công trình tôn giáo đồ sộ. Cách gọi "các công trình công 
cộng và đền chùa" trong phần chú thích muốn chỉ những công trình được thể 
hiện trên bản đồ, trong số đó có 50 công trình được đánh số và ghi rõ tên. 
Đó phần lớn là những tòa nhà do người Pháp xây dựng (trừ một số ngoại lệ 
như phủ Kinh lược, dinh Tổng đốc, hay chùa Quảng Đông) dành cho các mục 
đích quân sự, dân sự hoặc tôn giáo và được tiếp nhận những trang thiết bị 
văn hóa, giáo dục, công nghiệp hoặc dịch vụ. Được tập hợp trong phần chú 
thích ở một vị trí trang trọng, các công trình này cũng được thể hiện rất rõ ràng 
trên bản đồ (dưới dạng được tô đen) mặc dù chúng phân bố rải rác trên toàn 
thành phố. Hai cách hiện diện khác nhau của người Pháp tại Hà Nội đều 
được trình bày cạnh nhau trên bản đồ, mà không trùng với nhau: một mặt, 
xây dựng mạng lưới đường giao thông chia những khu đất thuộc các làng 
thành những cụm nhà trong tương lai; mặt khác, xây dựng và phân bố các 
công trình trong những khu phố hiện hữu. Tại cụm đô thị thuộc khu nhượng 
địa cũ còn có thêm những cụm nhỏ gồm các tòa nhà công cộng của người 
Pháp ở phía nam và phía đông hồ Hoàn Kiếm (cùng với Phủ thống sứ và Tòa 
thị chính). Tuy nhiên, cụm nhà này đã không tạo thành một khu vực mới biệt 
lập, do chúng nằm cách nhau khá xa và đã hòa nhập vào các khu vực được 
xây dựng trước đó. Sự phân tán của các công trình công cộng được xây dựng 
trước khi có một hệ thống đường đều đặn đã cản trở công tác quy hoạch 
những tuyến đường đó trong quá trình vận động và biến đổi bộ mặt đô thị. 
Để tìm hiểu quá trình hình thành đô thị, việc tiếp cận gần hơn tấm bản đồ 
năm 1873 có kích cỡ và tỷ lệ gần giống với tấm bản đồ năm 1890 sẽ góp 
phần đưa ra lời giải. Ba mục xếp loại chính được sử dụng trong bản đồ năm 
1873 - "cửa ô", "khu nhượng địa", "thành cổ" - đều được thể hiện ở đây dưới 
một dạng khác. Những bộ phận này luôn được vẽ rất rõ và được đánh số trên 
bản đồ, nhưng không còn được nhắc đến đúng như vậy trong phần chú thích. 
Ngược lại, trong phần chú thích của bản đồ năm 1890 này chủ yếu chỉ nêu 
tên những yếu tố thuộc mục "Các công trình" của bản đồ năm 1873, nhưng 
cũng chỉ dưới dạng một danh sách các công trình công cộng và điểm qua 
các yếu tố tự nhiên. Kể từ đó, các "công trình" được gọi là "các công trình 
công cộng và chùa" và chỉ còn được mô tả dưới khía cạnh vật chất. Mặc dù 
trong phần tên đề mục có nhắc đến hai khái niệm các công trình công cộng 
và chùa, song trên thực tế ở phần danh sách chỉ tiết cũng nh: phần trình bày 
trên bản đồ vẫn chủ yếu ưu tiên cho các công trình công cộng. Do phân tán 
rải rác trên phạm vị hơn nửa phần thành phố (kể cả khu phố cổ), nên ngay 
từ khi đó các công trình này đã tạo nên bộ mặt thành phố; Phủ toàn quyền, 
Ngân hàng Đông Dương, Nhà máy nước đá, Trường nam sinh... (theo chú 
thích năm 1890) đã thay thế những nơi mà trước đây được dùng để niêm yết 
các chỉ dụ của vua, Trạm thư tín về các tỉnh, Hồ luyện thủy quân của triều 
đình... (theo chú thích năm 1873). Nếu trên bản đồ năm 1873 còn cho thấy 
rất nhiều đền chùa và những nơi linh thiêng thì đến bản đồ năm 1890 chỉ còn 
chính xác năm đền chùa được nêu tên, đó là đền Ngọc Sơn bên hồ Hoàn 
Kiếm, Văn Miếu và đền Sinh Từ ở phía nam thành cổ, đền Quán Thánh và 
chùa Trấn Quốc nằm bên bờ hồ Trúc Bạch và hồ Tây. Do tránh được những 
ảnh hưởng của quá trình phát triển đô thị nhờ vị trí thuận lợi bên hồ, nhờ cách 
xa các trọng điểm đô thị hoặc nhờ những vành tường bao kiên cố, những đền 
chùa này đã không bị phá bỏ như trường hợp của nhiều công trình cổ khác. 
Hai ví dụ tiêu biểu nhất là việc phá chùa Báo Thiên và chùa Quán Thượng 
để xây Nhà thờ lớn (phía tây hồ Hoàn Kiếm) và Bưu điện (phía đông-nam hồ 


Hoàn Kiếm). Đó là những ví dụ tiêu biểu, bởi một mặt chúng chứng tỏ rằng 
kể từ thời điểm đó chính những công trình công cộng của Pháp, chứ không 
phải của Việt Nam, làm nên bộ mặt thành phố; mặt khác vì chúng thể hiện 
những hệ thống quyền lực đang chi phối Hà Nội vào thời điểm đó. Các công 
trình công cộng đôi khi được xây xen vào môi trường hiện hữu trên những khu 
đất trống hoặc được dọn quang, trên những khu đất trưng dụng, hay trên nền 
cũ của những khu nhà tranh và những công trình cổ đã bị phá. 

Sau giai đoạn chiếm cứ các công trình sẵn có của thành phố (thành cổ, 
khu nhượng địa, trường thi, những ngôi nhà trong khu phố cổ), đến năm 1885 
là thời kỳ người Pháp bắt đầu xây dựng các công trình mới. Vấn đề xây dựng 
đô thị đặt ra đồng thời với vấn đề các chủ nhân của thành phố. Đại diện của 
quân đội, của hệ thống hành chính và Thiên chúa giáo tự xây dựng những 
công trình riêng của mình để thay thế những công trình của nền văn hóa bản 
địa truyền thống (đôi khi cố ý phá bỏ các công trình cũ) và để thể hiện những 
quyền lực mới. 

Đến tận sau này việc phá bỏ những công trình cố do người Việt xây dựng 
mới được nhắc đến một cách đầy nuối tiếc trong những cuốn sách” của 
Claudius Madrolle (năm 1912) hay của André Masson (năm 1929). Còn vào 
thời điểm đó, những hoạt động này hầu như không bị phần kháng gì ngoại 
trừ thái độ của một số người Pháp am hiểu về lịch sử đất nước này hay một 
vài nhà khảo cổ nghiệp dư. Mặc dù đã có từ lâu đời và có chất lượng nghệ 
thuật rất cao với những bức tượng đá, song ngôi chùa Táo đã bị phá bỏ để 
xây tòa thị chính của thành phố trong những năm 1886-1888. Còn ở phía 
đông-nam hồ Hoàn Kiếm, vào năm 1890 di tích còn lại của chùa Quán 
Thượng chỉ còn là một cái cổng vào nhỏ. Ngôi chùa này trước đây rất nổi 
tiếng về kiểu dáng kiến trúc và tính độc đáo trong trang trí điêu khắc. 

Trên tấm bản đồ năm 1890, do các ban của tòa thị chính thực hiện, 
những thông tin được trình bày đã đáp ứng được mục tiêu hành chính của tài 
liệu này và đặc biệt nhấn mạnh vào những chức năng dân sự của các công 
trình mới. Phần công sự của thành cổ, với chức năng quân sự, không được 
nhắc đến trong phần chú thích, mặc dù có ảnh hưởng không nhỏ trên bản đồ 
(công trình này được thể hiện kèm theo những ghi chú). Ngay từ năm 1883, 
Đoàn truyền giáo đã chiếm được một khu vực rộng nằm giữa khu thành cổ 
và hồ Hoàn Kiếm, đóng vai trò cơ bản trong việc thiết lập quyền lực tôn giáo 
của người Pháp ở Hà Nội, nhưng cũng chỉ được nhắc đến trên bản đồ. Còn 
Nhà thờ lớn, được xây dựng trên nền cũ của chùa Báo Thiên vào năm 1884, 
thì có tên trong phần ghi chú. 


Thành phố bên ngoài ranh giới của mình 


Với tấm bản đồ năm 1902, thành phố khi đó đã được thể hiện trong một 
khuôn khổ khác. Mặc dù một phần đê sông và những dãy tường thành vòng 
ngoài vẫn xuất hiện trên bản đồ, song những ranh giới hành chính không 
được tính đến. Trên phần bản đồ, thành phố được trải dài theo hướng đông 
và nối với bờ bên kia sông Hồng. Như vậy, con sông này không còn cản trở 
quá trình phát triển của đô thị nữa mà chỉ còn là một vạch mốc. Với cây cầu 
và tuyến đường sắt chạy qua sông, quy mô của thành phố đã thay đổi và Hà 
Nội mở rộng sang vùng lân cận. Việc vượt qua những ranh giới để hướng ra 
bên ngoài cũng đã tạo được ảnh hưởng đối với bên trong, với việc phá bỏ dãy 
tường thành bao quanh khu thành cổ vào năm 1894. Các pháo đài đã biến 
mất theo chủ ý của Hội đồng thành phố làm biến đối hoàn toàn sự cân bằng 


7. MADROLLE CI., Gư -: /1dochinae 
đụ Nœd,. Pars, Hachette, 1912. MAS- 
SON A., Hanoi pendant la période 
héroique 7673-7666, Nhà sách Đông 
Phương học P. Geuthner, 1929. 


109 : 


bên trong vốn có của khu vực này. Phần đất thuộc khu thành cổ trước đây bị 
cắt làm hai phần. Nửa phía đông dành cho các công trình quân sự, còn nửa 
phía tây là những cụm nhà trải rộng (bệnh viện đã bị phá bỏ) nằm xen giữa 
những đường phố mới chạy dài tới tận Nhà khách Chính phủ và Vườn bách 
thảo. Trên tấm bản đồ này chỉ còn rất ít di tích” của thành cổ. Việc phá bỏ 
những dãy tường thành, bất chấp thái độ phản đối của một số ít người, chứng 
tỏ quân đội không đóng vai trò quan trọng trong thành phố, đồng thời cho 
thấy quyền quyết định thay đổi bộ mặt của thành phố thuộc về bộ máy hành 
chính. Tiếp theo giai đoạn phá bỏ những công trình cổ của Việt Nam để thay 


7/1402 .1 


_ =- “Es.————- 


Bản đồ Hà Nội do trung sĩ Lecureur 
nhân viên Sở địa lý Đông Dương vẽ 
năm 1902. Tỉ lệ 1/10.000. Trung tâm 
lưu trữ Viện kiến trúc Pháp. 


8. Chỉ còn lại một số công trình 
nguyên vẹn như tháp canh, các 
công thành và những tay vịn được 
chạm khắc của cung vua cũ. 


- 


110 


thế bằng những công trình công cộng của Pháp là thời kỳ phá bó những công 
trình của Pháp để lấy mặt bằng cho quy hoạch đô thị. Những công trình quá 
thiên về mục đích quân sự và những dãy tường bao của thành cổ mang quá 
đậm dấu ấn của lịch sử giờ đây bị lu mờ trước xu hướng phát triển thành phố 
dân sự kiểu Pháp. 

Trái ngược hẳn với quá trình phát triển đô thị về phía nam thành cổ theo 
các trục đường như trên bản đồ năm 1890, định hướng mới được thể hiện trên 
bản đồ năm 1902 lại ưu tiên nối liền thành phố với khu vực phía bắc, giữa 
những đại lộ chạy từ khu nhượng ởia cũ và khu trung tâm phía tây của thành 
cổ. Việc xây dựng nhà ga tại điểm giao nhau giữa đại lộ Gambetta và tuyến 
đường quốc lộ cũng như việc vạch mốc tuyến đường sắt chạy song song với 
đường quốc lộ đã khiến cho quá trình mở rộng thành phố chuyển hướng về 
phía nam của khu nhượng địa trước đây. Những ranh giới bên trong của thành 


phố đã thay đổi, nhưng cuối cùng vẫn không mất đi. Tuyến đường sắt chạy 
qua đã tạo ra một đường cắt chung từ phía bắc xuống phía nam. Việc quy 
hoạch các cụm nhà ở phía đông của nhà ga vẫn còn chưa rõ nét và chưa 
vượt qua tuyến đường sắt. Tại phần phía sau tuyến đường này, các khu đất 
vẫn mang dáng vẻ nông thôn hơn là thành thị. Các tuyến xe điện chủ yếu 
được đặt ở những khu vực hiện hữu, nên không ảnh hưởng nhiều đến xu 
hướng chung đó. Vuông góc với nhà ga là khu đất rộng dành xây dựng khu 
nhà của Trung tâm triển lãm đã tạm thời cản trở việc mở những con đường 
mới. Ngược lại, khu vực quanh hổ Hoàn Kiếm đã được cải tạo lại cùng với 
việc xây dựng những đường bao quanh hồ và quy hoạch lại hòn đảo phía 
đông. 

Phần chú thích của bản đồ lại một lần nữa được chia thành bốn mục lớn: 
"Thành phố", "Khu nhượng địa", "Thành cổ" và "Các chùa chính". Điều đáng 
ngạc nhiên hơn cả là việc sử dụng lại các thuật ngữ "khu nhượng địa" và 
"thành cổ" trong khi những dãy tường bao của chúng đã hoàn toàn biến mất 
và mục đích sử dụng cho quân sự của chúng cũng không còn quan trọng 
nữa. Nhưng những địa điểm này vẫn là một nơi đặc biệt so với những khoảng 
không gian xung quanh, bởi chúng vẫn tiếp tục mang tính biểu tượng cao và 
hoàn toàn không bị sáp nhập vào thành phố. Cơ quan quân đội chịu trách 
nhiệm lập bản đồ (Sở địa lý Đông Dương) đã nhấn mạnh những nét đặc thù 
của hai khu này trong hai mục của phần chú thích, mỗi mục gồm khoảng 10 
công trình. Các mục "Thành phố" và "Các chùa chính" gần như ởi đôi với 
nhau và nêu tên nhiều công trình nhất. Mục "Thành phố" tập hợp 30 công 
trình do người Pháp xây dựng (hành chính, văn hóa, giáo dục và thương mại) 
phân bố rải rác tại nhiều khu vực khác nhau trong thành phố tạo ấn tượng về 
một đô thị mới do người Pháp quy hoạch, khác hẳn với sự phân tán về không 
gian của các công trình công cộng được nhắc đến trong phần chú thích của 
các bản đồ trước. Đoàn truyền giáo và nhà thờ lớn cũng đã được đưa vào 
mục này khiến cho danh mục những công trình tạo nên bộ mặt thành phố 
kiểu Pháp được mở rộng tới cả những công trình tôn giáo. Phần chú thích đã 
cho thấy một thành phố kiểu Pháp (với tựa đề "Thành phố") mà không hề 
nhắc đến những yếu tố cấu thành của thành phố kiểu Việt Nam, đồng thời 
cũng không đề cập đến khu phố cổ với tư cách là một cụm đô thị đầy đủ. 
Trong bản đồ này, mục "Các chùa chính" đã tổng hợp được sự hiện diện về 
đô thị của một nền văn hóa khác: thành phố truyền thống của Việt Nam được 
thu gọn trong danh sách của 45 đình chùa cổ (tất cả đều giữ đúng tên tiếng 
Việt và có phân biệt rõ giữa đình và chùa, chỉ có tên của năm ngôi chùa được 
dịch sang tiếng Pháp) và xác định ranh giới trong một môi trường tự nhiên 
hoặc với những làng xóm ven đô. Sau một thời kỳ bị phá dỡ do vô tình hoặc 
cố ý của nhà cầm quyền Pháp, nhiều công trình văn hóa của Việt Nam phân 
bố rải rác trong toàn thành phố cũng như trong khu phố cổ giờ đây đã được 
gìn giữ và thống kê một cách chính xác. Mặc dù mọi mối liên hệ với các 
huyền thoại hay sự kiện lịch sử dẫn đến sự ra đời của những công trình này 
đã hoàn toàn biến mất, song chúng vẫn được nêu tên trong phần chú thích 
(tương tự như phần chú thích của bản đồ năm 1873). Như vậy, những công 
trình này đã tìm lại được vị trí của mình trong lòng Hà Nội và tượng trưng cho 
sự thể hiện văn hóa bản địa. Những yếu tố khác từng được nêu tên trong mục 
"Các công trình" trong bản đồ năm 1873 (gò đất, bãi chiến trường, ao hồ,...) 
đã bị loại bỏ hàng loạt sau các hoạt động chỉnh trang đô thị (và nông thôn) 
do người Pháp tiến hành. 


111 


Một hình ảnh mới về thành phố 


Trên tấm bản đồ năm 1929, thành phố đã được thể hiện hoàn toàn khác. 
Không giống với những bản đồ trước, bản đồ này được vẽ rất chính xác, thể 
hiện toàn bộ các ô phố được đô thị hóa ngay cả trong khu phố cổ và giải thích 
tính năng của các khoảng trống, tạo cho thành phố một quy mô mới. Quá 
trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ trong suốt 20 năm đầu của thế kỷ đã được 
thể hiện rất đầy đủ trên bản đồ này. Những vùng nông thôn ở phía nam khi 
đó đã bị thành phố lấn xuống và việc quy hoạch các ô phố mới đã chiếm nửa 
phía tây của khu thành cổ và kéo dài xuống tận nhà ga (phía nam) và tới sát 
bờ hồ Trúc Bạch (phía bắc). Song song với quá trình đô thị hóa những 
khoảng trống là hoạt động quy hoạch lại các ô phố và các tuyến đường hiện 
hữu (tại những khu vực của thành phố được xây dựng từ đầu thế kỷ). Những 
hoạt động này được cụ thể hóa qua việc mở các quảng trường, mở rộng lòng 
đường và đề cao phép phối cảnh... Quá trình này diễn ra đúng với những kết 
quả nghiên cứu và ý tưởng của các chuyên gia quy hoạch đô thị, trong đó có 
Ernest Hébrard, người đã vạch ra những đường hướng cơ bản cho Sơ đồ quy 
hoạch tổng thể thành phố Hà Nội vào năm 1924 gần giống với bản sơ đồ 
năm 1929. Với việc quy hoạch một khu hành chính mới ở phía tây khu thành 
cổ, quá trình đô thị hóa nói chung của thành phố đã chuyển hướng. Tuy 
nhiên, khu đô thị đó nằm quá xa những cụm nhà được quy hoạch trong giai 


Bản đồ thành phố Hà Nội do §óđịa  o_n chuyển giao giữa hai thế kỷ, nên chưa tạo được một trung tâm theo kiểu 


lý Đông Dương lập tháng 11/1929, tỉ 


lệ 1/10.000. thành phố ở Pháp. Mặc dù vậy, nhờ được quy hoạch từng phần và trồng 
Trung tâm lưu trữ Viện kiến trúc Pháp. những hàng cây chạy thẳng, quy mô của thành phố đã thay đổi nhiều. Đó là 
sự chuyển đổi từ những khoảng không gian công cộng thành những góc 


riêng của mỗi người và thành nhà ở. Nhìn trên bản đồ, thành phố giờ đây 
được tạo thành từ những biệt thự, nhà ở và cửa hàng có số lượng ngang bằng 
với các công trình công cộng. Mặc dù khu phố cổ nổi bật hẳn giữa cấu trúc 
của các khu vực xung quanh, song toàn bộ thành phố được thể hiện trên bản 
đồ này đã đạt tới một sự gắn kết mà không một bản đồ nào trước đó làm 
được. Khu phố cổ tìm lại được vị trí của mình với tư cách là một bộ phận đã 
tồn tại từ trước (và khác biệt hẳn) trong một thành phố kiểu Pháp. Nếu cuối 
thế kỷ XIX các cựm công trình của người Pháp thường nằm rải rác quanh các 
hồ, gần khu phố cổ, khu nhượng địa và thành cổ, thì giờ đây lại quy tụ thành 
một khu dân cư lớn; các công trình đó (tùy theo chức năng và vị trí) tạo nên 
một sự gắn kết và hình thành nên một hình ảnh chung về không gian đô thị, 
nhờ quy mô của các lô đất nhỏ hơn. 

Tuy nhiên, sự gắn kết được thể hiện trên bản đồ đó không có nghĩa là 
giữa những khu phố mới và cũ đã có sự hòa nhập với nhau. Chúng vẫn hoàn 
toàn tách biệt, nhưng những mối liên hệ được hình thành giữa chúng quan 
trọng tới mức chúng thực sự tham gia vào quá trình tạo nên sự hài hòa của 
cả một tổng thể. Sự hình thành những mối liên hệ đó phần lớn nhờ vào vai 
trò của các chuyên gia quy hoạch đã góp phần vào quá trình thay đổi bộ mặt 
cho thành phố. 

Thế nhưng phần chú thích của bản đồ lại mâu thuẫn với phần bản vẽ về 
tính gắn kết, bởi các công trình đã được phân ra thành ba mục riêng biệt là 
"Các cơ quan dân sự”, "Các cơ quan quân sự” và "Các công trình khác”. 
Phần này cũng một lần nữa nhấn mạnh đến các tòa nhà công cộng mà số 
lượng đã tăng gần gấp ba lần kể từ năm 1902. Những tên gọi cũ của khu 
nhượng địa và thành cổ vẫn xuất hiện và gắn liền với sự thiết lập thuộc địa 
của Pháp tại Hà Nội. Mục "Các công trình khác" bao gồm những công trình 
văn hóa, kinh tế hoặc công nghiệp và những công trình liên quan đến Thiên 
chúa giáo. Trái ngược hẳn với phần chú thích của bản đồ năm 1902, chú 
thích trong bản đồ năm 1929 không nêu tên một đền chùa hay công trình nào 
của Việt Nam. Mặc dù những công trình này được thể hiện rất rõ trong phần 
bản vẽ, song chúng không được nhắc đến và như vậy đã đánh mất nét đặc 
thù của mình trong cấu trúc đô thị. Sau tấm bản đồ năm 1902, nơi mà khu 
phố cổ chỉ là một nền phông cho những công trình tôn giáo của Việt Nam 
được nêu tên một cách chính xác, bản đồ năm 1929 cho thấy một khía cạnh 
trái ngược hoàn toàn và chỉ giữ lại khu phố này như đại diện của thành phố 
kiểu Việt Nam. Sự lựa chọn đó được đặt dưới một góc nhìn hiện đại về thành 
phố, coi trọng yếu tố nhà ở, kinh tế và thương mại, các cơ quan dân sự và 
quân sự, chứ không phải là những di sản bản địa hay các công trình cổ. So 
với tấm bản đồ năm 1929 thì bản đồ năm 1943, không có chú thích, lại thể 
hiện thành phố một cách cô đọng hơn. Phần bản vẽ chủ yếu tập trung vào 
mạng lưới đường giao thông và diện tích xây dựng. Bản đồ này thể hiện 
không chỉ thành phố mà cả một vùng rộng xung quanh bao gồm hồ Tây và 
nhiều làng xóm từ phía tây chạy dài xuống phía nam. Do vậy các ô phố và 
hệ thống đường không còn chiếm ưu thế. So với độ dày đặc trên bản đồ năm 
1929, bản đồ này chỉ nêu những yếu tố cấu thành của thành phố giống như 
những khoảng đầy hay khoảng trống và không mô tả chỉ tiết các cụm nhà 
như trên bản đồ năm 1929. Khu phố cổ và những phần khác của thành phố 
(được đặt ngang hàng với nhau) đã trở nên mờ nhạt trước không gian nông 
thôn vùng ngoại vi giờ đây cũng đóng một vai trò quan trọng so với khu vực 
đô thị. Bằng cách thể hiện đặc biệt, các công trình công cộng, tuy không có 
trong phần ghi chú, song vẫn nổi bật so với phần còn lại của các cụm nhà. 


113 


Hà Nội tháng 
1/1943, tỉ lệ 
1/10.000. 


Trung tâm lưu trữ 
Viện kiến trúc Pháp 


114 


-_ HANOL 
£/LEGATION SPECIALE- 
LIMITÉE A LA PARTIE CDRPRISE 


A LINTÉRIEUR DE LA ROUTE' 


CIRCULAIRE 


vat 


ECHE LLE - t6s6 


MA TH cá, 


z £.9Ẻ a 
bườn, sẽ ˆ TẾ NHI 


Bảy ngôi chùa nằm cách biệt hẳn với những khu có mức độ đô thị hóa cao 
(tức là ngoài khu phố cổ) được ghi chú là nằm trên địa phận thành phố, số 
còn lại thuộc về vùng nông thôn. Tuy nhiên, chỉ có Văn Miếu và đền Hai Bà 
là được nêu tên, có thể vì hai công trình này được nhiều người Pháp biết đến. 
Hình ảnh của thành phố năm 1943 trở nên tầm thường hơn và xa dần những 
quan điểm mang tính đặc thù trong những bản đồ trước. Bản đồ này chỉ thế 
hiện thực trạng của Hà Nội vào một thời điểm phát triển nhất định. Trên bản 
đồ không có tên của một chuyên gia quy hoạch, một nhà địa lý hay một 
chuyên gia về di tích cổ nào. Bản đồ không đủ để tái hiện những định hướng 
thay đổi khác nhau của thành phế trong suốt 50 năm. Nhưng nhờ có sự phân 
tích và so sánh giữa nhiều bản đồ thời kỳ này cũng như phần chú giải, mà 
chúng ta thấy được những định hướng chính trong quá trình phát triển đô thị 
của Hà Nội diễn ra vào thời điểm đó và vẫn để lại dấu ấn cho đến ngày nay. 


Những thay đổi về không gian và biến chuyển về văn hóa 


Kể từ năm 1940, hầu hết các bản đồ được lập đều thể hiện thành phố 
một cách đơn giản hóa. Vẽ bản đồ không có nghĩa là đưa vào tất cả các chỉ 
tiết, cũng không phải là xây dựng hình ảnh của Hà Nội qua việc thể hiện bằng 
đồ họa những biến đối của thành phố bằng cách vẽ đi vẽ lại (phân chia thứ 
bậc và xếp loại theo thời kỳ và bối cảnh) mấy yếu tố cấu thành chủ đạo: 
thành phố và vùng phụ cận, khu nhượng địa, khu thành cổ..., các khu vực 
quân sự, hành chính, tôn giáo..., các công trình xây dựng và các địa điểm 
khác nhau... Cùng với sự đổi thay về quy mô của các hoạt động quy hoạch 
đô thị, khi đó chỉ giới hạn trong từng phần của mỗi khu phố, bản đồ thành 
phố cũng nhằm đáp ứng những mục tiêu hạn chế hơn. Bản đồ chỉ thể hiện 
khía cạnh cấu thành đô thị hay một chức năng đặc biệt, một số khu vực 
thường xuất hiện trên bản đồ của những năm trước, giờ đây không được đề 
cập đến. 

Sau tấm bản đồ năm 1943, bản đồ năm 1951 lại thể hiện thành phố dưới 
một góc độ đặc biệt. Bản đồ này cho thấy Hà Nội với những đường ranh giới 
giống trên bản đồ năm 1929. Phần bản vẽ không chứa đựng nhiều thông tin, 
mạng lưới đường giao thông và những đường viền quanh các ô phố được bổ 
sung thêm ao hồ và các nghĩa trang. Phía bên trong đường ranh giới chung 
của thành phố còn có những đường ranh giới phụ phân chia các khu phố, 
được đánh số từ 1 đến 36. Đường ranh giới này dựa theo các tuyến phố, mỗi 
khu phố thường bao gồm từ 5 đến 15 ô phố với diện tích khác nhau, tùy thuộc 
vào vị trí. Việc đánh số được bắt đầu từ phía bắc của khu thành cổ, sau đó 
sang khu phố cổ (không phân biệt từ trái qua phải hay từ phải qua trái), tiếp 
theo xuống phía nam rồi sang phía tây thành phố và cuối cùng là kết thúc ở 
khu vực bờ phía đông của sông Hồng. Những khu phố được đánh số ở cuối 
cùng (từ số 25 đến 36) là những vùng ven phía nam, đông và phía tây của 
thành phố mới hình thành và vẫn đang được quy hoạch. 

Tại một số phần của những khu phố này vẫn thấy những định hướng đô 
thị hóa cơ bản của thành phố kể từ những năm cuối của thế kỷ XIX. Khu phố 
số 15 gồm hồ Hoàn Kiếm và những ô phố được quy hoạch ở phía đông, khu 
16 bao gồm cả khu vực của Đoàn truyền giáo, khu 19 được tạo thành từ khu 
nhượng địa cũ và những ô phố đầu tiên được quy hoạch ở phía tây, khu 34 
tập hợp những ô phố phía tây của thành cổ được sắp xếp lại trong khu vực 
hành chính... Tuy nhiên, việc phân khu này chủ yếu có chức năng xác định 
phương hướng cho phần chú thích kèm theo bản đồ. Phần chú thích quan 
trọng này gồm ba phần: "Các cơ quan công cộng", "Các địa chỉ thương mại 
và công nghiệp" và một "Bảng kê các tên phố của Hà Nội sau quy hoạch”. 
So với phần chú thích của các bản đồ trước, phần chú thích này chỉ giữ lại 
mục "Các cơ quan công cộng" được trình bày ngắn gọn (chỉ có 14 công trình) 
và liên quan đến những cơ quan dân sự và hành chính về kinh tế và thương 
mại cùng với Tòa thị chính. Mục này được bổ sung bằng một danh sách 52 
cơ quan thương mại và công nghiệp phân bố rải rác trên toàn thành phố (kể 
cả khu phố cổ). Những công trình này liên quan đến nhiều linh vực khác nhau 
từ giao thông, các công ty công trình đô thị, trường tư, rạp chiếu phim hay nhà 
máy rượu. Mục thứ ba của phần chú thích, "Bảng kê các tên phố của Hà Nội 
sau quy hoạch" nêu tên tất cả các con đường cũng như những quảng trường 
lớn nhỏ với tên gọi bằng tiếng Pháp được dịch (hoặc phiên âm) sang tiếng 
Việt. Nhưng đó không chỉ là việc chuyển dịch đơn thuần từ tiếng này sang 
tiếng khác, những thay đổi trong cách xử lý tên gọi đã thể hiện những thay 


115 


Kinh tế Hà Nội, bản 
đồ do Sở địa chính 
miền Bắc Việt Nam 
vẽ. Nhà in Minsang, 
Hà Nội, 1951, tỉ lệ 
1/16.000, 


Thư viện quốc gia Hà 
Nội 


116 


* 
.. ." 


S2 tắc 
BKEA bÉ 


TÊN ha l UY} vườn 
ˆ , ` 


&” n4 
li K/ 


®; 
te vn) 


y b ®:. 


âu 


_ —__ =—ớh 6a cU.2 
5 nà g 


gi tết 4v: 
——- ®& X "E¬ : sẻ 
NA ni ảnh 
xen Xu Hi 
bi Ì ÿ vị 
| 


Ši ho h kề - 

đổi về lịch sử và về hệ tư tưởng trong linh vực đô thị tại Hà Nội Nếu tên phố 
là danh từ chung thì sẽ được dịch nghĩa, còn nếu là tên riêng của những người 
Pháp từng đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn đầu của thời kỳ thực dân, 
thì đều được thay thế bằng tên của những nhân vật trong lịch sử Việt Nam 
hoặc tên các công trình xây dựng. So với bản đồ năm 1885, những đường 
phố trong khu phố cổ và những con đường chính chạy về phía nam thành 
phố có tên tiếng Việt, vẫn được giữ nguyên vị trí và tên gọi trên bản đồ năm 
1951. Những thay đổi về lịch sử và việc chuyển từ nền văn hóa này sang nền 
văn hóa khác diễn ra tại Hà Nội từ năm 1875 đến năm 1950 đã có ảnh hưởng 
tương đối đến quá trình phát triển lâu dài của Hà Nội. Từ năm 1945, khi có 
những chuyển biến về chính trị, thì các di tích cổ và các công trình công cộng 
không còn là điểm mốc giữa hai nền văn hóa nữa, mà chính các hoạt động 
thương mại và công nghiệp mới làm nền cho những diễn biến khác nhau. 
Tầm quan trọng của chức năng kinh tế là một thế mạnh của thành phố tạo 
tiền đề cho quá trình phát triển, vượt lên trên cả những bấp bênh về qui chế 
trong tương lai. 


Qua tìm hiểu những bản đồ của thành phố Hà Nội trong giai đoạn từ 1873 
đến 1851 đã xuất hiện nhiều định hướng khác nhau trong quá trình phát triển 
của thành phố giữa hai nền văn hóa khác nhau: 

- từ xây dựng các công trình đơn lẻ tới các cụm khoảng 10 ô phố có mạng 
lưới đường giao thông bao quanh, 

- chuyển từ việc cố tình phá dỡ các công trình cổ của Việt Nam (để xây 
các công trình của Pháp) sang tạo ra một khu phố trọn vẹn, 

- phát triển từ những đổi thay từng phần của các khu vực hiện hữu, 

- phát triển khu vực nông thôn và những yếu tố tự nhiên, hoặc những khu 
đô thị... 

Qua các bản đồ, những đổi thay của đô thị khác nhau theo thời kỳ, vị trí, 
vị thế hành chính hay hoàn cảnh kinh tế, khi kết hợp với những phần sẵn có 
của thành phố, đã tạo nên cách thức phát triển như ngày nay vẫn còn được 
thể hiện ở khu vực trung tâm Hà Nội. 


117 


Emmaanuel Pouinlle 


Hà Nội: BErnest Hébrard 
và vấn đề đô thi hóa 


ở Đông Dương 


Xây dựng thành phố ở ngoại vi kinh thành cũ 
Trong một bức thư gửi em gái vào năm 1895, thiếu tá Louis Lyautey! đã 
miều tả thành phố Hà Nội với đầy chất trữ tình và ngưỡng mộ như sau: 


$( 


. cứ lạnh hanh của những ngày uừa qua đã làm cho bầu trời 
quang đăng hơn uà ánh nắng bhiên chân trời, cả bầu trời uà tư duy 
con người cũng rộng mở hơn. Thứ ánh sáng đó lan tràn bhắp nơi, 
sinh sôi nảy nở; 0à tất cả những gì hiện hữu trong quang cảnh đầy 
cảm xúc này đều toát lên điều đó. Cứ cách khoảng trăm bước chân, 
từ một bụi tre, một uạt rừng thưa, dưới những uòm lá chuối lại hiện 
ra một ngôi chùa .... Những con đường chụy ngoằn ngoèo xuyên qua 
những tham thực uật sum sẽ. Dưới những tán lá là một ngôi làng 
chạy liền mạch, những ngôi làng nghèo uới những bờ giậu thưa, 
những manh chiếu uà uách đất, nhưng cuộc sống uấn sinh sôi... 
Trên đường làng, từng dòng người hôi hủ, cần mẫn như những con 
kiến, mỗi người một uiệc, người thì gồng ganh, người đi làm đồng 
Uồ, người đi chăn trâu. Một con đường chạy liên mạch dài tới hơn 
6 km từ Hà Nội, tấp nập như trên phố du Bac (Paris)”. 

Không chỉ so sánh với một đường phố ở Paris, rõ ràng tác giả đã miêu tả 
một nơi hoàn toàn xa lạ với một thành phố châu Âu. Khi đọc những dòng 
miêu tả của một người quan sát chín chắn vốn hiểu rất rõ về các thuộc địa 
của người Pháp và người Anh đồng thời luôn vững tin vào vai trò xã hội của 
chính quyền bảo hộ cũng như của quân đội trước các dân tộc bị đô hộ, người 
ta có thể dễ dàng hình dung được những khó khăn của việc kết hợp giữa vai 
trò nhà tổ chức của chính quyền thực dân và vẻ hữu tình của cảnh sắc bản 
địa. 

Và nếu quả thực người ta phát hiện thấy ở Lyautey quan điểm cải cách 
sau này đã được thể hiện ở Marốc, thì giai đoạn đầu thế kỷ XX, hình thái đô 
thị chủ đạo ở Hà Nội chính là phong cách truyền thống; dáng vẻ chủ đạo bên 
ngoài này đã ngay lập tức đi vào lịch sử và được hợp thức hóa. Về khía cạnh 
này, kiểu thiết kế trụ sở các cơ quan hành chính chủ chốt của kiến trúc sư 
Auguste-Henri Vildieu` thực sự có ý nghĩa vì có giá trị biểu tượng cao và ảnh 
hưởng tích cực đối với người dân bản địa. 


1. Lyautey Louis (1854-1934): Saint- 
Cyrien, Thống chế Pháp, ông dã 
từng nhận công tác liên tục ở Đông 
Dưng (1894), Madagátxca (1897) và 
Angiêr trước khi tới Marốc vào năm 
1912 nhận chức Công sử. Là một 
người luôn tin tưởng vào sứ mệnh 
khai hỏa văn minh của chỉnh quyền 
thực dân, ông dã dể lại nhiều cuốn 
sách về chủ để này ("vai trò xã hội 
của viên chức”, "về vai trò thuộc địa 
của quân dội”, v....). 

2. Lettres du Tonkin set de 
Madagascar, Armand Colin, 1921, tr. 
105. 


3. Vidlieu, Auguste-Henri (1847-), 
tham kho tiểu sử trong cuốn 
Architecture francaise đouừe-mer, 
tr.397. 


119 


4. Lenfant (1754-1825), kiến trúc sư 
người Mỹ gốc Pháp, tham gia quân 
dội cách mạng Mỹ năm 1776. 
Georges Washington đã giao cho 
ông việc lập sơ đồ quy hoạch thủ đô 
mới của liên bang vào năm 1791. 

5. Agache, Donat Alfred (187% 
1959): kiến trúc sư và nhà quy 
hoạch đô thị; ông làm việc tại Bảo 
tàng xã hội năm 1904 và tham gia 
vào các cuộc tranh luận về việc phá 
bỏ các công sự ở Paris, đề tài mà 
ông đã có dịp thử nghiệm và giành 
giải nhất trong cuộc thi Dunkerque 
(1912), một năm sau cuộc thi Yass- 
Canberra mà ông đã giảnh giải ba. 
Ông là tác giả của khoảng 20 sơ đồ 
quy hoạch dô thị tại Pháp, nhưng 
thành công lớn của ông là bản sơ 
đổ mở rộng thành phố Rio de 
daneiro (1927-1932). 

6. Greber, Jacques, sinh năm 1862, 
tốt nghiệp trường Mỹ thuật năm 
1909, ông sang Mỹ năm 1910. Năm 
1917 ông thiết kế sơ đố mở rộng 
thành phố Philadelphia. Khi trở về 
Pháp, chính quyền thành phố 
Marseille đã giao cho ông xây dựng 
sơ đồ mở rộng và chỉnh trang thành 
phố năm 1931. 

7. Jaussely, Léon (1863-1933): kiến 
trúc sư, năm 1902 ông trở nên nổi 
tiếng khí giành giải nhất cuộc thi 
Chenavard về để tài xây dựng một 
dự án quảng trường Nhãn dân, sau 
đó vào nâm 1904 ông giành tiếp giải 
nhất cuộc thi để án mở rộng thành 
phố Barcelona với một dự án dựa 
trên những phương pháp do 
Stibben để xuất trong cuốn "der 
Städtebau". Đến năm 1919, năm ra 
đời luật Cornudetf, ông dã cùng 
Roger Expert đóng góp vào việc 
xây dựng bản sơ đồ Paris mở rộng. 
Mặc dù dã giành giải nhất, song dự 
án này không được triển khai, 
nhưng vận đặt nền tảng cho một 
quan điểm lý thuyết dựa trên việc 
phân vùng và phân chia chức năng 
(đã được phác họa cho sơ đổ quy 
hoạch Berlin năm 1910) và sau này 
vẫn có ảnh hưởng lâu dài tới tối tư 
duy quy hoạch đô thị kiểu Pháp. 


8. Leveau, Théodore (1896-1971): 
kiến trúc sư trưởng phụ trách các 
công trình dân sự và cung diện cấp 
quốc gia, nhà quy hoạch đô thị chủ 
chốt của Bộ tái thiết và đô thị hóa, 
nhà kiến trúc phong cảnh, ông là 
tác giả của nhiều công trình tại 
Pháp (những sơ đồ quy hoạch của 
các thành phố Lille, Dunkerque, 
Condé-sur-l'Escaut...) và ở nước 
ngoài (đặc biệt là sơ đồ quy hoạch 
La Habana và những khu vườn Casa 
ở Madrid). 

9. Auburtin, Marcel (1872-1927): 
kiến trúc sư, thành viên của Bảo 
tàng xã hội, ông dã tham gia rất 
nhiệt tình vào những cuộc tranh 
luận soạn thảo luật 1919 và việc 
thành lập Hiệp hội đô thị Pháp 
(SFU) vào năm 1913. Dự án quy 
hoạch thành phố Anvers của ông 
chỉ đứng thứ hai sau dự án giành 


120 


Luật Cornudet 


Khi đó nếu ở Hà Nội có một truyền thống kiến trúc làm nền tảng để thể 
hiện việc tô điểm đó thị với những yếu tố dần dần thâm nhập vào cấu trúc 
của các ô phố (một bằng chứng cho thấy có sự tham gia của các chuyên gia 
vào công tác quy hoạch), thì người ta có thể thắc mắc về việc tại sao không 
hề có một định hướng nào được vạch ra trước khi bản sơ đồ quy hoạch tổng 
thể năm 1924 ra đời. 

Sự nghèo nàn của hệ thống pháp lý liên quan đến công tác quy hoạch 
thành phố, kể cả ở chính quốc cũng như tại các thuộc địa, đã dẫn đến tình 
trạng có rất ít các hoạt động quy hoạch tại những địa bàn nằm ngoài các khu 
vực đã được dự kiến đô thị hóa trên những khu đất được các cơ quan chức 
năng của thành phố giải phóng mặt bằng và phân lô, tùy theo các cơ hội phát 
triển nhà đất, nhằm đối mặt với nhu cầu mở rộng đô thị. 

Tình trạng này ở chính quốc cũng như tại những vùng lãnh thổ hải ngoại 
là hậu quả của một nghịch lý: khác với các nước láng giềng tại châu Âu, nước 
Pháp tuy có bộ máy hành chính lớn mạnh, song vẫn chưa có được một công 
cụ quy hoạch thực sự hiệu quả đối với hình thái đô thị. Thực trạng này lại 
càng không bình thường bởi nước Pháp luôn có một truyền thống quy hoạch 
đô thị được thừa hưởng từ thời kỳ ánh sáng và có một thế hệ các nhà quy 
hoạch đô thị rất có tiếng tăm ở nước ngoài cũng như tại các cuộc thi quốc tế. 

Quả là cùng với thế hệ của kiến trúc sư Pierre Charles Lenfanf, tác giả 
của bản sơ đồ quy hoạch thành phố Washington năm 1792, người ta còn 
thấy một số tên tuổi đã được biết đến tại nhiều nước trên thế giới, kể cả ở 
châu Âu cũng như tại những quốc gia mới thành lập. Đó là Donat Alfred 
Agache”, người đã giành giải thưởng năm 1911 tại cuộc thi quy hoạch thành 
phố Canberra, thủ đô mới của Australia, trước khi được mời thiết kế sơ đồ mở 
rộng thành phố Rio de Janeiro vào cuối những năm 20; Jacques Greber', 
người đã được lựa chọn để lập sơ đồ chỉnh trang thành phố Philadelphia năm 
1917; Léon Jaussely” đã giành giải thưởng năm 1905 tại Barcelona; 
Théodore Leveau” đã tham gia quy hoạch La Habana và Angora (Ankara), 
thủ đô mới của Thổ Nhĩ Kỳ. Đối với Marcel Auburtin” và Henri Prost'°, họ cũng 
đã giành giải thưởng ở Anvers năm 1911 sau một đợt tư vấn nhằm đưa ra một 
quyết định quy hoạch liên quan đến nhiều thành phố ở châu Âu, đó là quyết 
định xóa sổ hàng loạt các công trình quân sự có ảnh hưởng tới quá trình mở 
rộng các đồ thị. 

Bên cạnh những thành công mang tính chất cá nhân này còn có các cuộc 
tranh luận gây tiếng vang, trong đó vấn đề đô thị hóa được lấy ra làm nền 
cho những vấn đề cơ bản như vệ sinh đô thị hay dân số (những chủ đề ở đại 
hội Berlin'' năm 1910), vấn đề đất đai hay tương lai của các pháo đài (nội 
dung trarih luận chủ yếu trong chiến dịch bầu cử cấp thành phố năm 1908 ở 
Paris), vấn đề cảnh quan (được nêu trong trong đại hội Agen! năm 1909) 
hay chỉ đơn giản là vấn đề pháp chế về đô thị hóa, dự luật đầu tiên liên quan 
đến những sơ đồ mở rộng và chỉnh trang các đô thị'` được ông Charles 
Beauquier, đại biểu nghị viện vùng Doubs, ủng hộ ngay từ năm 1909. 

Là một luồng gió chủ trương cải cách xã hội thổi qua nền Cộng hòa thứ 
ba, dự luật này khi đó chỉ là màn mở đầu của một trận chiến nghị viện kéo 
dài tới 10 năm và chỉ chấm dứt sau khi thông qua luật Cornudet'“ ngày 
14/3/1919, dưới áp lực của những sự kiện xảy ra trong cuộc Đại chiến thế giới 
lần thứ nhất. Tính cấp bách của việc triển khai công cuộc tái thiết lần thứ nhất 
cũng như bối cảnh của những thành phố lớn như Reims bị tàn phá cũng góp 


phần củng cố quyết định của hai nghị viện. 

Việc thông qua luật Cornudet vào năm 1919 đánh dấu một giai đoạn 
quan trọng trong việc thực thi một nền pháp chế về quy hoạch đô thị. Yêu 
cầu đặt ra với những đơn vị hành chính cấp xã có trên 10.000 dân phải có 
một sơ đồ quy hoạch, mở rộng và chỉnh trang đô thị mở ra một thời kỳ mới 
trong lịch sử quy hoạch đô thị, một thời kỳ duy nhất nhưng ngắn ngủi, bởi sau 
đó chính phủ của Vichy đã chấm dứt giai đoạn này ngay từ năm 1940 một 
cách rất đột ngột'Ẻ. 

Những khía cạnh mới nhất của luật Cornudet là việc bắt buộc những 
thành phố lớn của Pháp phải chủ động được trong vấn đề mở rộng lãnh thổ 
ở cấp xã trong tổng thể phát triển, thiết lập được trong thời hạn ba năm một 
sơ đồ quy hoạch thông qua việc tổ chức các cuộc thi thiết kế dành cho các 
kiến trúc sư và trong những tài liệu quy hoạch này phải dự kiến tất cả các loại 
hình dịch vụ công cộng liên quan đến vệ sinh đô thị, khảo cổ học hoặc tính 
thẩm mỹ cần phải có trong việc triển khai quy hoạch. 

Với đạo luật thông qua năm 1919 và sau đó được bổ sung bằng luật năm 
1924, từ thời điểm đó các xã đã có một khung pháp lý để soạn thảo trên quy 
mô lãnh thổ của mình những sơ đồ quy hoạch có tính đến dự kiến mở rộng 
địa bàn xã và khía cạnh thẩm mỹ đô thị, ít nhất là có thể chấp nhận được vào 
thời kỳ đó: có một điều hiển nhiên là ở một nước thắng trận như nước Pháp, 
trong thời kỳ giữa hai cuộc đại chiến, trong giới các ủy viên hội đồng thành 
phố và hầu hết các kiến trúc sư đã xuất hiện cách nhìn lệch lạc theo kiểu chủ 
nghĩa Sôvanh, coi các thành phố của Pháp là lý tưởng. Quan điểm này đã 
ăn sâu vào truyền thống và tạo thành một dấu ấn trong tư tưởng đặc thù của 
Pháp, hoàn toàn quay lưng lại với những tư tưởng tiên tiến từ nước Đức láng 
giềng. Tuy nhiên, có một nghịch lý là quan điểm này lại dẫn đến việc kết hợp 
những nét đặc thù của các vùng thành những ý tưởng tổng hợp đôi khi rất táo 
bạo, chẳng hạn như quan niệm chủ đạo của hầu hết các sơ đồ quy hoạch 
được nghiên cứu ngay từ năm 1919. 

Là một thuộc địa của chính quyền thực dân, Đông Dương cũng là nơi phải 
áp dụng những quy định được thông qua tại chính quốc, nhất là trong lĩnh vực 
quy hoạch đô thi. Vì vậy, trong những năm 20, luật quy hoạch đô thi của Pháp 
đã được vận dụng tại các khu nhượng địa ở Hà Nội, Nam Định, Hải Phòng, 
Huế, Đà Nẵng và Phnôm Pênh cũng như tại những vùng lãnh thổ đặt dưới 
chế độ bảo hộ. Các kiều dân Pháp tại Nam Kỳ cũng phải tuân theo những 
quy định tương tự trong khi tại tất cả các đô thị lớn người dân bản xứ lại tuân 
theo những luật lệ và quy định địa phương (luật của vua Gia Long áp dụng 
cho người dân Việt Nam, các phong tục, tập quán áp dụng tại Lào và 
Campuchia). 

Chính vì nguyên tắc áp dụng luật của chính quốc cho các thuộc địa này 
mà đến năm 1921, quan toàn quyền Maurice Long đã yêu cầu thành lập một 
sở kiến trúc và quy hoạch đô thị trung ương tại Hà Nội. 

Năm 1923, Ernest Hébrard được bổ nhiệm đứng đầu cơ quan này với 
trọng trách nắm bắt những quy định về chuẩn mực và những nguyên tắc quy 
hoạch đô thị đã được soạn thảo tại chính quốc để vận dụng cho phù hợp tại 
Đông Dương. Khi đó việc áp dụng luật Cornudet cũng mang lại cho ông cơ 
hội tổ chức hình thái đô thị không phải theo các cơ hội phát triển nhà đất và 
những luồng di dân mà theo một phương pháp quy hoạch dự đoán trước quá 
trình phát triển và coi trọng tính thẩm mỹ đô thị ẩn sau các nguyên tắc về 


giải nhất của Henri Prost. Ống cũng 
là tác giả của thảnh phố-vườn 
Chemin Vert ở Reims thiết kế cho 
Foyer Rémois (1920 - 1934) và cung 
Pleyel ở Paris (1927). 


10. Prost, Henri (1874-1959): kiến 
trúc sư, nhà quy hoạch đô thị, năm 
1907 ông dã từng hỏ trợ Jausseley 
và Gamier thiết kế biệt thự Médicis, 
giành giải nhất trong cuộc thi 
Anves năm 1910; nhờ dược 
Georges Risier tiến cử với Lyautey, 
từ năm 1913 đến 1923 ông đã lập sơ 
đổ quy hoạch các thành phố thủ 
phủ cấp vùng của Marốc; khi trở lại 
Pháp, ông được bầu làm nhà quy 
hoạch trưởng của vùng Paris - dơn 
vị hảnh chính được thành lập theo 
một đạo luật ra đời cùng năm - và 
đến nám 1934 ông xây dựng một sơ 
đổ quy hoạch thể hiện những hoạt 
động phân cấp quản lý chính mà 
đến sau năm 1960 mới được thực 
hiện. 

11. Đại hội về quy hoạch đô thị 
nhằm thiết lập khuôn khổ cho một 
cuộc tổng triển lãm sơ đổ quy 
hoạch của các thành phố. 


12. Đại hội về vấn để vệ sinh môi 
trường đô thị đo Liên minh bảo vệ 
môi trường đô thị tổ chức. 


13. Tổng công có 7 dự án luật đã 
được dưa ra thảo luận cùng với 5 
báo cáo được trình tại hai nghị viện. 
Charles Beauquier, đại biêu quốc 
hội vùng Doubs và là thành viên của 
Bảo tàng xâ hội đã bảo vệ dự án luật 
đầu tiên trong đó cũng cỏ chứa một 
dự án cải cách luật năm 1841 về vân 
đề thu hồi đất. 

14. Tên của dạo luật được thông qua 
năm 1919 và sau đó được bổ sung 
vào năm 1924. 


15. Được thông qua vào năm 1919 
đổi với những thành phố trên 10.000 
dân, văn bản luật này đã được thực 
thi một cách muộn màng và đã 
nhanh chóng chứng tỏ những hạn 
chế của mình, mặc dù đã được bỏ 
sung vào năm 1924 với tất cả các xã 
thuộc tỉnh Seine (nay là vùng Paris), 
những xã đang trong giai đoạn mở 
rộng, những bãi tắm biến và tắm 
nước nóng có sự biến động lớn về 
dân số theo mùa, những khu dân cư 
có phong cảnh đẹp hoặc giá trị lịch 
sử cũng như những khu nhà ở hoặc 
những khu vực phân lô mới hình 
thành. Thực ra ý tưởng chỉ được để 
xuất cho các xã, còn tình trạng thiếu 
chuyên gia và không có chế tài 
(mặc dù về lý thuyết cũng đã được 
dự kiến ngầm cho các tỉnh trưởng) 
và nhất là những chỉ phí cho việc 
nghiên cứu đều dồn hết cho các xã, 
nên cho đến tận trước Đại chiến thể 
giới lần thử hai, trong tổng số 
khoảng 2.000 xã có liên quan, mới 
chỉ có chưa đẩy 150 xã có được bộ 
hồ sơ quy hoạch phù hợp với những 
quy định của luật pháp. 


121 


Sơ đổ quy hoạch Hà 
Nội do  Ernest 
Héebrard lập năm 
1924, trong "Ernest 
Hebrard, urbanisme 
en Indochine”, Tạp 
chí kiên trúc tập XLI, 
số 2, ngày 15/2/1928, 
trang 38-48. 


122 


KP cc So 


chỉnh trang. Bản sơ đồ quy hoạch tổng thể thành phố Hà Nội ra đời nă 
1924 chắc chắn sẽ cho phép điều chỉnh được sự phát triển tất yếu của một 
trong những thành phố quan trọng nhất của chính quyền thực dân trong 
những thập niên tiếp theo, đồng thời tạo ra một hình thái đô thi được xây dựng 
dựa trên một bố cục về cấu trúc chặt chẽ và mang tính biểu tượng đặc trưng 
cho trường phái quy hoạch đô thị của Pháp: trường phái hình học với những 
công trình mang tính đột phá kết hợp hài hòa với những khoảng không gian 
công cộng và mở ra triển vọng xây dựng các công trình mang tính biểu tượng 
cao. 


Một đạo luật còn nhiều khiếm khuyết... 


Người ta cứ tưởng rằng việc thông qua luật Cornudet là điều hiển nhiên, 
đặc biệt là khi công cuộc tái thiết đang cần được tiến hành tại những vùng 
phía đông-bắc nước Pháp bị chiến tranh tàn phá nặng nề. Nhưng đạo luật 
này đã được thông qua theo kiểu vắng mặt trong một không khí ngờ vực trái 
ngược với tầm quan trọng của khoảng trống mà nó cần phải lấp đầy. Trên 
thực tế, toàn bộ các văn kiện pháp lý ở giai đoạn chuyển giao giữa hai thế kỷ 
đều xoay quanh một đạo luật về thu hồi đất phục vụ cho lợi ích chung ra đời 
từ năm 1841. Những điều kiện áp dụng có nhiều thuận lợi đối với các chủ đất 
đến mức chính quyền các thành phố nhiều khi đã định thay thế bằng việc 
đưa ra một chỉ dụ của vua Herri IV (1607), theo đó chính quyền địa phương 
được giao thẩm quyền xác định các sơ đồ quy hoạch. Ngoài ra còn có một 
đạo luật liên quan đến vấn đề vệ sinh công cộng được thông qua năm 1902. 
Qua việc bắt buộc tuân thủ những quy định vệ sinh và tiêu diệt các ổ bệnh, 
đạo luật này cho phép tiến hành những hoạt động ở mức độ hạn chế nhưng 


có tính tổng thể đối với cấu trúc đô thị. Đạo luật này đã gây nên những phản 
ứng dữ dội, vì người ta cho rằng nó đã xâm phạm tới quyền thiêng liêng của 
những khu đất nhỏ thuộc sở hữu tư nhân,. 


Chính trong bối cảnh cải cách xã hội'° đang diễn ra ở Pháp này, Ernest 
Hébrard đã có những hoạt động quy hoạch tại Hà Nội, Đà Lạt, Phnôm Pênh 
và Sài Gòn. Bối cảnh chung đã có tác động tới chính việc thiết kế những dự 
án kiến trúc và đô thị hóa, bởi luật Cornudet mới là kết quả bước đầu của một 
phong trào có ảnh hưởng tới Pháp sau khi đã tác động tới Anh và Đức kể từ 
nửa sau thế kỷ XIX trong lĩnh vực quy hoạch đô thị. 

Phong trào này bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là trong 
những năm tiếp theo của Công xã và trong một bối cảnh mở rộng các quyền 
tự do chung, chính vì vậy mà, đối với các nhà lãnh đạo ở châu Âu, việc ngăn 
chặn sự lan truyền của những tư tưởng mang tính cách mạng có ý nghĩa sống 
còn. Tình trạng vô chính phủ và một phong trào công nhân rất mạnh khi đó 
bị coi là những tác nhân gây bệnh trong cơ thể xã hội mà những người theo 
phe Cộng hòa với đường lối ôn hòa ở tất cả các nước châu Âu đều đánh giá 
là đủ nghiêm trọng để gây nguy hiểm và kêu gọi hãy "nhượng bộ": khi đó 
không còn là thời điểm để tiến hành những cuộc đàn áp mù quáng như trong 
năm 1870 mà phải biết nhượng bộ một cách có cân nhắc và lập lại trật tự xã 
hội một cách nhẹ nhàng thông qua cải cách. 


Tại Pháp, các chương trình thảo luận bên lề các cuộc Triển lãm toàn thể, 
nhất là nhờ những cuộc Triển lãm kinh tế xã hội được tổ chức kèm theo kể từ 
sau "sự kiện"'” Luân Đôn năm 1851. Ngay từ những cuộc triển lãm đầu tiên, 
một gian hàng kinh tế xã hội đã được thành lập với mong muốn giới thiệu 
những ý tưởng sáng tạo, đặc biệt về vấn đề nhà ở khi đó luôn ám ảnh trong 
tâm trí mọi người. Frédéric Le Play được giao nhiệm vụ tổ chức triển lãm kinh 


8 - HNĐT 


Hà Nội, khu Phủ toàn quyền năm 
1923, trong “Emest Hébrard, [ur- 
banisme en Indochine”, s&# 


†6. Về vấn đề này, xem phần tổng 
kết rất đẩy đủ của Jean-Pierre 
Gaudin, 7d phố q4 những tím 
bản đổ Champ Vallon, 1985. 


17. Cuộc triển lãm quốc tế và toàn 
thể đầu tiên đã được tổ chức tại 
Luân Đôn năm 1851 để đáp lại chế 
độ bảo hộ thuế quan của Pháp thể 
hiện qua những cuộc triển lãm luôn 
chỉ dành cho hàng hóa trong nước. 


1235 


18. Bảo tàng xã hội hay còn gọi là 
Trung tâm nghiên cứu, tư liệu, 
thông tin và hoạt động xã hội, được 
bá tước Chambrun thành lập tại 
Paris năm 1894 và đặt tại Học viện 
nghệ thuật và ngành nghề nhờ sự 
can thiệp của dules Siegfried. Bảo 
tàng này được công nhận mang lại 
lợi ích chung và được nhiều nghị sĩ 
theo đường lối ôn hòa đỡ dầu. Đây 
được coi là một nơi trao đổi của các 
chính trị gia, các chuyên viên kỹ 
thuật, các nghệ sĩ và đại điện của 
các cơ quan hành chính trung ương. 
Những buổi trao đối này được tổ 
chức theo từng ủy ban, có chủ để 
hoạt động và đến tháng 1/1908 ban 
vệ sinh đô thị và nông thôn được 
thành lập, với vai trò quan trọng 
trong cuộc dấu tranh về mặt pháp lý 
trong suốt một thập niên để chuẩn 
bị cho sự ra đời của luật Cornudet. 


19. Bruno VayssiÌre, 
Reconsfruction-Déconstruction, 
Paris, Picard, tuyển tập Villes et 
sociéfés, 1988. 


20. Hoạt động của Bảo tàng xã hội 
luôn đáp ứng những mục tiêu được 
các thành viên đảng Cộng hòa theo 
đường lối ôn hòa theo đuổi. Những 
cuộc tranh luận kịp thời làm nổi bật 
mối quan tâm gắn vấn đề quy hoạch 
đô thị với những biện pháp phòng 
chống các ổ bệnh dịch bởi tình 
trạng lây nhiễm theo đúng nghĩa y 
tế của từ này đôi khi được sử dụng 
vào việc diễn tả những suy nghĩ của 
con người bị lây nhiễm những ý 
tưởng có tính cách mạng. 


21. Georges Risler (1853-1941): nhà 
báo, chủ tịch ban vệ sinh đô thị và 
nông thôn, sau đổi thành Bảo tàng 
xã hội, chủ tịch Ủy ban cấp cao về 
quy hoạch đô thị. 


22. Eugèene Hénard (1849-1923): 
chuyên gia đô thị và nhà lý luận 
người Pháp, đặc biệt là tác giả của 
Nghiên cứu về những đổi thay của 
Paris dược xuất bản từ năm 1903 
đến 1909; ông bảo vệ quan niệm về 
một thành phố hiện đại với các 
mạng lưới và không gian kỹ thuật đi 
trước những nguyên tắc của trào 
lưu hiện đại đối lập với kiểu quy 
hoạch đô thị truyền thống của một 
Camillo Sitte. 


124 


tế xã hội năm 1867. Đến năm 1889 Emile Cheysson đảm nhận trách nhiệm 
này và lần đầu tiên đưa ra ý tưởng thành lập một "Viện bảo tàng kinh tế xã 
hội thường trực". Cuộc triển lãm toàn thể năm 1889 với sự ra đời của tháp 
Eifel cũng là dịp để tổ chức một đại hội quốc tế về nhà ở cho công nhân và 
giới thiệu những mẫu nhà cho công nhân trên quảng trường Invalides. Còn ý 
tưởng thành lập bảo tàng thường trực chỉ thực sự hình thành vào năm 1894 
cùng với sự thành lập Bảo tàng xã hội'”. Bảo tàng này được coi là phục vụ 
cho lợi ích chung và nhờ sự can thiệp của bộ trưởng .Jules Siegfried nên đã 
được đặt trong khu vực của Học viện nghệ thuật và các ngành nghề. 

Trong bối cảnh chính trị của nền Cộng hòa thứ ba với quan điểm phớt lờ 
chủ trương cải cách xã hội và trong bối cảnh một nước Pháp dậm chân tại 
chỗ chứng kiến sự tiếp nối của "những chính phủ được lập nên từ những kẻ 
trục lợi nhỏ mọn" theo ngôn từ của Bruno Vayssière ”, thì cần có sự kiên trì 
của một số ít người để đấu tranh đòi một dự luật nhằm thoát ra khỏi nguyên 
tắc thiêng liêng đã tồn tại ở nước Pháp trong thế kỷ XIX, đó là nguyên tắc tôn 
trọng quyền sở hữu tư nhân. Trong bối cảnh đó không thể không nhắc đến 
vai trò của các thành viên Bảo tàng xã hội. 


Từ Bảo tàng xã hội đến Hiệp hội đô thị Pháp 

Báo tàng xã hội, nơi gặp gỡ của các nghị sĩ như Deschanel hay Waldeck- 
Rousseau, các chuyên viên kỹ thuật và các viên chức cấp cao, trở thành một 
"buồng cộng hưởng" cho các cuộc tranh luận về vấn đề nhà ở cho công nhân 
và sau này mở rộng ra cả những vấn đề về quy hoạch đô thị. Cơ quan này 
được tổ chức chặt chẽ thành những ban chuyên đề hoạt động theo những 
mục tiêu của các thành viên đảng Cộng hòa theo đường lối ôn hòa. Năm 
1908, tại bảo tàng đã thành lập một ban vệ sinh đô thị và nồng thôn đánh 
dấu bước khởi đầu cho một hướng suy ngẫm mở rộng đối với toàn bộ lĩnh vực 
quy hoạch đô thí”. 

Dưới sự chỉ đạo của các luật gia, các chuyên gia đô thị và một số nghị sĩ 
quốc hội, ban vệ sinh đô thị và nông thôn tập hợp các nhóm hội đấu tranh 
đòi phải tính đến khía cạnh xã hội trong các vấn đề liên quan đến đô thị. Có 
ba định hướng được ưu tiên: phát triển nhà ở cho công nhân cùng với công 
ty HBM của Pháp do chính Jules Siegfried lãnh đạo, quy hoạch các khu vực 
còn bỏ trống cùng với hai hiệp hội do Beauquier và Souza thành lập, thiết lập 
bản đồ các thành phố. Riêng phần việc thứ ba được giao cho nội kiến trúc 
SƯ và quy hoạch đô thị Pháp được thành lập năm 1911 theo sáng kiến của 
Georges Risler”' và Eugène Hénard””. Cơ quan này sau đổi tên thành Hiệp 
hội các nhà quy hoạch đô thị Pháp (SFU) vào năm 1913 với Léon Jaussely 
làm chủ tịch và Donat Alfred Agache làm thư ký. 

Cùng với sự ra đời của SFU, một chuyên ngành quy hoạch đô thị đã hình 
thành nhờ sự cộng tác của các chuyên gia (rất nhiều người trong số họ hoạt 
động xoay quanh SFU), tạo thuận lợi cho việc tổ chức các dịch vụ chuyên 
môn của thành phố. Các kỹ sư của thành phố có vai trò quan trọng cho tới 
khi Vichy quyết định tổ chức lại và nhà nước quyết định nắm quyền kiểm soát 
toàn bộ lãnh thổ quốc gia. Các bộ luật ra đời từ tháng 10/1940 đến tháng 
6/1943 khi đó đều thừa nhận sự can thiệp của nhà nước vào những vấn đề 


liên quan đến việc quy hoạch các thành phố, đặc biệt thông qua những cơ 
quan chuyên môn kỹ thuật lớn. 


Một sơ đồ kiểu Pháp dành cho thuộc địa 


Tại Hà Nội, một phần lớn của sơ đồ quy hoạch tổng thể năm 1924 được 
dành cho việc quy hoạch khu vực Phủ toàn quyền. Dự án được dự kiến triển 
khai gần Hồ Tây trên những khu đất mua của công ty "La Foncière" theo 
sáng kiến của quan toàn quyền Maurice Long, với dự kiến tập lợp các cơ 
quan nằm rải rác trong thành phố về khu vực mới. Đối với Hébrard, ban đầu 
được cử sang Đông Dương để lập một sơ đồ mở rộng và chỉnh trang thành 
phố Đà Lạt, việc hình thành những khu vực mới phải tạo ra một trung tâm 
thực sự "tương tự như trung tâm đã được xây dựng ở Rabat, Marốc"”` Ví dụ 
của Đà Lạt, nơi được thiết kể kiểu tập trung theo sáng kiến của Paul Doumer, 
cũng được Hébrard nêu ra giống như sơ đồ mà Edwin Lutyens đã lập cho 
New Delhi và sơ đồ của Walter Burley Griffin lập cho thủ đồ mới Canberra 
của Australia được khởi công xây dựng sau cuộc thi năm 1911. 


Hoàn toàn thoát ly với những sơ đồ được các cơ quan chuyên môn của 
thành phố Hà Nội đã lập (bản đồ năm 1890 do các cán bộ của sở giao thông 
thành phố vẽ và bản đồ năm 1902 do sở địa lý Đông Dương lập), Hébrard 
áp dụng những nguyên tắc đơn giản có điểm chung với các chuyên gia đô 
thị ở các thuộc địa được đào tạo theo trường phái của Pháp: phân vùng, thuật 
ngữ rất thịnh hành kể từ những năm 1910, không chấp nhận tính đơn giản 
của sơ đồ kiểu ô bàn cờ mà ông cho rằng rất "tệ hại" bởi kiểu sơ đồ này 
không tôn được giá trị của các tòa nhà lớn qua hình thức phối cảnh công trình, 
bố trí những hàng cây chạy thẳng "theo kiểu Pháp"” tạo nên cảm giác nghỉ 
ngơi và cho bóng mát, quy hoạch những công viên lớn và những khu tân bộ 


Hà Nội, sơ dổ quy hoạch khu phủ 
toàn quyển, trong “Ernest Hébrard, 
Purbanisme en Indochine”, sdd. 


23. Hébrard ám chỉ những sơ đồ đã 
được Henri Prost lặp từ năm 1913 
dến 1923 ở Marốc. Được chính 
Lyautey mời thiết kế một dạng đô thị 
gắn kết cho những thủ phủ cấp 
vùng, Prost sau này đã thiết kế cho 
Casablanca, Fez, Meknes, 
Marrakech và Rabat những hệ thống 
đô thị cho phép phát triển một đô thị 
châu Âu bên cạnh đô thị bản dịa 
theo những nguyên tắc hiện hành 
dưới chế độ Bảo hộ. 


24. Ernest Hebrard, "Urbanisme en 
Indochine”, LArchitecture, tập XLI, 
số 2, 15 tháng 2 năm 1928, tr. 33-48. 


25. Sdd 


125 


Hà Nội, khu phố mới 
quanh phủ toàn quyền, 
trong “Ernest Hébrard. 
I'urbanisme en 
Indochine”, s& 


"theo gương của thành phố Rangoon””, bởi giải pháp này có lợi thế là tạo ra 
những khu đất dự trữ cho tương lai mà không để bị biến thành "những đầm 


tn27 


lầy hôi thối"“”. 


¬n 


L2. `IẲ() 


Đối với giải pháp phân vùng, vấn đề vệ sinh công cộng và phân bố các 
hoạt động, thường đặt ra đối với các đô thị châu Âu luôn đi kèm với một vấn 
đề mấu chốt: đó là sự cùng tồn tại của hai thế giới trên cùng một lãnh thổ, 
thế giới của chính quyền thực dân và thế giới của những người bản địa. Tuy 
nhận thấy cảnh phân chia giữa thành phố của người bản địa với thành phố 
của người Âu là chuyện thường tình, nhất là vì lý do dịch bệnh, song Hébrard 
cho rằng nhất thiết phải có sự tiếp xúc giữa hai khu vực này, giống như "các 
tiểu thương và công nhân ở những thành phố hiện đại của chúng ta vẫn sống 
tách biệt với tầng lớp tư sản, mà không cần một ranh giới tuyệt đối nào””. 
Tuy nhiên, vấn đề chung sống trên cùng một lãnh thổ luôn vượt quá những 
lo ngại của người châu Âu, không phải chỉ vì thành phố đang tỏa rộng ra tứ 
phía. Con bạch tuộc hung hăng đã từng bị Verhaeren”” lên án này luôn đòi 
hỏi có sự sắp xếp lại những "di căn" của mình, trong khi sự tiếp xúc giữa hai 
thế giới được bị buộc phải chung sống trong cùng một khuôn khổ đô thị sẽ 
dẫn đến một tình trạng mất cân bằng xã hội mới. Như Hébrard đã viết: "thật 
hiếm khi những người châu Âu sống trong những khu vực của người bản địa, 
ngược lại những người bản địa khá giả thường sống trong những khu vực của 
người châu Âu"”. 

Do vậy, sơ đồ quy hoạch tổng thể do Ernest Hébrard vẽ năm 1924 có 
vị trí quan trọng trong lịch sử quy hoạch đô thị của thủ phủ xứ Bắc Kỳ và có 
thể xem như một ý tưởng tiêu biểu của việc du nhập vào các lãnh thổ thuộc 
địa những qui định của chính quốc. Về khía cạnh này, có lẽ không cần nhấn 
mạnh đến vị trí mà khi đó nước Pháp đang nắm giữ với niềm tự hào là một 
quốc gia chiếm tới 12 triệu km” và có 50 triệu dân. Đó là thành công xác 
thực duy nhất để đối lại thất bại năm 1870 và sự thất thủ nhục nhã ở 
Fachoda. 


Cấu trúc đô thị theo đường trục và việc bố trí các công trình trên bản đồ 
quyết định một hình thái đô thị phù hợp với thuộc địa, trong đó tính hoành 
tráng của các công trình và yếu tố phong cảnh bổ sung lẫn nhau. Chắc hẳn 
sự tương hợp giữa mô hình đô thị được tạo dựng ở một nơi cách xa chính quốc 
và những ý tưởng quy hoạch đô thị đang được ấp ủ trong những năm 1920 
đã tạo nên khía cạnh đáng chú ý nhất của mô hình này. 

Mặc dù chỉ được áp dụng một cách hạn chế trong không gian đô thị của 
thủ phủ xứ Bắc Kỳ, song rõ ràng là sơ đồ quy hoạch đã góp phần làm thay 
đổi bộ mặt thành phố: sơ đồ do Sở địa lý Đông Dương lập năm 1929 vẫn đi 
theo những định hướng chính mà Hébrard”' đã đề xuất, với ý tưởng quy 
hoạch các không gian công cộng, đề cao phép phối cảnh đô thị, quy hoạch 
khu trung tâm hành chính mới ở phía tây của thành cổ và đẩy mạnh đô thị 
hóa về hướng hồ Tây. Chính vào thời điểm đó, qua quá trình đô thị hóa, khu 
phố của người Âu đã bắt đầu thể hiện "tính hiện đại" của mình trước tính 
không đồng nhất của khu nhượng địa cũ theo một sơ đồ phát triển đã từng 
áp dụng cho Phnôm Pênh, Sài Gòn cũng như các thành phố lớn tại các thuộc 
địa của Anh. Ngày nay, khi một khách tham quan tản bộ ở Rangoon hay 
Delhi vẫn có thể tìm thấy những dấu vết của sự tương phản này trong quang 
cảnh đô thị hiện nay. 


31. France Mangin mô tả một cách 
chính xác sự thay đổi thể hiện giữa 
bản đồ năm 1902 và sơ đồ năm 1929 
(xem “Hanoi e( sa cartographie”, 
Amales de h mchercie bai, số 
72, tr.98, và luận án DEA với đề tài 
"La place du patrimoine dans le 
développement du center-ville de 
Hanoï”, Paris VIIlíl.F.U. -1994) 


127 


Văn Miếu, phía nam, nhìn từ Khuê Văn Các xây năm 1805, Ảnh chụp năm 1925, Viện viễn đóng bác cổ Pháp, Pa 


128 


Phân ba 


Ký ức lắng đọng: từ những mô hình đô thị tới các công trình 


Trước kia, Hà Nội nằm nơi sâu thắm trong tâm trí chúng ta, là ký ức của cả cộng đồng và của 
mỗi gia đình, một niềm thương nhớ pha đôi chút mặc cảm tội lỗi, nhưng đồng thời lại là một phần 
của những ước mơ về một miền đất xa xôi. Có một thời kỷ Hà Nội bị lãng quên, không còn là trung 
tâm chú ý của chúng ta do xa cách và thiếu thông tin, để rồi lại trỗi dậy trong tâm trí chúng ta vào 
những năm cuối của thập kỷ tám mươi, khi công cuộc “đổi mới” được tiến hành ở Việt Nam. 

Việc mở cửa nền kinh tế đã cho phép chúng ta khám phá một thành phố tuyệt vời, một thành 
phố tuy trải qua nhiều khổ đau, nhưng vẫn tồn tại và dường như không thay đổi, khiến người ta 
phải dừng lại, ngắm nhìn những yếu tố lịch sử cấu thành nên thành phố, trong khi tại các thành 
phố lớn của các quốc gia Đông-Nam Á xung quanh đang diễn ra những thay đổi nhanh chóng. 


129 


VILLCE ĐÐZ HÁ#0j) 


§6{?9wv  B 
Eckellw - Tộ + r 


: ` \ 
Ấ + 
. 1 ` \ 
~ Ñ ty NI 
"`. Ắ&... : Ñ' 
«Đà v ` ` xã Vs à \ 
+ cà “=,. 
`*- + « \ 
XS. 1x z..‹.... -. ` : 
^ ;+ - ` ` `: \ 1 
- \we ` .ˆ ‹ ` 
vế .* ` 
- À ` 
: b 
` _ €- 
Z. \ ' ỉ 
.# "bị NI HS yên 
À 7 : ụ : | 
ly 7+. 
s J(jằ«. 
ti ' 


la. Thành phố Hà Nội- khu B, sơ đỗ quy hoạch khu ba sảu phố phường, do Louis-Georges Pineau lập năm 1942. Sơ đồ này được lập trên cơ sở sơ đổ 
địa bạ trong khuôn khổ của chương trình nghiên cứu về khu phố buôn bán cổ, do Louis-Georges Pineau tiến hành (ông là phó giám đốc Sở đô thị và 
kiến trúc Hà Nội từ năm 1941 đến 1944). Khu vực dược vẽ bản đồ nằm ở phía bắc hổ Hoàn Kiếm, chính giữa khu phố cố. Ranh giới của khu vực ; này ở 
phía đông là con đã có kè Clêmenceau [nay là đường Trần Nhật Duật. Việc phân tích từng lô nhà cho thấy rõ rằng có sự dan xen của một số công 
trình nôi bật như những ngôi chủa ngay giữa một khu vực chủ yếu là những ngôi nhà ống. Sơ đổ cũng nêu rõ những dự án về hàng lối của các ngôi 
nhà và lối đi; các dự án này không bao giờ được thực hiện. Phóng Pineau, Trung tâm lưu trữ Viện kiển trúc Pháp, Paris. 


Ib. Ảnh chụp từ trên cao khu vực ba sáu phố phường vào khoảng năm 1925 với tiền cảnh là sông Hồng và kẻ Glémenceau, còn phần sau là khu vực 
được thể hiện trên bản đỗ địa chỉnh ở phần trên. Viện viễn đông bác cổ Phán, Paris. 


10 - HNĐT 131 


vn 


lịa. Thành phố Hà Nội-khu C, sơ đổ quy hoạch khu ba sáu phố phường do Louis-Georges Pineau lập năm 1942. Khu vực này nằm ở phía tây-bắc hồ 
Hoàn Kiếm, Phía bắc phố Hàng Bông là những cụm nhà rộng nhất của khu phổ cỗ với những căn nhà sâu tới 80 m nhưng chiều ngang chỉ khoảng 
4 m; Nhà thờ lớn, Đoàn truyền giáo, Tòa giảm mục và tu viện dòng Cácmen đều năm ở phía nam phố này, Phông Pineau, Trung tâm lưu trữ Viện kiến trúc 
Pháp, Paris. 


lIb. Phía bắc hổ Hoàn Kiếm, ảnh chụp từ trên không cho thấy rõ mạng lưởi nhà ống trong khu phố dược giới thiệu trong sơ đổ địa chính ở trên. 
Trung tâm lưu trự hãi ngoại, Aix-en-Provence 


132 


_: 


tp se 


la. Thành phố Hà Nội-khu F, sơ đố quy hoạch do Louis-Georges Pineau lập năm 1942. Sơ đồ cho thấy hiện trạng phản lô theo kiểu bàn cờ tại khu phố 
phía lây bao gốm biệt thự kiểu Pháp và các công trinh công cộng như Tòa án, Viện nghiên cứu phóng xạ, Công ty dường sát Vân Nam, nhà lù. Trong 
sơ đồ do Louis-Georges Pineau lập năm 1843 cũng chỉ rã những dự án vạch mốc đường (nhưng không bao giờ được thực hiện). Bản gốc có tỉ lệ 171.000, 
bằng giấy, in màu, hướng bác, không có ghi chú. Phần chú giải xếp hạng các công trinh theo số tầng (một hay hai tầng) và theo sở hữu (của tư nhân, 
nhà nước hay chùa), Phông Pineau, Trung tâm lưu trữ Viên liến trúc Pháp, Paris. 


Illb. Phía trước là khu phố của người Pháp, với phổ Paul Bert (lên gọi cũ của phố Tràng Tiền, Hàng Khay và Tràng Thị), con đường dấu tiên được người 
Pháp quy hoạch năm 1886. Con đường này đã định hướng cho quả trình mở rộng khu phố “Tây”. Trung tâm lưu trữ hải ngoại, Aix-en-Provence 


133 


Ia. Bản đổ Hà Nội chỉ tiết, do Phạm Đinh Bách vẽ 
năm 1873. Khu thành cổ do vua Gia Long xây 
dựng năm 1805 theo sơ đổ công sự của Vauban 
trước khi bị quân đội Pháp, do trung úy Francis 
Gamier chỉ huy, phá ngày 20/11/1873. Bản gốc có 
tỉ lê 1/8.800 (không có thước do tỉ lệ), bằng giấy, 
đen trắng, hướng bắc và tây-bắc, có để: “Tỉ lệ 
tương dối 1/8.800", phần chú giải chia thành bốn 
mục: Cửa ô (1-16), Di tích (17-74), Khu nhượng địa 
(a-g), Khu thành cổ (A-R), gồm hai tờ |bản đổ và 
chủ giải). Viện viễn đông bác cổ Pháp, Paris. 


lệ ương] PLAGE d HAN0I 


§ 4đ ”ensemble 


CITADELLE 
Echelle d« rau 


Ittmm 


0Ú ng 


ÏVb. Khu thành cổ, sơ đổ tổng thể [1894]. Bản gốc có tỉ lê 1/5.000 (không có thước đo tỉ lệ), bảng giấy, in màu, không có hướng [bắc và tây-bắc], không 
có tiêu để, phần chú giải chia các công trình thành ba loại: kiên cố, nửa kiên cổ và nhà tranh, kich thước 31,5 x 37 em. Trung tâm lưu trữ hải ngoại, Àix- 
en-Provence, trích hồ sơ về Bắc Kỹ - Hồ sơ về việc phá thành Hà Nội (indo, ggi7752, hồ sơ số 1), 


134 


V. Thành phố Hà Nội, Bản đổ 
nghiên cứu tổng thể, 1897. Bản 
gốc có tỉ lê 1!5.000 (không có 
thước đo tỉ lệ), bằng giấy, in 
màu, hướng [đông-bắc], không 
có liêu để, phần chú giải cung 
cấp thông tin về những ao hổ 
trong diện bị lấp và các dự án 
làm đường, kích thước 113 x 59 
cm, Trung tâm lưu trữ hải ngoại, 
Aix-en-Provence, trích hỗ sơ về 
Chương trinh thực hiện với số tiền 
vay là 1.599.000 F  (indo, 
ggU6385, hồ sơ số 12). 


i11 D5 HAN01 


PLAN GENERAL DETUDE 


tru s vậy 


135 


Via. Trụ sở Ngân hàng Đông Dương tại Hà Nội, 1923-1928, do Félix Dumail (1883-1955) thiết kế. Mặt cất dọc, vẽ lại bằng bột màu, Hiện nay tỏa nhà này 
là trụ sở của Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Vietcombank. Bản gốc có tỉ lê 1/50, bằng giấy, in mau, không có tiêu để và chú giải. Phòng Felx Dumail, 
Trung tâm lưu trữ Viện kiển trúc Pháp, Paris (Ob/. DUMFE/D/23/1, hồ sơ số 525 AP 198). 


VIb. Trụ sở Ngân hãng Đông Dương tại Hà Nội, ngày 13/4/1926, do FeRx Dưmail (1883-1955) thiết kế. Mặt cắt dọc, vẽ lại bằng bột màu. Hiện nay tòa nhà 
này là trụ sở của Ngàn hàng nhà nước Việt Nam, Vietcombank. Bản gốc có tỈ lẽ ::50, bằng giấy, đen trắng, không có tiêu để và chủ giải. Phông Félix 
Dumail, Trung tâm lưu trữ Viện kiến trúc Phảp, Paris {Obj. DUMFE/D/23/1, nỗ sơ số 525 AP 196). 


136 


Vila. Trụ sở Ngân hàng Đông Dương tại Hà Nội, 1823-1928, do Félix Dumail (1883-1855) thiết kế. Mạt tiền chính, vẽ lại bằng bột màu, Hiện nay tòa nhà 
nảy là trụ sở của Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Vietcombank, Phòng fellx Dumail, Trung tâm lưu trừ Viện kiến trúc Pháp, Paris (Ob¡. DUMFE/D/23/1, hồ sơ 
số 525 AP 196). 


"“VuAWWOdsgwv2 9660069916° 


Vitb. Trụ sở Ngân hàng Đông Dương tại Hà Nội, 1923-1928, do Félix Dumail (1883-1955) thiết kế, nội thất. Phỏng Fêlix Dumail, Trung tâm lưu trữ Viện kiến 
trúc Pháp, Paris (Obj. DUMFE/D!23/1, nổ sơ số 525 AP 196). 


137 


PALAIB zs» (1DUVERNEBUR [3ENEHAL 
A'  HANOI 


- PLuAN nu ÑRð na GEAUSSEE 


: Eràalla de 2025 Øx¿ 
ˆ 
CẾ: Ỉ 


“ 


VII, Phủ toàn quyển tại Hà Nội, 1901-1906, do Charles Lichtenfelder thiết kế. Sơ đổ tầng một. Hiện nay tòa nhà này là Phủ chủ tịch. Bản gốc có tỉ lệ 
1/100, bằng giấy, in màu, có để ; "sơ đồ tầng một. Tỉ lệ 0,005”, không có chú giải. Trung tâm lưu trữ hải ngoại, Aix-en-Provenee (indo.ggi/7758, hồ sơ số 18). 


138 


France Mangin 


Di tích lịch sử của Hà Nội: 


1900 - 1930 


Francoise Choay' đã viết: "Dù chưa giới thiệu được toàn thể các di tích 
trong thời gian và không gian, song di tích lịch sử là một phát minh có ngày 
tháng chính xác của phương Tây. Khái niệm di tích lịch sử xuất hiện tại Pháp 
vào những năm cuối của thế kỷ XVIII, được sử dụng chính thức cùng với việc 
đặt ra chức vụ thanh tra các di tích lịch sử vào năm 1830 và việc thành lập 
Ủy ban di tích lịch sử năm 1837, nhưng khi đó không vượt quá biên giới của 
châu Âu." Đến thời kỳ mở rộng các lãnh thổ thuộc địa, khái niệm này mới vượt 
ra khỏi châu Âu, đặc biệt là vươn tới Đông Dương. 

Cùng với những biến đổi do các tổ chức hành chính, quân sự và tôn giáo 
ở thuộc địa mang lại, việc nước Pháp quản lý các di sản (và cả các di tích) ở 
Đông Dương đã làm thay đổi những giá trị văn hóa bản địa đối với những dị 
sản của quá khứ. Bộ máy quản lý các công trình cổ mà Pháp du nhập vào 
phương Đông được xây dựng với sự góp mặt của nhiều nền văn hóa khác 
nhau mà họ phải tính đến. Do đó, bộ máy này phải chịu những thay đổi so 
với hình thái ban đầu, trong đó một số thay đổi đã có tác động trở lại với chính 
nước Pháp. 

Trong khoảng thời gian từ 1900 đến 1930, những suy ngẫm và hành động 
có liên quan đến các di tích lịch sử ở Đông Dương phát triển từ vùng này sang 
vùng khác, từ thành phố này đến thành phố khác. Ví dụ của Hà Nội cho thấy 
vị trí của di sản kiến trúc trong môi trường đô thỶ; song ví dụ này không thể 
được nhìn nhận một cách độc lập với những gì đang diễn ra cùng thời điểm 
đó ở Angkor hay Trung Kỳ. 

Trong bối cảnh đó, Viện viễn đông bác cổ Pháp đóng vai trò quan trọng 
hàng đầu. Cơ quan này chịu trách nhiệm về các công trình lịch sử ở Đông 
Dương và trở thành nơi gửi gắm những đạo luật của Pháp trong lĩnh vực này. 
Việc nghiên cứu những ấn phẩm, đặc biệt là những Bản tin của Viện viễn 
đông bác cổ, cho thấy những khía cạnh cơ bản của vấn đề quản lý các dị tích 
lịch sử trong môi trường chính trị và văn hóa của thời kỳ đó. 


11 - HNĐT 


1. F.Choay, L'Allégorie du paWEn:oứ®, 
Paris, Seuil, 1992, tr.21. 

2. Bài viết này đã từng là nội dung 
thảo luận trong hội thảo Euroviet Ill 
vào tháng 7/1997 ở Amsterdam. Bài 
viết cũng nằm trong luận án tiến sĩ 
có tiêu để "La place du pafrimoine 
urbain dans le đéveloppement du 
cenfre-ville de Hanoi”, dưới sự 
hướng dẫn của Pierre Merlin, 
Charles Goldblum và Pierre 
Clément ở Trường đại học Paris VIII. 


139 


3. Xem thư của ông Sénart, cán bộ 
của viện, gửi ông giám đốc Viện 
viễn đông bác cổ (EFEO), 8u#e#n dœ 
lEcole francaise d'Extrême-Orient 
(BEFEO), Hà Nội, F.H.Schneider, 
1901, tập I. Những từ viết tắt EFEO 
và BEFEO (củng với năm xuất bản) 
sẽ được sử dụng trong phần tiếp 
theo của bài viết. 


4. Cụm từ "Trung-Ấn" được sử dụng 
trong các văn bản tới tận năm 1905. 
5. Nghị định ngày 15 tháng 12 năm 
1898. BEFEO, 1901. 

6. sđ# 

7. Báo cáo thường niên của Giám 
đốc Viện viễn đông bác cổ gửi Quan 
toàn quyền về những việc thực hiện 
trong năm 1899, BEFEO, 1901. 

8. Nghị định ngày 9 tháng 3 năm 
1900. BEFEO, 1901. 


140 


Cùng với việc thành lập Viện viễn đông bác cổ người ta thường nghe nói 
đến những "lợi ích"` chính của Pháp đối với việc tìm hiểu Đông Dương, tức là 
tìm hiểu sâu hơn về xứ sở này thông qua công tác nghiên cứu lịch sử và nền 
văn hóa nơi đây nhằm dẫn dắt và phát triển mạnh hơn "kho tri thức của 
Pháp" tại phương Đông. 

Việc này không chỉ đơn thuần xuất phát từ lòng say mê tìm hiểu những 
nền văn hóa còn chưa được người châu Âu nghiên cứu, mà còn giúp nước 
Pháp tìm kiếm và duy trì vị trí chính trị của mình tại châu Á, nhất là qua sự 
khẳng định vai trò của công tác nghiên cứu thực địa của Pháp so với vị trí của 
Anh ở Ấn Độ và của Hà Lan ở quần đảo Java. 


Những điều luật sơ bộ của một chính sách về di sản ở Đông Dương 

Năm 1898 "Đoàn khảo cổ Đông Dương" đã được thành lập và đến năm 
1900 thì đổi thành Viện viễn đông bác cổ Pháp. Dưới sự chỉ đạo của quan 
toàn quyền và sự giám sát về chuyên môn của Viện hàn lâm văn khắc và 
văn học trực thuộc Viện nghiên cứu Pháp, đoàn có nhiệm vụ "nghiên cứu 
khảo cổ học và ngữ văn học của bán đảo Trung-Ân', đẩy mạnh nghiên cứu 
tìm hiểu lịch sử, các công trình và các ngôn ngữ ở đây bằng mọi phương 
tiện". Đoàn cũng được giao nhiệm vụ tổ chức giảng dạy ngôn ngữ và khảo 
cổ học thực hành, đồng thời "đào tạo cho những học viên dù là người châu 
Âu hay người bản xứ phương pháp làm việc hiệu quả và giúp họ hợp tác với 
nhau một cách thiết thực trong công cuộc nghiên cứu khảo cổ học"". Hơn 
nữa, đoàn phải thành lập các cơ quan phổ biến kiến thức như lập thư viện, 
bảo tàng, xuất bản văn hóa phẩm, nhất là Bản tin của Viện viễn đông bác cổ 
Pháp bắt đầu xuất hiện từ năm 1901. 

Trong bản báo cáo mà giám đốc của EFEO, Louis Finot, gửi quan toàn 
quyền năm 1900 có nêu những định hướng cơ bản của chính sách quản lý 
di sản lịch sử sau này ở Đông Dương: 

e chọn Campuchia để bắt đầu tiến hành các công tác nghiên cứu khảo 
cổ học, 5 i 

e tìm hiểu sâu về nền văn minh của dân tộc Chàm , 

e trao đổi với các đồng nghiệp người Hà Lan để đánh giá những mối quan 
hệ lịch sử giữa Java và Đông Dương, đồng thời để biết những phương pháp 
tổ chức của các trung tâm nghiên cứu đang hoạt động cùng thời, 

e thực hiện những chuyến đi nghiên cứu các công trình, 

e phối hợp với những cá nhân không thuộc EFEO (các sĩ quan, bác sĩ, 
nhà truyền giáo...) học hỏi công tác nghiên cứu của họ. 

Khi đó chuyến đi thực địa tại An Nam của Louis Finot cùng với đại úy 
Lajonquière đã cho phép thống kê được đầy đủ những công trình của dân tộc 
Chăm và lập một "danh sách những cổ vật đáng chú ý nhất"” làm cơ sở đối 
chiếu cho những danh sách xếp hạng các di tích lịch sử đầu tiên. 

Ngay từ năm 1900 một nghị định đã được ban hành "liên quan đến việc 
bảo tồn các công trình và những đồ vật có giá trị lịch sử hoặc nghệ thuật"” ở 
Đông Dương. Văn bản này quy định những điều kiện để xếp hạng (hoặc 
giáng hạng) các công trình và đồ vật. Mặt khác, giám đốc của EFEO cũng 
được giao nhiệm vụ giám sát các công trình lịch sử trong khi chính quyền địa 
phương chịu trách nhiệm bảo đảm nguyên hiện trạng của chúng. 


Các danh sách xếp hạng các di tích lịch sử được công bố năm 1901 liên 
quan đến các khu vực Trung Kỳ, Nam Kỳ, Campuchia và Lào: 

e danh sách của Nam Kỳ có ba bức tượng, 

e danh sách của Trung Kỳ và Campuchia chiếm một vị trí quan trọng mà 
phần lớn là những công trình của dân tộc Chàm ở Trung Kỳ và các đền thờ 
của người Khơ-me ở Campuchia. 

Nếu như các công trình của người Chàm và Khơ-me được quan tâm 
nghiên cứu và bảo tồn trước tiên thì đồng thời ở Bắc Kỳ người ta cũng bắt 
đầu chú ý tới những giá trị văn hóa vật thể qua việc thành lập một cơ quan 
có tên là ủy ban cổ vật vào năm 1901. Được sự ủy quyền của giám đốc 
EFEO, Ủy ban này chịu trách nhiệm giám sát các công trình xây dựng và 
các cổ vật khác đã được xếp hạng trong số những công trình lịch sử ở Bắc 
Kỳ!” 

Được sự hỗ trợ và khuyến khích của một khung pháp lý phù hợp và một 
cơ sở hạ tầng hành chính có hiệu quả hơn, EFEO khi đó đã bắt đầu triển khai 
những hoạt động thiết thực đối với di sản của Đông Dương. 


Những hoạt động và học thuyết của Viện viễn đông bác cổ Pháp 

Mặc dù có những tham vọng lớn, nhưng trong suốt những năm đầu của 
thế kỷ, EFEO vẫn chỉ là một cơ quan nhỏ với nguồn tài chính ít ỏi. Bản tin và 
thư viện của trường là hai công cụ chính để phổ biến thông tin về những công 
việc đang được tiến hành đồng thời xuất bản những bài viết và cuốn sách 
điểm lại tình hình nghiên cứu ngôn ngữ học, dân tộc học và khảo cổ học đang 
được triển khai. 

Các thành viên của EFEO thường xuyên phải đi để thống kê các công 
trình, dự kiến những biện pháp ban đầu để gìn giữ và bảo tồn các di sản cũng 
như đào tạo đội ngũ cán bộ có khả năng triển khai công tác nghiên cứu. 

Những vấn đề mà họ gặp phải cũng gần giống với những khó khăn mà 
thanh tra các di tích lịch sử của Pháp đã từng vấp phải khi bắt đầu thực thi 
chức phận của mình: đó là quy mô của nhiệm vụ cần thực hiện quá lớn, việc 
tiếp cận với những vùng cần nghiên cứu còn nhiều khó khăn, thiếu trình độ 
chuyên môn để nắm bắt những vấn đề liên quan đến công tác bảo tồn, sự 
thờ ơ của bộ máy hành chính, thiếu sự hỗ trợ của chính quyền địa phương... 

Ngoài những khó khăn này còn có thêm nét đặc thù của những hoạt động 
trong bối cảnh thuộc địa, đó là khả năng trao đổi hạn chế do bất đồng ngôn 
ngữ, sự đối đầu về văn hóa với những người dân bản địa bất bình trước việc 
người Pháp chiếm hữu các yếu tố di sản, chưa hiểu biết một cách toàn diện 
về kiến trúc của những nền văn minh phương Đông trong môi trường của họ, 
vị trí của công tác nghiên cứu ki.oa học so với các thuộc địa của Anh và Hà 
Lan. 

Năm 1902, việc đặt ra danh hiệu "cộng tác viên của EFEO""', dành cho 
những người có hoạt động nghiên cứu cộng tác với trường, đã giúp cho các 
thành viên của trường triển khai được các hoạt động của mình. Họ có thể ủy 
thác cho các cộng tác viên việc giám sát các công trình hoặc cổ vật đã được 
xếp hạng di tích lịch sử ”. 


9. Nghị định ngay 30 tháng 9 năm 
1901. BEFEO, 1991. 


10. Ủy ban cổ vật Bắc Kỷ là cơ quan 
duy nhất ở Đông Dương trong gần 
20 năm (chỉ đến năm 1919 Ủy ban 
cỗ vật lịch sử và khảo cổ học 
Campuchia mới dược thành lập); 
nhưng hoạt dộng của họ không chỉ 
giới hạn ở Bắc Kỳ mà còn liên quan 
đến Trung Kỳ hoặc Campuchia. 


11. Nghị định ngày 10 tháng 3 năm 
1902. BEFEO, 1902. 


12. Có 11 cộng tác viên đã được chỉ 
định vào năm 1903 bao gồm các 
nhà truyền giáo, các viên chức, một 
trung tá, các quan chức hành chính 
của sở công chính, trong đó có 
Maspero và Odendhal chịu trách 
nhiệm về các công trình lịch sử, hai 
giáo sư ở Trường đại học Tokyo vả 
một kỹ sư đường sắt ở lãnh thổ Ấn 
Độ bị Hà Lan đô hộ. 


141 


13. Nghị định ngày 28 tháng 7 năm 
1900. BEFEO, 1901. 


14. Mục ”Tonkin”, BEFEO, 1904. 
15. Mục "Documents administrat- 
ifs”, BEFEO, 1907. 


142 


Mặc dù không một thành viên nào của EFEO là kiến trúc sư hay thanh 
tra di tích lịch sử, song việc kiến trúc sư Henri Parmentier "được chỉ định để 
chuyên nghiên cứu kỹ thuật của kiến trúc Đông Dương và chuẩn bị một kế 
hoạch chỉ tiết sửa chữa các công trình xuống cấp nghiêm trọng"'” đặt chân 
tới đây đã báo hiệu một xu hướng chuyên môn hóa trong linh vực này. Nhờ 
có ông, việc tổ chức những công trường khai quật đầu tiên đã bắt đầu được 
tiến hành. Năm 1903, Henri Parmentier chỉ đạo việc khai quật các công trình 
ở Mỹ Sơn, một di tích của người Chàm ở Trung Kỳ. Đến năm 1905, ông được 
bổ nhiệm là trưởng phòng khảo cổ của EFEO và chuẩn bị tiến hành trùng tu 
tháp Pô-Nagar ở Nha Trang đang có nguy cơ bị hư hỏng nặng. Nhưng khi đó 
ông chỉ quan tâm đến những công trình cổ của nền văn hóa dân tộc Chàm 
ở Trung Kỳ. 

Việc tiến hành trùng tu tháp Pô-Nagar đã đặt Henri Parmentier trước 
hàng loạt giải pháp lý thuyết trong việc sửa chữa và gia cố các công trình. 
Chuyến công tác khảo cổ mà ông đã tiến hành năm 1904 ở đảo Java đã giúp 
ông lựa chọn những quy định về tôn tạo do các cơ quan chuyên môn của Hà 
Lan áp dụng. Vốn không chấp nhận áp dụng những phương pháp khác, 
ngoài việc gia cố đơn thuần đối với một công trình lịch sử, nhưng sau chuyến 
thăm các công trình trên đảo .Java đã "hoàn toàn được trùng tu", ông thừa 
nhận rằng ý tưởng này rất hay "đảm bảo trọn vẹn nhất độ chính xác qua tính 
chặt chẽ của phương pháp được áp dụng". 

Trong quá trình tiếp tục công việc trùng tu tháp Pô-Nagar, ông đã vượt ra 
khỏi ảnh hưởng của phương pháp mà các đồng nghiệp người Hà Lan áp 
dụng và mở ra một quan niệm mới kiểu Pháp về trùng tu các công trình ở 
Đông Dương trong những năm đầu thế kỷ. "Tầm quan trọng của công tác này 
không chỉ đơn thuần nhằm cứu lấy một trong những công trình đẹp nhất của 
nghệ thuật Chàm khỏi nguy cơ bị hủy hoại, mà chủ yếu cần xác định phương 
pháp và đưa ra ví dụ về một phương pháp trùng tu tốt nhất: trùng tu kín đáo 
tới mức mặt dù công trình đã được gia cố song vẫn giữ được vẻ bề ngoài cổ 


HÌS 


kính và khó phát hiện được những dấu hiệu trùng tu"'”. 

Việc trao đổi giữa các cơ quan nghiên cứu khoa học tại các thuộc địa trên 
cùng một khu vực địa lý còn quan trọng hơn việc du nhập từ Pháp các học 
thuyết trong lĩnh vực này. Ở đây, việc so sánh giữa các nền văn hóa châu Á 
dưới sự đô hộ của phương Tây còn quan trọng hơn so sánh với công tác trùng 
tu các công trình cổ ở châu Âu mà thiết kế, kiến trúc và các kỹ thuật được áp 
dụng không có điểm nào chung với những công trình ở phương Đông. 

Quan tâm nghiên cứu các nền văn hóa Chămpa và Campuchia, mục tiêu 
ban đầu của EFEO ngay từ khi thành lập vẫn tiếp tục được duy trì trong mười 
năm đầu thế kỷ. Bên cạnh những công việc được thực hiện tại công trình, các 
bài viết cũng khẳng định định hướng này: trong mỗi Bản tin luôn xuất hiện ít 
nhất một bài đề cập đến chủ đề này. Mục tiêu phổ biến kiến thức về Viễn 
Đông cũng được thực hiện: ngay khi đặt trụ sở tại Hà Nội năm 1902. EFEO 
đã xây dựng một viện bảo tàng. 

Trong linh vực kiến trúc cũng như cổ vật, văn hóa Bắc Kỳ vẫn chỉ chiếm 
một vị khiêm tốn so với những nền văn hóa Chăm và Khơme: tới tận năm 
1905, danh sách các công trình được xếp hạng chủ yếu vẫn là những công 
trình hoặc nhóm công trình ở Trung Kỳ và Campuchia. 


Nhưng trong những năm 1880, chính Gustave Dumoufier, sau này là 
thành viên của ủy ban cổ vật, đã đóng vai trò cơ bản trong việc công nhận 


các công trình ở Hà Nội. Với chuyên môn nghiên cứu khảo cổ học, nhân 
chủng học và dân tộc học lại thêm chứng chỉ về các ngôn ngữ phương Đông, 
năm 1886, ông đã được Paul Bert trực tiếp giao nhiệm vụ: ngoài việc thành 
lập các trường Pháp-An Nam, ông nhận trọng trách "chuẩn bị [...] thống kê 
và mô tả các di tích lịch sử ở Bắc Kỳ"'. Ông quan tâm trước tiên đến những 
ngôi chùa ở Hà Nội. Để bổ sung cho những chỉ dẫn có tính lịch sử mà ông 
đã thực hiện, kiến trúc sư Herri Vildieu đã lập những bản kê đầu tiên về các 
ngôi đền ở Hà Nội'”. Đối tượng nghiên cứu này đã được Gustave Dumoutier 
xuất bản'” trong cuốn Những ngôi chùa của Hà Nội năm 1887 và đã khiến 
ông trở thành người đi tiên phong. 


Những công trình bị phá bỏ : sự khởi đầu của công tác bảo tổn 


Những nghiên cứu của Gustave Dumoutier được thực hiện trong bối cảnh 
đặc biệt của quá trình xâm chiếm ban đầu diễn ra rất quyết liệt, sau đó là sự 
xuất hiện của đại diện quyền lực quân sự, tôn giáo và hành chính của Pháp 
trong khoảng từ 1883 đến 1890. 

Tại địa điểm đặt trụ sở của Đoàn truyền giáo, năm 1883 giám mục 
Puginier chủ trương thay thế ngôi nhà thờ bị quân Cờ đen”? đốt trụi bằng một 
giáo đường lớn. Ông chọn một khu đất gần trụ sở của Hội nơi có ngôi chùa 
Báo Thiên rất nguy nga và linh thiêng được xây dựng từ thế kỷ XI. 

"Phá bỏ ngồi chùa và chiếm đất, nhìn bề ngoài thật chẳng có gì dễ hơn 
trong thời kỳ được gọi là giai đoạn chinh phục mà chúng ta đang sống, song 
tôi vẫn thực sự cảm thấy ghê sợ trước một sự lạm dụng quyền lực như vậy"” 
Nhờ sự giúp đỡ của Tổng đốc”' Nguyễn Hữu Độ, đắn đo của Công sứ Pháp 
Bonnal nguôi dần và mọi trở ngại cho quá trình phá dỡ ngôi chùa đều nhanh 
chóng bị dẹp bỏ. Sau một thời gian tìm kiếm hậu duệ của người đã đứng ra 
xây ngôi chùa này không có kết quả, viên Tổng đốc lấy cớ là ngôi chùa đã 
xuống cấp và rất nguy hiểm để nhanh chóng phá bỏ. Sau đó khu đất được 
nhượng lại miễn phí cho Đoàn truyền giáo và ông Bonnal "rất mãn nguyện 
trao lại cho vị Giám mục công chứng thư thừa nhận quyền sở hữu". 

Được khởi công vào năm 1884 nhờ tiền bán xổ số, nhà thờ lớn mà Giám 
mục Puginier vừa là kiến trúc sư vừa là chủ đầu tư đã hoàn thành năm 
1888”. 

Sau sự khẳng định quyền lực tôn giáo qua việc xây dựng nhà thờ lớn trên 
nền của một ngôi chùa thờ Phật là sự hiện diện của các cơ quan quyền lực 
hành chính của Pháp tại khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm với những xáo trộn 
do việc phá bỏ liên tiếp các chùa Táo (được xây dựng từ thế kỷ X đến thế kỷ 
XV) để xây tòa thị chính (1886), đền Liên Trì (được xây dựng vào thế kỷ XIX, 
rất ấn tượng nhờ có những bức tượng miêu tả những nhục hình của con người 
nơi địa ngục) để xây Bưu điện (1889) và đền Huyền Trân (được xây dựng vào 
thế kỷ XVI) để xây thư viện. 

Ngoài những trường hợp đặc biệt này, chính nguyên tắc xâm chiếm và 
biến đổi thành phố của người Pháp cần được xem xét lại và sẽ còn là đề tài 
tranh luận lâu dài, bởi hầu hết những vụ phá hoại này lẽ ra đều có thể tránh 
được. Những từ được sử dụng (nhất là trong phần mở đầu cuốn sách của 
André Masson”) như "nhát cuốc của kẻ phá hoại" hay "thói phá hoại văn vật" 


†6. Mục "Nécrologie: Gusfave 
Dumoutier par Cl. E, Maitre*, 
BEFEO, 1904. 


1ï. Bezacier L., Relové œŒs mơnz- 
mens ancens du Aord+Vetaam, 
tuyển tập Textes et Documents, tập 
VI, Paris, NXB EFEO, 1959. "Chính 
nhờ kiến trúc sư đầu tiên quan tâm 
đến các công trình của Việt Nam 
này mà chúng ta có được sơ đổ và 
bản vẽ mặt cắt của "Đình cửu 
tuyển” trong đền Quán Thượng [...,. 
Song đáng tiếc là những bản vẽ của 
ông đã bị thất lạc và tổn thất này 
càng không thể cứu vãn được vì đến 
năm 1889 ngôi đến bên hổ Hoàn 
Kiếm này đã bị phá bỏ.” 

18. Dumoutier G. (es pagođs œ 
Hanoi ótudes darchéologie ef 
dépigraphie annamites, Hà Nội, F.H. 
Schneider, 1887. 


19. Theo tác phẩm của André 
Masson. Quân Cờ đen thuộc những 
băng nhóm người Hoa đến Bắc Kỳ 
và đã hoành hành trong cả vùng. 
Trong những tác phẩm của Việt Nam 
cùng thời (xem Nguyễn Khắc Viện, 
Vệt Mam một thở kỷ ích sứ, Hà Nội, 
NXB Ngoại văn, 1987), bên cạnh sự 
đối đấu giữa quân Cờ đen với người 
Pháp còn nhấn mạnh đến “các lực 
lượng kháng chiến người Việt". 


20. Masson A., Hanoï pendant la 
période héroïque: 1873-1888, Paris, 
Librairie orientaliste Paul Geuthner, 
1929, tr. 125. 


21. Tổng đốc là một viên quan, chức 
vụ này có thế tương đương với 
“Thống đốc của mỏt vùng lớn”. 


22. Masson A., sđi tr. 125. "Mặc dù 
nhà thờ chưa phi là một tác phẩm 
kiến trúc song về mặt lịch sử đó 
cũng là một trong những công trình 
đáng chú ý nhất của thành phố và . 
xét về điều kiện xây dựng thì nó 
cũng có vẻ giống như những nhà 
thờ thời Trung Cổ của châu Âu, 
những nhà thờ được xây theo một 
sơ đồ thiết kế hoành tráng với 
nguồn kinh phí eo hẹp sau những 
thảm họa đo chiến tranh hay hỏa 
hoạn gây ra.” Trong bối cảnh như 
vậy, nhà thờ có thể được coi như 
một công 0w Ệch sử40 năm sau khi 
xây dựng! 


23. Masson A., op.cit., tr. 9. Lời mở 
dầu của Paul Boudet. 


143 


24. Mục "Tonkin", BEFEO, 1905. 


25. Thành phố Hà Nội được nâng lên 
thành khu nhượng địa của người 
Pháp theo chỉ dụ của nhà vua vào 
năm 1888 và đến năm 1902 trở 
thành nơi tập trung các cơ quan đầu 
nãc của chính quyền Đông Dương 
và khi đó được coi như thủ đô của 
xứ thuộc địa. 


26. Trên một tấm bản đồ của Hà Nội 
năm 1902 có 45 đình chùa đã được 
thống kê. 

2ï. Madrolle CI., Gu#&©; /ndochứe di 
Nœơd Paris, Hachette, 1912, tr. 10. 


28. Xem phần sơ đồ kèm theo được 
vẽ theo bản đồ năm 1902. Nguồn: 
Trung tâm lưu trữ Viện kiến trúc 
Pháp. 


144 


để mô tả hiện thực đó khiến chúng ta nhớ đến (trong một thế kỷ khác và trong 
một bối cảnh chính trị khác) những bài viết trong và sau Cách mạng Pháp 
nhằm tố cáo hành vi phá hoại dại dột những yếu tố di sản và do đó đã dẫn 
đến sự ra đời của những biện pháp bảo tồn đầu tiên. 

Trong bối cảnh như vậy, những nghiên cứu của Gustave Dumoutier có 
tính cấp bách, nhằm thống kê và nghiên cứu những công trình cổ trước khi 
chúng có thể bị phá hủy (bởi chúng không hề được áp dụng một biện pháp 
bảo vệ nào) và nhờ đó sẽ giữ lại được ký ức về các công trình này. 

Trái ngược hẳn với tình hình tại Angkor và Chămpa, nơi kẻ thù chính của 
các công trình cổ là thời gian và thiếu duy tu, tại Hà Nội, chính là hệ tư tưởng 
và yếu tố chính trị mới là kẻ đe dọa các di sản kiến trúc. Ngay trong cộng 
đồng người Pháp khi đó cũng có sự đối đầu giữa hai thái đội trái ngược nhau: 
một bên là quan điểm thay thế các yếu tố di sản kiến trúc bản địa bằng các 
công trình thể hiện quyền kiểm soát thành phố của một số nhân vật trong giới 
quân sự, tôn giáo và viên chức của Pháp, còn một bên là những hành động 
nhằm công nhận và bảo tồn những yếu tố này của các nhà trí thức và nhà 
nghiên cứu người Pháp. 


Các di tích lịch sử của Hà Nội 

Việc bố nhiệm Gustave Dumoutier và Henri Vildieu làm thành viên của 
Ủy ban cổ vật Đông Dương năm 1901 đã đánh dấu một bước ngoặt trong 
việc công nhận các di tích lịch sử của Hà Nội. 

Những nghiên cứu chuyên sâu trong linh vực khảo cổ và văn khắc mà 
Gustave Dumoutier tiến hành tại những ngôi đền của thành phố khi đó đã 
mang lại lợi ích rõ rệt. Chúng trở thành cơ sở đối chiếu cho đề xuất xếp hạng 
"bảy công trình có tính chất tôn giáo” (trừ một công trình là một cổng thành 
cổ của Hà Nội)" do ủy ban đưa ra năm 1905. Đề xuất này đã dẫn đến việc 
lập danh sách các di tích lịch sử của thành phố Hà Nội vào tháng 11/1906. 
Nhưng Gustave Dumoutier đã qua đời năm 1904, nên không biết được sự 
kiện này. : 

Nếu công tác thống kê và nghiên cứu các công trình của người Chăm và 
Khơ-me do Parmentier và Lajonquière thực hiện hoàn toàn phù hợp với 
những định hướng nghiên cứu khoa học thời đó, thì Gustave Dumoutier lại đi 
ngược lại với những định hướng này, khi nghiên cứu những công trình tôn giáo 
có quy mô khiêm tốn hơn rất nhiều và đã được nhà cầm quyền ở Bắc Kỳ sửa 
chữa hoặc thay đổi (mặc dù những công trình này đã được xây dựng từ lâu 
đời); những công trình này đều nằm trên địa bàn của một thành phố và có 
rất nhiều tín đồ thường xuyên lui tới. Hơn nữa, việc xếp hạng các di tích lịch 
sử trong thành phố có thể cản trở quá trình phát triển của đô thị và công tác 
quy hoạch những khoảng không trống trong thành phố của chính quyền thực 
dân”. 

Số lượng các di tích được xếp hạng rất ít nếu so với khoảng 40 công trình 
tôn giáo được nêu trong những bản đồ Hà Nội do Sở địa lý” xuất bản thời đó. 
Nhưng một điểm quan trọng cũng cần tính đến là quy mô dân số của Hà Nội 
năm 1905 với số dân nội thành là 80.844 người, trong đó có 2.665 người 
Pháp không thuộc quân đội và 2.289 người Hoa"””. 

Trong số sáu công trình tôn giáo được xếp hạng năm 1906 thì có năm 
công trình trong tình trạng rất đặc biệt ở Hà Nội”. Chúng đều nằm cách xa 
các cực đô thị chính đã bắt đầu thay đổi và phát triển, đó là khu thành cổ 


Trích bản đồ Hà Nội (1902) với vị trí 
của các đi tích lịch sử được xếp 


c5 xUhúc Lẫm hạng. 
_ 


4hate sec Júl/6 


N 
XS 


Xe» 


NG 
Mưa đu 


Ši Ni : Ø. ;Ø 


: _8ay2Wa ất 


(những vòng tường thành đã bị phá vào cuối thế kỷ XIX) khu phố cổ buôn 
bán và phần mở rộng của khu nhượng địa: 

e Văn Miếu ở phía nam thành cổ, 

e Chùa Trấn Vũ nằm gần hồ Trúc Bạch, 

e Đền Ngọc Sơn trên một hòn đảo tại hồ Hoàn Kiếm, 

e Đền thờ Hai Bà Trưng tại khu vực nông thôn ở phía nam thành phố, 


e Chùa Nhật Chú ở giữa một cái hồ phía tây thành cổ. 29. Năm 1872, nhà thám hiếm người 
Ấn các VÀ 2 Na. _ Pháp Jean Dupuis đã định thực hiện: 
Chi có đình Bạch Mã năm trong khu phô cõ của Hà Nội. một chuyến đi ngược đòng sông 


n... _ , „ R 4 ` h ˆ đu Hồng sang tận Trung Quốc (để cung 

Nhân việc người Pháp quy hoạch các công trình công cộng bên bờ sông... cấp vũ khi bất chấp ý kiến của các 
Hồng, vạt tường thành phía đông chạy dọc theo khu phố cổ đã bị phá bỏ. nhà chức trách người Việt Nam. 
lo th ổng thành dJ D is=đ ất định dưa trê iá tri lịch Chính sự phán đổi của giới quan 
Việc xếp hạng cổng thành Jean Dupuis - được quyết địn ựa trên giá trị lịc chức người Việt đã trở thành cái cớ 
sử kỷ niệm sự kiện Jean Dupuis và Francis Garnier ” tiến đánh vào Hà Nội để trung ủy Francis Garnier đưa 
_ đã né PHÒNG Z _ z2 ` r2 , 2› quân đến Hà Nội. Tháng 11/1873, 
đã góp phân cứu được một trong những cống thành cô thoát khói nguy cơ Emieie Eartilor:d2 dàn: thành: Tả 


bị phá hủy. Nội. 
145 


31. Nghị định ngày 24 tháng 11 năm 
1906, BEFEO, 1906. 


32. Sả# 
33. Cùng sách tên 


146 


Kèm theo danh sách các di tích lịch sử này còn có phần giải thích lý do 
lựa chọn. Ngoài những giá trị nghệ thuật và lịch sử được viện dẫn cho việc 
xếp hạng còn có: 

e những lý do có tính chất kiến trúc (bố cục sơ đồ và xây dựng phần 
khung của Văn Miếu), 

e lợi ích về cảnh quan (các công trình gắn liền với hồ nước như chùa Trấn 
Vũ hay đền Ngọc Sơn được coi là một "đồ trang sức theo quan điểm của 
người châu Âu"*, 

e những lý do mang tính tôn giáo ("tín ngưỡng phổ biến đại chúng" đối với 
trường hợp của chùa Trấn Vũ hay "sự sùng bái của cộng đồng người Hoa và 
cả người dân Việt Nam" đối với đình Bạch Mã]'', 

e những lý do mang tính chính trị ("niềm tự hào của các nhà nho" như 
trường hợp Văn Miếu và đền thờ Hai Bà Trưng, "dường như chính sách bảo 
tồn đền thờ Hai Bà Trưng của người bản địa là một chính sách tốt, bởi kỷ 
niệm về hai vị anh hùng này luôn sống trong ký ức của người dân Bắc 
Kỳ"”. 

Cùng với việc đề cao những giá trị chính trị và tôn giáo, việc xếp hạng các 
di tích lịch sử trở thành một công cụ văn hóa nhằm làm dịu bớt sự căng thẳng 
ở thuộc địa: công cụ này góp phần dàn xếp những lợi ích của nhiều tầng lớp 
dân cư người châu Á đang sinh sống tại đây. Đối với phần lớn người Âu, sự 
nguyên sơ còn quan trọng hơn những giá trị nghệ thuật hoặc lịch sử mà chỉ 
có một vài nhà chuyên môn mới nhận ra. 

Việc gán cho các công trình những giá trị khác nhau tuỳ theo mỗi cá nhân 
và mỗi nền văn hóa có liên quan là một hiện tượng đặc thù của bối cảnh khai 
thác thuộc địa. Trong khi đó, tại châu Âu, các nhà lý luận như Aloïs Riegl” 
năm 1903 đã quan tâm nghiên cứu những giá trị của các công trình, không 
đặt ra những vấn đề như vậy. Theo ông các giá trị đã nêu được xếp theo hai 
hạng chính: 

e giá trị hồi tưởng (trong đó bao gồm giá trị lâu đời, giá trị lịch sử và giá trị 
hồi tưởng có chủ tâm), 

e giá trị đương thời (bao gồm giá trị sử dụng và giá trị nghệ thuật). 

Với ví dụ của Hà Nội, những giá trị chính trị và tôn giáo dựa trên giá trị sử 
dụng, song đã vượt ra ngoài khía cạnh này, khiến cho các công trình có ảnh 
hưởng tới hệ tư tưởng của công cuộc khai thác thuộc địa. Nói cách khác, giá 
trị kinh tế của Angkor cũng nằm trong giá trị sử dụng, nhưng thông qua sự sử 
dụng của khách du lịch. 

Vẻ đẹp nguyên sơ không thể tìm được chỗ đứng trong giá trị nghệ thuật 
hay lịch sử. Giá trị này cụ thể hóa sự đối lập giữa một bộ phận người Âu với 
di sản của một nền văn hóa khác mà họ không biết cách thừa nhận những 
giá trị lịch sử hay nghệ thuật mà chỉ đánh giá được tính độc đáo của nền văn 
hóa đó. Chính vì thế mà từ nguyên sơ đã dẫn đến ngoại lai. 


Hai mươi năm đầu của Viện viễn đông bác cổ Pháp 
Hoạt động và công tác nghiên cứu của EFEO đều tập trung vào hai mục 
tiêu là Pô-Nagar và Angkor, nơi Angkor-Vat bắt đầu được mở cửa vào năm 


1908 dưới sự chỉ đạo của Jean Commaille, chuyên gia bảo tồn nhóm di tích 
Angkor. Henri Parmentier cũng tới đó để xác định chương trình làm việc trong 
tương lai. 


Ông CI. E. Maitre, giám đốc EFEO”', khi điểm lại hoạt động cho tới năm 
1908 đã ghi nhận rằng ngoài những công trình của người Chăm và người 
Campuchia đã được xếp hạng đầu tiên, chỉ có các công trình của Hà Nội 
được xếp hạng, rằng từ đó trở đi công tác nghiên cứu sẽ tập trung vào các 
công trình của người An Nam. Ông cũng xác định phương pháp dự kiến để 
trùng tu các công trình: "Không gì nguy hiểm hơn là tìm mọi cách khôi phục 
lại công trình nguyên thủy từ những phế tích: làm như vậy chỉ có nghĩa là 
ngăn chặn sự xuống cấp của công trình ở mức độ hiện trạng””. 

Một Ủy ban khảo cổ Đông Dương được thành lập tại Paris cùng năm đó 
để "tiếp nhận và xem xét tất cả những thông báo liên quan đến công tác bảo 
tồn các di tích lịch sử ở Đông Dương". 

Sau giai đoạn 1900-1910, khi hướng ưu tiên hoạt động của EFEO là 
Angkor và Chămpa, rồi chuyển sang chú ý tới khu vực Trung Kỳ, là thời kỳ 
mọi hoạt động đều hướng về các công trình tôn giáo cổ của các thành phố: 
trước tiên là Hà Nội rồi sau đó đến Viên-chăn. 

Năm 1912, Henri Parmentier thực hiện một chuyến công tác kéo dài 
nhiều tháng liền tại Lào. Chức vụ trưởng ban khảo cổ học của ông đã đưa 
ông đến Angkor rồi đến Lào, sau nhiều năm tập trung nghiên cứu và tôn tạo 
các công trình của người Chăm. Chuyến công tác của ông tại Viên-chăn 
nhằm ngăn chặn khẩn cấp tình trạng xuống cấp ngày càng tăng của một số 
công trình mà, đối với ông, còn xa mới bằng những công trình của 
Campuchia và Chămpa, và chỉ chỉ có ý nghĩa tô điểm cho chúng. 

Việc phân cấp giá trị của các công trình thuộc nhiều nền văn hóa khác 
nhau ở Đông Dương được thể hiện rõ rệt. Từ Angkor, được coi như hình mẫu 
tuyệt đối về nghệ thuật và lịch sử, các công trình của Chămpa đã được xếp 
hạng, sau đó đến các công trình ở Trung Kỳ và Bắc Kỳ. Việc xếp hạng được 
thể hiện không chỉ trong công tác nghiên cứu mà trong cả những hoạt động 
thực địa. Tuy nhiên, công việc này diễn ra trong nhiều năm liền. Nếu như 
Angkor vẫn là mối quan tâm thường trực nhất của EFEO cho tới tận năm 
1940 và là đối tượng thu hút mọi nỗ lực, nhất là về mặt tài chính, thì Chămpa 
lại ít được chú ý hơn do các hoạt động tập trung vào cả khu vực Bắc Kỳ, 
Trung Kỳ, Lào và Nam Kỳ. 

Trong những năm chiến tranh, do kinh phí eo hẹp và thiếu nhân lực 
(nhiều người ra trận hoặc hy sinh) đã khiến cho các hoạt động bị giảm sút 
đáng kể. Hơn nữa, vụ ám sát Jean Commaille ở Angkor 1916 làm đảo lộn 
chương trình hoạt động. Henri Marchal trở thành cán bộ bảo tồn mới. 

Trong bối cảnh đó, luật năm 1913 về các công trình lịch sử mặc dù đã 
đánh dấu sự khởi đầu của một chính sách bảo tồn ở Pháp, song ở đây lại 
không được ai biết tới. 

Kể từ năm 1914, công việc của Ủy ban cổ vật Bắc Kỳ hướng về Trung Kỳ 
nhằm "đảm bảo việc bảo tồn những công trình đáng chú ý nhất về nghệ thuật 
và lịch sử"”” và Hà Nội để triển khai việc tôn tạo khẩn cấp ở Văn Miếu. Song 
do thiếu những phương tiện cần thiết, các hoạt động này phải hoãn lại. 


34. Riegl A., Le culte modeme des 
monumen(S: son essence et sa 
genẻse, Paris, NXB Seuil, 1984. 


35. Năm 1908, EFEO có 9 thành 
viên. Bên cạnh đó có 9 cộng tác 
viên người Pháp và 4 cộng tác viên 
mang quốc tịch khác. 
346. Mục "Những tài liệu hành 
chính”, BEFEO, 1908. 


37. Sd&í 


147 


38. Mục "Tonkin", 8EFZ£O, 1916. 


39. "Đó là [...| một trong những ví dụ 
tiêu biểu nhất về nghệ thuật làm 
khung nhà của người An Nam, song 
việc bảo tổn rất tạm bợ sau những 
nguy hiểm do hỏa hoạn và nhiều 
công trình khác cũng đang dần 
xuống cấp do những nghệ nhân 
hiện nay ít quan tâm đến việc khôi 
phục lại một cách chính xác những 
chí tiết đã bị hư hỏng cần phi thay 
thế", sđ# 


40. Mục "Conservation des monu- 
mentts hisforiques”, 8£FZ£Ø, 1919. 


41. Mục "Tonkin°, 8£Z£Ø, 1920. 


42. Văn Miếu được xây dựng vào thế 
kỷ XV là nơi tổ chức các cuộc thí 
đình cho đến tận thế kỷ XVIII. 


148 


Bắc Kỳ khi đó là đối tượng nghiên cứu rộng nhất liên quan đến các công 
trình tôn giáo và sẽ cho phép "tiến hành xếp hạng những ngôi chùa nổi tiếng 
nhất thành di tích lịch sử"”. Các bản kê được thực hiện (nhất là ở đình Đình 
Bảng”) đã cho thấy toàn bộ giá trị của kiểu kiến trúc này, đồng thời bộc lộ 
những khó khăn gắn liền với công tác bảo tồn. 

Một lần nữa, vấn đề lý thuyết liên quan đến công tác trùng tu lại được nêu 
ra, bởi những giải pháp mà các thành viên của EFEO đã lựa chọn chưa thực 
sự phù hợp với lối tư duy mà những người bản địa chịu trách nhiệm thi công 
đã lấy làm chuẩn mực để thực hiện các phần việc. Điều đáng bàn không phải 
là mức độ khéo léo của những người thợ mà là sự nhận thức về nét cổ kính 
của công trình, mối liên quan của công trình với thời gian đã qua và quá trình 
lịch sử đã phân biệt hai nền văn hoá hiện tại. Việc thay thế một chỉ tiết cổ 
một cách nguyên mẫu là điều cốt yếu đối với các kiến trúc sư người Pháp, thì 
đối với những nghệ nhân Bắc Kỳ đó chỉ là điều thứ yếu. 

Những nghiên cứu chuyên sâu tại các khu vực Trung Kỳ và Bắc Kỳ cũng 
làm phong phú hơn danh sách của các công trình cần được xếp hạng. Ngoài 
các công trình tôn giáo còn có những thành cổ cần xếp hạng vì có giá trị về 
mặt kiến trúc và những ngôi mộ cổ của người Trung Quốc (từ thế kỷ Ill đến 
thế kỷ VI) có giá trị khảo cổ. 

Từ năm 1918 đến năm 1925 là thời kỳ có nhiều hoạt động. Công tác tôn 
tạo được thực hiện đối với những công trình đã được xếp hạng không chỉ ở 
Angkor mà ở cả Hà Nội và Viên-chăn. 

- Bên cạnh đó, các công sứ hoặc quan toàn quyền đôi khi cũng can thiệp 
vào những quyết định xếp hạng công trình hay ngân sách dành cho các hoạt 
động tôn tạo.Tùy vào chủ trương mà họ tạo thuận lợi cho công tác nghiên 
cứu các công trình riêng biệt hay làm chậm các hoạt động bảo tồn để đầu tư 
nhiều hơn vào phát triển đô thị hay những khía cạnh khác của quá trình mở 
rộng thuộc địa. 


Công tác tôn tạo bước đầu đối với các di tích lịch sử của Hà Nội 

Hoạt động tôn tạo Văn Miếu được khởi công từ năm 1917 và hoàn thành 
vào năm 1920. Hoạt động này đã cho phép "khôi phục lại những phần được 
xây dựng sau của công trình đã bị xuống cấp nhiều, song vẫn có lợi ích thực 
sự về mặt khảo cổ học cũng như như về mặt tín ngưỡng đối với người An 
Nam”? mặc dù ít được người châu Âu biết đến." 

Sự xuống cấp của khung nhà, trong đó có cả những chỉ tiết pan đầu cũng 
như những bộ phận đã được sửa chữa, có nguy cơ phá hủy toàn bộ công 
trình. Để tránh nguy cơ "khôi phục không trọn vẹn", những bộ phận thay mới 
phải được làm theo đúng nguyên mẫu để không làm mất đi "giá trị nghệ thuật 
nguyên bản"””!. Nguyên tắc này được áp dụng đối với lan can và những lối đi 
lát gạch, trong đó những chỉ tiết mới được làm đúng như nguyên mẫu. 

Cách bố trí đặc biệt của Văn Miếu” với một tập hợp các công trình có 
tường bao quanh đã khiến cho công tác tôn tạo phải mở rộng ra: không chỉ 
tôn tạo các khu nhà mà cả những khoảng không gian bao quanh và nối liền 
chúng với đường cái. Những người dân sống trong những "cái lồng bẩn thu" 
ngay trong sân đã được di dời đi nơi khác và những "khu canh tác không 
đúng chỗ" tại những khoảng đất trống (trồng lúa và khoai) cũng được san 


bằng. Hai cái ao được cải tạo thành những hồ nước và một thảm cỏ mới "dưới 
tán lá của những cây xoài cổ thụ"'' đã bổ sung cho các hạng mục quy hoạch. 


Vấn đề đặt ra đối với Văn Miếu do có những ngôi nhà tranh được xây 
dựng trên tại những khoảng trống cũng nhiều lần gặp phải khi tiến hành trùng 
tu những ngôi đền tại các vùng khác. Yêu cầu quan: trọng nhất trong khảo cổ 
là bảo quản các công trình, song không thể làm như vậy đối với những khu 
nhà tạm của người dân. Trong việc quy hoạch lại các khoảng không gian tự 
nhiên, người ta đã tự ý vượt ra ngoài nguyên tắc bảo tồn để cải thiện nhằm 
đáp ứng sở thích của phần lớn người Âu coi các khoảng sân của DẠNH Miếu 
khi đó là một nơi tản bộ rất được ưa thích. 

Công tác tôn tạo cũng cho phép điều chỉnh lại những thay đổi trong quá 
trình quy hoạch mạng lưới đường giao thông đô thị có vẻ không được các 
chuyên gia đánh giá cao. Các quan chức hành chính đầu tiên đã từng sửa 
bãi đất trống trước cổng thành một cái sân có tường và hàng rào bao quanh 
kiểu "hàng rào cột trụ nhà tư sản". Việc phá bỏ "cái phần thêm nếm kệch 
cỡm"” này đã trả lại vẻ nguyên vẹn ban đầu của lối vào. 

Thật đáng tiếc là số tiền chính xác đầu tư cho công tác tôn tạo này không 
được nêu rõ trong các bản tin mà chỉ nêu rằng do việc xếp hạng Công trình 
lịch sử nên nguồn tài trợ của EFEO sẽ bổ sung cho kinh phí của địa phương 
dành cho việc tu bổ các đình chùa. 

EFEO chỉ đảm nhận việc giám sát công tác tôn tạo, còn toàn bộ công tác 
thi công do Tổng đốc Hoàng Trọng Phú đảm nhận. Với sự cộng tác của ông - 
sau này ông cũng được bổ nhiệm là thành viên của ủy ban cổ vật Bắc Kỳ năm 
1921 - EFEO được lợi đôi đường: một mặt tổng đốc cho phép các chuyên gia 
nước ngoài can thiệp của vào di sân trong nước, mặt khác ông ta tán thành 
những phương pháp trùng tu do các chuyên gia Pháp đề xuất. 


Văn Miếu hay còn 
được gọi là chùa Qua 
(1070), ảnh chụp từ 
trên không trong 
những năm hai mươi. 


Viện viễn đông bác cổ. 


43. Mục "Tonkin”, 8£#Z£Ø, 1920. 


44. Sđứ 


149 


Văn Miếu. 


Viện viễn đông bác cổ. 


45. Được xây dựng từ thế kỷ XI, chùa 
đã được trùng tu vào năm 1807 và 
xây dựng lại vào năm 1847 nhờ số 
tiền quyên góp của quan tổng đốc. 


46. Mục ”Tonkin", 8£/£Z£0Ø, 1922. 


47. "“Chronique ”, 8£/£Ø, 1920. 
"Quyền hạn này giúp viện sử dụng 
có hiệu quả hơn những nguồn tài 
chính được cấp ở Đông Dương và 
cho phép tăng nguồn kinh phí nhở 
tài trợ của những cá nhân quan tâm 
đến hoạt động của viện. Ngoài ra, 
sắc lệnh này quy định nguyên tắc tổ 
chức một cơ quan khảo cổ học thực 
sự gồm có một đội ngũ nhân sự 
người Âu và người bản địa có khả 
năng bảo tổn và giám sát các công 
trình và những di sản dược xếp 
hạng." 


150 


Khi Charles Batteur được giao nhiệm vụ tôn tạo chùa Một Cột của Hà Nội 
trong khoảng thời gian từ 1920 đến 1922, ông phải đối mặt với những hạn 
chế và mâu thuẫn trong các phương pháp trùng tu. 

Với việc tôn tạo ngôi chùa này, vấn đề bảo tồn rất khó khăn, không phải 
vì kinh phí eo hẹp mà vì ngôi chùa này đã có những thay đổi. Chùa được đặt 
trên một cột đá hình trụ ở giữa một cái hổ nhỏ hình vuông và đã nhiều lần 
được trùng tu. Khu đất bao quanh chùa đã bị người Pháp thay đổi khi quy 
hoạch mạng lưới đường giao thông. Việc khám phá ra những bản khắc có từ 
những lần trùng tu trước” trong quá trình tôn tạo đã cho phép các chuyên gia 
hiểu rõ hơn về quá trình tồn tại của ngôi chùa này, song cũng khiến cho việc 
xác định những phương hướng bảo tồn trở nên phức tạp hơn. Do vậy việc tôn 
tạo không phải gắn với một kế hoạch hành động được xác định rõ ràng mà 
chuyển từ "việc bảo tổn đơn thuần" sang "việc xây dựng lại thật sự“. Sự thay 
đổi lớn đối với chùa vào thế kỷ XIX đã tạo ra một phạm vi hành động rộng 
hơn, nhất là trong việc khôi phục lại hoa văn ở các góc cạnh hay xây quanh 
hồ nước một bờ tường thấp đã bị xóa hết dấu vết. 


Danh sách các di tích lịch sử dài thêm và sự hé mở những định hướng 
mới 

Từ năm 1920 đến năm 1925, nhiều trào lưu khác nhau quy tụ lại, khiến 
cho số lượng các công trình được xếp hạng tăng lên đáng kể: 

e trào lưu mang tính hành chính và pháp lý thể hiện qua hàng loạt các 
biện pháp: một sắc lệnh”” công nhận EFEO có tư cách pháp nhân (và độc 


H2 


lập về mặt tài chính); năm 1923 một "ủy ban 
chuyên trách soạn thảo những quy định liên quan 
đến công tác bảo tồn các công trình có lợi ích lịch 
sử hay khảo cổ học"”, sắc lệnh áp dụng luật năm 
1913 và chỉ dụ của nhà vua đối với các công trình 
lịch sử ở Trung Kỳ cũng được ban hành; 


e trào lưu phát triển đô thị với những đổi 
thay trên quy mô lớn ở Hà Nội trong đó kiến 
trúc sư Ernest Hébrard, giám đốc sở công trình 
dân sự Đông Dương, đóng một vai trò quan 
trọng; 

e trào lưu khoa học với những nghiên cứu và 
những chuyến đi tìm hiểu các công trình được thực 
hiện liên tục tại các khu vực Trung Kỷ, Nam Kỳ và 
Bắc Kỳ; 

e trào lưu các ý tưởng sáng tạo với việc mở 
rộng từ quan niệm về các công trình lịch sử tới 
những công trình mới, các công trình dân sự, danh lam thắng cảnh tự nhiên... 


"Những qui định liên quan đến việc xếp hạng, bảo tồn và tôn tạo các di 
tích lịch sử và các công trình nghệ thuật tại Đông Dương"? đã mở ra một thời 
kỳ mới trong việc quản lý các di tích lịch sử. Đây là một một khung pháp lý 
riêng, trong đó luật pháp được áp. dụng hiệu quả: việc bảo tồn di sản nghệ 
thuật và khảo cổ học của Đông Dương có giá trị to tớn "buộc chính quyền 
Pháp phải đề ra biện pháp"; vấn đề này ngày càng trở nên cấp bách hơn do 
nhu cầu phát triển du lịch "từ đó kéo theo việc kinh doanh có hiệu quả những 
thắng cảnh của địa phương". Chính trên cơ sở đó mà quy chế "áp dụng luật 
ngày 31 tháng 12 năm 1913" đã ra đời và điều chỉnh cho luật này phù hợp 
với khuôn khổ của các cơ quan địa phương, bởi EFEO đóng "vai trò tích cực 
tại chính quốc đối với ủy ban các công trình lịch sử"””.. 

Tuy nhiên, có hai yếu tố mới đã xuất hiện trong hai linh vực khác nhau: 
các công trình và môi trường tự nhiên. 

Hậu quả của việc khai thác đá ở vịnh Hạ Long đặt ra yêu cầu phải có 
những biện pháp nhằm "đảm bảo việc bảo vệ quần thể thắng cảnh tự nhiên 
tuyệt diệu này, bởi đối với du khách thì đây là một trong những nét hấp dẫn 
chính của Bắc Kỳ""'. Một ủy ban địa danh đã được thành lập năm 1921 nhằm 
"đóng góp ý kiến cho những vấn đề liên quan đến việc bảo vệ các địa danh 
và thắng cảnh tự nhiên mang đặc điểm châu Á”°Š. 

Thực ra du lịch đóng vai trò là động lực trong việc mở rộng đối tượng bảo 
tồn và xếp hạng. Một mặt, các quy định được đưa ra nhằm bảo vệ các công 
trình và những cổ vật chống lại những tác hại của tình trạng buôn bán trái 
phép, mặt khác các biện pháp bảo vệ cũng đòi hỏi phải tạo thuận lợi cho việc 
phát triển du lịch và mang lại những hiệu quả kinh tế. 

Lần đầu tiên vào năm 1925, vấn đề ranh giới của các vùng và khu vực 
"sẽ được gìn giữ xung quanh một số công trình và có liên quan tới hiệu lực 
của việc xếp hạng"” đã được nêu ra. 


Chùa Một Cọt (1049, xây lại năm 
1955); ảnh chụp năm 1952, hai năm 
trước khi bị quân đội Pháp phá hủy. 


Viện viễn đông bác cổ 


48. Nghị dịnh ngày 21 tháng 8 năm 
1923. 8£/£0, 1923. 


49. Législation miafee au cñsse- 
mem, ä polecfœì e( 3 cœserva- 
bon ds mơnnerfs liSÍOrgUES ef des 
objes đ2/† dœ Pndochíne lrancaise, 
Hà Nội, 1927. Thư viện EFEO. 


50. Báo cáo của Daladier, Bộ trưởng 
phụ trách các thuộc địa, trình Tổng 
thống Cộng hòa Pháp. Législafion 
rrlaf..., Hà Nội, 1927. 


51. Mục ”Tonkin”, 8££0, 1922. 


52. Nghị dinh ngày 9 tháng 11 năm 
1912, 8£EFEO, 1922. 


53. Nghị định liên quan đến việc xếp 
hạng, bảo tồn và bảo vệ các di tích 
lịch sử của các nước dưới chế độ 
bảo hộ. Ngày 11 tháng 7 năm 1925. 
Công báo, 1925. 


151 


54. Luật ngảy 2 tháng 5 năm 1930, 
Công báo, ngày 4 tháng 5 năm 1930. 


55. Kiến trúc sư, Giải thưởng lớn 
Roma, được bổ nhiệm là thành viên 
của Ủy ban cổ vật Bắc Kỳ năm 1925. 


56. "Chronique", 8£F£Ø, 1925. 


152 


Mặc dù văn bản này có liên quan tới Angkor, song vẫn mở đường cho 
"tầm nhìn của một công trình được xếp hạng” và "phạm vi cần bảo vệ” được 
đưa vào trong các điều luật từ năm 1943 đến 1966 tại Pháp. Những trăn trở 
đối với địa danh Hạ Long đã dẫn đến sự ra đời của luật năm 1930 "liên quan 
đến việc bảo vệ các thắng cảnh tự nhiên và những địa danh mang tính chất 


châu Á, lịch sử, khoa học, truyền thuyết và cảnh quan"”. 


Những năm tháng phát triển của thành phố Hà Nội từ 1920 đến 1930 
cũng là một thời kỳ trăn trở về những thay đổi đang diễn ra và những mất mát 
kèm theo. Việc triển khai những công trình công cộng và quy hoạch đường 
sá làm thay đổi không gian ở trung tâm thành phố, kể cả trong khu phố cổ. 

Những biện pháp được áp dụng nhằm bảo vệ các địa danh đã dẫn đến 
ý tưởng áp dụng những qui định đó đối với khu phố cổ của thành phố. Ý tưởng 
này được Pierre Pasquier (sau này trở thành quan toàn quyền vào năm 
1928) đưa ra ngay từ năm 1916: "Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể mở rộng mối 
quan tâm của mình tới một số đường phố trong khu vực của người bản xứ, 
nhằm bảo tồn tính độc đáo, đồng thời vẫn đảm bảo những điều kiện vệ sinh 
thiết yếu. Thật thú vị nếu khách tham quan có thể so sánh được hình ảnh của 
Hà Nội ngày hôm qua với Hà Nội mai sau. Để làm được điều đó chỉ cần đưa 
những phố này vào nhóm những thắng cảnh được luật pháp bảo vệ [...]. Như 
vậy, những đường phố này sẽ được xếp hạng giống như một nơi có phong 
cảnh đẹp; việc vạch mốc các tuyến đường hay những hoạt động quy hoạch 
khác sẽ không được phép áp dụng cho những tuyến phố đó nữa; chúng sẽ 
giữ nguyên được vẻ đẹp và chính vẻ đẹp đó sẽ dẫn đến yêu cầu cần bảo 
tổn." 

Như vậy, việc xem xét những khu vực cần bảo vệ (mãi đến năm 1962 mới 
cho ra đời những văn bản pháp lý về các khu vực cần bảo vệ ở Pháp) đã 
không dừng lại ở những địa danh mà đã động chạm tới cả thành phố. Đối với 
trường hợp của Hà Nội, một hướng suy nghĩ như vậy lẽ ra có thể phát sinh từ 
một phong trào trái ngược hẳn, từ những công trình tôn giáo - vì môi trường 
tự nhiên của những công trình này là yếu tố quan trọng hàng đầu trong quá 
trình xây dựng và trong những huyền thoại gắn liền với chúng - tới những khu 
vực bao quanh các công trình này. Nhưng khả năng đó đã không xảy ra bởi 
sự ngăn cách giữa môi trường và công trình mà người Pháp đã tạo ra khi tiến 
hành xếp hạng năm 1906, và cũng bởi vị trí của những công trình này nằm 
cách xa các khu đô thị hóa. 

Trước những hoạt động làm đổi thay thành phố và xây dựng ngày càng 
tăng kể từ năm 1920, vấn đề bảo tồn các công trình cổ lại một lần nữa được 
nhắc tới. Nhưng bối cảnh giờ đây đã hoàn toàn khác so với thế kỷ XIX. 

Cùng với việc tổ chức phát triển đô thị được thể hiện trên sơ đồ quy hoạch 
tổng thể Hà Nội do Ernest Hébrard”” lập năm 1924, việc xếp hạng các công 
trình không còn được coi là một giải pháp nhằm tránh những hoạt động phá 
bỏ mà như một sự lựa chọn có chủ ý nhằm duy trì những dấu ấn của lịch sử 
trong một môi trường luôn biến đổi không ngừng. 

Những danh sách xếp hạng được công bố năm 1925 bao gồm "1045 
công trình và cổ vật của Đông Dương"”. Những danh sách khác nhau đã 
được lập riêng cho từng khu vực Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ, Campuchia và 
Lào. Sau đó việc phân cấp quản lý hành chính từ cấp Phủ thống sứ tới các 
tỉnh hoặc thành phố (đối với trường hợp của Hà Nội và Phnôm Pênh) được 
thiết lập. Bên cạnh danh sách khá dài của Campuchia thì danh sách của 
Nam Kỳ và Lào chiếm một vi trí rất khiêm tốn. Việc lập các danh sách năm 


1925 là cơ sở cho danh sách xếp hạng chung ra đời vào năm 1930. 

Riêng thành phố Hà Nội, có 14 công trình được xếp hạng kèm theo ba 
công trình thuộc tổng An Hạ (nơi có Văn Miếu). So với danh sách năm 1906, 
những công trình được bổ sung đều là đình chùa: 


e 6 chùa ở Hà Nội (Linh Quang, Phổ Quang, Hồng Phúc, Trấn Quốc, Lý 
Quốc Sư và Hà Khẩu), 

e 2 chùa ở tổng An Hạ (Chiêu Thiền và Liên Phái). 

Nhưng điểm khác biệt đáng chú ý lại nằm trong phần xếp hạng các di tích 
của thành cổ” (tháp canh, các cổng thành và những dãy lan can có tay vịn 
được chạm trổ của cung vua cũ) và việc xếp hạng cổng của ngôi chùa Báo 
Ân. Những vết tích của các công trình bị phá hủy khi quân đội Pháp xâm 
chiếm và thiết lập bộ máy chính quyền tại thành phố, khi đó mới được thừa 
nhận những giá trị nghệ thuật. Việc xếp hạng những di tích này đã thể hiện 
một cách cụ thể sự nuối tiếc đối với những gì đã làm trong thời kỳ tàn phá và 
sửa chữa những sai lầm trong quá khứ. 

Những nhận xét liên quan đến lý do xếp hạng đã từng được nêu trong 
danh sách lập năm 1906 không còn tồn tại trong danh sách năm 1930 với 
những thông tin chính xác về thời điểm xây dựng, sửa chữa hay xây lại các 
công trình. Những tiêu chuẩn mang dấu ấn của tính chủ quan trong việc đánh 
giá giá trị nghệ thuật hoặc lịch sử đã hoàn toàn được thay thế bằng những 
yếu tố khoa học. 

Tuy nhiên, những danh sách xếp hạng của năm 1930 bắt đầu mở rộng 
các phạm trù công trình được lựa chọn. Những "đồi", "gò" hay "điện thờ bằng 
các loại vật liệu nhẹ", nhất là ở Trung Kỳ, được xếp vào những phạm trù mới; 
do vậy các yếu tố có sẵn trong tự nhiên (hoặc có sự sửa sang của con người) 
cũng có tầm quan trọng trong số các công trình. Một phạm trù khác là những 
"nghĩa trang lâu đời của người Âu" và "lăng mộ của người Thiên chúa giáo" 
từ thế kỷ XIX cũng được xếp hạng nhằm tưởng nhớ những sự kiện và cá nhân 
đóng vai trò quan trọng trong thời kỳ đầu của công cuộc khai thác thuộc địa. 
Nhưng việc xếp hạng này đã làm thay đổi mối liên hệ giữa các công trình với 
tính lâu đời và lịch sử. 

Với những công trình tôn giáo của Hà Nội, mối liên hệ đó đã bị đảo lộn 
bởi các hoạt động sửa chữa và nhất là xây lại hoàn toàn không hề cản trở 
việc xếp hạng. Tuy nhiên, trong khi những công trình được người Việt Nam 
xây lại cho tới giữa thế kỷ XIX vẫn được chấp nhận thì những công trình mới 
được xây lại sau đó lại bị "giáng hạng" và có rất nhiều trường hợp như vậy 
trong giai đoạn từ 1930 đến 1935. Do vậy, việc đưa những công trình vào các 
danh sách xếp hạng cũng đồng nghĩa với việc gia nhập một hệ thống quy 
chiếu với quá khứ của châu Âu. 

Các công trường tôn tạo dị tích lại tiếp tục được triển khai, song bối cảnh 
tổ chức các hoạt động của EFEO đã khác trước kể từ khi thành lập bốn cơ 
quan bảo tồn các công trình lịch sử ở cấp địa phương: Trung Kỳ - Bắc Kỳ, 
Trung Kỳ - Chămpa, Nam Kỳ - Campuchia và Lào. Bốn cơ quan này giúp 
giám đốc "khai thác hiệu quả hơn đội ngũ nhân sự kỹ thuật gồm năm kiến 
trúc sư chuyên ngành khảo cổ đã thể hiện được trình độ của mình”. 

Chuyến công tác của Henri Marchal, cán bộ bảo tồn cụm công trình ở 
Angkor, tới đảo Java năm 1930, trong khuôn khổ của hoạt động trao đổi cán 
bộ khoa học và kỹ thuật giữa Đông Dương và lãnh thổ Ấn Độ là thuộc địa của 
Hà Lan đã đặt ra những hướng suy nghĩ mới đối với vấn đề trùng tu và đánh 


57. Ngay từ năm 1905, trong khi 
tiến hành công tác chuẩn bị lập 
danh sách các di tích lịch sử năm 
1906, việc xếp hạng những dỉ tịch 
của thành cổ đã được để xuất (sau 
khi thống nhất với tư lệnh tối cao 
của quân đội). Cản trở của để xuất 
này đường như không phải là việc 
thành cổ đang bị quân đội chiếm 
đóng, mà ở chỗ đề xuất đó được đưa 
ra vào thời điểm quá gần với cuộc 
tấn công cuối cùng của quân dội 
Pháp vào năm 1882 dưới sự chỉ huy 
của thiếu tá Rivière. 

58. Mục "Conservation des monu- 
menfs historiques”, 8£/£Ø, 1930. 


153 


59. Mục "Service archéologique et 
Conservafion des monumenfs his- 
toriques”, 8£#EØ, 1931. 


60. Sđ&í 


154 


dấu sự suy yếu của học thuyết khảo cổ Pháp. 

Ngay từ khi đó, những hạn chế của nguyên tắc "sắp xếp các phế tích theo 
đúng hiện trạng" đã được thừa nhận. Từ đó mở ra những khả năng đỉnh 
hướng khác nhau tùy theo từng công trình và nhất là tùy theo kiểu công trình. 
"Đối với những công trình được xây kiểu bán kiên cố ở Bắc Kỳ và Lào với 
thành phần chủ yếu là gỗ, bất kỳ việc gia cố hay tu sửa nào dẫn tới phải thay 
thế những cột trụ hay khung nhà bị hư hại đều có thể coi là được xây dựng 
lại” [...] Với những công trình của người Khơ-me, cần phải thừa nhận rằng đôi 
khi việc đảm bảo giữ nguyên hiện trạng "đổ nát" một cách thái quá đã dẫn 
đến tình trạng lạm dụng ximăng cốt sắt để làm cốt cho các cột chống, nhất 
là ở Bayon". Trong khi đó, phương pháp phục chế được cơ quan khảo cổ của 
Hà Lan sử dụng trong công tác tôn tạo gần đây rất hữu hiệu và "có thể phù 
hợp với việc trùng tu những công trình có quy mô nhỏ của người Khơ-me"”'. 

Như vậy, vấn đề di tích lịch sử ở Đông Dương và đặc biệt ở Hà Nội cho 
thấy những định hướng và biện pháp được sử dụng - trong khuôn khổ các 
hoạt động của Viện viễn đông bác cổ Pháp - có cân nhắc tới những yếu tố 
di sản và nêu lên một vài khía cạnh của những đổi thay đã diễn ra trong ba 
mươi năm đầu thế kỷ. 


Corinne Ngacinovic 


Kiến trúc của các công trình 
công cộng thời thuộc địa 
ở Hà Nội và ảnh hưởng 
đối với quá trình 
phát triển đô thi 


Hà Nội hiện có những công trình với dáng vẻ hết sức đa dạng được xây 
dựng vào những thời điểm khác nhau trong suốt thế kỷ qua. Trong bài này, 
chúng tôi quan tâm đến một loại công trình có ý nghĩa đặc biệt, ra đời vào 
đầu thế kỷ XX, dưới ảnh hưởng của thời Pháp thuộc. Loại công trình này đã 
nâng cao uy thế của thành phố không chỉ nhờ vào kích thước, vật liệu và 
cách thức xây dựng, mà còn do chúng đã tạo ra được một thể loại không gian 
mới và các chức năng mới, phù hợp với cơ cấu của thành phố và làm thay 
đổi bộ mặt của thành phố. Với sự có mặt của người Pháp, cách thức xây dựng 
đô thị, việc khai thác những mô hình đã làm nảy sinh một số vấn đề. 
Những công trình chúng tôi nghiên cứu được lựa chọn dựa trên những tiêu 
chí sau: khả năng tồn tại trước những thăng trầm của lịch sử và công dụng 
hiện nay. Hiện nay các công trình này đều tồn tại trong một không gian đô 
thị hoàn toàn khác, không đồng nhất. Tất cả các công trình này đều có kiến 
trúc hoành tráng và đều đóng vai trò quan trọng trong các lĩnh vực khác 
nhau. Trong những hoàn cảnh đặc biệt, chúng đóng vai trò đoàn kết người 
dân địa phương với người nước ngoài. Chúng tôi sẽ phân tích năm công trình, 
đó là: Nhà thờ lớn Saint Joseph, Phủ toàn quyền, Tòa án tối cao, Tòa thị , ftehgiBALi9/lE8chingrtBkidi 
chính và Nhà hát lớn”. giữ tên gọi cũ của các công trình và 
đường phố mà tác giả đã sử dung. 
Các công trình này giữ một vị trí quan trọng trong định hướng hiện tạicủa  (Np) : 


12 - HNĐT 155 


1. Xem Serge Sanfelli, ( 3rr/ec#/rp 
ds médinas tlniennes, Patis, 
Concept Média, 1990. 


2. Hai khái niệm này đã được Aldo 
Rossi định nghĩa trong ¿ 2rr/ecwze 
de b vi, Paris, L'Equerre, tái bản 
lần II, 1984. 


3. Ernest Hébrard (1868-1933) là tác 
giả của sơ đồ quy hoạch năm 1924. 
Sơ đồ của ông được thể hiện dưởi 
hai góc độ: một mặt, kêu gọi chúng 
ta cùng suy ngẫm về vai trò của 
kiến trúc sư, đồng thời cũng chính 
là chuyên gia đô thị, trong quá trình 
xây dựng thành phố, mặt khác, ông 
tin tưởng chắc chắn rằng có thể thể 
hiện những tỉnh hoa của văn hóa 
bản địa thông qua kỹ thuật và tính 
hiện đại trong một thể loại mới mà 
ông gọi là “phong cách Đông 
Dương”. 


4. Christian Pédelahore de Loddis, 
“Hano, mứow œ Tarchlectue 
#dochnose?7 Archfechwe Írancaiso 
oưŒe-/mer, Paris, Mardaga, 1992, 
trang 296. 


156 


thành phố, chính vì vậy nhiều câu hỏi đã được đặt ra xung quanh sự hội nhập . 
của chúng vào hệ thống đô thị. Được xây dựng trong một cơ cấu đô thị hoàn 
toàn khác biệt, liệu các công trình này có tạo ra một hình dáng khác biệt cho 
thành phố hay không? Các công trình này có phải là những yếu tố chủ đạo 
trong sự phát triển của thành phố, hay ngược lại, cản trở quá trình mở rộng 
đô thị do tính độc đáo của mình? Chúng có phải là điểm ngăn cách giữa khu 
phố cũ và khu phố mới, như trường hợp các thành phố ở Bắc Phi', hay là yếu 
tố giúp hòa đồng hai nền văn hóa khác biệt nhau? Như vậy, các công trình 
này có thể là yếu tố "cản trở" sự phát triển, nhưng cũng có thể là yếu tố "thúc 
đẩy'“quá trình hình thành thành phố. NhưAldo Rossi đã nói, trong trường hợp 
thứ nhất, các công trình này có vai trò tiêu cực, cản trở việc mở rộng và hội 
nhập đô thị, còn trong trường hợp thứ hai, chúng có vai trò tích cực, chắt lọc 
và tham gia vào quá trình biến đổi của thành phố. 

Các công trình công cộng này thể hiện sự đối lập giữa một bên là hình 
dáng đồ sộ và bền chắc của chúng với một bên là tính năng động trong quá 
trình phát triển của thành phố, mà chúng là một mục tiêu. Được xây dựng 
trước khi có sơ đồ quy hoạch thành phố do Hébrard” soạn thảo, các công 
trình này liệu có phải là những điểm mốc chính trên một vùng lãnh thổ mới, 
bởi chúng "đánh dấu thành phố”? Các công trình này liệu có phù hợp với môi 
trường đô thị đã tồn tại từ trước đó? Phù hợp như thế nào? Qua việc hình 
thành một không gian công cộng thích hợp hay bằng cách đặt hai thực thể 
khác biệt nhau chồng chéo lên nhau? 

Để hiểu được vai trò và vị trí của các công trình này, chúng ta cần điểm 
lại những giai đoạn lịch sử của quá trình hình thành thành phố. 

Quá trình chinh phục Hà Nội cũng diễn ra giống như ở các thuộc địa khác, 
nghĩa là: các nhà truyền giáo đến trước, với mục đích hòa bình mang tính 
truyền bá, rồi quân đội được cử đến, ban đầu là nhằm bảo vệ các tổ chức tôn 
giáo, rồi sau đó, nhằm mở một con đường thông thương với Trung Quốc. Hà 
Nội không phải do người Pháp xây dựng nên, mà đã tồn tại từ trước đó, như 
một thành phố cổ, với thành cổ, khu buôn bán, trường thi và nhiều đình, chùa. 
Trước khi thủ đô bị dời vào Huế năm 1804, Hà Nội đã từng là thủ đô trong 
suốt tám thế kỷ, và thành phố cổ này đã trải qua nhiều biến đổi. 

Những người Âu đầu tiên xây dựng thành phố này chính là các kỹ sư xây 
dựng trong quân đội (1873-1900). Họ đã đặt khu quân sự trong thành cổ, nơi 
có các công trình của vua, quan trước đây. Nhà thờ theo kiểu gô-tích mới đã 
được xây dựng vào năm 1886, rồi đến khu hành chính tập trung trong khu 
nhượng địa, với những công trình chủ chốt như: Phủ thống sứ, Ngân hàng 
Đông Dương, Tòa thị chính, Kho bạc, Bưu điện,... Cùng với các công trình 
này, người ta cũng tiến hành thay đổi bộ mặt của thành phố một cách có kế 
hoạch bằng cách phát triển một mạng lưới giao thông. 

Giai đoạn hai, từ 1900 đến 1910, đánh dấu những thay đổi trong cách 
thức xây dựng thành phố. Như Christian Pédelahore, đã giải thích: "trong giai 
đoạn hai, quá trình phát triển đô thị của Hà Nội tập trung vào việc xây dựng 
các công trình công cộng không tập hợp thành khu như chủ trương của Paul 
Bert, mà dưới dạng những công trình đơn lẻ, đánh dấu lãnh thổ của thành 
phố..." 

Các công trình đồ sộ, như Tòa án (1900-1906), Phủ toàn quyền (1901- 
1906) hay Nhà hát lớn, đều sử dụng lối kiến trúc tân cổ điển, có tính đến việc 


Phủ toàn quyền Đông 
Dương tại Hà Nội, 1901- 
1906, của Charles 
Lichtenfelder. 


Trung lâm lưu trữ hải 
ngoại Àix-en-Provence. 


nh 
ANG Ng nan CN 5... YH in 


đề cao sức mạnh của chính quyển thuộc địa. 


Các kiến trúc sư thực hiện những dự án này đã biết vận dụng kiến thức 
thu được ở trường Đại học Mỹ thuật của Pháp, theo truyền thống của Đế chế 
thứ hai, nghĩa là xây dựng những công trình công cộng hoành tráng. Việc đề 
cao vai trò và tính hình tượng của các công trình công cộng ở Pháp dường 
như đã được "chuyển sang" Hà Nội vào đầu thời kỳ thuộc địa. 


Truyền thống xây dựng những công trình hoành tráng để đặt trụ sở các 
cơ quan hành chính nhà nước ở phương Tây được kế thừa từ thời cổ đại. 
Chính vì vậy, tại trung tâm các thành phố ở châu Âu thường có các công trình 
đồ sô, là nơi đại diện cho quyền lực đương thời trên nhiều lĩnh vực. Các công 
trình này vừa là những điểm mốc địa lý, vừa tổ chức không gian công cộng 
dựa trên những đặc điểm sau: 

e kích thước hoành tráng đã khiến những công trình này trở thành những 
yếu tố độc đáo của cảnh quan đô thị; 

e hình ảnh tượng trưng thiết lập mối quan hệ về thời gian giữa thời điểm 
xây dựng và thời điểm hiện tại, như một ký ức chung tạo ra cho các công trình 
này một vị thế đặc biệt, 

se sự trường tồn của các công trình này, theo đúng định nghĩa của Aldo 
Rossi, có nghĩa là sự hiện diện của quá khứ là một phần kinh nghiệm của 
chúng ta trong hiện tại”, không phải vì giá trị sử dụng của các công trình này 
mà vì hình dáng của chúng; 

e vị trí địa lý, các công trình này thường được lấy tên để đặt cho cả khu 
vực (như Quảng trường Nhà hát lớn...). 

Các công trình lịch sử này góp phần vào quá trình phát triển đô thị thích 
hợp, bởi vì "nhìn chung, các yếu tố độc đáo này có khả năng thúc đẩy quá 


5. Trong phần "Lý thuyết về sự 
trường tổn và các công trình lịch 
sử", khi nói đến Palazzo delta 
ragione de Padoue, Aldo Rossi đã 
nói rằng “dáng vẻ bề ngoài đã khiến 
cho công trình này lần lượt có 
những chức năng khác nhau, hiện 
nay nó vẫn tiếp tục được sử dụng và 
vẫn còn là một hạt nhân quan trọng 
của không gian đô thị", sđ‡ tr. 44. 


157 


6. Aldo Rossi, sách đã dẫn 


7. Thực chất là xây dựng một thành 
phố kiểu châu Âu ở nước ngoài có 
tính đến không gian ở đó. Xem C. 
Robin, ta vile — exportéo, 
RÑec0wiabsance œ íerfortes tập |, 
NXB la Villette, 1992, tr. 80. 


8. ở Hà Nội, Sở công chính do 
Vildieu phụ trách được thành lập 
trước rồi mới đến Sở kiến trúc và đô 
thị do Hébrard phụ trách. 


9.C. Robin, sách đã dẫn, trang 85. 

"Khái niệm mô hình [...] theo nghĩa 
của chúng ta, có vẻ như í quá đồ sộ 
trong trường hợp chuyển ra nước 
ngoài [..]. Khái niệm này ra đời 
trong lính vực nhân 'chủng học văn 
hóa của các nước Anh, Mỹ hối dấu 
thế kỷ, hay nói đúng hơn là đã được 
[ĩnh vực này thể hiện lại, nhằm chỉ 
cách thức phát triển hài hòa về mặt 
văn hóa thông qua ý tưởng mô hình 
đơn giản hóa (pattern), một từ rất 
khó dịch ra tiếng Pháp. 


10. Vildieu, kiến trúc sư, tốt nghiệp 
trường. Đại học Mỹ thuật ở Pháp, 
ban đầu làm việc ở Sài Gòn với tư 
cách là trợ lý cho Sở kiến trúc. 


11. Trong sơ đồ năm 1924, Hébrard 
đã căn cứ vào một số công trình để 
làm đường và để ra kế hoạch tô 
điểm cho thành phố. 


12. Các bản đồ này của quỹ Pineau 
(mã số Pinge 33/02), thuộc Viên kiến 
trúc Pháp, bản đồ năm 1873 có tỉ lệ 
1/8.800, các bản đồ năm 1890, 1902, 
1922 có tỉ lệ 1/10.000. 


13. Kevin Lynch, £?mage œ §a cité, 
colecứœni Aspecls de lurbankine, 
Paris, Dunod, Bordas, 1976. Theo 
Lynch, “cách nhìn nhận” kj dây là 
quan điểm của một tập thể về một 
hình ảnh. 


14. Khi, vấn để dự án quy hoạch 
tổng thể đặt ra, nhằm đảm bảo tính 
thống nhất. giữa các phần của thành 
phố, cần có sự hòa nhập của các 
công trình này. Đây là một trong 
những mục tiêu của Hébrard trong 
quy hoạch lãnh thổ. Trong sơ đồ 
quy hoạch năm 1924, tính đối xứng 
và phép phối cảnh chính kết hợp ' với 
nhau theo kiểu cổ điển, các công 
trình nằm trong một khuôn viên có 
hồ nước. Hébrard phê phán sự dơợn 
điệu và đồng đều (thiếu những điểm 
nổi bật) trong cảnh quan đô thị, ông 
đã quy hoạch một hệ : thống đường 
giao thông có phân cấp và các khu 
phố tập trung quanh quảng trường 
và quanh hệ thống giao thông theo 
hình nan quạt. 


15. Những khái niệm này được hình 
thành trong học thuyết về thuộc 
địa. "Khai thác", theo quan điểm 
của Jules Ferry là coi thuộc địa như 
một phương tiện để đầu tư; "đồng 
hóa” là quá trình người Pháp mong 
muốn biến thuộc địa thành tỉnh của 
mình và "kết hợp” xuất phát từ quan 
niệm của các nhà tâm lý học G. Le 
Bon và L. de Saussure cho rằng 
không thể đồng | hóa các tộc người 
khác nhau. Về vấn đề này nên tham 
khảo A. Sarraut, (2 m&e en vaeur 
đS colies francaises, Paris, NXB 
Payot, 1923. 


158 


trình đô thị hóa thành phố, và trên một phạm vi lãnh thổ rộng hơn, là những 
yếu tố đặc trưng cho quá trình biến đổi không gian lãnh thổ". 


Thật thú vị khi nhận thấy quan hệ trực tiếp giữa chính quốc với lãnh thổ 
thuộc địa thông qua kiến trúc của thế kỷ XIX. Những gì được xây dựng ở 
Pháp vào thời điểm đó đều có những ảnh hưởng, do được du nhập tới các 
vùng thuộc địa. Đó chính là tầm quan trọng của việc "xuất khẩu những mô 
hình kiến trúc"”- Việc này được thực hiện theo từng thời điểm, đồng thời với 
những định hướng về tư tưởng và chính trị tại trường Đại học Mỹ thuật của 
Pháp, có nghĩa là những thay đổi trong việc khai thác và truyền bá các mô 
hình. 


Quả thực là khi quá trình phát triển Hà Nội được chuyển từ tay các kỹ sư 
quân đội sang tay các kiến trúc sư, rồi từ các kiến trúc sư sang các chuyên 
gia đô thi”, thì những giá trị được chuyển giao đã khác. Khái niệm mô hình 
kiến trúc và đô thị trong quá trình chuyển giao văn hóa đã bị đảo lộn và dẫn 
tới một vấn đề mới liên quan đến sự hiện diện của mô hình đơn giản hóa) 
được sử dụng. 

Việc sao chép đơn thuần, như chúng ta đã thấy, chỉ tồn tại trong một thời 
gian ngắn (thời Vildieu phụ trách)'”, sau đó đã được thay thế bằng việc khai 
thác một mô hình mới. Mô hình mới này không sao chép nguyên văn thiết kế 
cổ điển, mà biết kết hợp mô hình gốc và với tính hiện đại (thời Hébrard phụ 
trách)". Đây chính là kết quả của bước tiến mới trong quy hoạch thành phố. 
Việc coi nền văn hóa của nước mình là trung tâm và mang áp đặt cho thuộc 
địa đã có những ảnh hưởng tới sự hình thành thành phố. 


Nếu quan sát kỹ bản đồ thành phố, chúng ta có thể thấy những yếu tố 
giải thích cho hiện tượng này. Những công trình nghiên cứu được chúng tôi 
lựa chọn trên cơ sở phân tích lịch sử và nghiên cứu bản đồ thành phố các 
năm 1873, 1890, 1902, 1922!”. Các bản đồ này cho phép phân tích cấu trúc 
đô thị, r.2i xây dựng mỗi công trình, theo cách phân tích đơn lẻ và tổng thể. 

Vị trí và những đặc điểm nổi bật khiến chúng ta phải lưu tâm, vì "cách nhìn 
"1 thành phố của người dân địa phương và của những người Pháp ở đây 
phụ thuộc vào các công trình này. Các công trình này cũng làm nổi rõ sự "tồn 
tại" của một môi trường đô thi, trong đó chúng được xây dựng và tạo cho 
chúng một vai trò bị động. Chính những yếu tố đặc biệt này đã gép phần thúc 
đẩy tính năng động tiềm tàng của quá trình xây dựng thành phố. Các công 
trình này được coi là điểm nối giữa những "mảnh" khác nhau để "ghép" thành 
một thành phố, theo quan điểm chung về thành phố“ 


nhận 


Cuối cùng, chúng tôi muốn làm sáng tỏ một thời điểm quan trọng khi 
những giá trị được khai thác và đồng hóa'Ìchuyển thành những giá trị kết hợp 
của một thành phố mới so với thành phố cũ của người Việt. 


Chiến lược phát triển thành phố Hà Nội và những yếu tố cấu thành 
Những thời điểm khác nhau đã thúc đẩy sự hình thành một thành phố 

mới; ban đầu là vấn đề vệ sinh, rồi việc mở rộng, đã dần dần xóa bỏ quang 

cảnh nông thôn trước đây, để thay bằng một thành phố được đô thị hóa vào 


những thời điểm quan trọng. Hà Nội không giống với các thành phố phương 
Tây khác; sự khác biệt giữa các tầng lớp xã hội không bộc lộ ở thành phố. 
Xã hội truyền thống tồn tại trong các làng, nơi có đại diện của quyền lực chính 
trị và tôn giáo. Chùa chiền được xây dựng tản mát, nên dân chúng không tập 
trung, đó chính là hậu quả của việc phân chia quyền lực chính trị và tôn giáo 
từ thế kỷ thứ XIV, 


Cũng giống như các cơ quan hành chính trước đó được đặt trong các nhà 
ống ở khu ba sáu phố phường, các công trình đầu tiên theo kiểu châu Âu 
được xây tập trung thành khu ở bờ phải của sông Hồng, trong khu nhượng 
địa của Pháp. Năm 1874, tướng Dupommier cho xây dựng một nhà khách 
lãnh sự, một doanh trại quân đội và một số tòa nhà. Hà Nội được mở rộng 
dưới thời Paul Bert. Xung quanh phố Paul Bert, những ngôi nhà kiểu thuộc 
địa đã được xây dựng và năm 1885, khu thành của vua quan trước đây đã 
nhường chỗ cho một khu quân sự. Ban đầu thành phố được xây dựng dưới 
dạng các khu, với những con đường chạy song song. Năm 1886, với việc 
thành lập Nha thương chính và đặt trụ sở của Ngân hàng Đông Dương, Hà 
Nội đã trở thành cơ quan đầu não về kinh tế và chính trị ở Bắc kỳ và là nơi 
trao đổi văn hóa. 

Charles Lichtenfelder, kỹ sư đầu tiên đến Hà Nội, là người vẽ sơ đồ tòa 
nhà Bưu điện. Các kỹ sư khác cúng theo chân ông. Tháng 10/1894, 
Lyautey'“được cử làm chỉ huy sư đoàn ở Bắc kỳ, ông cho rằng kiến trúc và 
đô thị hóa phải phù hợp với nhu cầu của địa phương, coi trọng công tác quy 
hoạch đô thị. Điều này phản ảnh người Pháp đã phần nào nhận thức được 
sau khi đã gây ra nhiều vấn đề đối với các thành phố ở Angierie do muốn áp 
đặt ở đó mô hình của châu Âu. Những công trình đầu tiên được xây dựng có 
lưu tâm đến những vấn đề xã hội và quốc tế đặc thù của giai đoạn cuối thế 
kỷ XIX (vấn đề vệ sinh nảy sinh từ sau cách mạng công nghiệp đã liên tiếp 
được đề cập đến trong diễn văn của các chính phủ). Giai đoạn đầu thế kỷ 
thứ XX đã chứng kiến những thay đổi căn bản trong xây dựng. Đúng như Ch. 
Pédelahore nhận định, đây là giai đoạn "điểm tô cho thành phố"'” (1900- 
1910), từ bỏ chủ nghĩa thực dụng vẫn được các kỹ sư quân sự áp dụng cho 
tới thời điểm đó. 

Đây là một giai đoạn quan trọng, bởi trái với giai đoạn trước, nó đánh dấu 
sự du nhập của tư tưởng chủ đạo của trường Mỹ thuật Pháp. Đúng như 
Werner Szambien'” đã nhận xét, việc kết hợp nhiều trường phái khác nhau 
trong kiến trúc không ảnh hưởng tới hình thái đô thị, bởi mục tiêu chính là tạo 
ra một thành phố hành chính, điều tiết mối quan hệ giữa các khu phố với 
những chức năng khác nhau. 

Khi đó, nhiều người cho rằng các công trình này chỉ nhằm khuếch trương 
ưu thế văn hóa của người Pháp, chứ không quan tâm đến một sơ đồ quy 
hoạch hợp lý, không tính đến môi trường đô thị của người Việt Nam. Tuy 
nhiên người ta đã lầm, mặc dù được xây dựng một cách đơn lẻ, nhưng các 
công trình này đã tạo ra một mối quan hệ thường trực và hòa trộn vào không 
gian thành phố. Thực ra mong muốn hòa nhập hai nền văn hóa đã được thể 
hiện từ thời Paul Bert: "giai đoạn 1880-1890 là một bước ngoặt trong nhận 
thức của chúng ta về văn hóa của người An Nam [...], xu hướng tạo ra một 
nền văn hóa pha trộn giữa chủ nghĩa duy lý của phương Tây với triết học của 
phương Đông đang dần dần phát triển"!”. 


16. L. Lyautey, "Rôle social de Pof- 
ficier dans le service militaire uni- 
versel”, #evue Œ® deux monds, 
Paris, 1891, Ch. Pédelahore de 
Loddis đã dẫn. 


17. Ch. Pédelahore de Loddis, sđý 
trang 292-321. 


18. Werner Szambien, "Architecture 
publique et architecture privée, 
pour une experfise contradictoire”, 
trong Hanoï, ve set mómoire, &s 
ams du pabmơne archteciwal du 
Vetam, hội thảo của UNESCO, 
Paris, 9/41/1993, trang 15-18. 


19. Ch. Pédelahore de Loddis, sđ&ý 


159 


Trụ sở Tòa án tối cao (sơ đổ tầng 
một và mặt tiền), 1900-1906, của 
Auguste-Henri Vildieu; dự án không 
được thực hiện. 


Sơ đổ gốc có f lệ 1/150. Trung tâm lưu 
trữ hải ngoại, Aix-er-Provence. 


20. S. Leprun và G. Aubry, /erices 
cuttreies et xob( archfectural /4r- 
chữecure à lexpoœftalon, phase / 
1887-1914; dữ liệu được tập hợp 
tháng 6/1991. Cũng nên xem S. 
Leprun, ”Architecture et architects 
dans lIndo-Chine francaise”, Hanoï 
et Saigon, Laboratoire architecture 
anthropologie BRA, La Villette. Tài 
liệu này cho chúng ta thấy được vị 
trí của các kiến trúc sư trong việc 
kiến tạo thành phố đồng thời 
nghiên cứu kiến trúc dưới góc độ 
khảo cổ và nhân chủng học để thấy 
được mối liên hệ với "chủ nghĩa 
phương Đông” thời đó. 

21. A. Le Brusq, "Vietnam colonial, 
une architectue en héritage", 
Lannee đ/ paữimoi#e, Tạp chí Mỹ 
thuật, số 3, 9/1995, tr, 38-49. 


160 


_Í 

Nhưng phong trào này đã nhanh chóng bị làn sóng khuếch trương và 
những cuộc triển lãm thuộc địa nhấn chìm. Chính quốc có những dự án xây 
dựng cơ sở hạ tầng khổng lồ, gửi sang đây những kiến trúc sư đã giành giải 
thưởng Rome. Các cơ quan quyền lực, trụ sở các cơ quan dân sự Đông 
Dương và các văn phòng đại diện mọc lên ở đây. 

Những công trình mang tính hoành tráng đầu tiên ở Đông Dương đã ra 
đời dưới tác động của các kiến trúc sư trường Đại học Mỹ thuật Pháp. Vildieu 
là một trong những kiến trúc sư quan trọng nhất ở Hà Nội, một trong số ít 
người mà bản vẽ, sơ đồ... vẫn còn được bảo quản. Trong phông lưu trữ hải 
ngoại do S. Leprun sắp xếp vẫn còn một hồ sơ đầy đủ” về các công trình đã 
được thực hiện khi Vildieu còn là kiến trúc sư trưởng của Sở công trình dân 
sự ở Hà Nội. 

Nững công trình đầu tiên phải kể đến chính là của Auguste-Henri Vildieu, 
người đứng đầu Sở công trình ở Hà Nội. Phần lớn các cơ quan hành chính 
do ông xây dựng hiện vẫn còn tồn tại. Mặt tiền theo kiểu cổ điển phủ bên 
ngoài đôi chút kiến trúc Á đông khiến các công trình này giống những tấm 
phông trang trí trong nhà hát. Kỹ thuật được sử dụng là xây bằng gạch, có 
trát vữa càng làm tăng thêm cảm giác này: những phần được đánh bóng, 
đỉnh cột, mi, gờ chỉ là những yếu tố giả tạo bể ngoài. Ngoài Phủ thống sứ, 
Vildieu còn xây dựng nhiều công trình khác, trong đó có tòa án theo phong 
cách của Duc ở Paris, nhà tù (bị phá một phần năm 1994) và bưu điện"”'. 

Lối kiến trúc hoành tráng này, trái ngược với phong cách kiến trúc địa 
phương, đã tạo ra một nghịch lý là nguồn gốc của thành phố như chúng ta 
thấy hiện nay. 

Những công trình quan trọng được xây dựng trong khoảng thời gian từ 


L 


1886 đến 1910, chia thành hai giai đoạn rõ rệt: giai đoạn đầu, có sự tham gia 
của các kỹ sư quân sự, được đánh dấu bằng các công trình mang tính thực 
dụng; giai đoạn hai, dưới sự chỉ đạo của Vildieu, được đánh dấu bằng những 
công trình mang tính khuếch trương. Các công trình phục vụ cho nhà nước 
Pháp này có thể được coi là những yếu tố nền tảng của khu phố mới, bởi 
chúng vừa thực dụng lại vừa đề cao uy thế của nước Pháp. Colette Dumas”” 
đã phân loại các công trình này để nêu bật được cách thể hiện về phong 
cách. Chị đã xếp theo cấu trúc, chính trị, hành chính, quân sự, kinh tế, khoa 
học (kỹ thuật và nhân văn) và văn hóa. Chúng tôi đã sử dụng tài liệu của chị 
để xác định các nhóm công trình và các khu phố, có dựa trên phân tích lịch 
sử để phân biệt các khu phố: 

e khu thành cổ, ở phía tây-bắc có Phủ toàn quyền; 

e khu ba sáu phố phường, ở phía nam có nơi ở của Đoàn truyền giáo và 
Nhà thờ Saint-.Joseph; 

e khu nhượng địa, trải dài từ sông Hồng đến hồ Hoàn Kiếm, tập trung 
phần lớn các công trình công cộng (Tòa thị chính, Bưu điện, Nhà hát, Phủ 
thống sứ...); 

e khu phố thuộc địa, nằm ở phía tây-nam hồ Hoàn Kiếm, có tòa án và nhà 
tù. 

Việc bố trí sự hiện diện của người Pháp như vậy đã tạo ra cho thành phố 
một dáng vẻ đặc biệt. Khu phố mới dường như được lồng vào khU phố cũ nhờ 
vào những điểm chốt, là các công trình, với hệ thống đường giao thông tiếp 
tục được mở rộng xung quanh. Những công trình đầu tiên này là đối tượng 
nghiên cứu trong khi soạn thảo sơ đồ quy hoạch (sơ đồ của Hébrard năm 
1924), nhằm đưa các công trình này vào một cấu trúc đô thị đồng nhất vẫn 
chưa tồn tại. Như vậy, các công trình, này không phải là kết quả của một dự 
án quy hoạch tổng thể, mà là những yếu tố bắt nguồn cho quá trình phát triển 
của thành phố. Trong khi nghiên cứu các công trình này dưới dạng các yếu 
tố tách biệt, chúng tôi xem xét mục đích xây dựng và ảnh hưởng của chúng 
đối với thành phố. Chúng tôi nhận thấy rằng, ngay từ đầu những năm 1900, 
người ta đã thông qua một số công trình tiêu biểu này để "ghép" các phần 
khác nhau của thành phố lại với nhau. Kích thước, phong cách, vị trí của các 
công trình này nhằm tạo cảm giác về sự hùng mạnh của nước Pháp. Sức 
mạnh này được thể hiện thông qua cái mà Kevin Lynch, trong nghiên cứu 
năm 1960 của mình về vẻ bề ngoài của thành phố, đã gọi là "cách nhìn 
nhận"”, hay qua "khả năng tạo ra hình ảnh mạnh của một vật", có nghĩa là 
qua dáng vẻ bề ngoài của một vật và qua cách nhìn nhận của xã hội đối với 
vật đó. ở phần trên chúng tôi đã phân tích cấu trúc” của các công trình này; 
chính cấu trúc đó đã tạo ra bản sắc và ý nghĩa của chúng. Trong phần sau, 
chúng tôi sẽ đề cập đến "cách nhìn nhận" thông qua tính đặc sắc về mặt kích 
thước và phong cách kiến trúc. 

Các công trình này ảnh hưởng phong cách kiến trúc tân cổ điển phổ biến 
ở Pháp, có thay đổi đôi chút cho phù hợp với điều kiện khí hậu của Việt Nam, 
nên đều có hàng hiên có mái che chạy dài suốt phần mặt tiền. 

Kích thước hoành tráng, trần cao, cửa vào, đại sảnh, cầu thang rộng, 
cột... đối lập với kiến trúc địa phương. Chức năng ban đầu của các công trình 
này càng tăng thêm nhờ thiết kế khoa trương. Tất cả những yếu tố này tạo 
ra "cách nhìn nhận" về mặt kích thước và thể hiện phong cách, trở thành 
những điểm mốc trong thành phố đối với cả người dân địa phương và người 
Pháp. 


22. C. Dumas, /cœMgapnw œ® h 
prósonce francaise en índochine 
(1863-1931), Luận văn cao học, 
Histoire et civilisation, tháng 
10/1992, dưới sự hướng dẫn của L. 
Rivet Barlangue. 


23. Khái niệm này được K. Lynch sử 
dụng. S4 


24. Không theo nghĩa của K. Lynch 
về quan hệ giữa một vật và người 
quan sát vật đó, xuất phát từ những 
tiêu chí như hình dáng, màu sắc, 
ánh sáng, chuyển động, ý nghĩa, từ 
trường. Cấu trúc ở đây chỉ hạn chế ở 
phong cách, tác dụng và chức năng 
của công trình. 


161 


Nhà hát thành phố Hà 
Nội, 1902-1911, do 
Boyer và Harvey thiết 
kế. 

Trung tâm lưu trữ hải 
ngoại, Aix-en- 
Proyence. 


25. Vào năm 1902, người Pháp chỉ 
chiếm 2,5% dân số Hà Nội (2.270 
người Pháp trên tổng số dân 80.000 
người). 


162 


Mỗi công trình chúng tôi nghiên cứu đều là một yếu tố đặc biệt giúp cho 
việc định hướng hoặc nhìn nhận thành phố thông qua sự đối lập về kiến trúc 
(hình dáng, kích thước) cũng như không gian (vị trí) với môi trường xung 
quanh. Các công trình này tham gia vào quá trình "ghép" các khu phế của 
người Việt và người Pháp, khác biệt về vị trí và chức năng lại với nhau. Các 


công trình này được xây dựng lẻ tẻ ở phần ranh giới các khu phố đã trở thành 
biểu tượng của chính quyền thuộc địa. 


Trong khu phố của người Pháp, kiến trúc có liên quan chặt chẽ với môi 
trường xung quanh. Quan hệ với không gian công cộng và tự nhiên đã hình 
thành nên một kiểu liên kết không gian đặc thù. Mối liên kết này là kết quả 
của một quá trình lịch sử và chỉ có thể hình thành trên cơ sở phủ nhận không 
gian của người Việt đã tồn tại từ trước đó, trong đó thứ bậc xã hội qui định 
ranh giới đô thị theo một lô gic khác. 

Các công trình này làm nảy sinh những vấn đề khác nhau bởi chúng được 
xây dựng cùng lúc với khu phố của người Pháp. Chúng tôi nghiên cứu các tòa 
nhà này như những yếu tố biệt lập, bởi chúng được xây dựng vào những thời điểm 
khác nhau trước khi có sơ đồ quy hoạch đồng thời cũng vì khả năng hội nhập của 
chúng vào khu phố của người Việt đang có nhiều biến đổi. Các công trình này 
đều được xây dựng để phục vụ một thiểu số người”. Nhưng chúng thể hiện mong 
muốn của người Pháp trong việc truyền bá những giá trị văn hóa của mình ra 
nước ngoài. Qua các công trình này chúng ta nhận thấy rằng chính sách thực dân 
đã chuyển từ khai hóa sang đồng hóa. Từ đó đã nảy sinh hai vấn đề: vị trí của 
các công trình này ở những điểm khác nhau trong thành phố đã có ảnh hưởng 
tới việc mở rộng cơ cấu của thành phố cũng như những thay đổi bên trong khu 
vực có công trình. Như vậy, các công trình này, do tính đặc thù của mình, có thể 
là yếu tố cản trở, nhưng cũng có thể là yếu tố thúc đẩy quá trình phát triển của 
thành phố. 


Những yếu tố thúc đấy quá trình phát triển 


Kết quả phân tích lịch sử đã cho phép làm rõ một giai đoạn đặc biệt trong 
quá trình hình thành của Hà Nội đó là giai đoạn xây dựng nhiều công trình 
với sự xuất hiện của một loại hình kiến trúc mang tính đại diện. Những công 
trình này đã được lựa chọn trên cơ sở nghiên cứu cấu trúc và hình dáng ở 
nhiều cấp độ khác nhau quá các bản đồ của các năm 1873, 1890, 1902, 
1922 đồng thời xem xét quá trình phát triển của các khu phố. Các công trình 
này khiến chúng ta nhớ tới quan điểm của Aldo Rossi cho rằng thành phố là 
một "giả tượng". Kết luận này của ông được rút ra sau khi nghiên cứu các 
thành phố ở châu Âu, nên khó mang ra áp dụng được với Hà Nội. Tuy nhiên, 
kết luận này lại đúng với các công trình đặc biệt, có vai trò quyết định đối với 
quá trình hình thành một khu phố. Bên trong cơ cấu đô thị của Hà Nội có 
những yếu tố có thể cân trở hoặc thúc đẩy quá trình đô thị hóa. Sự trường tồn 
của các yếu tố đô thị này khiến chúng trở nên không thể thiếu. Sự hiện diện 
của chúng là kết quá của quá khứ lịch sử, có ảnh hưởng tới quá trình hình 
thành toàn vùng lãnh thổ, làm tăng thêm giá trị của không gian đô thị ở đó. 
Bởi Hà Nội vẫn giữ nguyên được dáng vẻ, đường nét của mình và không 
ngừng lớn mạnh theo đúng hướng mà các công trình trước đây đã xác định. 

Việc nghiên cứu bản đồ cho phép chúng ta phân tích mỗi công trình qua từng 
thời kỳ khác nhau để thấy được sự biệt lập và ảnh hưởng của chúng tới hệ thống 
giao thông. Nghiên cứu bước đầu giúp chúng ta hiểu rõ hơn những thay đổi trong 
cấu trúc không gian trong khu phố của người Việt đồng thời cho phép chúng ta 
suy nghĩ về vai trò của các công trình này trong quá trình phát triển của các khu 
phố. Công việc nghiên cứu bản đồ đòi hỏi phải thận trọng vì vị trí, hướng và tỉ lệ 
dễ khiến chúng ta nhầm lẫn. Chính nhờ việc nghiên cứu hình dáng hiện tại và 
quá khứ dựa trên các tuyến đường giao thông, những yếu tố duy nhất còn tồn 
tại”, cũng như trên một số chùa rải rác trong thành phố”, mà chúng ta có thể 
hình dung được những nét chính của khu vực trước khi các công trình này được 
xây dựng và dáng vẻ chung của thành phố. Các bản đồ cho thấy thành phố đã 
từng bước chuyển từ một thị trấn nông thôn sang một đô thị với những khu phố 
riêng biệt ra sao. Phương pháp chúng tôi tiến hành bắt đầu từ việc nghiên cứu 
cấu trúc của từng khu vực ở fỉ lệ 1/10.000. Nó cho phép chúng tôi thấy được 
những thay đổi theo thời gian của từng khu vực riêng biệt. Các khu vực đó đều 
có những nét chung sau: 

e quá trình phát triển đô thị vẫn dựa trên hệ thống giao thông trước đây, 
các tuyến đường được mở rộng hơn; 

e đất nông nghiệp đã nhường chỗ cho đô thị hóa có tổ chức hơn; 

e hệ thống sông hồ tại các khu vực, theo bản đồ năm 1873, đang biến 
mất dần. 

Nghiên cứu dáng vẻ bề ngoài của các khu phố đã cho chúng ta thấy rõ 
không gian nông thôn đã bị thay thế bằng một mạng lưới giao thông và các 
lô đất đều đặn, làm thay đổi cảnh quan tự nhiên. Chúng ta không thấy sự liên 
tục về không gian như tại các thành phố của châu Âu””. Diện mạo chung đã 
bị thay đổi trong quá trình giao lưu hai nền văn hóa, ảnh hưởng tới hình thái 
đô thị, thành phố được hình thành theo phương pháp thay thế. Hệ thống giao 
thông đã làm biến đổi các khu vực trước khi các công trình này đượê xây 
dựng. Chúng ta có thể kết luận rằng hệ thống đường giao thông đã được 
vạch ra trước khi xây dựng và góp phần xác định vị trí cho các công trình. 


26. Ở đây chúng tôi muốn nhắc tới 
“quy luật về sự trường tổn của bản 
đổ” do P. Lavedan đề ra năm 1926. 
Ông cho rằng các công trình xây 
dựng trong quả trinh lịch sử không 
thể xóa bỏ mọi dấu vết của thành 
phố (như đường giao thông ranh 
giới giữa các lô đất), Chính vì vậy có 
thể lập lại bản đồ của một thành phố 
đã bị các công trình dựa trên những 
vết tích còn sót lại của đường giao 
thông. 


27. Bezacier đã công bố một bản 
thống kê của Viện viễn đông bác cổ 
về đình, chùa của Việt Nam. Xem 
Bezacier, Relevé d monumens 
ancers du Noœd Vetiam, EFEO, Coll. 
Textes ef documents  sur 
Iìndochine, tập VI, 85 bản vẽ, 1959. 


28. So sánh với công trình nghiên 
cứu của A. Yedid trên một khu phố ở 
Lille. Xem A. Yedid, Ceøes hœ&- 
toơiques  móthodes  danalse, 
Direction de I'Architecture øt de 
PUrbanisme, NXB STU, Paris, 1969, 
tr. 64. 


163 


Khu vực nhà hát thành 
phố, ảnh chụp từ máy 
bay năm 1921. Công 
trình được xây dựng ở 
trung tâm một hệ 
thống giao thông có 
hình ngôi sao. 

Viện Viễn đông bác cổ 
Pháp, Paris, 


164 


Vị trí của Nhà thờ trong khu vực 


Nhà thờ Saint-Joseph nằm ở phía tây-nam giáp với khu "ba sáu phố 
phường"", nối liền với Phủ toàn quyền bằng đại lộ Puginier. Nhà thờ được xây 
dựng năm 1886, thay vào vị trí của một ngôi chùa. Nhà thờ có hình dạng một 
cây thánh giá, được xây theo kiểu kiến trúc gô tích mới. Tính độc đáo của 
công trình này chính là những vật liệu đặc biệt được sử dụng trong xây dựng: 
tường bằng giấy dó trộn lẫn với gạch, được trát bằng bã mía, mái vòm bằng 
tre. Đây là công trình đầu tiên của người Pháp ở sát với khu phố cũ của người 


Việt. Công trình này đứng riêng rẽ, đối lập với cấu trúc dày đặc của khu phố 
bên cạnh tạo cho người ta cảm giác đồ sộ. Các bản đồ cho thấy từng bước 
vị trí của nhà thờ với môi trường xung quanh, từ lúc xây dựng đến quá trình 
mở rộng khu phố của người Việt ở phía bắc Nhà thờ. 


Vị trí của Tòa thị chính trong khu vực, 1887-1888 


Tòa thị chính được xây dựng năm 1887-1888, cũng thay vào vị trí một 
ngôi chùa. Đây là công trình đầu tiên ở một khu phố hoàn toàn theo kiểu 


'Pháp, với những điểm có trồng cây xanh. Tòa nhà này nằm dọc theo đường 


F. Gamier, nhìn ra hổ Hoàn Kiếm, được xây dựng theo lối kiến trúc thực dụng 


dưới thời các kỹ sư Nha công chính. Đây là một công trình đối xứng, gồm 
nhiều phần theo kiểu mái vòm. Kiến trúc đơn giản và nặng nề, nhưng công 
trình nằm ở vị trí chiến lược giữa hồ Hoàn Kiếm và quảng trường Paul Bert. 
Việc phân tích cấu trúc làm nổi rõ các khu đất được phân chia theo các tuyến 
đường. Một khu đất ở phía nam tòa nhà được dùng làm quảng trường, điều 
này phù hợp với quan điểm của phương Tây về việc không xây dựng dày đặc 
quanh các tòa nhà công cộng. Toàn bộ khu phố vẫn giữ được dáng vẻ châu 
Âu, với các công trình được xây thẳng hàng, hơi lùi vào so với vỉa hè và mật 
độ xây dựng thấp. 


Vị trí của trụ sở Tòa án trong khu vực, 1898-1906 


Tòa án nằm gần nhà tù, trong khu phố của các viên chức. Công trình này 
mở ra triển vọng phát triển thành phố về phía nam. Tòa nhà này do Vildieu 
thiết kế và được xây dựng từ năm 1898 đến 1906. Tòa án nằm ở giữa khu 
phố của người Pháp, nhưng lại xa trung tâm, nếu so với trụ sở các cơ quan 
nhà nước khác. Tòa nhà này có những đặc điểm của các công trình xây dựng 


bên chính quốc, có vị trí "trung tâm"”?, nằm biệt lập, được xây dựng theo 


những qui định riêng của ngành từ thời Trung cổ”?. Tòa nhà này nổi trội trong 
khu phố do kích thước và kiến trúc phương Tây của nó. Trên bản đồ của năm 
1902, vị trí xây dựng đã được xác định, nhưng khu đất vẫn chưa bị chia nhỏ 
ra như trong bản đổ năm 1922. Theo bản đồ hiện đại thì chiều rộng của 
đường giao thông dường như không thay đổi, nhưng người ta đã làm thêm 
đường trong khu đất này để việc đi lại được thuận tiện hơn : ví dụ như năm 
1902, phố Julien Blanc đã chạy ngang qua khu đất và nối liền với phố 
Lambert ở phía nam. 


29. Nếu chúng ta coi Phủ toàn 
quyền ở phía tây là một cực phát 
triển và nhà hát ở cực phía đông, thì 
tòa án có vị trí trung tâm. 


30. Association francaise pour l'his- 
toire de la justice, ¿2 #œ£ en ses 
tempk&s, regards sur FarrhfectUe jUd- 
chữe en Fax, Paris, NXB Errance, 
1992, 323 trang. 


165 


Vi trí của Nhà hát trong khu vực, 1902-1941 
Nhà hát được xây dựng từ năm 1902 đến 1911, trên trục đường lịch sử 


của phố Paul Bert nối liền khu nhượng địa với khu thành cổ. "Nhà hát được 
xây dựng theo một sơ đồ đơn giản, giống với các nhà hát ở Pháp thế kỷ thứ 
XVII, trong đó hai ví dụ tiêu biểu nhất là Nhà hát lớn ở Bordeaux và nhà hát 
Odéon ở Paris"'. Theo W. Szambien, công trình này dường như đã được 
chuyển nguyên sỉ sang đây, với tất cả những giá trị văn hóa của mình, và 
không được thay đổi một chút nào về hình dạng cho phù hợp với thực tế ở 
đây. Khác với nhà hát Garnier, cùng với các tòa nhà xung quanh tạo thành 
một khu phố có kiến trúc thống nhất”, nhà hát ở Hà Nội đại diện cho lối kiến 
trúc mang tính biểu tượng và hoàn toàn đối lập với môi trường xung quanh. 

Nhà hát đã được xây dựng ở một vị trí chiến lược : ở đầu phố Paul Bert, 
ở giao điểm giữa đường đô đốc Courbet và đường Rialan, là những tuyến 
đường giao thông quan trọng. Trong vòng gần ba mươi năm từ 1873 đến 
1902, người Pháp đã chia khu vực này thành những khu đất đều nhau, làm 
thay đổi không gian nông thôn trước đây, kết quả là hồ ao biến mất dần, bờ 
đê lùi dần ra phía sông Hồng và một mạng lưới các lô đất được hình thành từ 
một vài công trình xây dựng. Năm 1922, ít có thay đối về mặt hình dạng, 
nhưng các lô đất được xây dựng nhiều hơn, đặc biệt tập trung trong khu vực 
nhà hát, cho thấy sự hình thành của một khu phố "Tây". 


Nhà hát có một vị trí tuyệt vời : nhiều tuyến đường chạy ngang qua trước 
mặt nhà hát, tạo ra một khoảng trống ở phía trước, hình thành nên một quảng 
trường, và điều quan trọng là vị trí của nhà hát ở góc giao nhau giữa hai con 
đường tạo cho tòa nhà này một tầm nhìn rộng mở. 


31. W. Szambien, s# 


32. D. Van Zanfen, "Un urbanisme 


modern”, trong Aiấow œ FOpéra, 


naSsarice d h vi (no, collec- 
toòón Paris et son pafrimoine, 
Délégation F'action arfistique de la 
ville de Paris, 1995, tr. 51-59. 


33. W. Szambien, sác đã dẫn 


166 


Vị trí của Phủ toàn quyền trong khu vực 

Phủ toàn quyền (1901-1906), do Lichtenfelder thiết kế, nằm ở phía nam 
hồ Tây trong khuôn viên của Bách Thảo và ở phía tây-bắc của thành cổ. 
Theo W. Szambien thì công trình này "có hình chữ H, phần thân của tòa nhà 
chính có ảnh hưởng của kiến trúc ý, các chỉ tiết theo lối kiến trúc thời Phục 
Hưng ở Pháp. Nhìn chung, tòa nhà trông giống các lâu đài hay các biệt thự 
tư nhân. Đây là công trình công cộng đầu tiên ở Hà Nội có lối kiến trúc gần 
với công trình của tư nhân... "**. 

Không chỉ cách xa khu nhượng địa, nơi đặt trụ sở của các cơ quan nhà 
nước khác, Phủ toàn quyền còn nằm xa các công trình xây dựng trong khu 
vực, do có vườn bao quanh. Cũng giống như nhà hát, tòa nhà này nằm trên 


một trục quan trọng : đại lộ République chạy ngang qua khu thành cổ. Nếu 
so sánh bản đồ năm 1890 với năm 1922, chúng ta nhận thấy rằng công trình 
này đã được xây dựng trên khu công sự cũ xây theo kiểu Vauban*. Nằm biệt 
lập, nhưng không tách ra khỏi thành phố, công trình này cho phép mở rộng 
thành phố về phía tây, như sơ đồ quy hoạch của Hébrard năm 1924 đã ghi 
nhận, đồng thời có ảnh hưởng tới sự phát triển của cả khu vực này, với nhiều 
biệt thự kiểu Pháp được xây dựng. Giờ đây khu vực này trở thành khu đại sứ 
quán. 


W 
NT - 
- €— 


MU Q/ 


Nếu quan sát ở cấp độ rộng hơn, như bản đồ địa bạ năm 1942, chúng ta 
sẽ thấy rằng các công trình này đặc trưng cho sự khác biệt về địa hình giữa 
các khu vực. Như vậy, cần xác định hình dạng của mỗi khu vực. Khu nhà thờ 
có cấu trúc đa dạng: ở phía bắc là phần mở rộng của khu ba sáu phố phường, 
nhà ống được xây dựng dày đặc; ở phía nam việc phân lô chịu ảnh hưởng 
của lối kiến trúc thuộc địa nên vuông vắn hơn, đường giao thông rộng hơn. 
Mật độ xây dựng cao, nhưng phần lớn các công trình đều thấp (một hoặc hai 
tầng). Kiến trúc chủ yếu vẫn là kiến trúc Á đông, kiến trúc thuộc địa như một 
thực thể đối lập được đặt bên cạnh. Hình dạng của khu này cho thấy nó là 
điểm tiếp nối giữa khu phố của người Pháp và khu phố của người Việt. 


Cảnh khu vực quanh 
hồ Hoàn Kiếm chụp 
tử trên không, ở phía 
nam khu ba sáu phố 
phường, cho thấy sự 
đối lập giữa cấu trúc 
của khu phố cổ với 
những khu đất 
vuông vấn của khu 
phố “Tây” có Tòa thị 
chính và nhà hát ở 
phía đông, nhà thờ 
và toà án ở phía tây, 
Trung tâm lưu trữ hải 
ngoại, Alx-en- 
Provence. 


* Vauban $éebastien, 1633-1707, 
thống chế, chuyên gia về công sự, 
người đã xây dựng nhiều công sự 
trên các tuyến biên giới của Pháp. 


(ND) 


167 


34. G. Wright và P. Rabinow, 
“Savoirs eft pouvoir dans Í'urban- 
lsme moderne colonial đE. 
Hébrard”, Les cahie/s d ä rclercle 
archiectraie, số 9, 1982. 


35. G. Wright và P. Rabinow, s&/ 


168 


Tại khu vực quanh tòa thị chính, các lô đất được phân chia đồng đều. Hệ 
thống đường giao thông được xác định phù hợp với qui chế chính thức về 
chức năng và biểu tượng của khu phố hành chính. Do đặc điểm địa hình: phía 
tây là hồ Hoàn Kiếm và phía đông là sông Hồng, nên khu này chỉ có thể mở 
rộng về phía bắc và phía nam. Đây là một hiện tượng ngược lại so với khu 
nhà thờ. 

Trụ sở tòa án, hướng theo trục bắc-nam, nằm trên một khu đất vuông 
vắn, lô đất này đã xóa bỏ hoàn toàn vết tích cảnh quan tự nhiên ở đây. Công 
trình này nằm xen vào giữa một khu dân cư, vì thế phía ngoài không có một 
không gian công cộng như nhà thờ, nhà hát hay Phủ toàn quyền. 

Cấu trúc của khu vực nhà hát bị chia nhỏ do hệ thống giao thông qui về 
một nút ở đây; khu này tập trung nhiều công trình với kiến trúc của Pháp, 
trong khi Phủ toàn quyền ở giữa một khu vực có nhiều cây xanh và biệt lập 
so với các công trình xây dựng khác. 

Việc nghiên cứu các công trình trong môi trường cho phép chúng ta thấy 
được sự biệt lập của chúng trong những bối cảnh đô thị khác nhau. ở cấp độ 
thành phố, các công trình văn hóa, hành chính, chính trị hay tôn giáo không 
tập trung tại một khu như các thành phố ở châu Âu, mà được xây ở những 
điểm khác nhau. Việc xây dựng không theo quy hoạch này liệu có cản trở sự 
phát triển của thành phố trong tương lai hay không? Năm 1920, Maurice 
Long đã kêu gọi các chuyên gia đô thị ở Hà Nội không nên tập trung tất cả 
các cơ quan hành chính nhà nước vào một khu vực, nên tổ chức thành phố 
theo cách khác và làm theo mô hình của Prost và Lyautey ở Ma-rốc. Quả là 
ban đầu Hébrard không quan tâm lắm đến các công trình riêng lẻ, mà đến 
dự án tổ chức lại không gian và mở rộng thành phố trong tương lai. " Sơ đồ 
của ông xoay quanh bốn khu vực mà ông cho là duy nhất ở mỗi thành phố, 
đó là: trung tâm hành chính, khu công nghiệp, khu vui chơi giải trí và khu dân 
cư. Việc phân chia khu vực được coi trọng xuất phát từ những cố gắng nhằm 
kiểm soát dân cư và các hoạt động nhằm đạt được kết quả lý tưởng về: trật 
tự, vệ sinh, phân chia không gian và xã hội"”. Sở dĩ cần phải thực hiện việc 
quy hoạch thành phố có kiểm soát là do trước đó người ta đã nhận thức được 
tình trạng lộn xộn của thành phố vào thời điểm đó, tình trạng này được nhận 
thấy qua các bản đồ thời đó. Nhưng mong muốn thống nhất lãnh thổ thông 
qua việc kết hợp những hình thái đô thị được hình thành nên từ quan niệm 
thẩm mỹ của các nền văn hóa khác nhau bằng cách áp dụng phương pháp 
quy hoạch khoa học” lại ngầm thể hiện ý định thiết lập một quyền lực tập 
trung. 

Nếu nghiên cứu kỹ hơn ở cấp độ khu phố, chúng ta sẽ thấy các công trình 
này đối lập với môi trường xung quanh. Hiện tượng này có lẽ là do quá trình 
đô thị thiếu kiểm soát. Liệu có thể xây dựng nhà thờ trong một khu phố buôn 
bán được không, khi mà bản thân nó đối lập với môi trường xung quanh? Trụ 
sở tòa án có vai trò gì trong một khu dân cư? Việc xây dựng các công trình 
này có trái ngược với một thành phố có tổ chức được hình thành sau đó hay 
không ? Chỉ có tòa thị chính được xây trong khu hành chính (Bưu điện, Sở 
dây thép), còn các công trình khác đều bị cô lập không chỉ về mặt hình thức 
mà còn về chức năng. Nhà hát, khi mới được xây dựng không nằm cạnh một 
công trình văn hóa nào. Bảo tàng Louis Finot, do Hébrard thực hiện, mãi sau 
này mới được xây ở gần nhà hát, về phía sông Hồng ; Sở tài chính (một công 


trình khác của Hébrard) sau này cũng được xây ở gần Phủ toàn quyền, nhằm 
tập trung các cơ quan thành khu vực cho sự phát triển của thành phố. 

Vậy các công trình này có cản trở sự phát triển của thành phố hay 
không ? Liệu chúng ta có thể đứng trên cùng một quan điểm để đánh giá các 
công trình xây theo lối kiến trúc cổ điển châu Âu trong một môi trường châu 
Á hay không ? Chúng ta không thể áp dụng những qui tắc giống hệt nhau, 
bởi trong quá trình du nhập vào đây, trường phái cổ điển cũng đã có những 
thay đổi. Hébrard đến Việt Nam đúng vào thời điểm người ta đang quan tâm 
đến sự phát triển của cả khu phố cổ và khu phố mới, chính vì vậy cần có quy 
hoạch để có thể kiểm soát và dự tính trước sự mở rộng thành phố trong tương 
lai. Hébrard mang theo sang đây tư tưởng của các thành viên Hội đô thị 
Pháp, trong đó có ông. Những người này quan tâm đến định hướng phát triển 
đồng thời đối với nhiều thành phố ở các thuộc địa. 

Trong quá trình nghiên cứu, trước hết chúng tôi phân tích vị trí của công 
trình trong khu vực, dựa trên sơ đồ có tỉ lệ 1/4.000 và 1/2.000 để thấy được 
vai trò thụ động của chúng ; bước thứ hai, chúng tôi phân tích mối quan hệ 
của các công trình này đối với cả thành phố, dựa trên bản đồ của năm 1873 
(tỉ lệ 1/8.800), và của các năm 1890, 1902, 1925 (tỉ lệ 1/10.000). Việc nghiên 
cứu bản đồ cho thấy : 

e có sự chuyển biến căn bản từ không gian nông thôn sang không gian 
đô thị do mật độ xây dựng không ngừng tăng lên từ một số vị trí ban đầu ; 

e xuất hiện một cơ cấu đô thị mới từ việc mở rộng khu nhượng địa, chồng 
lên hệ thống giao thông cũ và hỗ trợ cho quá trình phát triển ; 

e một khu hành chính được xây dựng trong khu nhượng địa ; 

e hồ ao biến mất dần, đê ngày càng bị đẩy dần về phía sông Hồng ; 

e có những thay đổi ở các vùng nông nghiệp ; 

e thành phố bị kéo dài về phía đông và phía nam; 

e có thay đổi về mặt không gian: hồ Hoàn Kiếm trước ở phía nam của 
thành phố, giờ đây có vị trí trung tâm, do thành phố được mở rộng. 

Tổ chức đô thị, như chúng ta thấy, hình thành dưới dạng phát triển liên 
hoàn. Cách bố trí các công trình và sự thay đổi của cơ cấu đô thị, như chúng 
ta vừa phân tích, cho phép đưa ra giả thiết về sự phát triển đặc thù trong quy 
hoạch thành phố. Sở dĩ chúng tôi đặc biệt coi trọng vị trí của các công trình 
trong khu phố cổ là do quan niệm của chúng tôi xuất phát từ một mô hình 
văn hóa, được hình thành nên qua nhiều thế kỷ, nhưng điều này lại không 
đúng trong trường hợp của Hà Nội. Chính vì thế mà chúng tôi đã coi các công 
trình này như những yếu tố cản trở, bởi chúng không tập trung thành từng khu 
theo chức năng và bởi chúng có lối kiến trúc khác biệt với khung cảnh đô thị 
của Việt Nam. Chúng tôi cũng đã phân tích từng khu vực riêng biệt nhằm làm 
rõ thành phố được hình thành nên từ nhiều phần khác nhau. Thế nhưng, nét 
đặc thù của Hà Nội lại được thể hiện thông qua việc khai thác những thực thể 
đơn lẻ, đã làm đảo lộn lý thuyết của các thành phố châu Âu về tính tập 
trung”, khiến chúng ta phải thay đổi suy nghĩ và coi sự liên kết giữa các phần 
khác biệt nhau là yếu tố thúc đẩy quá trình phát triển đô thị. Cách nhìn nhận 
này cho chúng ta thấy sự phát triển đặc thù của của từng khu vực: 

e Sự đối lập giữa hai khu phố ngăn cách với nhau qua hồ Hoàn Kiếm. ở 
phía tây tổ chức đô thị lộn xôn trái với việc phân lô có trật tự ở phía đông. 


36. R. Unwin, Liótude yalque œs 
p/ns de vi, Paris, !'Equerre, 1981. 


169 


37. Ch. Pédelahore de Loddis, /øs 
éiémenfs cojtfUŒS œ hà vi d 
Hanoi, vwi©s vefứa/menies, Rapport 
BRA, 1983, tr. 63. 


38. Ch. Pédelahore de Loddis, 
“Hanoi, miroir de l'architecture 
indcchinoise”, Archfecture 
lrancaise — doước-mer, Paris, 
Mardaga, 1992, tr. 300. 

39. Ông mong muốn sáng tạo ra 
phong cách Đông Dương chịu ảnh 
hưởng của hai nền văn hỏa Pháp, 
Việt. 


170 


e Hệ thống đường giao thông qui về một mối ở trung tâm, nơi hội tụ những 
cơ cấu khác biệt. 

se Khu phố của người Pháp được hình thành giữa tòa án và khu nhượng 
địa. 

e Khu phố của người Pháp phát triển mạnh mẽ về phía đông, theo trục 
đường Puginier. 

Sự năng động của mỗi khu phố dẫn tới tình trạng phát triển tự phát, theo 
những đỉnh hướng nhất thời và khẳng đinh vị trí chiến lược của các công trình 
chúng ta nghiên cứu. 

Như vậy, những mốc khác nhau đánh dấu cách thức chiếm linh không 
gian đã dân dần được hình thành. Cách thức chiếm lĩnh không gian này kết 
hợp giữa hai nền văn hóa, chứ không đồng hóa chúng, như chính quyền thực 
dân từng mong muốn. 

Kế hoạch tô điểm cho thành phố của Hébrard chứng tỏ ông đã đặc biệt 
quan tâm tới các công trình đơn lẻ này, mong muốn đưa chúng hòa nhập vào 
quang cảnh chung. Các công trình này, được xây dựng vào thời điểm chuyển 
giao giữa hai thế kỷ, nhờ vào vị trí của chúng, đã góp phần vào quá trình phát 
triển của thành phố. Hệ thống đường giao thông phát triển tham gia vào việc 
ghép các khu phố lại với nhau; và các công trình này, cho đến nay, vẫn là linh 
hồn của các khu phố đó: mỗi công trình có bản sắc riêng, mang ý nghĩa 
tượng trưng riêng, tạo ra tính cách chung của thành phố. Trong khi đó, công 
tác quy hoạch làm bộc lộ sự lựa chọn mang tính tư tưởng liên quan đến việc 
tổ chức những phần thuộc sự quản lý của chính quyền thực dân, theo đúng 
những khái niệm được sử dụng tại châu Âu vào thời điểm đó'”. Việc phân chia 
theo khu vực (công nghiệp, hành chính, dân cư...) hạn chế ở phân tích quá 
trình phát triển một cách chung chung mà không quan tâm đến những thay 
đổi thú vị đang diễn ra trong mỗi khu vực có các công trình nghiên cứu. Phân 
chia không gian góp phần vào việc tổ chức lại thành phố với hệ thống đường 
giao thông phân cấp đồng thời tạo ra những điểm mốc đô thị mới. Cách tổ 
chức này nhằm cản trở quá trình phát triển của thành phố, nếu những định 
hướng không phù hợp với chuẩn mực của nước Pháp. 

Quan điểm của toàn quyền Long thể hiện [...] mong muốn căn theo 
những chuẩn mực của chính quốc, chẳng hạn như luật Cornudet năm 1919 
qui định việc soạn thảo sơ đồ quy hoạch, tô điểm và mở marg thành phố, 
nhằm biến các thành phố lớn ở ba nước Đông Dương thành những nơi áp 
dụng thành công nhất các chuẩn mực này”. 

Người ta tìm kiếm những giải pháp nhằm cơ cấu lại thành phố thông qua 
thiết lập mối quan hệ nhân quả giữa các khu vực và cố gắng tận dụng những 
yếu tố riêng lẻ xuất hiện trong giai đoạn xây dựng ban đầu. Chẳng hạn như 
sơ đồ quy hoạch khu phủ toàn quyền cho thấy những thay đổi đáng kể trong 
bố cục so với các thành phố ở châu Âu. Nằm xa trung tâm, cung điện cũ giờ 
đây được đặt trong một khung cảnh rộng lớn, do Hébrard thiết kế, khiến cho 
nó chỉ còn vai trò thứ yếu so với tòa nhà mới của Phủ toàn quyền. Cách phối 
cảnh trong kiến trúc mà một số chuyên gia đô thị như Hébrard đã biết đưa 
vào không gian chung của thành phố và vận dụng trong công việc sáng tác 
của mình”, đã góp phần kết hợp bản sắc của hai nền văn hóa Pháp-Việt và 
tận dụng những tính hoa của hai nền văn hóa này trong sơ đổ kiến trúc và 
đô thị. Thành phố mang một bản sắc mới, sự đối lập giữa hai nền văn hóa 
được tính toán và thể hiện trong hoàn cảnh của Việt Nam. Hébrard đã qua 
các nhà sử học và nghiên cứu của Viện viễn đông bác cổ để hiểu và cố gắng 


tìm ra một phong cách kiến trúc có thể dung hòa giữa tinh hoa của văn hóa 
Việt Nam với những kỹ thuật mới, hiện đại. Bắt đầu từ những năm 1920, ông 
không muốn sao chép nguyên bản những mô hình kiến trúc của Pháp để 
nhập vào Việt Nam nữa, vì cho rằng không phù hợp. Điều đó cho thấy một 
bước ngoặt mới trong học thuyết của người Pháp về thuộc địa: chính sách 
đồng hóa đã được thay thế bằng chính sách kết hợp các nền văn hóa cởi mở 
hơn. 

Học thuyết này của chính quyền thực dân đã dần dần được hoàn thiện 
trong quá trình phát triển của thành phố dưới dạng "kết hợp đô thi". Việc quan 
sát và phân tích bản đồ cho phép chúng ta đưa ra giả thiết về một sự "kết 
hợp đô thị tích cực" thông qua hai yếu tố chính: mối quan hệ qua lại giữa các 
khu phố ở cấp độ tổng quát và sự phát triển bên trong từng khu phố. Thiết 
lập mối quan hệ giữa các khu vực nghiên cứu làm nổi bật lên được quá trình 
liên kết giữa những yếu tố cũ và mới. 

Như vậy, chúng ta đã chuyển từ quan sát hạn chế ở cấp độ khu phố sang 
so sánh những phần khác biệt nhau ở cấp độ thành phố. Kết quả là chúng 
ta đã làm rõ được vai trò "xúc tác” của các công trình nghiên cứu trong việc 
"gắn" các khu phố lại với nhau cho quá trình phát triển chung của cả thành 
phố. Thông qua mô hình đặc biệt này, chúng ta có thể áp dụng để phân tích 
và so sánh với các thành phố khác để làm rõ hơn mối quan hệ giữa các thực 
thể đối lập nhau, được thể hiện thông qua thể loại và hình dáng, những thành 
phần chủ yếu đặc trưng cho các thành phố ở các nước thuộc địa trước đây. 


13 - HNĐT ˆ 


171 


Trần Hùng 


Bảo tôn đi sản 
kiến trúc 
trong sơ đô 


quy hoạch thủ đô 


“Di tích lịch sử, uăn hóa uùà các danh lam thắng cảnh cần góp phần 
uòo uiệc phát huy truyền thông dân tộc trong công cuộc xây dựng 
uà bảo uệ Tổ quốc, trong giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã 
hột uò lòng tự hào dân tộc, trong công tác nghiên cứu khoa học uò 
nghệ thuật cũng như trong lĩnh uực du lịch” 


Điều 5, Nghị đính ra ngày 31/3/1984 về bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa và 
danh lam thắng cảnh. 


Những di tích lịch sử quan trọng 

Nhờ vào vị trí địa lý và quá trình lịch sử lâu đời, Hà Nội được thừa hưởng 
một di sản văn hóa vô cùng phong phú: đó là các danh lam thắng cảnh và 
di tích lịch sử (246 di tích lịch sử được xếp hạng, tròng đó 86 di tích ở các 
quận nội thành và 160 di tích ở các huyện ngoại thành). 

Những di tích này thuộc những giai đoạn lịch sử khác nhau, nằm rải rác 
trong thành phố. Những di tích thời cổ đại phần lớn đã bị chiến tranh và thiên 
tai tàn phá. Sự phân bố của các di tích lịch sử trong không gian đô thi giúp 
chúng ta hiểu rõ hơn những biến đổi và cơ cấu của các thành phố cổ nói 
chung, đồng thời cũng rất cần thiết cho công tác nghiên cứu lịch sử phát triển 
xã hội và đô thị của thủ đô hiện nay nói riêng. 

Những di tích lịch sử chủ yếu tập trung ở khu vực trung tâm thành phố và 
quanh hồ Hoàn Kiếm, như đền Ngọc Sơn, câu Thê Húc và đính Trấn Ba. 
Ngoài ra còn phải kể đến các di tích khác như Văn Miếu, nằm trên một khu 
đất rộng; chùa Một Cột giữa một khu vực cảnh quan được bảo tồn; đền Quan 
Thánh, nằm ở góc một đường phố lớn, gần hồ Trúc Bạch; chùa Trấn Quốc, 
được xây dựng trên một bán đảo giữa hồ Tây; chùa Kim Liên và phủ Tây Hồ. 

Trong khu "ba sáu phố phường", cũng như trên các đường phố cổ khác, 
vẫn còn nhiều đính, đền, chùa được bảo tồn và được nhân dân đến cúng lễ, 
cho dù ở một số nơi, các di tích này đang bị nhà dân lấn chiếm. Có thể kể ra 
đây các chùa như Bà Đá (phố Nhà Thờ), Lý Quốc Sư (phố Lý Quốc Sư), Cầu 
Đông (phố Hàng Đường) và Chân Tiên (phố Bà Triệu). 


173 


174 


Một số di tích khác nằm rải rác ở khu vực ngoại vi thành phố, như đền 
Hai Bà ở Đồng Nhân, đền Voi Phục ở công viên Thủ Lệ, chùa Láng (khu 
Láng Thượng, quận Đống Đa). 

Năm 1984, Chính phủ đã ra một nghị định liên quan đến việc bảo tồn và 
sử dụng các di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh (Nghị định số 
14-LTC ra ngày 4/4/1984). Từ nghị định này, các cơ quan phụ trách vấn đề 
đô thị đã ra quyết định hướng dẫn đối với từng khu vực nhằm gìn giữ các di 
tích lịch sử và bảo đảm hài hòa cảnh quan với các công trình xây dựng hiện 
đại xung quanh. Thành phố cũng đã có những biện pháp quy hoạch để thành 
lập các khu văn hóa-lịch sử, nhằm nâng cao giá trị của các di tích lịch sử, văn 
hóa và danh lam thắng cảnh: một trong những đặc điểm nổi bật của không 
gian đô thị Hà Nội là thành phố có rất nhiều cây xanh và hồ ao, như hồ Bảy 
Mẫu, Thủ Lệ, Thanh Nhàn, Linh Đàm và Định Công, tổng diện tích hổ ao lên 
tới 1.000 ha. 


Sơ đổ quy hoạch: bảo tổn di sản thông qua quá trình phát triển có 
kiểm soát 

Cổ Loa, một di tích lịch sử nổi tiếng của đất nước nằm ở phía đông-bắc 
thành phố. Thành Cổ Loa là một trong những di tích quan trọng nhất ở khu 
vực Hà Nội. Sau khi đánh thắng quân xâm lược nhà Tần, Thục Phán đã lập 
ra nhà nước Âu Lạc, lấy Cổ Loa làm kinh đô và cho xây một thành bằng đất 
gồm nhiều lớp. Hiện nay, chỉ còn lại ba đoạn tường thành. Bức tường thành 
bên trong hình chứ nhật, có chu vi 1,6 km, bức thứ hai hình đa giác, chu vi 6, 
5 km và bức ngoài cùng hình xoáy trôn ốc, có chu vi 8 km. 

Thành cao trung bình 4 đến 5 m, có chỗ cao tới 10 m, chân tường dày vài 
chục mét. Trên ba bức tường thành này cửa được mở xen kẽ nhau để đảm 
bảo an toàn. Những di tích còn lại hiện nay là phần gần cửa thành phía trong 
cùng. Đây là nơi tiếp kiến nhà vua, gần đó hiện vẫn còn đền thờ công chúa 
My Châu và đền thờ An Dương Vương. Một số người cho rằng hai đền thờ 
này được xây dựng trên nền cung điện trước đây của nhà vua. 

Thành Cổ Loa được coi là một di sản kiến trúc quan trọng và hiện nay 
đang được tu bổ. 

Di tích thành Cổ Loa cùng với hồ Vân Trì và cây cối bao quanh góp phần 
làm trong lành không khí trong vùng. Khu vực này cần trở thành trung tâm du 
lịch và nơi xây dựng các công trình thể thao. 

Ở phía tây thành phố là một vùng thung lũng thích hợp cho việc xây dựng, 
được dự kiến xây dựng các thành phố như Xuân Mai, Hòa Lạc, Sơn Tây, Miếu 
Môn. Vùng này cũng có rất nhiều cây xanh và hồ nước như hồ Đồng Mô, 
Ngải Sơn, Ba Vì, Suối Hai, trải rộng trên hàng nghìn héc ta. 

Trong những năm tới, Hà Nội sẽ tiếp tục phát triển trong một môi trường 
trong sạch và ổn định. Tỉ lệ cây xanh hiện nay là 1,4 mˆ trên đầu người, đến 
năm 2020 cần tăng lên tới 12 hoặc 15 mỷ, trong đó bao gồm cả các khu giải 
trí và trung tâm thể thao. 

Bên cạnh đó, chúng ta cũng dự kiến xây dựng nhiều nơi nghỉ ngơi, vui 
chơi giải trí và du lịch quanh các hồ như hồ Tây, Vân Trì, Linh Đàm, Yên Sở, 


bên bờ sông Hồng và sông Nhuệ, ở chân núi Ba Vì và ở vùng Suối Hai. 

Giữ gìn các di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh trước hết là 
nhiệm vụ của sở Văn hóa và sở Đô thị Hà Nội, đồng thời cũng là nhiệm vụ 
của toàn thể nhân dân. Bảo tồn các di tích lịch sử không chỉ có nghĩa là gìn 
giữ những giá trị của quá khứ, mà còn có nghĩa là bảo vệ cảnh quan đô thị 
nhằm đáp ứng những nhu cầu của người dân thủ đô hiện nay. Chính vì vậy, 
trong sơ đồ quy hoạch tổng thể cũng như quy hoạch chỉ tiết từng khu vực, 
chúng ta đặc biệt lưu ý tới chất lượng cảnh quan, nhất là cảnh quan các khu 
di tích văn hóa, lịch sử. 


Vài nét về các di tích lịch sử Chùa Một Cột. Công trình duy nhất 
còn tổn tại của một quấn thế được 
: Dê xây dựng vào thế kỷ thứ XI. 
Chùa Một Cột 


Ảnh Dominique Delaunay. 


Nằm cách không xa quảng trường Ba Đình, bên phải lăng Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, tổng thể kiến trúc này bao gồm một ngôi chùa và một tòa đài sen 
được xây dựng trên một chiếc cột giữa một hồ nước hình vuông. 

Ngôi chùa này được xây dựng vào thời Lý (1049), ban đầu có tên là Diên 
Hựu (kéo dài tuổi thọ), do ở đây thường tổ chức những buổi lễ cầu thọ cho 
nhà vua; tòa sen có tên là Liên Hoa, nhưng nay chúng ta quen gọi là Một 
Cội. Chùa Một Cột đã bị phá hủy vào năm 1954 và được xây dựng lại vào 
năm 1955. 

Tòa sen có hình vuông, mỗi chiều rộng 3 m, mái lợp ngói cong, được xây 
dựng trên một cột bằng đá, gồm hai khối gắn lại với nhau (có đường kính 1,2 
m, cao 4 m, chưa kể phần chìm: dưới đất). Ngồi chùa trông giống như một 
đóa hoa sen mọc lên giữa hồ nước. 

Xung quanh hồ nước có tường bao thấp bằng gạch, có một cầu thang 
nhỏ dẫn lên đài sen, ở cửa vào, ta thấy một tấm biển với hàng chữ Hán Liên 
Hoa Đài, nhắc chúng ta nhớ tới truyền thuyết về vua Lý Thái Tông (1028- 
1054), người đã chiêm bao thấy Phật Quan Âm ngồi trên tòa sen. 

Giá trị kiến trúc của ngôi chùa chủ yếu là do chùa có hình giống hoa sen, 
hình ảnh đặc trưng của nền văn hóa Việt Nam. 


175 


Chùa Kừn Liên (hoa sen vàng) 


Chùa được xây dựng trên một mảnh đất ven hồ Tây, thuộc địa phận làng 
Nghi Tàm (phường Quảng An, quận Tây Hồ), trước đây chuyên nghề trồng 
dâu. 


Chùa Kim Liên, bên hồ Tây. Chùa được xây dựng vào thế kỷ thứ XVII, ban đầu có tên là Đại Bi ; chùa 

Ảnh Dominique Delaunay. mang tên Kim Liên từ sau khi được xây dựng lại vào năm 1771. Dáng vẻ hiện 
nay của chùa là kết quả của đợt sửa sang năm 1792 : chùa gồm ba dãy nhà 
song song, gọi là chùa Thượng, chùa Trung và chùa Hạ. Mỗi dãy nhà có hai 
tầng mái cong. Ba dãy nhà được liên kết với nhau bằng tường xây bằng gạch, 
có những lỗ trổ hình tròn cho ánh sáng lọt qua. Bộ khung gỗ của chùa cho 
thấy sự sáng tạo của các thợ mộc trước đây. Chúng ta vô cùng ngạc nhiên 
trước cấu trúc đặc trưng của cổng tam quan, với hàng cột lớn nâng giải mái 
giữa vươn lên trông giống như một cánh diều. Chùa Kim Liên là một di sản 
kiến trúc vô cùng quý giá của thời Sơn Tây. 


Đền Ngọc Sơn và hồ Hoàn Kiếm 

Hồ xưa kia có tên là Lục Thủy, và được gọi là Hoàn Kiếm từ thế kỷ thứ 
XV, xuất phát từ truyền thuyết về việc nhà vua hoàn lại thanh kiếm cho rùa 
thần sau khi đã đánh tan giặc ngoại xâm. Từ thế kỷ thứ XVI, vua !.ê rồi chúa 
Trịnh đã cho xây dựng ở đây nhiều công trình lớn như cung Khánh Thụy trên 
đảo Ngọc, ở phía đông-bắc của hồ, sau đó đã bị đốt trụi vào năm 1786. ở nơi 
này, sau đó, người ta đã cho xây dựng một ngôi đền thờ Đức phật, thờ thêm 
Trần Hưng Đạo (người anh hùng dân tộc ba lần thắng giặc ngoại xâm), Văn 
Xương (một nhân vật thần thoại). Trong đền còn có tượng Quan Vũ (một viên 
tướng nổi tiếng) và tượng Lã Tổ (một thày thuốc nổi tiếng). Đền này thường 
được gọi chung là Đền Ngọc Sơn. 

Năm 1865, nhà trí thức lớn Nguyễn Siêu đã được trao nhiệm vụ bài trí lại 
khu vực này; ông cho xây dựng một tháp đá trên một mô đất cao, gọi là tháp 
Bút, thân tháp có khắc ba chữ "Tả thanh thiên". Ông cũng cho xây dựng một 
cửa cuốn cong trên có đặt một nghiên mực bằng đá hình nửa trái đào. Qua 
cửa này, chúng ta sẽ đến cầu Thê Húc (giữ lại ánh sáng ban mai của mặt 
trời). Phía bên kia cầu là cổng Đắc Nguyệt Lâu (lầu đón trăng). 


176 


Tháp Bút, đảo Ngọc, 
hồ Hoàn Kiếm. 

Trung tâm lưu trữ hải 
ngoại Aix-en-Provence 


Đền Ngọc Sơn gồm ba gian: gian chính ở phía trước thờ Văn Xương, gian 
phía sau thờ Trần Hưng Đạo. Trước gian chính có Trấn Ba Đình (đình chắn 
sóng) là nơi các sĩ phu trước đây từng tụ họp. 


Văn Miếu 

Gắn bó chặt chẽ với quá trình phát triển văn hóa của Thăng Long (Hà 
Nội), Văn Miếu được coi là một di sản kiến trúc có giá trị cao không những 
về mặt nghệ thuật mà còn về mặt lịch sử. 

Được xây dựng vào thời Lý (1070), miếu này ban đầu thờ các vị thánh 
hiền của đạo Khổng. Sáu năm sau, nhà Lý đã cho xây phía sau miếu một 
trường học (Quốc Tử Giám). Ban đầu trường này chỉ dành cho các hoàng tử, 
sau đó cho những người giỏi trong khắp cả nước. Ngoài ra ở đây còn tổ chức 
các cuộc thi để chọn những người giỏi ra làm quan và đảm nhận các chức 
vụ trong bộ máy nhà nước. 

Văn Miếu nằm ở phía nam khu thành cổ trên một khu đất hình chữ nhật 
hơi méo (61 m x 75 m x 306 m). Văn Miếu được chia thành năm khu nối tiếp 
nhau : khu ngoài, từ cổng vào tới cổng lớn ở trung tâm được gọi là Đại Trung 
Môn ; khu thứ hai, từ cổng lớn tới Khuê Văn Các (sao Khuê là biểu tượng của 
văn học) ; khu thứ ba, từ Khuê Văn Các tới Đại Thành Môn ; khu thứ tư, từ 
cửa Đại Thành Môn tới khu điện thờ Khổng Tử (Đại Bái Đường) ; khu thứ năm 
là khu trường học được xây dựng vào thời Lê. Dưới thời Nguyễn, trường học 
được chuyển vào Huế, kinh đô mới, Quốc Tử giám trở thành đền Khải Thánh, 
thờ song thân của Khổng Tử. Đối diện với cổng vào Văn Miếu, phía bên kia 
đường ià zồ Văn. 

Trong quần thể Văn Miếu, khu thứ ba có một hồ nước chiấm gần hết diện 
tích được gọi là Thiên Quang Tỉnh (giếng trời trong sáng) phản chiếu hình ảnh 
của Khuê Văn Các, có lẽ đây !à khu gây ấn tượng nhất. Hai bên hồ là hai khu 
vườn bia nơi khắc tên những người đỗ tiến sĩ trong các khoa thi do triều đình 
tổ chức. Hiện còn 82 tấm bia được dựng từ năm ¡442 đến 1779. 


477 


Văn Miếu Quốc Tử Giám. 


Ảnh Dominique Delaunay 


Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, trước 
đây là bảo tàng Finot của Viện viễn 
đông bác cổ. Emest Hébrard thiết 
kế (1925-1932). Từ góc nhìn này 
chúng ta thấy hệ thống mái và mái 
hiên do Hébrard sáng tạo ra. 


Ảnh Dominique Delaunay 


178 


Quần thể kiến trúc này được xây dựng qua nhiều thế kỷ, đặc biệt là dưới 
thời Lý và thời Lê. Chỉ có Khuê Văn Các là được xây dựng muộn hơn, dưới 
thời Nguyễn. 

Hồ Văn và Quốc Tử Giám đang được trùng tu nhằm trả lại cho Văn Miếu 
dáng vẻ ban đầu của mình. 


Báo tàng lịch sử 


Nằm ở phía đông khu phố cổ Hà Nội, gần bờ sông Hồng, bảo tàng lịch 
sử trước đây là trụ sở của Viện viễn đông bác cổ. Tòa nhà này do Ernest 
Hébrard thiết kế và :iược xây dựng từ năm 1928 đến 1932. Bảo tàng hiện lưu 
giữ những cổ vật của tất cả các nước vùng Đông Nam Á. 

Tòa nhà bao gồm nội đại sảnh hình tám cạnh, với các phòng trưng bày 
nằm nối tiếp nhau theo chiều dài. Nhờ có hệ thống mái và mái hiên phía trên 
ban công và cửa sổ nên tòa nhà luôn tránh được mưa, nắng. Đây chính là 


kết quả tìm tòi của Hébrard để sao cho kiến trúc phải phù hợp với điều kiện 
khí hậu ở Việt Nam. 

Năm 1958, tòa nhà này được dùng làm bảo tàng Lịch sử của Việt Nam, 
trung tâm nghiên cứu và giới thiệu lịch sử của đất nước. 


179 


Christian Pédelohore de Loddis 


Trang sức đẹp nhất của một thành phố 
chính là sự đa dạng của cư dân 
L. B. Alberti, De Re Aedificatoria 


Trên thế giới này ít có nước nào lại hy sinh nhiều đến thế, trong một thời 
gian dài đến thế để khẳng định bản sắc của mình như nước Việt Nam. 

Từ sau chiến tranh và đặc biệt là từ sau năm 1986 khi công cuộc đổi mới 
bắt đầu, khái niệm bản sắc không chỉ đơn thuần về mặt tư tưởng nữa, mà đã 
dần dần được mở rộng sang lịch sử văn hóa, xã hội sang các công trình xây 
dựng, đô thị và kiến trúc trong một quá trình tìm lại và khẳng định bản sắc 
của mình. Quá trình này ngày càng trở nên quan trọng'. 


Đặc điểm chung 

Hà Nội là một thành phố gồm nhiều phần ghép lại với nhau, trong suốt 
gần một nghìn năm lịch sử, để hôm nay hình thành nên những khu phố đồng 
thời cũng chính là những di sản độc đáo. 

Mỗi khu phố, từ Thành cổ (khu thành nội cũ), ba sáu phố phường (khu 
buôn bán trước đây), đến khu phố thời thuộc địa (theo sơ đồ được phân thành 
những lô vuông vắn), khu có kiến trúc pha trộn của những năm ba mươi (nửa 
biệt thự, nửa nhà ống), thậm chí cả những khu tập thể được xây dựng ở vành 
đai thành phố từ những năm sáu mươi đến tám mươi ; mỗi khu đều mang dấu 
ấn vật chất và văn hóa của một giai đoạn phát triển đô thị của thành phố. 

Hà Nội là thành phố của nước. Nằm nép mình bên khúc uốn của dòng 
sông Hồng, Hà Nội được hình thành nên từ một hệ thống ao hồ dày đặc, cho 
đến nay vẫn là một phần quan trọng của thành phố. Hệ thống hồ, ao, sông, 
ngòi và đê này cho đến nay, vẫn là một di sản kín đáo, tạo ra bản sắc sâu 
lắng và giàu hình tượng của thành phố. 

Chính các hệ thống và khu phố này cần được nghiên cứu, xếp hạng và 
gìn giữ trong giai đoạn hiện nay, khi thành phố ở vào thời kỳ tăng trưởng dân 
số và phát triển đô thị mạnh mẽ: sau một thời gian dài chiến tranh (từ 1940 
đến 1975) và những năm thực hiện chính sách đóng cửa (từ 1976 đến 1986), 


trong mười năm gần đây, mỗi năm thành phố tiếp nhận hơn 100.000 cư dân 1. Thành công của tạp chí Xưa và 
mới Nay là một ví dụ. 


181 


2. Các nhóm nghiên cứu người 
Pháp, Úc, Canada, Hà Lan, Thụy 
Điển, Nhật. Xem Nguyễn Ngọc Khôi, 
Phn for podtecfg, pxeservfj and 
developiig the ancier quarler of 
Hanoij Hanoi, Friends of Hanoi 
Workshop, tháng 11/1993. 


182 


Các di tích lịch sử 


Nếu chúng ta thử liệt kê nhanh những công trình nghiên cứu và các hoạt 
động liên quan đến di sản của thành phố Hà Nội, chúng ta sẽ thấy rằng công 
tác này được khởi đầu vào đầu thế kỷ thứ XX, bắt đầu từ các di tích lịch sử 
(đền, chùa, đình, thành lũy, thành cổ), đặc biệt là thông qua các hoạt động 
của Viện viễn đông bác cổ, trong đó nổi bật nhất là cuốn Liệt kê các di tích 
lịch sử ở miền Bắc Việt Nam với sự hợp tác của Louis Bezacier. 

Sau khi giành được độc lập, công tác này được Viện nghiên cứu Khoa học 
xã hội, đặc biệt là ban Khảo cổ tiếp tục duy trì, mặc dù trong khi đó, điều kiện 
vật chất còn nhiều khó khăn. 

Tuy nhiên, chỉ thời gian gần đây, những công trình tu bổ lớn mới được tiến 
hành, chủ yếu là nhờ chương trình bảo tồn di sản đô thị trong định hướng 
chiến lược của ủy ban Nhân dân thành phố, sau khi thành phố được Nhà 
nước chính thức công nhận có quyền độc lập về hành chính và tài chính vào 
đầu thập kỷ 90. Chính vì thế, trong khuôn khổ của các hoạt động ưu tiên tiến 
tới kỷ niệm một nghìn năm Thăng Long, từ năm 1999, thành phố đã tiến hành 
trùng tu một số di tích nổi tiếng của Hà Nội như chùa Một Cột, Văn Miếu và 
cửa phía bắc của khu thành cổ. 


Khu phố cổ 

Tại khu phố trung tâm, hay còn gọi là ba sáu phố phường, từ đầu thập kỷ 
90, khoảng mười hai nhóm nghiên cứu nước ngoài” đã đến hỗ trợ cho các 
nhóm chuyên gia Việt Nam, nhất là trong nh vực phương pháp và đối tượng 
nghiên cứu, bảo tồn. 

Quả thực là trong lĩnh vực này, các phường và các ngôi nhà ống (nhà gồm 
hai phần, ở giữa là một khoảng sân, một lối đi dài, hai đầu có cửa đóng) là 
đối tượng chính của công tác nghiên cứu và bảo tồn, không chỉ về mặt công 
trình mà còn về lối sống và tập quán xã hội của khu vực. 

Bên cạnh đó các chuyên gia cũng tiến hành phương pháp liệt kê theo 
kiểu cổ điển các loại hình kiến trúc, xây dựng và phong cách cũng như thống 
kê hình dáng, mặt cắt của đường phố theo chiều dọc và chiều ngang. 

Phong trào hoạt động mang tầm cỡ quốc gia tại khu phố này (một trong 
số những khu phố cuối cùng ở châu Á còn giữ được tính thống nhất và dấu 
vết lịch sử của quá trình phát triển) đã cho phép các nhà lãnh đạo thành phố 
xác định được một phạm vi bảo tồn đặc biệt đồng thời thành lập rnột ban phụ 
trách di sản thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố. 

Phong trào này cũng cho phép tiến hành tôn tạo ngôi nhà ống đầu tiên 
vào năm 1998, với sự hỗ trợ kinh phí của thành phố Toulouse (Pháp). Thành 
phố Hà Nội, bằng kinh phí riêng của mình, đảm nhận việc trùng tu và xây 
dựng lại các công trình tín ngưỡng do các phường thợ trước đây xây dựng ở 
khu phố này. 

Đồng thời, người ta đang tiếp tục thảo luận về nguyên tắc và hình thức 
thành lập một quỹ nhằm khuyến khích tôn tạo nhà tư nhân. Ngày càng có 
nhiều gia đình muốn tiến hành sửa chữa nhà trong khuôn khổ của chương 
trình di sản, nhưng công việc này chỉ có thể thực hiện được nếu được các tổ 
chức quốc tế hỗ trợ về tài chính. 


Khu ba sáu phố 
phường. Ảnh chụp 
năm 1925. 


Viện viễn đông bác cổ. 


Tuy nhiên, thành phố Hà Nội còn cần phải đề ra một qui định đặc biệt liên 
quan đến giấy phép phá hủy và xây dựng, đơn xin sửa chữa, qui định này 
phải đi kèm với những yêu cầu tối thiểu về kỹ thuật nhằm đảm bảo giám sát 
được mật độ cũng như việc tôn trọng khoảng cách giữa các ngôi nhà cạnh 
nhau đồng thời cấm xây nhô ra và làm lồng sắt. 


Khu phố thời thuộc địa 


Di sản kiến trúc thời thuộc địa tại Hà Nội vô cùng phong phú do thành 
phố đã từng là thủ đô của Đông Dương dưới thời Pháp đô hộ và trong vòng 
hơn ba mươi năm sau đó thành phố gần như vẫn được giữ nguyên hiện trạng. 

Tại đây chúng ta thấy có những ví dụ của trường phái kiến trúc tân cổ 
điển, của thuyết hợp thức vùng nhiệt đới trong thời kỳ bắt đầu xâm chiếm 
thuộc địa, của trường phái kiến trúc Paris mới với mái nhà theo kiểu Mansart, 
trường phái kiến trúc mới của các vùng (Basque, Normandie, Aquitain), của 
nghệ thuật trang trí, của chủ nghĩa hiện đại những năm ba mươi cũng như 
những ví dụ nổi bật nhất của phong cách Đông Dương, một phong cách tổng 
hợp giữa phương Đông và phương Tây do Ernest Hébrard sáng tạo ra trong 
thập kỷ 20. ở đây, chúng ta.cũng tìm thấy những ví dụ đầu tiên của phong 
cách hiện đại châu Á của các kiến trúc sư người Việt Nam được đào tạo từ 
những năm 20 tại trường Mỹ thuật Đông Dương, một trường đại học có uy tín. 

Công tác xác định và nghiên cứu di sản kiến trúc của giai đoạn này đã 
được các giáo viên trường Đại học Kiến trúc là Đặng Thái Hoàng, Tôn Đại, 
Trần Hùng, Nguyễn Quốc Thông và tôi bắt đầu vào đầu thập kỷ 80 tại Việt 
Nam. Từ thập kỷ 90, công tác này đã phát triển ở Pháp, Mỹ, Nhật Bản và Úc, 


đặc biệt là với sáng kiến của UNESCO'. 3. Logøan Wifam Š, Pbni fr te 

ï : : potecfo! of te o&@ sec of Hand 

Sau khi giành được độc lập, kiến trúc thuộc địa bị đánh giá thấp và bị coi — 2 Báo cáo, Unesco, Paris, 1990, 

W va? Đi 2 .= Sản "Ắ-- và Logan Wiliam SS., Hanoi, 

là nguy hiểm về mật tư tưởng, nhưng sau đó đã được thôi phục lại vẻ mặt Uniysrelf "6ƒ -Meahilhaiohl:lEess, 
văn hóa do ba nguyên nhân: giới chuyên môn công nhận chất lượng về mặt  seatle, 2000, tr. 261-266. 


183 


4. Pédelahore Christian, “Les elé- 
ments constructifs de la ville de 
Hanoi”, E#zœs vftamiennes, số 12 
(82), Hà Nội, NXB Ngoại văn, 1986, 
tr.119-121. 


5. Trung tâm nghiên cứu kiến trúc 
“Các công trình cần lưu giữ trong 
khu phố cũ Hà Nội”, Hà Nội, 1995, 


6. Chúng tôi muốn nhắc tới công 
trình của Mourareau Olivier, Quelles 
sữafégies pour la pr6servation du 
quartier francais de Hanoi, Luận 
văn tốt nghiệp bằng cao học 
chuyên ngành, Viện đô thị Pháp, 
Champs-sur-Marne, tháng 11/1996, 
đặc biệt là các trang từ 40-51, 91- 
104. 

7. Ủy ban nhân dân thành phố Hà 
Nội/AUsAlD, /a2ø( pianmng and 
deweloperner contoí proect, Hà Nội, 
1996. 


184 


xây dựng và không gian, tiềm năng kinh tế và vị trí trung tâm đối với quá trình 
quốc tế hóa thủ đô (hoạt động mua bán nhà đất, du lịch, hình ảnh hiện đại 
mang ý nghĩa lịch sử) đồng thời cũng do trong dân chúng đã xuất hiện một 
phong trào ngày càng tăng nhằm sở hữu các không gian này!. 

Phong trào này đã khiến Hội kiến trúc sư Việt Nam, Tạp chí Kiến trúc và 
Trung tâm nghiên cứu kiến trúc do ông Nguyễn Bá Đăng làm giám đốc phải 
chính thức bảo vệ di sản kiến trúc thời thuộc địa. Từ năm 1993, họ đã tiến 
hành xác định và thống kê các công trình đáng chú ý”. 

Các hoạt động này” vẫn được duy trì thông qua việc thành lập khu bảo 
tồn đầu tiên vào năm 1995. Đó là khu hồ Hoàn Kiếm (mang ý nghĩa chiến 
lược và tượng trưng), trên cơ sở một sơ đồ chỉ tiết do Viện quy hoạch đô thị 
thuộc Bộ xây dựng soạn thảo. Các hoạt động này còn được duy trì thông qua 
một sơ đồ phát triển có kiểm soát đối với khu phố thời thuộc địa (quận Hai 
Bà Trưng) do văn phòng Kiến trúc sư trưởng thành phố soạn thảo với sự hỗ 
trợ của các cộng tác viên người Úc”. 

Bên cạnh đó, từ năm 1993 đến 1996, các dịch vụ nhà đất của thành phố 
cũng phát triển các hoạt động thực tế và thử nghiệm trong lĩnh vực này. 

Nắm bắt được nhu cầu rất cao của người nước ngoài trong việc thuê nhà 
Ở và văn phòng đẹp, các dịch vụ này đã nhanh chóng khai thác tiềm năng 
kinh tế của một số biệt thự thời Pháp thông qua công tác cải tạo dưới sự giám 
sát của các công ty liên doanh. 

Đáng tiếc là các dự án qui mô này được đưa ra quá sớm nên đã gặp 
không ít khó khăn (về mặt xã hội, kỹ thuật, tài chính và luật pháp). Tuy nhiên, 
các dự án này cũng phát huy được một tác dụng là phục vụ cho việc sửa đổi 
chính sách di sản thực tế hơn và cụ thể hơn sau này. 

Từ năm 1994, các hoạt động quan trọng đã được tiến hành nhằm cải tạo các 
công trình tiểu biểu thời Pháp thuộc, bắt đầu từ một công trình đặc trưng nhất, 
nằm trên trục trung tâm của Hà Nội (phố Tràng Tiền, trước đây là phố Paul Bert), 
đó là Nhà hát lớn thành phố. Là công trình đầu tiên trong số một loạt các công 
trình cải tạo quan trọng do chính phủ quyết định, công tác cải tạo được tiến hành 
vào năm 1995 này đã chính thức đánh dấu sự xuất hiện của di sản kiến trúc trong 
đường lối chính trị và sự công nhận mang tính hình tượng giá trị lịch sử của các 
công trình lớn thời thuộc địa. Hiện nay, người ta đang nghiên cứu cải tạo một số 
công trình khác như nhà thờ Saint Joseph và một công trình nữa tương trưng cho 
thành phố, đó là cầu Long Biên bắc qua sông Hồng. Bằng chứng của việc công 
nhận lại giá trị của các công trình là hiện nay ban lãnh đạo thành phố đang có 
dự định cải tạo trụ sở các cơ quan nhà nước được xây dựng trong những năm 70, 
bắt đầu từ Ủy ban nhân dân thành phố. Ý định thống nhất về mặt phong cách 
này rất nguy hiểm bởi vì một mặt tiền theo kiểu kiến trúc thực dân mới và một lối 
kiến trúc sao chép sẽ làm cho chúng ta không còn nhận ra bộ mặt của một thành 
phố lịch sử. 


Cơ cấu cảnh quan 

Một di sản quan trọng và phức tạp hơn đó là hệ thống sông hồ và cảnh 
quan. Di sản môi trường này rất dễ bị phá hủy và phức tạp bởi việc nghiên 
cứu và gìn giữ đòi hỏi phải có các nhóm chuyên gia thuộc nhiều ngành khác 
nhau (chuyên gia đô thị, địa lý, sinh thái, kỹ sư chuyên môn, kiến trúc sư). 


Di sản này có cấp độ rộng hơn và không tập trung, nên cho đến nay vẫn 
ít được nghiên cứu về mặt cơ bản, trừ công tác xác định và cải tạo được tiến 
hành năm 1996, 1997 trong khuôn khổ của chương trình thực tập của khóa 
học "Các thành phố lớn ở châu Á-Thái Bình Dương" do chúng tôi tổ chức. 

Công tác nghiên cứu này đã cho phép tiến hành thống kê bước đầu những 

công trình nổi bật và chế độ sông hồ của thành phố cũng như những đặc _ cáu gỗ dẫn vào dền Ngọc Sơn. 
điểm khác nhau (hình dáng, chức năng, ý nghĩa vật chất và tượng trưng) của Trung tám lưu trữ hải ngoai Aix-en- 
những hồ, ao là cơ cấu và có ý nghĩa quyết định đối với Provence. 

thành phố. 

Trong lĩnh vực đô thị, sự tham gia của nhiều giảng 
viên-nhà nghiên cứu, trong đó có tiến sĩ Trương Quang 
Thảo và tôi năm 1984, vào việc phân tích hoạt động xây 
dựng các khu tập thể, đặc biệt là khu tập thể Giảng Võ 
(nằm ở phía tây trung tâm thành phố) đã cho phép tạo 
ra một thói quen trong thiết kế, đó là xây dựng các khu 
phố mới xung quanh các ao, hồ tự nhiên, nhân tạo hoặc 
được quy hoạch lại. 

Phương thức xây dựng này đã trở nên phổ biến trong 
việc phát triển các khu ngoại vi đang được đô thị hóa 
hiện nay ở phía nam và phía tây thành phố đồng thời trở 
thành một phương tiện kinh tế góp phần gìn giữ tính đặc 
sắc và liên tục về mặt đô thị của thành phố Hà Nội. 


Hà Nội trong thời kỳ mở cửa nền kinh tế 

Vấn đề đầu tiên liên quan đến những loại hình kiến 
trúc của các dự án phát triển được tiến hành từ năm 
1992 ở trung tâm Hà Nội. Các dự án này chủ yếu do các 
nhà đầu tư nước ngoài kiểm soát, với mục tiêu chính là 
xây dựng các khách sạn, nhà ở đạt tiêu chuẩn và văn 
phòng, cửa hàng. 


Giống như ở các nước đang phát triển khác, trong những năm gần đây, 
trung tâm lịch sử của Hà Nội chỉ có một mô hình kiến trúc duy nhất, đó là kiểu 
nhà tháp. 

Với mong muốn thu được nhiều lợi nhuận nhất và đẩy nhanh tiến độ thi 
công, do truyền thống thiên về số lượng, nguồn vốn có hạn của một số chủ 
đầu tư (đầu tư ngắn hạn hơn là dài hạn), và một phần do phía liên doanh Việt 
Nam tăng giá đất lên cao, nên các dự án thường tận dụng tối đa mật độ và 
xây nhiều tầng, sử dụng các sơ đồ mẫu, mà không quan tâm gì đến môi 
trường xây dựng và các hình thái đô thị đã tồn tại trước đó. 

Tuy nhiên cũng có những giải pháp khác hiệu quả hơn; cuộc khủng 
hoảng kinh tế châu Á khiến các giải pháp này hiện nay càng có vai trò quan 
trọng hơn. Đó là quan tâm hơn đến nhu cầu của người sử dụng trong tương 
lai (nhằm giảm tỉ lệ phòng trống), sử dụng mặt bằng hiệu quả hơn (giảm chỉ 
phí làm móng và tạo ra tính thống nhất về đô thị) đồng thời sử dụng các hình 
thái phong phú hơn (cho phép sử dụng vào nhiều mục đích và khẳng định 
bản sắc). 


185 


Biệt thự kiểu những 
năm 30. 

Trung tâm lưu trữ hải 
ngoại, Aix-en- 
Provence. 


186 


Thế nhưng, việc nghiên cứu các di sản kiến trúc không chỉ nhằm đưa ra 
những qui định mang tính bắt buộc. Nếu được sử dụng một cách đúng đắn, 
các di sản này sẽ cung cấp cho chúng ta những kiến thức và kinh nghiệm 
mà chúng ta chỉ có việc khai thác. 


Ví dụ, chúng ta có thể vận dụng những mô hình kiến trúc của các nhà 
cao tầng ở Sài Gòn (hơn nữa đó lại là công trình của Việt Nam) được y^y 
dựng trong giai đoạn từ những năm 40 đến 60. Các công trình này đã biết kết 
hợp giữa lối xây cao tầng có vẻ ngoài tinh tế với việc quản lý mật độ và sự 
thống nhất của các khu nhà, tính hiện đại và liên kết đô thị. Mô hình của các 
công trình này đã được vận dụng vào các dự án nghiêm túc và phù hợp với 
hoàn cảnh thời gian gần đây. 

Một trong những linh vực có triển vọng nữa liên quan đến sự phát triển ở 
Việt Nam đó là các công cụ và thủ tục mang tính thể chế, như quy hoạch có 
bàn bạc, thông qua các điều kiện kỹ thuật, tổ chức thi và đấu thầu, cho phép 
các nhà lãnh đạo của thành phố kiểm soát được quá trình phát triển đô thị, 
một việc hiện nay vẫn còn hết sức mới mẻ. Các nhà đầu tư nước ngoài 
nghiêm túc không phản đối cách làm này, bởi vì tuy không có trong qui định, 
nhưng họ đã có tập quán thảo luận từ lâu, điều họ mong muốn là trong việc 
phân chia dự án cần minh bạch hơn và ổn định hơn. 

Một vấn đề nữa, của trung ương, có quan hệ mật thiết với vấn đề thứ nhất 
đó là hỗ trợ đất cho các hoạt động đô thị hiện nay. 

Mở cửa nền kinh tế được bắt đầu vào năm 1986 và đã phát triển mạnh 
trong thập kỷ 90, là một việc làm dũng cảm và cần thiết. Nhưng quá trình này 
đã diễn ra trong bối cảnh cơ cấu hành chính thay đổi chậm chạp, thiếu một 
khuôn khổ pháp lý, cơ sở hạ tầng thiếu và lạc hậu, các trung tâm cũ của 
thành phố dễ bị phá hủy do mang tính chiến lược về mặt tạo ra hình ảnh có 
uy tín và có thể mang lại lợi nhuận trong tương lai cũng như trong một bối 
cảnh ngờ vực và thiếu hiểu biết về tính năng động của đô thị. 


Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp nhà nước, cánh tay phải của kinh 
tế nhà nước, trở thành chủ thể chính trong trao đổi quốc tế và hoạt động xây 
dựng (hay phá hoại, như một số người thường nói) tại các trung tâm lịch sử 
của thành phố. 

Do các doanh nghiệp này có quyền tự chủ (do chính sách "phân tán” áp 
dụng trong thời kỳ chiến tranh và tập quán "phép vua thua lệ làng") đồng thời 
có ít vốn, nên trong khi liên doanh với các đối tác nước ngoài, họ chủ yếu góp 
vốn bằng hiện vật, có nghĩa là bằng đất được hưởng ngay sau khi giành độc 
lập hay được nhà nước phân trong thời kỳ sau đó. 

Hậu quả là thị trường bất động sản, không có sự chuẩn bị nào, đã nhanh 
chóng được mở cửa cho các công ty không có kinh nghiệm, kiến thức trong 
lĩnh vực này, do đó đã dẫn đến những sai lầm, chậm chẽ, hiện tượng lãng phí 
và tham nhũng. 

Đặc biệt là tình trạng trên đã mở ra một thập kỷ đầu tư, kinh doanh đất ồ 
ạt dẫn tới tình trạng xây dựng lộn xôn, không quan tâm gì tới những dự định 
quy hoạch và trật tự đô thị. 

Bối cảnh hành chính không ổn định đã làm gia tăng các hoạt động ngắn 
hạn mang tính đầu cơ (dẫn tới tình trạng phá hủy và các lô đất bỏ trống trong 
trung tâm thành phố) và các dự án đầu tư với thời hạn rất ngắn, do đó đã dẫn 
đến hiện tượng không nghiên cứu thị trường, sử dụng các sơ đồ mẫu có sẵn 
không phù hợp và chất lượng xây dựng kém. 

Nhưng hiện nay, trong bối cảnh chính quyền thành phố được củng cố, 
ngân sách dành cho cơ sở hạ tầng đô thị tăng đáng kể, đất cho bán ở khu 
vực ngoại vi tăng lên, nhiệm vụ và chức năng của các cơ quan kiến trúc và 
đô thị được củng cố, chúng ta nhận thấy rằng tình hình đang thay đổi theo 
chiều hướng ngược lại, một giai đoạn mới bắt đầu trong một quá trình phát 
triển có quan tâm hơn tới chất lượng, tới công tác bảo tồn và tính bền vững. 

Các dự án đô thị hiện nay đang được thực hiện trong một bối như vậy, 
cho dù đó là dự án xây dựng các khu dân cư mới ở phía nam trước khi tiến 
hành di dời ga đường sắt và đường bộ, phát triển các khu dân cư ở bờ bên 
trái sông Hồng, dự án xây dựng hai cây cầu mới và mở rộng thành phố dọc 
theo bờ sông Hồng hay chương trình chuyển đổi 60 héc ta đất của các nhà 
máy xí nghiệp công nghiệp ở trung tâm được đề ra vào năm 1999 nhằm 
chuyển các nhà máy này ra ngoại thành và giãn dân trong khu vực ba sáu 
phố phường, vì khu này hiện có 300.000 người sống tập trung trên khoảng 
100 haŸ. 


Hà Nội hay việc quay trở lại với chính mình 

Trong vòng khoảng mười năm, vấn đề di sản trở thành mối quan tâm 
chính của Hà Nội. Là biểu tượng của hệ thống kiến trúc, văn hóa và đô thị, 
vấn đề này đã trở thành yếu tố chính trong bản sắc văn hóa Việt Nam đồng 
thời giúp Việt Nam xóa bỏ được hình ảnh một đất nước cách mạng và chiến 
tranh trong con mắt của các nước khác. 

Trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, vấn đề di sản làm giảm tác động của quá 
trình toàn cầu hóa thường diễn ra chủ yếu ở các trung tâm đô thị của các 
thành phố lớn. Quá trình toàn cầu hóa dẫn tới tình trạng phân hóa về mặt xã 
hội, tầng lớp trung lưu giàu lên nhờ thị trường bất động sản, hiện tượng xã hội 
hóa giáo dục cũng như sự phát triển của các hệ thống và nghĩa vụ giữa các 
bên. 


14a - HNĐT 


8. Không rõ tác giả, "Hanoï cherche 
150 milliards (de dongs) pour 
déplacer les usines poluantes”, 
Handi, /(e Cowrer du Vemam, số 
1976, ra ngày chủ nhật 16/7/2000, 
tr. 6. 


187 


9. Về vấn đề này, xem bài phát biểu 
của Thủ tướng Võ Văn Kiệt ngày 
12/2/1996, trong đó đã để cập đến 
"Quyết định của Nhà nước về việc 
bo vệ và sử dụng đi sản văn hóa và 
lịch sử" ra ngày 31/3/1984 và được 
để cao trong "Định hướng phát triển 
thủ đô đến năm 2000”. Các văn bản 
này được đánh dấu bằng việc củng 
cố các qui định về việc bảo tổn các 
khu phố lịch sử trong đó đặc biệt 
lưu ý đến khu phố thời Pháp. 


10. Như trong trường hợp nhà tù 
Hỏa Lò, một công trình có giá trị 
lịch sử cao, được xây dựng dưới thời 
thực dân Pháp, trong những năm 30 
và 70 đã từng được gọi là "Hanoi 
Hilton", là nơi giam giữ các phi công 
Mỹ. Là mục tiêu của một trong 
những dự án đầu tiên nhằm xây 
dựng các lòa tháp cao hơn 20 tầng, 
công trình xây dựng "Tháp đôi Hà 
Nội” đã bị hoãn lại trong một thời 
gian dài và chỉ có thể thực hiện 
được với điểu kiện giữ lại một phần 
của nhà tù cũ để làm bảo tàng. 
Trong các trường hợp khác, sự can 
thiệp của dư luận không mấy thành 
công, nhất là trong việc ngăn cản 
phá cửa hàng Bách hóa tổng hợp 
Tràng Tiển. Phá Bách hóa này, 
chúng ta đã làm mất phần đường 
duy nhất có mái che của Hà Nội. 


188 


Về mặt chính trị, Đảng cộng sản Việt Nam đã nhận thấy rằng trong quá 
trình tìm kiếm những mục tiêu mới hiện nay, với những thay đổi về mặt đường 
lối, việc đề cao di sản vật chất là một nguồn lực mới trong cuộc đấu tranh 
nhằm gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc”, đang bị ảnh hưởng của quá trình 
toàn cầu hóa về mặt lối sống cũng như của việc đưa các doanh nghiệp ra 
nước ngoài. 

Về mặt xã hội, từ giữa thập kỷ 90, trên báo chí đã xuất hiện những ý kiến 
thẳng thắn, làm tái hiện tinh thần của người Hà Nội bao gồm những tập quán 
về không gian và văn hóa gắn với những địa điểm đặc biệt, cũng như những 
ý kiến phê bình nhằm phản đối những dự án làm hỏng cảnh quan Hà Nội?. 

Nhưng bên cạnh quá khứ lịch sử, Hà Nội còn mang lại cho chúng ta một 
thông điệp, một bài học về đô thị hóa theo cách riêng của mình, xây dựng 
thành phố bằng cách tận dụng những ưu điểm của di sản kiến trúc. 

Từ những năm 90, người Hà Nội đã bắt đầu nhìn nhận lại trung tâm lịch 
sử của thành phố cũng như phần ngoại vi mới được mở rộng, để rút ra những 
kinh nghiệm thực tế tổng hợp giữa chia cắt và liên kết. Những kinh nghiệm 
này là một nguồn cảm hứng tích cực không chỉ đối với các kiến trúc sư mà 
còn với cả người dân nói chung trong việc làm chủ và hòa đồng văn hóa lịch 
sử của đất nước cũng như của nước ngoài, tự do sáng tác, thể hiện và tái tạo 
lại về mặt không gian, xây dựng và trang trí. 

Như vậy, những chuyển biến tích cực gần đây chứng tỏ Hà Nội đang quan 
tâm trở lại một cách sáng tạo, đặc biệt và hiện đại tới quá khứ lịch sử và di 
sản đô thị của mình ; vượt qua những thăng trầm của lịch sử, ở chính nơi này, 
những người hàng ngày sống và sinh hoạt tại đây đã thành công trong việc 
biến thành phố thành của mình thông qua việc không ngừng xây dựng lại, 
sáng tạo lại, làm cho thành phố không ngừng đổi mới, nhưng vẫn giữ được 
dáng vẻ trước đây. 


Philippe Papin 


Công trình cuối cùng 
và độc đáo 
của giới quan lại 
tại Hà Nội : 


Ấp Thái Hà được Hoàng Cao Khải, kinh lược của triều đình Huế tại Hà 
Nội! lập ra vào cuối thế kỷ thứ XIX. Ấp này hiện nay là một phường của Hà 
Nội, có lẽ là công trình gây thanh thế” cuối cùng của giới quan lại ở một thành 
phố, trong nhiều thế kỷ đã không ngừng được tô điểm bằng những công trình 
của nhà nước hoặc tư nhân được xây bằng tiền túi của các quan chức trong 
triều đình. Trước đây, những người có chức vụ cao trong triều đình (để đáp 
lại) thường phải xây dựng tại Hà Nội các đền, chùa, miếu, điện nhằm phô 
trương sức mạnh, sự giàu có và uy tín của mình. Di sản kiến trúc của Hà Nội 
hiện nay phần lớn là nhờ chính sách tốn kém, đồng thời cũng là một chiến 
lược xã hội này. Với sự xuất hiện của người Pháp, những công trình kiến trúc 
nhằm tạo uy thế giờ đây đã thay ngôi đổi chủ và thay đổi về tầm vóc, trong 
khi giới quan lại cảm thấy mình bị tước mất nhiệm vụ vinh quang và cao cả. 
Việc lập ấp Thái Hà rõ ràng là không phù hợp với tình hình chính trị lúc bấy 
qiờ, nhưng dường như là sự thức tỉnh muộn màng của những quan chức cuối 
cùng, nhằm khắc sâu quan điểm của giới quan lại : mặc dù đang mất dần 
quyền lực, song vẫn không từ bỏ tham vọng là góp phần mình vào bức tranh 
của thành phố. 

Cũng giống như nhà yêu nước Phan Đình Phùng, Hoàng Cao Khải 
(1845-1933) sinh ra tại làng Đông Thái, tỉnh Nghệ An. Ông ta đỗ cử nhân 
năm 1868, lúc 23 tuổi”. Hoàng Cao Khải khởi đầu bước đường công danh của 
mình với chức huấn đạo, rồi trí huyện Thọ Xương, một trong hai huyện duy 
nhất của Hà Nội. Sau một thời gian giữ chức án sát tỉnh Lạng Sơn, năm 1885, 
ông ta được bổ làm tổng đốc tỉnh Hưng Yên. Cho tới thời điểm đó, bước 
đường công danh của ông ta vẫn phẳng lặng, trong vòng hai mươi năm, ông 
ta đã lần lượt leo lên từng nấc thang danh vọng. Nhưng việc bổ nhiệm về tỉnh 
Hưng Yên sẽ làm đảo lộn số phận của viên quan khiêm tốn này. Đây là vùng 
có khu Bãi Sậy dày đặc, là nơi ẩn náu của "quân phiến loạn" và nghĩa quân 
Việt Nam. Quân đội Pháp đã liên tiếp cử các binh đoàn đến đây để lập lại 
trật tự, nhưng đều thất bại. Trong bối cảnh đó, chức tổng đốc có ý nghĩa chiến 
lược và Hoàng Cao Khải, một người có năng lực trong vấn đề đàn áp, đã 
nhanh chóng ủng hộ biện pháp này của chính quyền thuộc địa. Từ nơi đây 
ông ta đã giàu lên nhanh chóng, như viên quan Nguyễn Kiểm đã dèm pha 


14b - HNDT 


ấp Thái Hà 


1. Chức & #7ợc đã tồn tại từ lâu tại 
Trung Quốc, và trong thế kỷ XIX đã 
nhiều lần được áp dụng tại Việt 
Nam. Năm 1827, vua Minh Mạng đã 
cử một kinh lược đến các tỉnh Sơn 
Nam và Nam Định. Năm 1850, khi 
dịch bệnh hoành hành trong các 
nước và mùa màng bị đe dọa, vua 
Tự Đức đã trao chức vụ này cho ba 
người nổi tiếng là Nguyễn Trỉ 
Phương, Nguyễn Đăng Giai và Phan 
Thanh Giản. Tháng 3/1865, Phan 
Thanh Giản lại một lần nữa được 
trao chức vụ này để đi thương 
thuyết với Pháp nhằm lấy lại ba tỉnh 
phía tây Nam Kỳ. Năm 1882, sau khi 
Henri Rivière chiếm thành Hà Nội, 
Nguyễn Chính được bầu vào chức 
vụ này để cai quản miền Bắc. Trong 
tất cả các trường hợp chức kinh 
lược đều được xác định rõ là một 
chức vụ tạm thời để đối phó với 
những tình huống đặc biệt. 


2. Nguyên bản “évergetisme” hay 
"evergésie" xuất phát từ khái niệm 
của người Hy Lạp cổ "làm việc thiện 
(cho thành phố)” đã được các nhà 
sử học Hy Lạp sử dụng để chỉ hiện 
tượng những người có quyển lực 
đầu tư vào tổ chức các lễ hội hay 
xây dựng các công trình nhằm làm 
tăng uy tín và củng cố địa vị của 
mình. 


3. Các thông tin ở phẩn sau đều 
được lấy từ hồ sơ cá nhân của 
Hoàng Cao Khải, được bảo quản tại 
Cục lưu trữ Quốc gia Việt Nam, có 
mã số RST 54326. Chúng ta cũng có 
thể tham khảo bài viết sau : "Le vil- 
lage du fleuve de la prospérité, une 
creation de S.E. le Kinh Luoc du 
Tonkin” (fevue fndocfi@ose illus- 
tráo, số tháng 7/1894, tang 184-191). 


189 


4. Phỏ công sứ tỉnh Hải Dương nhận 
xét rằng Hoàng Cao Khải là "một 
người còn trẻ, năng động và thông 
minh, có thể hơi tàn bạo, nhưng sự 
tàn bạo đó rất cần thiết ở tỉnh này, vì 
ở vùng châu thổ sông Hồng, dân 
Hải Dương khó trị nhất” (RST 54326, 
tài liệu số 12). Trước khi được bố về 
Hải Dương, Hoàng Cao Khải đã cho 
công bố một đơn xin, trong đó 
người dân tỉnh Hưng Yên ca ngợi 
ông ta và xin ông ta ở lại tỉnh này... 
Viên Phó công s7 còn viết rõ rằng : 
"Tôi không dám khẳng định rằng 
người dân đã tự giác viết đơn này, 
nhưng dù sao việc đó cũng cho 
thấy rằng ông ta đã nắm gọn cả tỉnh 
này trong tay mình”. Đây chính là 
điểu mà chính quyền thuộc địa 
quan tâm. 


5. Tuy không phải là người trong 
cung, nhưng Hoàng Cao Khải có 
quyển rất lớn đối với triểu đỉnh. 
Chẳng hạn như vào năm 1893, quan 
nhiếp chính trong triều đã phải điện 
ra xin lỗi Hoàng Cao Khải vì đã chấp 
nhận lời mời đi Pháp và như vậy dã 
lấy mất một chỗ lẽ ra thuộc về ông 
ta... Bốn năm sau, viên cơ mật của 
triểu đình cũng điện ra hỏi xem 
trong chuyến đi Đà Nẵng sắp tới 
ông ta có ghé thăm Huế không để 
còn cho các quan ra nghênh tiếp... 


* một tạ ta bằng 60,5 kg (ND) 


6. Mùa thu năm 1894, công sử Pháp 
ở Trung Kỳ đã đồng ý giữ nguyên 
bốn công trình này, trong khi mộ 
phần của hai cụ thân sinh nhà yêu 
nước Phan Đình Phùng đã bị phá 
hoàn toàn (xem thư ngày 23/10 và 
21/11/1894). 


190 


thì "ông ta không lãnh đạo mà đã ra sức cướp bóc ở tỉnh này". Đây cũng là 
nơi khởi đầu quá trình thăng tiến nhanh chóng của ông ta, nhờ được chính 
quyền thực dân tích cực ủng hộ, vì họ thấy ông ta là "một cộng sự đắc lực 
cho sự nghiệp của nước Pháp". 

Nhờ sự tiến cử của viên công sứ tỉnh Hưng Yên, Hoàng Cao Khải, mội 
người nổi tiếng là tàn bạo, đã được bổ làm tổng đốc/đỉnh Hải Dương thay cho 
Nguyễn Khắc Vĩ, bị coi là quá nhu nhược. Ngoài chức tổng đốc, Hoàng Cao 
Khải còn được phong chức khâm sai, ông ta đã thực hiện nhiệm vụ của mình 
một cách sốt sắng và hiệu quả, đặc biệt là ở huyện Mỹ Hào, ông ta cũng thu 
phục được nhiều thủ lĩnh phiến quân trong vùng. Trong những năm từ 1886 
đến 1890, Hoàng Cao Khải tham gia vào tất cả các hoạt động trấn áp và 
ngày càng trở nên không thể thiếu đối với công sứ các tỉnh bạn, những người 
luôn phải nhờ cậy đến ông ta. Địa vị của ông ta ngày càng được củng cố, 
ngay cả đối với triều đình Huế. Trong bữa tiệc được triều đình tổ chức để 
mừng thọ Hoàng thái hậu, trước một số lời dèm pha, Hoàng Cao Khải đã dám 
"nổi giận, đập mạnh tay xuống bàn và nhắc đến việc vua Hàm Nghi quay trở 
lại" trước mặt tất cả các quan khách khiến mọi người đều im bặt... Thái độ 
phạm thượng, nói năng phản loạn, nhưng vẫn được triều đình bỏ qua: điều 
đó chứng tỏ sức mạnh của một viên quan tầm thường trước kia, nhưng giờ 
đây với sự ủng hộ của người Pháp, có thể làm mọi điều mà không bị trừng 
phạt. 

Trong những năm tiếp theo Hoàng Cao Khải được phong nhiều chức 
tước, được cử làm kinh lược, rồi Thượng thư (tháng 8/1890). Tháng 8/1891, 
ông được phong Thái tử thiếu bảo, Binh bộ thượng thư, Khâm sai, Kinh lược 
và Diên mậu tử (tương đương với hầu tước). Năm sau, ông ta đã lên tới tột 
đỉnh của công danh với sắc phong Chánh nhất phẩm và Võ hiển điện đại học 
SĨ. 

Chặng đường vinh quang của Hoàng Cao Khải hoàn toàn dựa vào uy tín 
mà ông ta tạo dựng được đối với quân đội Pháp, cũng như với Triều đình Huế. 
Điều đó giải thích tại sao ông ta lại được thăng tiến nhanh đến chóng mặt về 
chính trị và xã hội, trái ngược hẳn với hệ thống quan lại thông thường. Một 
phần uy tín của Hoàng Cao Khải là nhờ khi được bổ nhiệm ở các tỉnh phía 
Bắc và ở Hà Nội, ông ta đã tạo ra được một mạng lưới tay chân, bạn bè và 
khách hàng của mình. Tháng 3/1890, để ăn mừng vì được phong Diên mậu 
tử, ông ta đã mời Công sứ Nam Định, Hưng Hóa và Bắc Ninh, quan chánh 
tỉnh Hải Dương và Lục Nam, quan án tỉnh Hưng Yên, quan huyện Bãi Sậy. 
Năm 1896, Hoàng Cao Khải đã yêu cầu tỉnh Sơn Tây phải "tự nguyện" đóng 
góp (mỗi huyện từ ba đến bốn tạ ta" đồng) để đúc tượng của ông ta. Khâm 
sai thực chất vẫn chỉ là một ông quan tỉnh, một người rất gắn bó với Hà Nội, 
nơi khởi đầu và kết thúc sự nghiệp của ông ta. 

Thực ra, chẳng cần phải đợi đến khi có quyền cao chức trọng, Hoàng 
Cao Khải mới phô trương vinh quang của mình. Ngay từ năm 1882, khi mới 
khởi nghiệp, Hoàng Cao Khải đã cho xây ở quê ông ta (làng Đông Thái) hai 
công trình lớn là đền và đình, bên cạnh hai đền thờ họ đã tồn tại từ trước". 
Hai công trình lớn này được dùng làm nơi hội họp cho các vị chức sắc và nơi 
thờ thành hoàng làng. Với hai công trình này ông ta đã chứng tỏ được uy 
quyền của mình trong con mắt người dân, như người chủ trì việc thế tục và 


trông coi việc thờ cúng của dân. Việc này chẳng có gì đặc 
sắc, làm như vậy Hoàng Cao Khải cũng chỉ bắt chước 
truyền thống gây dựng uy tín của các quan tỉnh. Tuy nhiên, 
mười năm sau, khi ảnh hưởng của ông ta đã lớn, Hà Nội 
chính là nơi ông ta cần để lại dấu ấn của mình, giống như 
những người thuộc dòng dõi cao quí từ bao đời nay vẫn làm 
rạng danh tên tuổi của mình bằng những công trình đắt tiền 
và kiên cố. 

Hoàng Cao Khải đã quyết định đặt ấp của mình ở tổng 
Yên Hạ, nằm ở ngoại thành phía tây-nam Hà Nội”. Ông ta 
đã lựa chọn một phần đất thuộc các làng Nam Đồng, Thinh 
Hào, Yên Lãng, Thịnh Quang và Khương Thượng (bây giờ 
vẫn là các phường của thành phố), là những khu đất bị bỏ 
hoang "từ hơn hai mươi năm". Đây là một khu đất thấp thuộc 
địa phận của nhiều làng, vẫn thường bị bỏ hoang do thường 
xuyên bị ngập úng. Những người dân ở đây dùng cụm từ 
"chiêm khô mùa thối" để chỉ khu đất xấu này. Tuy nhiên 
Hoàng Cao Khải đã rất sáng suốt khi lựa chọn nơi này. Là 
người biết nhìn xa trông rộng, ông ta đã nhớ ra rằng khu đất 
này trước đây có một con kênh chạy qua theo hướng tây- 
bắc và đông-nam, từ Nam Đồng nối với cống Phương Liệt 
và từ đó đổ vào một hệ thống sông ngòi, đưa nước thừa chảy ra huyện Thanh 
Trì ở phía nam Hà Nội. Nhưng từ những năm 70, khi thời kỳ loạn lạc bắt đầu, 
con kênh này không được nạo vét và đã bị phù sa bồi lấp, khiến cho khu đất 
rộng lớn này trở thành đầm lầy. Đề nghỉ ông ta đưa ra với nhà cầm quyền 
Pháp rất đơn giản: cấp cho ông ta khu đất này miễn phí, đổi lại ông ta sẽ cho 
canh tác ở đây, bắt đầu bằng việc nạo vét con kênh "sâu 5 thước (2,10 m)". 

Để thuyết phục nhà trức trách thuộc địa, Hoàng Cao Khải đã cho đo đạc 
và vẽ sơ đồ khu vực này. Không kể đền, chùa và đất công, khu vực này rộng 
120 ha, trong đó 93 ha ngập nước và 27 ha trồng hoa màu. Tính chính xác, 
hàng năm khu này phải đóng 51,8 đồng bạc thuế”. Số tiền thuế này có thể 
tăng lên rõ rệt, nếu làm theo đề nghị của Hoàng Cao Khải là cải tạo 36 ha 
thành ruộng loại hai (100 đồng bạc) và 44 ha thành ruộng loại ba (84 đồng), 
bên cạnh đó còn có tiền thuế của 23 ha đất thổ cư và tiền khoán 8 ha đầm 
lầy còn lại. Ngoài ra, còn phải tính thêm 70 đồng bạc tiền thuế thân và và lao 
dịch của ba mươi hộ gia đình mới đến trồng cấy trên khu đất này. Trên cùng 
một khu đất, dự án lập ấp này cho phép tăng tiền thuế lên năm lần (đấy là 
chỉ kể năm 1902, từ đó đến năm 1923, số tiền thuế đã tăng lên hai tần)”. Đối 
với chính quyền bảo hộ, quản lý cả vùng ngoại thành Hà Nội, thì đây quả là 
một dự án tuyệt vời, vì thế Hoàng Cao Khải còn muốn nhiều hơn nữa: ông ta 
xin miễn thuế trong năm đầu và xin cấp 2.000 đồng bạc để tiến hành công 
việc cải tạo ấp. Đề nghị của ông ta được chấp nhận theo quyết định ra ngày 
27/11/1893, ấp Thái Hà chính thức được thành lập. 

Là điểm hội tụ mang tính tượng trưng của những giai đoạn khác nhau trên 
bước đường công danh của Hoàng Cao Khải, tên của ấp mới được ghép từ 
tên làng quê của ông ta (Đông Thái) với tên của thành phố đã tạo cho ông 
ta quyền lực và tiếp nhận vinh quang của ông ta (Hà Nội). Hai chữ này ghép 
lại với nhau có nghĩa là "làng bên dòng sông thịnh vượng”. 


7. Những thông tin ở phần sau được 
lấy từ báo cáo của Hoàng Cao Khải 
gửi công sứ Bắc kỳ ngày 19/9/1893 
(Cục LTQG, RST 30941, Créafion dư 
Vibœe œ Thai Ha 1893). Xem "Le 
viilage du Fleuve de la Prospétite 
(une création de S.E. le Kinh-Luoc 


du Tonkn)), trong  evư 
WMlichinose lllustréee, số tháng 
7/1894, tr. 184-191. 


8. Theo số thuế năm 1893 mà chúng 
tôi đã tham khảo để kiểm tra lại 
những tính toán của Hoàng Cao 
Khải (Cục LTQG, Tòa sử Hà Đông, 
hố sơ số 4048). 


9. Theo số thuế năm 1902 : 147,9 
đồng thuế thân, 105,53 đồng thuế 
đất, tổng cộng là 253,43 đồng (Cục 
LTQG, Tòa sứ Hà Đông, 4053). Theo 
số thuế năm 1923, thì số tiền thuế 
lần lượt là 310 và 243,54, tổng cộng 
là 553,54 (hồ sơ 4057). 


191 


10. Nguyễn Văn Nho đã được trích 
dẫn trong Nguyễn Văn Uấn, Hà Nội 
nửa đầu thế kỷ XX (NXB Hà Nội, 3 
tập, 1995), tập 3, tr. 111. 


11. Chắc hắn là Hoàng Cao Khải có 
cách để bưng bít những lời phản đối 
ông ta. Khi còn là tổng đốc ở các 
tỉnh đã nhiều lần ông ta tỏ ra rất có 
khả năng trong việc trấn áp dân địa 
phương. Nhưng đồng thời chúng ta 
cũng khó tưởng tượng được rằng sự 
việc mà Nguyễn Văn Nho đã mô tả 
lại không được bất cứ tài liêu nào cả 
của Pháp và Việt Nam ghi lại. Cứ 
cho rằng chính quyền Việt Nam 
bưng bít sự phản đối này, tuy điều 
này cũng không có gì chắc chắn 
nếu so sánh với các tài liệu lưu trữ 
khác, thì lập luận này cũng không 
thể áp dụng với phía Pháp : chắc 
chắn các quan chức Pháp sẽ báo 
cáo ngay những khó khăn trong 
việc thực hiện dự án như họ vẫn 
từng làm trong các trường hợp 
tương tự. 


12. Cục LTQG, RST 36 735. 


+13. Bài này trong cuốn Thơ văn 
Nguyễn Khuyến (Hà Nội, NXB Văn 
học, 1971, 478 trang), trang 158. 
Cũng xem tác phẩm phát hành năm 
1956: Tam Nguyên Yên Đổ Nguyễn 
K?mijyến tiểu sử; hành ứang fí ca (Sài 
gòn, không rõ năm, tr. 101). 

14. Cụm từ # mạo thường chỉ 
dùng để chỉ các đường phố chính 
của thủ đô, øổng ẩn cũng để chỉ 
những chốn đông đúc, phổn hoa, 
hay với nghĩa rộng hơn là cuộc 
sống. Như vậy dùng cụm từ này để 
chỉ một khu ấp của mấy ông quan, 
tác giả muốn ví nó với kinh đô. 


192 


Điều đáng lưu ý trong quá trình tạo dựng làng mới này trước hết là vị trí 
của khu đất: nó nằm chồng lên địa phận của năm làng. Tuy nhiên, trong hồ 
sơ lưu trữ, chúng tôi không thấy một tài liệu nào nhắc đến sự phản đối của 
dân chúng các làng,xung quanh. Phải chăng họ đã tự nguyện nhượng lại khu 
đất gần như bị bỏ hoang, chẳng trồng cấy được gì, nhưng hàng năm họ vẫn 
đóng thuế, dù tiền thuế không đáng là bao. Nguyễn Văn Nho thì khẳng định 
rằng dân của các làng bị mất đất đã phản đối rất quyết liệt, và để ngăn cản 
phu đào kênh, các bà ở làng Nam Đồng và Thịnh Quang đã đóng khố ra giữ, 
khiến cho quan huyện phải cho lính ra bắt giam những người này'”. Nhưng, 
cả trong hồ sơ lưu trữ của Thái Hà lẫn các làng xung quanh, đều không có 
một tài liệu nào xác nhận việc này: dân chúng đã không có phản ứng hay là 
việc phản đối đã bị bưng bít đi, vấn để này vẫn chưa ngã ngũ..." 

Hoàng Cao Khải còn dựa vào địa vị và khả năng gây ảnh hưởng của mình 
tới bước đường công danh của người khác để "thuyết phục" các quan lớn của 
các tỉnh ở miền Bắc mua đất ở Thái Hà. Ông ta đã nhận được sự ủng hộ của 
những người có tên tuổi như Vũ Quang Nhạ (quyền tổng đốc Hà Nội năm 
1895, sau là tổng đốc Hải Dương), Lê Hoan (tổng đốc Hưng Yên), Nguyễn 
Hữu Đắc (tuần phủ) và cả Nguyễn Cận (án sát tỉnh Hải Dương). Mặc dù 
chúng ta không nắm được chỉ tiết về hoạt động chuyển nhượng ở đây, nhưng 
chắc chắn việc lập ấp Thái Hà là kinh nghiệm đầu tiên về phân lô ở Hà Nội. 
Hoàng Cao Khải đã chia đất thổ cư thành các lô hình chữ nhật có diện tích 
từ 1/3 ha đến 2 ha, trong đó có các lô đặc biệt như của Bùi Huy Tín rộng đến 
4 ha. Mỗi nhân vật quan trọng này đều xây một nhà gạch, quét vôi trắng, lợp 
ngói đỏ, mà chứng ta còn thấy rõ trên sơ đồ ấp Thái Hà lập năm 1901. Đến 
nay, phần lớn những ngôi nhà này đều không còn, chỉ có sơ đồ ngôi nhà của 
Vũ Quang Nhạ vẫn còn được bảo quản ở Cục lưu trữ'”. Đó là một quần thể 
rộng, bao gồm một sân có hai hổ nước bao quanh, từ đó có bậc thang dẫn 
lên hai nhà phụ được xây đối diện nhau; cuối sân là những bậc thang rộng 
dẫn vào nhà ở chính với những hàng cột lớn; ở phía bắc, sát với nhà chính là 
sân, vườn. Toàn bộ diện tích ước tính (một số kích thước được ghi trên sơ đồ) 
vào khoảng 3.000 mể. 

Hoàng Cao Khải giữ lại gần một phần tư diện tích khu ấp cho mình, ông 
ta xây dinh ở góc phía đông-nam, gần vọng gác. Dinh cơ này không còn, 
nhưng một số hình trạm khắc cũ còn lại cho chúng ta hình dung được phần 
nào. Sau khi qua một cổng lớn có các cột đá vuông, trên đỉnh có tượng lân, 
chúng ta qua một con kênh nhỏ có cầu đá bắc ngang dẫn vào vườn của dinh 
kinh lược. Đó là một ngôi nhà rộng, có chín gian, gian giữa để tiếp khách qui. 
Toàn bộ cửa, cột, kèo đều bằng gỗ lim, một loại gỗ đắt tiền nhưng không bị 
mục. Tóm lại, ấp Thái Hà giống như một triều đình thu nhỏ, nửa thành thị, 
nửa nông thôn. Nhà thơ Nguyễn Khuyến đã không lầm khi dùng những từ 
ngữ chỉ dành cho chốn cung đình để mô tả khu ấp này: 

Len uai đế đệ một làng quan, nào giày, nào đép, nào ngựa, nào +e, 
nào nước cờ, chén rượu, nào mảnh hút, cung đàn, thú tự nhiên đặt sẵn 
gió trăng này, dẫu tử mạch hồng trần? nhưng chẳng tục; 

Mở mặt giang san trong đất nước, có cầu, có đình, có chợ, có chú 
Khách, có ông Xiêm, có bẻ thầy, người thợ, kho uô tận của chung trời 
đết cả, lọ hoa uiên thú uyển mới lò xuân. 


Vế đối đầu mô tả cảnh ấp Thái Hà, vế thứ hai là cảnh nước Việt Nam, với 
các cụm từ đối nhau: dinh cơ với sông, núi, làng quan với đất nước, đường 
cái quan với vườn hoa và sự vui chơi với vườn thú. Những yếu tố đối xứng 
nhau của một nơi và một đất nước, cho thấy mối liên quan giữa chúng, nhằm 
nâng trang ấp của Hoàng Cao Khải lên thành một trung tâm của đất nước. ở 
đây, tác giả không có ý gì mỉa mai như trong bài viết về đền thờ kinh lược 
Nguyễn Hữu Độ, bởi từ năm 1891 đến 1893, Nguyễn Khuyến đã từng là gia 
sư trong nhà Hoàng Cao Khải. Ngoài ra nhà thơ còn là một quan chức lớn 
của triều đình... '” 

Theo những bản đồ đầu tiên của người Pháp về Hà Nội, sơ đồ ấp Thái 
Hà năm 1901 và bản đồ vùng ngoại thành do Boussard-Bonnefoy lập năm 
1902, thì khu ấp vuông vắn này khác hẳn với hình dáng xóm làng quen thuộc 
ở Việt Nam'5. Khu ấp được căng dây kẻ thẳng, vuông vức với con kênh tiêu 
nước, khác hẳn với những xóm làng uốn lượn xung quanh. Tất cả đường đi 
lối lại đều được vẽ theo kiểu hà kiều, như cầu xây bằng gạch bắc qua kênh 
bao quanh dinh cơ và làm ranh giới giữa các lô. Khác với hình ảnh lũy tre bao 
quanh làng, ranh giới trong khu "điện Versailles thu nhỏ"'” này tạo ra một 
cảnh sắc ngược lại, không theo chiều thẳng đứng mà theo chiều ngang, 
không khép kín mà mở rộng, không nổi lên mà lõm xuống. Không có gì cản 
trở tầm mắt, nó hấp dẫn người xem bằng việc bố trí vị trí các con kênh. Giới 
quan lại muốn phô trương với nông dân các làng xung quanh sự xa hoa của 
dinh cơ, đền chùa và phong cảnh nước, những gì họ có thể nhìn tận mắt, mỗi 
khi quan kinh lược tổ chức diễn tuồng trong vườn của mình và mở cửa cho 
tất cả mọi người đến xem. 

Trong khu ấp này Hoàng Cao Khải xây dựng hai công trình đáng lưu ý. 
Một là sinh từ: sinh có nghĩa là sống và từ là đền, có nghĩa là đền thờ một 
người, được xây từ lúc người đó đang còn sống. Hàng năm, giới quan lại ở 
Bắc kỳ phải đến đền Thái Hà để làm lễ tế Hoàng Cao Khải, mặc dù ông ta 
vẫn sống và không thèm tham dự. Công trình này giờ đây đã xuống cấp 
nghiêm trọng, một người thợ mộc đã đặt xưởng ở đây và dùng chiếc quan tài 
đá, vừa rộng vừa đúng chiều cao, để làm bàn mộc. 

Thú vị hơn cả là chuyện về miếu Trung Liệt'”. Miếu này do Nguyễn Hữu 


Cổng vào dinh Kinh lược 


15. Nguyễn Khuyến sinh năm 1835 
tại làng Yên Đố, tỉnh Hà Nam. Ông 
đồ đầu trong ba cuộc thi trạng 
nguyên, chính vì thế mà được gọi là 
Tam nguyên Yên Đổ. Sau khi giữ 
chức vụ quan trọng trong Nội các 
triều đình Huế, ông được bổ làm đốc 
học ở Thanh Hóa (1873), án sát tỉnh 
Nghệ An, biện lý và bố chánh tỉnh 
Quảng Ngãi (1877), rồi quay về 
Quốc tử giám. Bên cạnh những tài 
liệu tham khảo thông thường, cũng 
nên xem nghiên cứu của Nguyễn 
Thiệu Lâu nhan đề "Suy nghĩ về tình 
bạn của cụ Nguyễn Khuyến” trong 
Quốc sử fạp /c (NXB Cà Mau, 1994, 
588 trang), tr. 517-526. 


16. Cục LTQG, R$T 36 731, Pbn œ 
ÑR part csí du vibg dœ Thai H3, 
1901. Và bản đổ của Boussard- 
Bonnefoy tại Cục LTQG, Tòa sứ Hà 
Đông 624. Bản đổ này chưa bao giờ 
được công bố, nhưng không thể in ở 
đây vì lý do kỹ thuật. 

17. Cách ví von này là của 
Boussard-Bonnefoy, người đã có 
một công trình rất lý thú về ngoại 
thành Hà Nội năm 1903 (Cục LTQG, 
Tòa sứ Hà Đông 624). 


18. Không nên nhầm đến này vởi 
một ngôi đền cùng tên nằm ở 
khoảng phố Tôn Đản hiện nay, được 
xây dựng cuối TK XVII, nhưng từ lâu 
không còn tổn tại. 


193 


19. Nếu không kế Trần Lưu Huệ, giữ 
chức quyển tổng đốc từ tháng 
12/1888 đến tháng 8/1890. 


20. Đền thờ Nguyễn Hữu Độ đã bị bỏ 
hoang, sau dược một nhóm thày 
thuốc tu bổ để thờ ba vị tổ, năm 
1904 con trai Nguyễn Hữu Độ trao 
đền này cho làng Văn Tân (ở phía 
sau ga Hà Nội bây giờ) để thờ thành 
hoàng (Cục LTQG, Sở địa chính và 
địa bạ, 758). 


21. Nguyễn Khuyến đã phê phán 
việc đổi tên này trong bài thơ Để 
Trung Liệt miếu (sáo đã dẫn trang 
350-351). 


22. Ý Hoàng Cao Khải muốn thờ các 
vị quan yêu nước của quá khứ, 
nhưng muốn tránh khái niệm hy 
sinh, nhằm giảm bớt sư khác biệt to 
lớn giữa mình với họ. Năm 1915 khi 
lui chốn quan trường về Thái Hà, 
ông ta đã viết một cuốn sách có tên 
Mặt số nhân vật lớn trong lịch sử An 
Nam trong đó liệt kẽ tiểu sử của 18 
vị quan lớn, được chia thành ba 
nhóm (người có công, người nổi 
tiếng và những kẻ tiếm quyển). 
Thông qua các nhân vật lịch sử 
sống cách đó từ ba thế kỷ, Hoàng 
Cao Khải muốn ca ngợi những quan 
văn lo lắng cho vận mệnh dất nước. 
Với cuốn sách về sự vinh quang và 
phản bội này, ông ta tự coi mình là 
người có quyền phán xét và đưa vào 
trong truyền thống biên soạn lịch 
sử lòng yêu nước và tính cơ hội, mà 
cách đó vài năm ông ta còn ca ngợi. 


23. Cục LTQG, Tòa sứ Hà Đông, hồ 
sơ số 1225 đến 1229. 


24. Cục LTQG, Tòa sứ Hà Đông, hồ 
sơ số 438 đến 446. 


25. Ngày 22/9/1903, ông ta bị mất 
trộm hai chiếc hòm đựng tư trang, 
sau khi lấy hết các thứ bên trong, 
hai chiếc hòm này bị vứt ở miếu 
Trung Liệt. Người ta đã không bắt 
được kẻ ăn trộm. (Cục LTQG, Tòa sử 
Hà Đông, 1225). 


194 


Độ, người giữ chức kinh lược trước Hoàng Cao Khải”, lập để tưởng nhớ bốn 
vị quan đã hy sinh vì nước trong thế kỷ XIX là: Đoàn Thọ hy sinh ở Lạng Sơn 
năm 1870; Trương Quốc Dũng tổng đốc Hải An năm 1862, hy sinh năm 1864 
trong công cuộc bình định; Nguyễn Tri Phương kế nhiệm chức tổng đốc ở Hải 
An, tự vẫn khi quân Pháp chiếm thành Hà Nội năm 1873; Hoàng Diệu, tổng 
đốc Hà Nội, tự vẫn khi thành Hà Nội thất thủ lần hai năm 1882. Không rõ 
miếu này được xây dựng ở đâu, nhưng chắc chắn là vào năm 1888, khi 
Nguyễn Hữu Độ mất, vẫn chưa hoàn thành. Năm năm sau, Hoàng Cao Khải 
quyết định chuyển miếu này, hay nói đúng hơn là đưa bài vị về thờ trong ấp 
Thái Hà. Hiện nay vẫn còn vết tích của một cửa và một tấm bia”. Không 
những bị thay đổi địa điểm, miếu còn bị đổi tên thành Trung Lương, mãi đến 
tháng 8/1945, mới lấy lại tên ban đầu. Như vậy, đang từ miếu thờ những 
người con trung thành hy sinh vì nước (frung liệt), trở thành miếu thờ những 
người lương thiện trung thành (frung lương)”'. Như vậy, để được công nhận là 
trung thành người ta không nhất thiết phải hy sinh vì nước”. 

Từ một vùng đất hoang gồm nhiều phần của các làng xung quanh ghép 
lại, năm 1895, Thái Hà đã trở thành thị trấn của huyện ngoại thành Vĩnh 
Thuận. Nhưng ấp này có phải là một làng biệt lập hay không? Nó có quan 
hệ như thế nào với các làng khác ở ngoại thành Hà Nội? "Làng Kinh lược", 
giờ đây đã hòa mình vào thành phố, có điểm gì đặc biệt? Liệu có thể gọi đó 
là "làng quan” được không? 

Những câu hỏi này đều rất quan trọng, bởi nó đặt giới quan chức và xã 
hội địa phương, truyền thống lâu đời của làng quê và sự gián đoạn do thời kỳ 
thuộc địa và đô thị hóa gây ra, tại điểm tiếp xúc giữa thành thị và nông thôn. 
Để trả lời được các câu hỏi trên cần tham khảo tài liệu lưu trữ của làng”. Các 
tài liệu này cho thấy sự có mặt của giới quan lại ngày càng giảm đi. Năm 
1894 ở đó có khoảng 30 gia đình nông dân, thì đến năm 1901 đã tăng lên 
thành 76 gia đình, vào thời điểm đó vẫn còn 24 gia đình quan chức (chiếm 
32%). Năm 1911, có 145 ngôi nhà ở Thái Hà, trong đó 29 ngôi nhà ngói, nếu 
cho rằng nhà ngói là của quan, thì tỉ lệ quan/dân thường chỉ còn 20%. Kết 
quả điều tra dân số năm 1921 cho thấy ở đây có 81 hộ gia đình, với 536 
người, chúng ta không rõ về thành phần dân cư, nhưng cũng dễ dàng hình 
dung được rằng không còn hoặc còn rất ít quan lại ở đây”. Nếu trong những 
năm đầu lập ấp, tên các vị quan thường được nhắc đến, nhất là trong các vụ 
mất trộm (Hoàng Cao Khải cũng không bị loại trừ)”, thì trong những năm sau 
này, tài liệu lưu trữ đã thay đổi về nội dung: từ năm 1907 không còn nhắc gì 
đến các quan ở Thái Hà nữa. Như vậy, ấp Thái Hà đã trở thành một làng, 
giống như 60 làng khác ở vùng ngoại vi có nhiệm vụ cung cấp nhân lực và 
hàng hóa cho thành phố Hà Nội. 

Một điều hết sức thú vị là cùng với sự phai mờ của hình bóng các quan 
lại trong tài liệu lưu trữ, cũng như trên thực tế, là sự xuất hiện của một nhóm 
người, nhanh chóng có mặt trong khắp các tư liệu lưu trữ: các cô đầu. 

Các cô đầu ở Thái Hà rất nổi tiếng và có những người từ rất xa đến chỉ 
để nghe hát vài giờ. Khu vực này trở thành chốn ăn chơi của những người 
giàu có ở Hà Nội, nhất là người Hoa. Toàn bộ đời sống kinh tế và văn hóa 
của khu vực này đều xoay quanh hoạt động này. Tuy trong các tài liệu lưu trữ 
có đề cập đến chuyện tranh chấp đất đai, biển thủ công quỹ và cãi lộn trong 
gia đình, là những chủ đề chính trong lưu trữ của các làng khác ở Hà Nội, 


nhưng vấn đề cô đầu vẫn là vấn đề chính, nổi cộm ở Thái Hà. Ban đầu, đây 
chỉ là nơi dừng chân của những người đến thăm dinh thự các quan, từ các 
thuộc hạ, đến khách mời hay khách ngoại bang (như các hoàng tử Lào năm 
1902). Dần dần, Thái Hà trở thành chốn ăn chơi của các thương gia giàu có, 
sinh viên con nhà giàu hay các thày thông, thày phán, cũng như của tất cả 
dân Hà Nội. Họ đến đây khi màn đêm buông xuống, gõ vào chiếc trống nhỏ 
ở bậc thềm để tìm những thú vui thanh nhã (bởi các cô đầu không phải là gái 
mại dâm). Do truyền thống hay do tình cờ mà những quán karaoke đầu tiên 
ở Hà Nội, một kiểu hiện đại của lối hát ả đào xưa, lại xuất hiện ở phố Thái Hà 
hiện nay. Những quán bar mờ ảo, những quán ăn đồng thời là tiệm karaoke 
hiện vẫn đầy rẫy ở khu vực này. Chúng tạo ra cho khu phố này một bầu 
không khí hưởng thụ mờ ảo gợi nhớ đến quá khứ, nhưng tiếng trống giờ đây 
đã bị thay thế bằng những âm thanh hiện đại, hiệu quả, nhưng ít thơ mộng 
hơn: tiếng điện thoại di động... 

Số phận của khu ấp của quan Kinh lược quả là lạ: từ nơi cư ngụ xa hoa 
của giới quan lại, trở thành một Thái Hà xấu xa, ô trọc và gian lận. So với 
toàn bộ xã hội vùng ngoại vi, với những gì xã hội có thể chấp nhận được, thì 
Thái Hà là một làng biệt lập, hình dạng vuông vắn của nó lại càng làm nổi 
bật lên sự khác biệt đó. Không phải sự có mặt của các cô đầu khiến Thái Hà 
trở thành một điểm dừng chân, mà ngược lại: chính vì ấp này mới được lập 
nên, do bàn tay con người, nên nó không phải chịu những ràng buộc về mặt 
văn hóa và xã hội nặng nề như các làng khác, nên nó đã trở thành nơi cư trú 
tạm thời của những người không được xã hội chấp nhận, như các cô đào hát 
và có khi cả bọn trộm cướp và đầu sỏ các băng nhóm từ các tỉnh khác 
đến .Dù không muốn lạm dụng về mặt ngữ nghĩa, chúng ta vẫn không thể 
không bối rối khi nhận thấy sự trùng hợp giữa khu đất bị bỏ hoang nằm ở rìa 
các làng xung quanh, nơi lập ấp, với vị trí của ấp ở vùng ven thành phố và 
cuối cùng là với dân cư của ấp là các cô đầu, những người sống bên lề của 
một xã hội đô thị đang định hình. Với một vị trí địa lý và cư dân như vậy, ấp 
của Hoàng Cao Khải giờ đây đã mang một ý nghĩa biểu trưng: điểm dừng 
chân, làng ngoại vi, làng bên lề xã hội. 

Nếu chúng ta chấp nhận định nghĩa đô thị là một không gian chuyển tiếp, 
với sự biến động không ngừng của dân cư, làm tăng hiện tượng di dân, thì 
chúng ta sẽ thấy rằng, khác với các làng ở nông thôn và ven đô, Thái Hà thu 
hút dân từ nơi khác đến, nhưng không giữ họ ở lại lâu dài. Giống như đô thị, 
Thái Hà hút dân vào rồi đẩy ra. Người từ nơi khác đến, ghé chơi hoặc sinh 
sống một thời gian, rồi lại ra đi. Tại đây, xã hội pha tạp, cởi mở, khác biệt và 
không ổn định. Tại đây, người ta chấp nhận nhu cầu xa xỉ của dân thành thị 
là không ai tò mò, để ý đến chuyện riêng của họ. Tóm lại, khác với các làng 
lân cận, vào đầu thế kỷ này, Thái Hà giống một khu phố hơn là một làng, một 
khu phố đầu tiên ở bên ngoài thành phố. Chính việc xây ấp và tính cách của 
người lập ấp là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này, bởi ý tưởng chủ đạo 
ban đầu vẫn là thay đổi ranh giới của các làng đã tồn tại từ trước đó, nhào 
nặn không gian để không hòa nhập (vào khuôn khổ cũ) mà sáng tạo (một 
không gian mới). 


25. Năm 1901, trong số 32 cô đầu ở 
dây (không kể một người là chủ), 9 
người từ tỉnh khác đến, 10 người của 
Hà Nội (đặc biệt là của huyện Từ 
Liêm), 3 người của huyện Hoàn 
Long và 10 người của thành phố 
(trong đó 6 người từ làng Vân Hồ). 


195 


Dominique Delaunuy 


Vĩnh cửu và đổi thay 


Thiên thượng phù uấn bạch như y 
Tư tu hốt biến ui thương cẩu* 
Đỗ Phủ 


Nhìn trên ảnh chụp từ vệ tinh, Hà Nội dường như gắn chặt vào dòng sông 
Hồng, uốn lượn và lóng lánh như thủy ngân. Trên nền phong cảnh đô thị, đây 
đó nổi lên những điểm sáng lấp lánh như ánh bạc, đó chính là ao hồ của 
thành phố. Hà Nội là một thành phố "lưỡng cư”, nằm giữa một dòng nước 
cuộn chảy và một mặt nước êm đềm. Cùng với thời gian, dòng sông Hồng 
đã nhiều lần thay đổi dòng chảy, và Hồ Tây rộng lớn có lẽ chính là dấu vết 
xa xưa của một dòng chảy cũ. Cách đây một nghìn năm, thành phố này đã 
được chọn làm thủ đô cho "hàng vạn thế hệ mai sau", nhưng đã không ít lần 
bị đổi tên, thay đổi quy chế, đường nét bên trong và bên ngoài. 

Những bức ảnh chụp cho chúng ta thấy rõ, cứ mỗi thập kỷ qua, thành phố 
lại "chết" dần đi một phần. Một trong những công trình lớn đầu tiên trong lịch 
sử đô thị chính là những "yếu tố ngoại lai" thời thuộc địa. Tuy nhiên, về phần 
mình, văn học đã cất cao tiếng nói của mình trước những vằn vện và thêm 
thắt mà thành phố phải gánh chịu. Chúng ta hãy dẫn lời của hai nhà văn viết 
về Hà Nội, những người ngay từ đầu thế kỷ đã bày tỏ sự nuối tiếc của mình 
trước những mất mát không gì thay thế được. Nhà thơ Việt Nam Nguyễn 
Khuyến (hiệu Yên Đổi viết: 

Ba chục năm trời cảnh uắng ta 

Hồ Gươm dấu cũ đã phai nhòa 

Tranh tre bhắp chốn thành lầu gác 

Kèn súng thâu đêm, bặt trúc tơ. 

Còn nhà văn Pháp Albert de Pouvouville (hiệu Mặt Giời) đã mai mỉa : "Hà 
Nội năm 1909 được chải chuốt, kéo dài ra, xếp thành hàng lối, khiến chúng 
ta nuối tiếc vẻ thơ mộng năm 1889. Hai mươi năm đủ để làm cho thành phố 
sạch hơn, đẹp hơn, nhưng ít quyến rũ hơn”. 

Một thế kỷ đã trôi qua và giờ đây chúng ta ngạc nhiên khi thấy họ đã sớm 
đưa ra được những nhận xét đáng buổn trên. Quả là chúng ta không bao giờ 
còn được thấy Kẻ chợ cũ, một thành phố đã vô cùng gắn bó với họ. Nhưng 
có ai biết rằng trong lòng Hà Nội hiện vẫn còn giữ được phần nào sự tinh túy 
vĩnh cửu? Bởi vì khu phố cũ dù đẹp và đang phải chịu nhiều thay đổi, nhưng “ 
rõ ràng là vẫn chưa bị xóa bỏ hoàn toàn. Thật là hạnh phúc khi được đắm _ mg áo, Chợt biến thành những 
mình trên những đường phố đủ màu sắc như trong một lễ hội, với những cái — chú chó màu xanh. (ND) 


197 


198 


tên tỪ ngàn xưa khiến người ta liên tưởng đến những dãy hàng trong một khu 
chợ khổng lồ: phố Hàng Gai, Hàng Đào, Hàng Bông, Hàng Hòm, Hàng 
Buồm, Hàng Chiếu, phố Bát Sứ, phố Hàng Mã, phố Chả Cá... Ngồi xuống 
những chiếc ghế đấu hoặc ghế băng nhỏ xíu trong những quán hàng sơ sài, 
giản dị từ bao đời nay; vội vàng thưởng thức bát bún bò, bún chả hay phở; 
không quan tâm gì đến những bức tường màu vàng nhạt hay xanh lá cây mốc 
meo và tróc lở. 

Hà Nội nhắc nhở chúng ta rằng sự vĩnh cửu dựa trên những cái nhất thời, 
rằng tâm hồn được thể hiện rõ nét nhất thông qua những phương tiện thường 
nhật, giản dị. Hà Nội là một trong số ít thủ đô vẫn chưa bị bao bọc bốn phía 
bởi các tòa nhà cao tầng, mặt đất vẫn chưa đầy rẫy những bãi đỗ xe ô tô. 
Chúng ta có bao giờ để ý rằng giá trị của thành phố này một phần là nhờ vào 
hằng hà sa số xe đạp và xe máy? Những chiếc xe máy có phân khối nhỏ, 
không ổn ào, tiết kiệm xăng và có những cái tên thơ mộng : Angel, Dream, 
Magic... Chỉ cần nhảy lên lưng một trong những con ngựa sắt trung thành đó 
và đắm mình dưới những vòm lá, những mùi hương. Chúng ta có thể dễ dàng 
đi đến mọi ngóc ngách của thành phố, làm một vòng quanh Hồ Tây, khám 
phá những điều mới lạ, đi dưới những tán cây phượng vĩ và những hàng me 
chạy dọc theo vỉa hè, mùi khói cay cay của thịt bò khô và mực khô nướng 
phả vào mặt cùng với hương vị dễ chịu của quế, hồi, nghệ, gừng, đậu khấu. 
Đây là những hương vị thường trực trong khu phố cổ, hương vị tỏa ra từ những 
ấm thuốc bắc từ bao đời nay. 

Những hàng xe cộ dày đặc đan xen nhau trong bụi bặm, giống như 
những đàn cá khổng lồ đoàn kết chặt chẽ với nhau, cũng không làm chúng 
ta quên được trong dòng người đi bộ bóng một phụ nữ bán hàng rong, hàng 
ngàn năm qua vẫn đội chiếc nón trắng, từ sáng sớm tới tối mịt, vẫn với gánh 
hàng trên vai, nhịp nhàng theo bước chân đi. Những người phụ nữ này đã 
từng xuất hiện trong nhiều bức ảnh và từ bao đời nay vẫn được những người 
bạn đời của mình biết ơn trong niềm xót xa. Nhà thơ Trần Tế X ương (hiệu Tú 
Xương, mất năm 1907) đã từng bày tỏ lòng cảm phục và trắc ẩn của mình 
trước hình bóng thân thương này - hình bóng của những người phụ nữ vất vải 

Lặn lội thân cò nơi quãng uắng 

Eo sèo mặt nước buổi đò đông 

[...J Năm nắng mười mưa chẳng quản công 

Một thế kỷ đã trôi qua nhưng gần như chẳng có gì thay đổi, hoặc chỉ thay 
đổi rất ít. Ngày ngày, hàng trăm "thân cò", trẻ có, già có vẫn những gánh 
hàng nặng tru hai vai đi khắp các phố phường Hà Nội, len lỏi giữa dòng xe 
cộ dày đặc, hai tay giữ chặt hai đầu quang gánh. Chỉ những giây lát nghỉ 
ngơi, chúng ta mới thấy họ ngồi xuống bên via hè, hai tay thu lại, lặng lẽ đến 
nghiêm trang. 

Theo cuốn từ điển bách khoa cũ Nouveau Larouse illustré, năm 1898, Hà 
Nội chỉ có 67.500 người dân; ba mươi năm sau, cuốn Larousse du XX° 
siécle đưa ra con số 126.000; còn hiện nay, 1.300.000 con người đang sống 
trên một vùng đô thị không rộng hơn trước bao nhiêu. Công trường xây dựng, 
phá bỏ, ngốn ngang khắp mọi nơi, những khu nhà tạm, dân cư pha tạp. Đời 
sống hàng ngày hoàn toàn không giống ở nước ta, nơi người ta quá chú trọng 
đến vệ sinh trong sinh hoạt... Nhưng đúng như Henri Michaux đã nhận xét 
trong cuốn Un Barbare en Asie (Một kẻ mọi rợ ở châu Á): "So với Hà Nội, thì 


các thành phố ở châu Âu thật là trống rỗng và sạch sẽ! Ôi thật khủng khiếp." 
Hà Nội luôn sôi động, sự ồn ào, náo nhiệt chỉ ngừng lại lúc đêm khuya. Vào 
lúc này, lang thang trên những đường phố đã hoàn toàn đổi khác với sự tĩnh 
lặng của đêm khuya khiến chúng ta không còn nhận ra, tạo cho ta một cảm 
giác huyền ảo. Ta có cảm tưởng như đang dạo chơi trong một tổ kiến khổng 
lổ chìm trong giấc ngủ. Cho đến khi chúng ta dừng lại trước một ngã tư... 
thầm thì, ngồi xuống cùng vài bóng đen khác dưới ngọn đèn néon treo trên 
chiếc đinh, trong khi đợi người phụ nữ nông thôn luống tuổi, nhỏ nhắn, tươi 
cười rút từ trong gánh hàng của mình ra một cái chai và lần lượt rót rượu thuốc 
vào những chiếc chén nhỏ bên cạnh những bát chè nóng hổi. Trên một mảnh 
bìa nhỏ dựa vào hàng chai lọ, tôi thấy hai chữ viết bằng tiếng Việt: Trông xe. 
Tôi nghĩ chắc hẳn đây là tên gọi của thứ rượu mạnh dễ làm ta say này. Vừa 
nhấm nháp, tôi vừa cố nhớ hai từ mà tôi mới phát hiện ra này: Trông xe quả 
thật là ngon! Thật là tuyệt diệu khi được thưởng thức Trông xe dưới ánh trăng, 
ngồi xốm ở một góc phố, cùng đàm đạo với những con người thật dễ mến! 
Thế nào tôi cũng phải mang về Pháp một vài chai Trông xe... Nhưng sau đó 
có một người giải thích, tôi mới biết chính xác Trông xe có nghĩa là: nhận 
trông xe đạp, xe máy... 


15a - HNĐT 


199 


Dominique Delaungy 


Hà Nội, album ảnh 


Đánh số từ I đến XXII 


Dominique Delaunay thuộc nhóm công tác của Viện kiến trúc Pháp. 
Hai chuyến công tác của anh tới Hà Nội (tháng 12/1999 và tháng 9/2000) 
do Christian Pédelahore de Loddis và Emmanuel Cerise tổ chức. 
Emmanuel Cerise là người hướng dẫn anh trong suốt thời gian ở Hà 
Nội. 


15b - HNĐT 201 


I. Tiển sảnh của trường Đại học y trước đây, 
nay là Đại học dược, phố Lê Thánh Tông, quận 
Hoàn Kiếm. Ernest Héhrard thiết kế. 


202 


II, Phòng trưng bày của trường Đại học Y trước 
dầy. 


Ñ 


lểng(ASk53  B+> SE BE 


III, Dưới gầm cầu Long Biên, trước dây là cầu 
Paul Doeumer (1889-1902), chợ họp ngoài trời, 
quận Hoàn Kiểm. 


204 


IV. Một vi dụ về kiểu kiến trúc tự phát trong 
sân của một biệt thự thời Pháp, phố Thợ 
Nhuõm, quận Hoàn Kiếm. 


205 


h 
L3 
ầ 
\ 


V. Ngõ Yên Thái, trông ra chợ Hàng Da, quận 
Hoàn Kiếm. 


206 


VI. Chùa Trấn Quốc, đường Thanh Niên, quận 
Tây Hồ. 


207 


Ỹ "ww "„ry 7T" LẺ. 


VỊI. Đường Cầu Giấy, quận Cau Giấy. 


" š ` bu 
Jữ” `1, 
= + 


VIII, Nhà thờ lớn (1883-1891), phố Nhà Chung, 
quận Hoàn Kiểm. 


209 


IX. Sản sau chùa Kim Liên, đường Nghĩ Tàm, 
quận Tây Hỗ, 


210 


^^, 


\— 


X. Lối đi trong khu tập thế gần Viện Pasteur, 
quận Hai Bả Trưng. 


211 


XI, Toàn cảnh nhà tập thể, khu Kim Liên, quận 
Đống Đa. 


212 


NHÀ HANG THỊNH WUONG GIA TRUYEN 


)AW KE0 MAI ⁄“ 


®` BữẤN BUÔN : LẺ DAO KEO 
SÀ Nhà thái TÔNS BƠ CƠ BẢO HẨNH "Y©Ÿ 


LÑ lan, Ñ Ƒ 
TH “1 
Ệ 


XII, Cửa hàng bán dao kéo, phố Nguyễn 
Khuyến, quận Đống Đa, 


XIII. Phố Trần Quốc Toản, trong khu phổ của người Pháp trước dây, quận Hoàn Kiếm. 


214 


XE MÁY 


ĐÀM BẢO KỸ THUẬT, CÓ BẢO HÀNH 


VN tay 


=5Z-~.! - 
_.. 


= 


5 


v.ÀMỹ:. ~ãce 


' 

Llự, 
l& = 
( 


XIV. Tuyến dưỡng sát chính chạy qua thành phố, dường Lê Duẩn, quận Hoàn Kiểm. 


217 
18 - HNĐT 


f 
ca c2) Lô 


XV. Nhà ống trong khu ba sáu phố phường, phố Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, 


218 


219 


xz< 
"`... 


XVI. Các loại mái nhà trong khu ba sảu phố phường, phố Hà Trung, quận Hoàn Kiếm, 


220 


221 


=ã xướng FTT 


XVI. Toàn cảnh hổ Hoàn Kiếm. Nhìn từ phía tây-nam. Bên trái là tháp Rùa ; ở giữa là đến Ngọc Sơn ; bên phải là nhà hàng Thúy Tạ. 


222 


223 


XVIII. Khoảng sân thử hai ở Văn Miếu (1070), Bên phải là Khuê Văn Các (1805), quận Đồng Đa. 


F22 =ay 
„21/7 (1c toớnt 


- 


Ty, ZZ 
01+ SỮA CIUA : HÁN] MÉ0 


„£ sa“ ~.. ~ 


XIX. Một dãy nhà trong khu tập thể Giảng Võ (1975), phố Trần Huy Liệu, quận Ba Đỉnh. 


f+ 
w 


226 


1H". thjM .| 


MHỚHHI 


227 


9 ĐƯƠNG THANHNIÊNT 


: ` 
› ¡iŒ 


_—- “. 


XX. Nhà xây bằng gạch theo kiểu Pháp cũ, dường Thanh Niên, quận Ba Đinh. 


228 


229 


_ *« ' 


XXI. Phong cảnh hồ Tây. Thành phố nhìn từ phía đồng. 


230 


trt am an U —e 


HN 1/11 Ế (HH1) Ýƒ 1g] tXrry) 


.-. 
¡#51 isragi 


231 


XXII. Bia khắc nhân dịp trùng tu chùa Trấn 
Quốc, đường Thanh Niên, quận Tây Hồ. 


232 


Danh mục ảnh 


I. Tiên sảnh của trường Đại học y trước đây, nay là Đại học dược, phố Lê Thánh Tông, 
quận Hoàn Kiếm. Ernest Hébrard thiết kế. 


li. Phòng trưng bày của trường Đại học y trước đây. 

III. Dưới gầm câu Long Biên, trước đây là cầu Paul Doumer (1899-1902), chợ họp 
ngoài trời, quận Hoàn Kiếm. 

IV. Một ví dụ về kiểu kiến trúc tự phát trong sân của một biệt thự thời Pháp, phố Thợ 
Nhuộm, quận Hoàn Kiếm. 

V. Ngõ Yên Thái, trông ra chợ Hàng Da, quận Hoàn Kiếm. 

VI. Chùa Trấn Quốc, đường Thanh Niên, quận Tây Hồ. 

VII. Đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy. 

VIII. Nhà thờ lớn (1883-1891), phố Nhà Chung, quận Hoàn Kiếm. 

IX. Sân sau chùa Kim Liên, đường Nghi Tàm, quận Tây Hồ. 

X. Lối đi trong khu tập thể gần Viện Pasteur, quận Hai Bà Trưng. 

XI. Toàn cảnh nhà tập thể, khu Kim Liên, quận Đống Đa. 

XII. Cửa hàng bán dao kéo, phố Nguyễn Khuyến, quận Đống Đa. 

XIII. Phố Trần Quốc Toản, trong khu phố của người Pháp trước đây, quận Hoàn Kiếm. 
XIV. Tuyến đường sắt chính chạy qua thành phố, đường Lê Duẩn, quận Hoàn Kiếm. 
XV. Nhà ống trong khu ba sáu phố phường, phố Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm. 

XVI. Các loại mái nhà trong khu ba sáu phố phường, phố Hà Trung, quận Hoàn Kiếm. 


XVII. Toàn cảnh hồ Hoàn Kiếm. Nhìn từ phía tây-nam. Bên trái là tháp Rùa ; ở giữa là 
đền Ngọc Sơn ; bên phải là nhà hàng Thủy Tạ. 


XVIII. Khoảng sân thứ hai ở Văn Miếu (1070). Bên phải là Khuê Văn Các (1805), quận 
Đống Đa. 


XIX. Một dãy nhà trong khu tập thể Giảng Võ (1975), phố Trần Huy Liệu, quận Ba 
Đình. 


XX. Nhà xây bằng gạch theo kiểu Pháp cũ, đường Thanh Niên, quận Ba Đình. 
XXI. Phong cảnh hồ Tây. Thành phố nhìn từ phía đông. 
XXII. Bia khắc nhân dịp trung tu chùa Trấn Quốc, đường Thanh Niên, quận Tây Hồ. 


†7 - HNĐT 


233 


Khu ba sáu phố phường, khoảng năm 1925. ảnh chụp từ trên không cho thấy rõ trong những cụm nhà ống, dất được chia thành những lô dài. Viện viễn 
đông bác cố, Paris. 


234 


Phần bốn 


Hình thái kiến trúc và tương lai của thành phố 


Cấu trúc của toàn bộ thành phố cho phép chúng ta nhận dạng các khu phố, các bước phát triển 
và mô hình đô thị phù hợp với từng khu: khu thành cổ, trụ sở của cơ quan quyền lực; khu phố 
buôn bán; khu nhượng địa và khu phố của người Pháp trước đây; khu dành cho công nhân viên 
chức nhà nước, một vành đai khu tập thể; khu nhà mới xây lấn trên đề một cách tự phát; khu 
được xây dựng theo quy hoạch xung quanh hồ Tây, gần sân bay hay ở phía bên kia sông Hồng. 


Các khu vực nổi bật này thường được xây theo những mô hình được du nhập từ nước ngoài vào, 
được thay đổi cho phù hợp. Những thay đổi đó cũng như tình trạng cơi nới tự phát cho thấy sức 
sáng tạo trong xây dựng của một dân tộc trong đó mỗi người đều là thợ mộc, thợ nề, trang trí 
nội thất. Dân tộc ấy đã biết nâng sáng kiến cá nhân và những công trình “tự biên tự diễn” lên 
thành một nghệ thuật. 


235 


Xovier Jaupitre và Shin Yong-Hak 


2 


Các loại hình nhà ở 


THÔNG KÊ VÀ ĐIỀU TRA: YÊU TỐ TIẾP CẬN HIỆN TUỢNC ĐÔ THỊ 


Hà Nội, một thành phố lớn ở châu Á. Mô tả thành phố này thế nào đây? 
Nói đến thành phố này, chúng ta vẫn hình dung trong đầu những hình vẽ trên 
bản đồ trong sách giáo khoa được in với màu sắc... Hà Nội không có màu 
nâu đỏ của những dãy núi cao, không có màu xanh lá cây của đồng bằng 
châu thổ, màu trắng của cánh đồng lúa, nhưng Hà Nội vẫn in đậm trong tâm 
trí chúng ta, bởi nó được đánh dấu bằng một khoanh tròn, nổi bật trên nền 
xanh của đồng bằng sông Hồng và vịnh Hạ Long. Hà Nội không những là 
một thành phố lớn, là một thủ đô mà còn có một vị trí địa lý hết sức quan 
trọng, muốn ởi đến các tính ven biển phía bắc đều phải đi qua Hà Nội. Rõ 
ràng là những hình ảnh về thành phố này trong sách giáo khoa đã lôi cuốn 
chúng ta vào một cuộc phiêu lưu để có thể nhìn tận mắt những gì đã được 
học. 

Ngày hôm đó, vừa đến Hà Nội, chúng tôi đã cảm nhận được ngay một 
không khí bất ngờ của buổi sáng; đường băng rộng, yên tĩnh bị chiếc máy 
bay đột ngột chiếm hết không gian trong một thứ ánh sáng chói lòa; cả người 
chúng tôi rung lên cùng với động cơ máy bay, và nhiều giờ sau chúng tôi vẫn 
còn cảm thấy thứ ánh sáng chói lòa ấy rung rinh trên mặt đất nóng bỏng. 
Chúng tôi quyết định bước xuống, mắt vẫn nhòa đi, không thấy gì, chân bước 
vụng về, do vẫn còn ở trạng thái ngất ngưởng sau chuyến bay, nhưng tâm trí 
thì lại hối thúc chúng tôi tìm hiểu, khám phá; họng cháy bồng, chính vì thế 
chúng tôi không thể nói chuyện với nhau, nhưng trong lòng thì ngốn ngang 
xúc động. Chúng tôi biết rằng trong những lúc như thế này, người ta thường 
nhìn ngang nhìn ngửa, nhưng chúng tôi lại có một phản xạ kỳ lạ là nhắm mắt 
lại. Nhắm mắt để xua đuổi sự lo ngại. Hơn mười hai giờ bay để đến được Hà 
Nội, thành phố như chúng ta vẫn hình dung ; nhưng đâu rồi hình ảnh mà 
chúng ta vẫn mong đợi 2 Trong giây lát, chúng tôi bỗng quên hết tất cả, thậm 
chí không nghĩ rằng được đặt chân đến đây là tốt rồi, đầu óc trống rỗng. 

Phải đợi đến khi đêm xuống chúng tôi mới trấn tính lại. Ngày mai, nếu 
được, chúng tôi sẽ xem lại những gì mình đã ghi chép ; ngày mai sẽ là ngày 
đầu tiên khám phá, để so sánh những gì đã hình dung trước đây, để nhận 
biết những bố cục và hình dạng mới, những yếu tố đáng lưu ý, bản sắc và 
thành phần của chúng. 

Như đã nói ở trên, những tấm bản đồ trong sách giáo khoa đã cho chúng 
tôi biết rất nhiều điều, nhưng tại nơi đây, mỗi bước chân lại cho chúng tôi được 
chứng kiến những điều hoàn toàn khác lạ và chúng tôi hiểu rằng "đi thực tế" 


237 


238 


là một việc không thể thay thế được. Giờ đây, đến tận nơi, chúng tôi mới thấy 
rõ được bản chất và tầm quan trọng của vấn đề. Những tiêu chí cho "chương 
trình Hà Nội" được soạn thảo trong một thời gian dài, chắc chắn sẽ tạo ra 
được một cái nhìn khách quan (ý định này rất khó thực hiện), sẵn sàng chấp 
nhận một "thực tế" trái với những gì chúng ta vẫn hình dung và vẫn mong 
muốn tìm hiểu. 

Vấn đề chính là làm thế nào để "nắm bắt" được thành phố với những dấu 
ấn của quá trình phát triển. Việc nghiên cứu này có ý nghĩa rất quan trọng, 
nhằm phân tích điều kiện phát triển kinh tế, hết sức đặc biệt ở châu Á, quan 
sát tầm quan trọng về mặt xã hội, so sánh với lịch sử cổ đại và hiện đại, 
đồng thời phân tích những ảnh hưởng của chúng đối với quá trình mở rộng 
đô thị. 

Những hình ảnh trước đây mất dần trước những vấn đề chủ yếu mang 
tính kinh tế, văn hóa kiến trúc và nhân văn. Bản chất của vấn đề đòi hỏi 
chúng ta, nếu muốn nghiên cứu phải xuống tận nơi để "chịu trận", trái hẳn 
với phương pháp chung chung như chúng ta vẫn thường làm. 

Chỉ khi xuống thực địa, chúng ta mới có thể áp dụng tốt nhất phương 
pháp nghiên cứu không gian, kết hợp với những phương tiện kỹ thuật khác 
để tìm hiểu, nắm bắt (liệt kê, vẽ bản đồ, chụp ảnh). Những kiến thức thu được 
ở trường đại học có vai trò quyết định, cho phép chúng ta hiểu được một cách 
cụ thể và chính xác các bước tiến hành dưới những góc độ quan sát khác 
nhau. 

.Không thể tiến hành nghiên cứu nếu không có phương pháp, ý tưởng chủ 
đạo của chúng tôi là : thử tách một số yếu tố nổi bật ra khỏi tổng thể đô thị, 
phân tích các yếu tố này như những phần của một hệ thống đặc biệt. Tóm 
lại, nghiên cứu hình thái là một phương pháp nghiên cứu các thể loại và hệ 
thống nhằm tạo điều kiện cho việc phân tích, tìm hiểu những thực tế đô thị 
phức tạp, cấu trúc vật lý, xã hội và kinh tế cũng như sự phát triển với mục tiêu 
hình thành nên những yếu tố chủ đạo. 

Những gì chúng ta đã thu được về mặt lý thuyết trước đây, cần mang ra 
thử nghiệm về mặt phương pháp trong khoảng thời gian thực tập ngắn và 
khẩn trương. 


Quan sát: cách nhìn và phương tiện nắm bắt 

Mối liên kết chặt chẽ giữa kiến trúc và thành phố cần được nghiên cứu ở 
hai cấp độ: sự phát triển chung của đô thị và loại hình kiến trúc nhà ở. 

Trong quá trình quan sát, kiến trúc nhà ở được coi là yếu tố nổi bật của 
hệ thống đô thị, và cách sống là cách thể hiện tính đặc sắc của thực trạng 
đô thị, trong đó hệ thống đô thị được hình thành. Trong quá trình nghiên cứu, 
từ "sống" được hiểu theo nhiều nghĩa: nhà ở, sự phát triển của nhà ở, hoạt 
động kinh doanh, thủ công, dịch vụ, sự phù hợp với kinh tế địa phương và đồ 
thị, trao đổi về mặt xã hội và sự tham gia vào hệ thống kinh tế-chính trị. 


Cách thức và phương tiện 

Điều tra là một yếu tố mang tính quyết định đối với quá trình quan sát vì: 
nó đảm bảo tiếp cận được với bố cục không gian thực tế, vào đời sống riêng 
của từng gia đình, trái với việc nắm bắt các dữ liệu thông tin từ xa. 


Điều tra cho phép đạt được mức độ chính xác, cụ thể trong quá trình phân 
tích các "sự kiện quan sát" giúp chúng ta hiểu được vấn đề. Nó cũng góp 
phần làm sáng tỏ thêm những công việc được tiến hành đồng thời (kỹ thuật 
nắm bắt: đo đạc, chụp ảnh, vẽ sơ đồ...). Điều tra là thâm nhập vào đời sống 
riêng của người dân để đánh giá chính xác tính hợp lý và hiệu quả của nhà 
ở và của hệ thống đô thị. 

Điều tra là một dịp để trao đổi và đối thoại một cách riêng tư, là điều kiện 
duy nhất để hiếu sâu hơn những yếu tố cấu thành nhà ở, tính thích hợp/hiệu 
năng. Công tác điều tra chỉ có thể thành công nếu được chấp nhận, muốn 
được chấp nhận, chúng ta phải biết tôn trọng, tỏ ra khiêm tốn, để người dân 
"thông cảm" và giúp chúng ta trong những tình thế khó khăn. 

Nói một cách chính xác, ở đây, điều tra không chỉ đơn thuần là một công 
việc thực tế nhằm nắm bắt một vấn đề mà là điều kiện để hiểu được cốt lõi 
của vãn đề bố cục không gian thực tế. 

Phương pháp tiến hành là một chuyện, còn điều tra thực tế lại là một việc 
hoàn toàn khác. Rất may, người dân ở đây thường tỏ ra hết sức nhiệt tỉnh, 
vấn đề là cần duy trì quan hệ đó; đôi khi người ta thường ngần ngại khi thấy 
một người nước ngoài muốn tìm hiểu kỹ hơn bằng cách chụp ảnh hoặc đặt 
những câu hỏi mang tính riêng tư. Thường thì trẻ con là những hướng dẫn 
viên nhiệt tình, chúng sẵn sàng dẫn đường cho chúng ta. Ngắm nhìn, xác 
định địa điểm, bố cục, kích thước, trao đổi giúp chúng ta hiểu được cách thức 
chiếm hữu không gian, sự khôn khéo trong việc xử lý không gian một cách 
tiết kiệm đồng thời vẫn đạt được hiệu quả về mặt thẩm mỹ. Chúng ta cần 
nhanh chóng phác họa và và ghi chép lại tất cả những gì đã nắm bắt được. 

Trên phương diện xử lý, điều tra là mục tiêu thể hiện ở các cấp độ khác 
nhau: 

e sơ đồ thể hiện kích thước (sơ đồ, mặt cắt, mặt tiền); 

e sơ đồ bố cục trong nhà (xem xét việc sử dụng không gian); 

e phần phân tích, mô tả; 

e toàn bộ câu hỏi để tiến hành điều tra phỏng vấn. 

Nghiên cứu hình thái cũng là một phương pháp tiếp cận nhằm tìm hiểu 
và phân tích thực trạng đô thị phức tạp thông qua so sánh các ví dụ tiêu biểu 
của các lối kiến trúc và quy hoạch trên thực địa. Thông qua thực trạng đô thị, 
phương pháp tiến hành bao gồm chủ yếu khái niệm thực thể văn hóa, xã hội 
và kinh tế trong mối quan hệ với thành phần không gian nhà ở, muốn vậy, 
chúng ta cần huy động tât cả mọi phương tiện quan sát (các bước điều tra, 
kỹ thuật nắm bắt). 

Muốn tìm được những ví dụ tiêu biếu đòi hỏi chúng ta phải xem xét tất cả 
các khu vực của thành phố (thông qua quá trình quan sát, tìm hiểu), tất cả 
các hình thái đô thị đặc trưng, như một phần của một hệ thống đô thị đặc biệt. 
Việc lấy ví dụ tiêu biểu ở đây phải hiểu là toàn bộ những hình mẫu kiến trúc 
nhà ở, mẫu của hệ thống nhà ở đô thị và loại hình nhà ở đô thị. Do đó, tiêu 
chí để chọn mẫu không chỉ đơn thuần về mặt kiến trúc và phân loại nhà ở 
nhằm mục đích bảo tồn. Như vậy, việc chọn những mẫu tiêu biếu, được định 
hướng ngay từ ban đầu (chọn khu vực và hệ thống nhà ở), được kiểm nghiệm 
dần trong quá trình phân tích những yếu tố kinh tế-xã hội, lịch sử có ảnh 
hưởng tới sự năng động trong việc thực hiện chức năng của đô thị. 


239 


240 


Những kiến thức về mặt lý thuyết chỉ còn mang tính tương đối nếu được 
đem đặt vào toàn bộ hệ thống và nếu tiến hành lấy các ví dụ mẫu. 

Kiếm định lại những nhận xét, những biến đổi, nghiên cứu những yếu tố 
cơ bản và những xu thế dưới các góc độ khác nhau cho phép xác định được 
hiệu quả sử dụng (nhà ống kiểu Trung Quốc, việc phân lô, nội thất, loại hình 
các khu nhà, diện tích mở rộng, cơi nới, diện tích khu vực công cộng/tư nhân). 

Công tác điều tra được tiến hành rộng hơn, tiên tới phân tích tất cả các 
thiết bị, quy trình kỹ thuật liên quan đến kiến trúc xây dựng và truyền thống 
dân tộc. 

Phương pháp nghiên cứu này cho phép chúng ta tìm hiểu rộng hơn, 
cho phép xác định những không gian không đúng tiêu chuẩn, cho dù 
những yếu tố kỹ thuật và kiến trúc đã được sử dụng sao cho hiệu quả nhất 
về mặt kinh tế và xã hội, trong tình hình đô thị đang phát triển một cách 
năng động. 


Kỹ thuật nghiên cứu 

Toàn bộ những kỹ thuật này liên quan đến thực tế kiến trúc và đô thị, có 
tính đến mục tiêu nghiên cứu trong thời gian hạn hẹp của chương trình. 

Nhiệm vụ của chương trình không chỉ giới hạn ở việc thu thập những yếu 
tố bên ngoài của thực tế kiến trúc và đô thị mà còn tìm hiểu những dữ liệu 
cấu thành như một tổng thể, tạo thành những điều kiện chung để tiến hành. 

Những yếu tố đại diện phụ thuộc vào việc lựa chọn kỹ thuật thích hợp cho 
việc tiếp tục phát triển nghiên cứu sau này (xử lý dữ liệu). 

Dữ liệu cần thu thập bao gồm : thủ tục, qui định/tiêu chuẩn, số liệu về đất 
đai, tài chính, xây dựng công trình, lựa chọn kỹ thuật và quá trình xây dựng, 
đăng ký. 

Kỹ thuật đo đạc cần tập trung chủ yếu vào những yếu tố có vấn đề, tạo 
nên bản sắc cơ bản của đối tượng quan sát. Trên cơ sở đó, chúng ta không 
chỉ giới hạn ở những kích thước về mặt kiến trúc mà cần tính đến cả yếu tố 
bắt nguồn từ văn hóa dân tộc. 

Trên thực địa, kích thước của các hình khối không chỉ đơn thuần là việc 
đo đạc mà còn cần phải hiểu được những yếu tố nhà ở (con người, đồ đạc, 
vật dụng, công cụ, màu sắc và ánh sáng) nảy sinh trong quá trình tìm hiểu, 
nghiên cứu ở cấp độ này. 

Không cần lưu tâm đến cấp độ (tầm quan trọng); chúng ta cần quan sát 
tất cả các hình thức chiếm hữu không gian, ở mọi cấp độ. 

Cần kiểm tra, giám sát thường xuyên, tuy công tác này chỉ giữ vị trí thứ 
yếu (trong giai đoạn đánh giá). Ảnh chụp cũng vậy; tốc độ thu nhận hình ảnh 
chính là hiệu năng lớn nhất của kỹ thuật chụp ảnh chủ yếu trong công tác tìm 
hiểu thực tế, đánh giá ở mọi cấp độ. 

Toàn bộ các kỹ thuật trên trước hết là những yếu tố giúp cho công tác điều 
tra, gặp gỡ và thu thập thông tín : thông tin về không gian, kỹ thuật, sơ đồ sơ 
lược về địa hình, số liệu về đồ họa, hình khối và kích thước, sơ đồ mặt phẳng, 
ảnh chụp và phim, phác họa và hình vẽ. 


Lisa Ros 


2 


Các loại hình nhà ở 
trong không gian 


đô thi và ngoại vi 


Từ năm 1995 đến 1998, Hà Nội là nơi các sinh viên của chương trình cao 
học kiến trúc tiến hành nghiên cứu trong khuôn khổ chương trình "Các thành 
phố lớn ở châu Á-Thái Bình Dương". Các sinh viên đã mang về rất nhiều 
công trình liệt kê, phân tích, trong đó có một số bài cũng được đăng trong 
cuốn sách này. Chúng tôi đã không liệt kê tất cả các loại hình nhà ở, mà chỉ 
lựa chọn những ví dụ tiêu biểu nhất của mỗi loại hình, để giúp chúng ta hình 
dung được sự đa dạng cũng như quá trình biến đối của chúng. Tuy nhiên đây 
cũng là một tài liệu khá đầy đủ cho phép chúng ta hiểu được tính đặc thù của 
từng loại hình. Trong bài viết này chúng tôi cũng giải thích tiêu chí lựa chọn 
của mình. 

Mười hai ví dụ được lựa chọn, đại diện cho kiểu nhà nông thôn miền Bắc 
Việt Nam, nhà ống, biệt thự thời Pháp và nhà ở tập thể. 

Những phác họa mới đây được thêm vào phần liệt kê nhằm minh họa cho 
sự thay đổi của nhà ở trong một khoảng thời gian khá ngắn (từ 3 đến 6 năm). 


Làng ở ngoại vi Hà Nội và kiểu nhà nông thôn 

Hình dáng của làng mạc phụ thuộc vào đặc điểm địa hình, trong đó nước 
đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Ở vùng ven Hà Nội thường có hai kiểu 
làng: "làng-đảo" được xây dựng trên phần đất cao, xung quanh là nước và 
"làng-đường" được xây dựng trên đê và phần đất không bị ngập úng. Dù 
thuộc kiểu nào chăng nữa, làng cũng đều có ranh giới ngăn cách với bên 
ngoài, thường là một lũy tre. Bên ngoài ranh giới đó là những yếu tố quan 
trọng đối với cơ cấu của làng như nghĩa địa, công trình mang tính tôn giáo. 
Ngược lại, đình - công trình văn hóa truyền thống của đạo Khổng, thường có 
vị trí trung tâm. Phần lớn các làng đều có nghề phụ liên quan đến nông 
nghiệp và thủ công. Mỗi làng chuyên về một nghề duy nhất (đan mây tre, 


241 


J4" dệt, gốm sứ...), gần giống với hệ thống phường thợ, hay một ngành công 
⁄ nghiệp nhỏ. 

Ở nông thôn, việc lựa chọn địa điểm, phương hướng và thời điểm xây nhà 
cũng như kiểu nhà thường tuân theo luật phong thủy. Giữa chỗ ở của gia đình 
và nơi thờ cúng thường có một vách ngăn; nhà chỉ có một cổng duy nhất. 
Chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc, nhà ở đây được xây trực tiếp trên 
nền đất, chứ không theo kiểu nhà sàn như tất cả các vùng khác ở Đông Nam 
châu Á không chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa, hay của các dân tộc 
thiểu số ở Việt Nam. Nhà ở thường chỉ có một căn duy nhất, trong đó gian 


vỆ 
II 


M) \ BC NT. 

th. TU FA đit lÓ” cữn `...) 

4) : liiniitifS i6 2405 li lì ÊN: ch g S C C độ “ấn 

Ỷ =¬—¬ XE cCy-œ-— 


Làng truyền thống 


chính (1 gian, 3 gian hoặc 5 gian) là phòng quan trọng nhất, có nhiều chức 
năng, ở đây cũng có bàn thờ tổ tiên; hoặc nhiều căn bố trí theo hình thước 
thợ hoặc hình chữ U; khu phụ (nhà bếp, nhà cho người làm, cửa hàng, 
chuồng gia súc) thường được xây tách riêng khỏi phần nhà ở. Nhà thường 
được xây theo hướng nam, phần nhà chính thường có mái hiên và cửa sổ. 
Nhà ở và công trình phụ đều được bố trí quanh một khoảng sân, ở góc sân 
thường có bể hoặc vại chứa nước, một am thờ, cạnh đó là một khu vườn nhỏ 
được chia thành nhiều phần, trong đó có một phần trồng cây ăn quả. 


Làng mở rộng. CEAA 1995, S. Deplagne, D. Garudis, E . Monteremai, l. Thammawat. 


Hai ví dụ minh họa cho kiểu nhà nông thôn đều được lấy ở làng Vạn 
Phúc, tỉnh Hà Đông, cách Hà Nội khoảng 12 km về phía tây-nam. Dân làng 
này, bên cạnh nghề nông, còn có thêm nghề dệt lụa. Cả hai ngôi nhà này 
đều có một cổng và sân, vườn. Ngôi nhà thứ nhất bao gồm những căn nhà 
được xây dựng vào những thời điểm khác nhau, với lối kiến trúc khác nhau, 
trong đó có một căn nhà truyền thống như đã nói ở phần trên và một căn xây 
trong những năm 30 tiêu biếu của lối kiến trúc thời thuộc địa. Ngôi nhà thứ 
hai được xây vào năm 1900 và sửa lại năm 1920, gồm hai căn bố trí theo 
hình thước thợ và có hoa văn trang trí kiểu Trung Quốc. 


242 


Chúng tôi nhận thấy rằng, hệ thống phường hội vẫn còn tồn tại cho đến 
ngày nay, rằng các làng ở vùng ngoại vi Hà Nội này đang ngày càng đông 
đúc hơn, công trình xây dựng ngày một nhiều hơn, cao hơn, lấn chiếm cả sân 
VƯỜn. 


Khu ba sáu phố phường và nhà ống 


Khu phố buôn bán truyền thống của Hà Nội nằm ở một vị trí chiến lược 
giữa một bên là thành nội, nơi tập trung quyền lực chính trị và hành chính, 
khiến cho khu phố buôn bán này phải đặt ở phía ngoài thành; và một bên là 
sông Hồng, tuyến đường thủy thuận tiện cho việc vận chuyển hàng hóa, 
khiến cho khu phố này có dáng vẻ của một khu chợ ven sông. Khu phố này 
ngày càng đông đúc (đặc biệt là vào thế kỷ XIX và XX). Cũng giống như làng 
mạc, khu phố này được hình thành dựa trên những yếu tố địa hình quan trọng 
như hồ, ao hay đê, nhà ở chủ yếu tập trung ở khu vực trung tâm. Khu phố 
này được hình thành nên từ các "phường", nghĩa là các phường hội bao gồm 
những người cùng làng hoặc cùng một gia tộc, có cùng một nghề, bên cạnh 
đó còn có các phường của người Hoa từ những vùng khác nhau. Khu phố 
này bao gồm 36 phường, chính vì thế mà ngày nay được gọi là khu "ba sáu 
phố phường", mỗi phường là một phường thợ. 

Đường phố ở đây hẹp, ngoằn nghoèo, là di sản của cấu trúc đô thị từ thế 
kỷ thứ XV; nhà ở được xây dọc theo phô và phụ thuộc vào hình dạng của 
đường phố. Do tính chất buôn bán của khu phố và hệ thống phường hội, 
phần mặt phố trở thành trục quan trọng nhất, chính vì thế, nhà được xây san 
sát nhau, đều có mặt tiền hướng ra phố, phần còn lại vuông góc với phố, tạo 
ra một kiểu nhà đặc biệt: nhà ống (hay còn gọi là nhà sát vách). 


HE lệ. nh lR5 NI TY ¬ | Ai đUẾ 


=— Ý. mi Ni t— t—x———¬ 


Mô hình nhà ống đã được các thương gia người Hoa phổ biến đến toàn 
châu Á. Loại nhà này chia thành hai phần có hai chức năng khác nhau : cửa 
hàng (ở tầng một, mặt phố là nơi sản xuất, kho chứa hàng và nơi bán hàng) 
và nhà ở (ban đầu chỉ cho một gia đình), có một đặc điểm là mặt tiền hẹp và 
chạy dài vào trong. Nhà ống được chia thành nhiều phòng, thường có một lối 
đi hẹp và dài, giữa các phần thường có một hay nhiều khoảng sân nhỏ để 
hút gió trời và ánh sáng cho các phòng chính, tuy nhiên các phòng này 
thường vẫn rất tối. 

Việc sử dụng các vật liệu mới (vật liệu nhẹ, gạch ngói, xi măng rồi bê. 
tông), xây dựng dày đặc ở một số nơi, phân chia lại không gian, cũng như 
việc sử dụng các loại hình kiến trúc khác nhau đã làm thay đổi dáng vẻ của 
các nhà ống ; giờ đây chúng được xây cao hơn, với lối kiến trúc kiểu Pháp, 
có nhiều gia đình cùng sinh sống và như vậy đã tạo ra nhiều loại hình nhà ở 
khác nhau. 


Ỷ ti 
l=e= ni E=== HIỆP: 
= Nà s§v ni 

BC E45 — SN lo 


Phố Hàng Bổ. 


CEAA 1996, S-Y. Hsieh, S. Le Pessot, 


A. Tran Nam, W-Y. Zhou. 


"81 


W #7 
xã 12 hs 


243 


Phần trung tâm của mót cựm nhà. 


CEAA 1998, S-Y Hsieh, S. Le Pessol, 
A. Tran Nam. W-Y. Zhou 


244 


Nhà cũ 
Nhà mới 


Ì Phần xây thêm 


Bốn ví dụ tiêu biếu nhằm chứng minh cho sự đa dạng và đặt ra những 
vấn đề khác nhau này được lấy ra từ công trình của các sinh viên cao học 
kiến trúc. Cả bốn căn nhà này đều nằm trong khu "ba sáu phố phường". Ngôi 
nhà đầu tiên, ở phố Hàng Gà, là loại nhà cổ điển nhất, nó có tất cả các yếu 
tố của nhà ống. 

Ngôi nhà thứ hai ở phố Hàng Cân. Ngôi nhà này rất dài: 4m x 48m, có 
một lối đi dọc theo chiều dài, phần cửa hàng ở tầng một có đầy đủ các yếu 
tố của một nhà ống truyền thống. Các mảnh sân vẫn còn tồn tại, tuy đã bị 
thu hẹp lại để nhường chỗ cho các công trình được xây dựng vào những thời 
điểm khác nhau. Ngôi nhà này điển hình cho việc lấn chiếm không gian : đất 
bị phân thành nhiều lô và phần nhà ở được chia cho nhiều gia đình. 

Ngôi nhà thứ ba, ở phố Hàng Bông, là một loại nhà ống được xây vào thời 
Pháp thuộc. Theo những chữ ghi ở mặt tiền, thì ngôi nhà này có lẽ do một 
gia đình xây dựng, chủ nhà hiện vẫn đang sống trong một phần của ngôi nhà. 
Sân và phần nhà ở phía sau có một hành lang dài, có lối vào khác với lối vào 
cửa hàng. Một phòng đã được xây thêm để những người sống ở đây có chỗ 
Ở rộng rãi hơn và chiếm được phần góc phố. Nét đặc thù của căn nhà này là 
một nhà ống ở góc phố. 


\ 


Ngôi nhà cuối cùng, ở phố Nguyễn Văn Tố, được xây theo kiểu nhà thời 
Pháp năm 1920, hiện vẫn chỉ có một gia đình sinh sống. Ngôi nhà này có 
đặc điểm là các phòng được bố trí nối tiếp nhau, không có lối đi chung. Như 
vậy, muốn vào nhà phải đi qua phòng ngoài, các phòng tiếp sau được bố trí 
sao cho người ta không trực tiếp vào được từng phòng. Có điều đáng ngạc 
nhiên là phòng nhỏ ở mặt phố không được dùng làm cửa hàng, vì ngôi nhà 
này trông ra một cái chợ. 

Trong một số trường hợp, dù mẫu nhà không hoàn toàn phù hợp, nhưng 
vẫn được coi là nhà ống. Chẳng hạn, trong trường hợp người dân xây nhà ở 
và cửa hàng dọc theo bờ đê hay tuyến đường sắt. Vấn đề đặt ra ở đây hoàn 
toàn khác. Các lô đất không nằm trong một cụm nhà mà nằm dọc theo một 
yếu tố cấu thành của thành phố. Các công trình được xây tựa vào một bức 
tường ngăn, quay lưng lại với đường sắt hoặc trải dài theo chân đê. 


Khu phố thời Pháp và các biệt thự 


Khu phố thời Pháp ban đầu chỉ là khu nhượng địa của Pháp nằm trên bờ 
sông Hồng. Sơ đồ kiến trúc và quy hoạch khu phố này mang phong cách 
quân sự và hoàn toàn thực dụng. Khu phố này nối liền với khu thành cổ và 
nằm ở phía nam khu ba sáu phố phường. Hai khu này được phân cách với 
nhau bởi hồ Hoàn Kiếm và một loạt các công trình công cộng đồ sộ và các 
cơ quan hành chính tiêu biểu cho quyền lực của chính quyền thực dân ở đây. 
Hai khu có những đặc tính dân tộc khác nhau, sự khác biệt đó càng tăng do 
sơ đồ quy hoạch của Pháp. Khu phố thuộc địa được chia thành các lô vuông 


Đường sắt. 
L. Ros. tháng 3/1996. 


245 


Góc giữa phố Lãn Ông và phố Hàng 
Vải. 
W-Y Zhou, tháng 3/1996 


246 


văn, đều đặn ; dọc theo các đại lộ có trồng cây xanh và hàng rào của các 
ngôi nhà phải thẳng hàng ; theo luật Cornudet (1919), một chỉ thị qui định 
muốn mở rộng hay sửa sang nhà ở đều phải tuân theo một sơ đồ. 

Biệt thự thời Pháp thường được xây ở vị trí trung tâm của một khu đất, có 
vườn và tường rào bao quanh. Biệt thự thường có hai tầng tách biệt, tầng một 
để tiếp khách và tầng hai để ở. Nhà dành cho người phục vụ thường được . 
xây ở cuối vườn. 

Trong khu phố này, nhà ở được xây theo lối kiến trúc của các vùng ở 
Pháp, kiến trúc hiện đại của những năm 30, lối kiến trúc do các sinh viên 
trường Đại học Mỹ thuật Đông Dương sáng tạo ra hay lối kiến trúc "Đông 
Dương" của E. Hébrard, phù hợp hơn với điều kiện ở đây. 

Trong sơ đồ quy hoạch Hà Nội do E. Hébrard lập năm 1924 đã đề cập 
đến một khu phố mới dành cho "các công chức và thương nhân Việt Nam". 
Khu phố này đã được xây dựng vào thập kỷ 30 và trùng với giai đoạn hai 
trong quá trình phát triển đô thị thuộc địa. Khu phố này nằm ở phía nam khu 
phố thuộc địa và giống như khu thuộc địa, khu này cũng được chia thành 
những phần vuông vắn theo hướng bắc-nam, trong đó có một phần nằm giữa 
khu "ba sáu phố phường” và khu của người Pháp. Trong khu này, biệt thự 
được xây nhỏ hơn, theo mô hình "kết hợp giữa những đặc điểm không gian 
hiện đại của kiểu biệt thự châu Âu với đặc điểm của nhà ống". Những "biệt 
thự-nhà ống", theo cách gọi của €. Pédelahore de Loddis, này bao gồm một 
khu vườn nhỏ có tường rào bao quanh và các phần biệt lập. Nhà thường được 
xây lui vào phía trong so với mặt phố, và san sát nhau gần như trong khu ba 
sáu phố phường. Về mặt sử dụng, kiểu nhà này phù hợp hơn với lối sống của 
người Việt Nam. 

Các sinh viên cao học kiến trúc chỉ lấy được rất ít ví dụ về kiểu nhà này, 
trước hết là do rất khó tiếp cận với những căn nhà có nhiều gia đình hiện 


La a, — THẾ /#ÀM, U#/ 
gia#tu@.  ˆ `sell 


N 
““ 
ø -zkP ~ 
<5 xH.< Z2 
ị ra.” ~ 


` 


đang sinh sống, hơn nữa bản thân việc thống kê cũng không đơn giản. Chỉ 
có hai ví dụ được nêu ra trong phần các loại hình nhà ở. Cả hai ví dụ này đều 
được lấy trong khu phố mới những năm ba mươi. 

Ngôi nhà đầu tiên nằm gần khu phố thuộc địa và có lối kiến trúc gần với 
kiểu biệt thự ở đây : diện tích đất tương đương với những lô đất trong khu 
thuộc địa ; nhà được xây ở giữa, xung quanh là vườn, có tường rào bao 
quanh, nhà dành cho người phục vụ ở góc vườn. Ngôi nhà này giờ đây đã bị 
chia nhỏ thành nhiều căn hộ một cách hết sức phức tạp, để tạo chỗ ở cho tất 
cả các thành viên trong gia đình. 

Ngôi nhà thứ hai là kiếu pha trộn giữa biệt thự và nhà ống. Ngôi nhà này 
cũng bị chia thành nhiều căn hộ, phần cuối sân, vườn, người ta đã xây thêm 
nhà để đáp ứng nhu cầu về chỗ ở. 


Khu tập thể 


Từ năm 1954, sau khi giành được độc lập, Việt Nam đã có những chính 
sách xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu của các thành phố lớn ở miền Bắc về 
mặt nhà ở. Một loại hình nhà ở mới đáp ứng nhu cầu về mật độ dân cư, được 
xây dựng ở ngoài phạm vi mạng lưới đô thị đã tồn tại trước đó, đó là các "Khu 
tập thể" (KTT). Các khu nhà này được xây dựng theo mô hình nhà ở tập thể 
của châu Âu, được du nhập vào Việt Nam qua Trung Quốc, Bắc Triều Tiên 
và Liên Xô, các nước xã hội chủ nghĩa có nền kinh tế kế hoạch hóa đã từng 
thử nghiệm mô hình này. Ở Hà Nội, các KTT được xây dựng trước hết tại 
những khu vực dành cho đô thị hóa trong phạm vi thành phố, sau đó được 
tập trung tại khu vành đai gần nhất, rồi được mở rộng ra tới đường đê, tới sát 
phần ranh giới phía ngoài của thành phố, dọc theo đường giao thông và 
những yếu tố cấu thành đô thị khác. 

Trong giai đoạn từ 1954 đến 1986 (thời điểm đổi mới và mở cửa nền kinh 
tế), khoảng 50% nhà ở của thành phố đã được xây dựng. Giai đoạn này đánh 
dấu ba bước phát triển của KTT. Từ 1954 đến 1960, Nhà nước đã xây dựng 
một số lượng lớn nhà ở với tốc độ nhanh và giá thành rẻ, nhằm đáp ứng nhu 
cầu ngày càng tăng. Các căn hộ gồm một phòng duy nhất, khu phụ (nhà 
bếp, nhà tắm, vệ sinh) chung. Từ 1960 đến 1975, nhà ở được xây dựng chủ 
yếu dành cho cán bộ công nhân viên nhà nước và bên quân đội. Đây là thời 
kỳ đầu của kiểu nhà lắp ghép được du nhập từ nước ngoài vào. Giống như 
giai đoạn trước, phần công trình phụ vẫn chung, nhưng số hộ gia đình chung 
nhau một công trình phụ ít hơn. Giai đoạn từ 1975 đến 1985 tiếp tục phát huy 
những gì đã đạt được trong giai đoạn trước, kỹ thuật lắp ghép cao hơn. Các 
kiến trúc sư và kỹ sư Việt Nam đã nắm bắt được kỹ thuật xây dựng, tự mình 
thiết kế các KTT ngày càng phù hợp hơn với lối sống của người Việt Nam. 
Mô hình nhà có chung công trình phụ dần dần biến mất, diện tích bình quân 
trên đầu người được xác định (6 m” trên một đầu người, với trung bình mỗi 
gia đình có 4 người), tuy không phù hợp lắm với thực tế xã hội Việt Nam. Từ 
năm 1986, kinh tế được đổi mới, những qui định về chỗ ở và sử dụng đất được 
nới lỏng hơn, khiến người ta xây dựng dày đặc hơn và lấn chiếm cả các công 
trình xây dựng và "không gian công cộng" (theo đúng nghĩa của phương tây 
về cụm từ này). 


247 


Bộ mặt đô thị mới của các 
KTT, 

CEAA 1997, S. Cosla- 
Reghini, €C-H. Lin, B. 
Lumbroso, J-Y. PastineHi, A. 
Tournier, W. Wanalertlak. 


248 


` 
Z2 4S 
28) S A 


Bốn ví dụ trong phần loại hình nhà ở này cho thấy được sự biến đối về 
hình dạng và cách bố trí của các KTT từ mô hình du nhập từ nước ngoài sao 
cho phù hợp với lối sống của người Việt Nam. Trung Tự, Thanh Xuân, Giảng 
Võ là ba khu tập thể lớn, tiêu biểu cho chính sách xây dựng nhà tập thể trước 
năm 1986. Giảng Võ và Thanh Xuân là hai khu vừa có nhà ở vừa có công 
trình công cộng, có đầu tư nước ngoài. ở hai khu này, người ta đã cố gắng 
phân chia khu nhà ở, cửa hàng,... và phân cấp đường giao thông. Bạch Đằng 
là kết quả của đợt xây dựng mới đây (1990), là ví dụ tiêu biểu của kiểu nhà 
tập thể kiểu mới, qui mô xây dựng nhỏ hơn, không gian phù hợa hơn với điều 
kiện khí hậu và văn hóa của người Việt Nam. Tất cả các KTT đều có chung 
đặc điểm là dân cư đông đúc, người dân cơi nới chỗ ở theo ý mình. 


àỞ 


inh nh 


ồ các loa 


Sơ d 


H 
z] 


Biệt thự thời Pháp 


ôn 


th 
Làng Vạn Phúc Hà Đông 
Làng Vạn Phúc Hà Đông 


à nông 


Nh 


em 


Bỉnh Khiê 


112 Bùi Thị Xuân 


3 Nguyên 


CS 


Khu TT 


Trung Tự 
Giảng Võ 


44 Hàng Gà 


24 Hàng Cân 
24 Văn Tố 
94 Hàng 


Thanh Xuân 
Bạch Đằng 


Bông 


18 - HNĐT 


Nhà nông thôn ở làng Vạn Phúc, Hà Đông 


0 ———— —)t10m 


Mặt cắt ngang 


250 


Làng Vạn Phúc thuộc tỉnh Hà Đông, cách Hà 
Nội 12 km về phía tây-nam. 

Ngôi nhà được lấy làm ví dụ ở đây có hình 
thước thợ. Giống như phần lớn các nhà ở đây, ngôi 
nhà này được xây sát vào bức tường ngăn, khiến 
cho đường ởi trong làng giống như một hành lang 
không có mái che. Toàn bộ khu nhà bao gồm một 
khoảng sân vuông rộng, vườn, bể nước và ba căn 
nhà, trong đó hai căn dùng làm chỗ ở. 

Căn nhà cổ nhất được xây dựng theo lối truyền 
thống: xây trên thềm cao ngang tầm người ngồi và 
theo trục đối xứng theo chiều ngang. Gian giữa 
được xây hơi lui vào trong so với toàn bộ mặt tiền, 
phần trước tạo thành một mái hiên. Gian này có 
cửa sổ bằng gỗ, có thể mở rộng hết, cho phép 
người trong nhà có thể nhìn ra vườn. Trên xà nhà 
có những họa tiết truyền thống. Căn nhà này được 
chia thành hai phần: phần chính, ngoài bàn thờ tổ 
tiên, còn có một máy dệt lụa, phần chái nhà là nhà 
bếp và một phòng ngủ. 


Sơ đồ căn nhà truyền thống 


3 Ki th Ai ng nh 
T. bề 


Căn nhà thứ hai được xây dựng năm 1934, vuông 
góc với căn nhà thứ nhất. Mặt tiền được trang trí bằng 
những khung song, cột trụ và họa tiết chịu ảnh hưởng của 
lối kiến trúc thời Pháp. 

Căn nhà thứ ba được xây dựng sau, là một căn nhà 
bình thường (hình khối chữ nhật, xây gạch, lợp ngói, mặt 
tiền có ô thông gió). 

Cổng vào khu nhà nằm ở góc đối diện với góc vuông 
do hai căn nhà cũ hợp thành. Từ ngoài đường muốn vào 
nhà phải đi qua sân. Ba căn nhà này tiêu biểu cho sự tiến 
triển của kiến trúc nhà ở nông thôn, ngược lại, sân, vườn, 
các loại cây trồng, bể nước, lại là những yếu tố của nhà 
truyền thống. 


— 
— 
c—Ì Ñ 
=—,) Ủ 
—: 
=— N 
_— IÈ 
==JI 
c 'j 
= 


==—=.. : ==.= 
_THHIli! ITIIIHTHT 
= : “Sư .—m .ˆ. 


=Ị " 


HH -IfIUINBMIE 


Tranh: Chu Quốc Bình, 3/2001 


l8 


L 
` 


bu 


1] 
b 


l2 
¡ Ý 


z 
Ề J) 
hXV⁄ZZ” 


Tranh: Chu Quốc Bình, 3/2001 


251 


Nhà nông thôn làng Vạn Phúc, Hà Đông 


Ngôi nhà này nằm sát một khu đất trống, gần chợ. Toàn bộ 
khu nhà nằm trên một lô đất hình chữ nhật, có tường bao quanh 
cao ngang đầu người. 

Ngôi nhà này được xây dựng từ năm 1900, chủ nhà là các 
thành viên của một gia đình, hiện vẫn còn bốn người đang sống 
ở đây. Hai căn nhà một tầng (tầng trên đã bị phá vào năm 1924) 
nằm ở hai bên cổng vào. 

Căn nhà chính gồm bốn phòng: phòng khách đồng thời là 
phòng ăn, ở đây có bàn thờ tổ tiên, và ba phòng ngủ. 

Căn nhà thứ hai là nhà phụ, bao gồm nhà bếp, một phòng 
học, nơi con gái của chủ nhà mở lớp dạy tiếng Pháp. Bếp nấu và 
bể nước đều ở ngoài sân. 

Hai căn nhà này không chỉ khác nhau về thứ bậc chính/phụ 
mà còn cả về diện tích, chiều cao của trần nhà và trang trí. Kiến 
trúc mặt tiền đơn giản theo kiểu Trung Quốc, mới được sửa sang 
lại vào năm 1996. 


Say € — 


Thềm nhà được xây cao để tránh bị ngập lụt. 

Muốn vào nhà phải đi qua cổng và sân; cửa nhà dẫn 
thẳng vào phòng khách. 

Sân rộng, được bố trí đẹp, có gạch lát, có chỗ trồng 
cây và chỗ nuôi gia cầm. Cách xây dựng và trang trí sân 
vườn này gần với truyền thống nông thôn hơn là bản thân 
ngôi nhà. 

Cả hai căn nhà đều được xây sát vào tường bao, 
nhưng đều có cửa sổ mở ra bốn hướng. Chỉ có hai phòng 
không có cửa số nên hơi tối và bí. 


Tranh: Chu Quốc Binh, 3/2001. 


Sơ đồ mặt cắt ngang 0E — 5m 


Mặt tiền phía đông Mặt tiền phía nam 


253 


Nhà ống, số 44 phố Hàng Gà 


Tầng một 


Ngôi nhà này nằm ở phía tây-bắc khu ba sáu phố 
phường. Các lô đất ở đây được phân chia khá đồng đều : 
nhà ống ở phía đông (chia thành những dải dài) và biệt 
thự Ở phía tây. 

Khu đất chúng tôi nghiên cứu có kích thước 4,5m x 
31m. Căn nhà ở đây được xây dựng từ năm 1949, do một 
gia đình (gồm hai hộ) làm chủ từ năm 1957. 

Căn nhà gồm hai phần, có một khoảng sân ở giữa và 
một khoảng sân nhỏ ở phía sau. Căn nhà này có một cửa 
duy nhất ở phần cửa hàng mặt phố (cho thuê). Trong 
phần sân giữa có một cầu thang mở dẫn lên nơi ở của hai 
hộ gia đình. Bảy phòng được bế trí xung quanh khoảng 
sân và sân trời. 


L tk Sc tt - 2> seeec 


Tầng hai 


Mặt cắt dọc 


254 


: "= Ờ à l ¡ 
HH rI5IÈ| TIMTNT | 
XỆ Z2L 5 | LIKE 1i IrIẾNn 


0 


5m 


Ở tầng một, phía ngoài là cửa hàng và kho chứa D 
hàng, phía trong là một phòng và chỗ để xe. Từ năm /ÍÍ ÍlW,NN 
1996, một căn hộ được xây thêm trên tầng hai phần Vì : 
ngoài, trông ra phố. đu l) 


IRs. 


Các phòng đều có nhiều chức năng (vừa là phòng 
ngủ, phòng khách, phòng ăn). Người ta nấu nướng ngay 
ở ngoài sân hoặc trong một phòng ở trên sân thượng 
được dùng làm nhà bếp. Nhà tắm, nhà vệ sinh ở sân nhỏ 
sau nhà, vì bế nước ở ngoài trời. Ngôi nhà này được xây 
theo hướng đông-tây, theo hướng gió, có sân và sân 
thượng để đảm bảo luôn sáng và thoáng. 


Tranh: Phạm Trung Hiếu, 2/2001. ˆ 


llllMl 


——————————— 


sẽ = ¬`=% 
Mặt tiền Tranh: Phạm Trung Hiếu, 2/2001. 


255 


Nhà ống phố Hàng Cân 


Tầng một 


Tầng hai 


Sở đổ mặt cắt dọc 


256 


s‹ : 
5 H + 
se lÌ - 

S 


Ngôi nhà này nằm trong khu ba sáu phố phường, ở 
phía tây-bắc của hồ Hoàn Kiếm. Ngôi nhà này nằm 
trong một cụm nhà lớn nhất, có hình bốn cạnh hơi méo, 
được chia thành các lô dài san sát nhau. Do đó, các lô 
ở các góc không ăn sâu vào trong, nhưng ở những phần 
khác, có những lô đất dài tới 70 m. 

Ngôi nhà này trông ra phố Hàng Cân, được xây gần 
như trên toàn bộ lô đất (4mx48m). Năm gia đình 
(khoảng 20 người) sống ở đây, mỗi gia đình được một 
phần nhà, ở tầng trên hoặc tầng dưới, xây nối tiếp nhau, 
có ba khoảng sân ngăn cách. Căn nhà cuối cùng trông 
đổ nát. Nhà ở và sân xen kẽ nhau, đúng với mô hình nhà 
ống, ngôi nhà này tiêu biểu cho kiếu nhà dài và hẹp. 


¬ 


c= 


c 


5 
: k< << 
“ n9 9s5et 
XS X<z 
°.®% °.9, 
S1 
$ ng 
- 9456140 
, 313545469 Số 


- ' vi 
` sc H24 sec 
vở ẢNG 6 ESESP 

CĐ) '90924 61 ¡ề % 
Em =— mm soi b đeotol I8! 3 
Sợ Ea veee 
Ssxikst<<° 1 
'924299,//44|Ì122094929 6a, 3/e945v5254S¿5: 
<< S| 8< Sbexsexoesed 


Phần mặt phố chỉ có một tầng, là cửa hàng, có thể 
mở rộng nhờ hai cửa ra vào và các cánh cửa đẩy. Đây 
không chỉ là nơi bán hàng, mà còn là nơi tiếp khách 
chung của tất cả những người sống trong ngôi nhà này 
vào những dịp cưới hỏi, giỗ chạp. Phần này có mái ngói 
cong, khiến người ta có cảm giác nó bị hai nhà cao tầng 
hai bên ép lại, nó được ngăn cách với phần nhà ở phía 
sau bằng một khoảng sân. Phần nhà phía sau có lối 
kiến trúc chịu ảnh hưởng của kiến trúc thuộc địa. 

Không có nhà bếp (người ta nấu nướng ở ngoài 
sân), nhà vệ sinh, nhà tắm. Người ta xây lấn nhiều, nên 
giờ đây sân bị thu hẹp lại, không còn đảm bảo được ánh 
sáng và gió trời cho các nhà. Các phòng đều chỉ có cửa 
và cửa sổ mở ra hành lang, nên phần lớn đều tối, trừ 
phần ở tầng hai trông ra sân thượng có thoáng hơn. 


PS Xo 
<< 


2 ~ = ` N 
II nà \ ` 
sơ NI ‡ \ ` 
H lâ. SN ` 
LêP T- x4 Sun J}:e- ' 
“cu ỦY cu đI » \ N Nw 


Tranh: Phạm Trung Hiếu, 2/2001 


Nhà số 24 Nguyễn Văn Tố 


Ngôi nhà này được xây dựng vào năm 1925 trên 
một dải đất hẹp và dài (5mx39m) nằm ở phía tây-bắc 
khu ba sáu phố phường. Ngôi nhà này hiện do các 
thành viên của một gia đình làm chủ. Nhà bao gồm hai 
phần (7 phòng) ngăn cách nhau bằng một khoảng sân, 
phía ngoài không dùng làm cửa hàng, mặc dù nhà nằm 
ngay đối diện với chợ Đồng Xuân. Phần mặt tiền và một 
số chi tiết mang dáng dấp của kiến trúc thời thuộc địa. 

Nhà có hai cửa vào, một ở mặt tiền, phải đi qua 
phần nhà ngoài, một ở phía sau nhà. Sau khi vào nhà từ 
phía mặt phố, phải qua một cửa khác để vào phòng 
khách và phòng ăn. Cách tổ chức không gian này khiến 
chúng ta liên tưởng đến kiểu nhà truyền thống, bởi phần 
không gian giữa phố và nhà gần giống với một khoảng 
sân hay một hàng hiên. 


Tầng một 


Sơ đồ mặt cắt dọc 


258 


0= ==—=—:—--. §Sm 


Phần nhà ngoài và nhà trong độc lập với nhau và có 
hai cầu thang riêng. Phần phía ngoài có phòng khách, 
phòng ăn ở tầng một và phòng ngủ ở tầng hai. Các phòng 
ở tầng hai hơi lui vào so với mặt tiền, phía trước có một 
khoảng sân và một ban công. 

Phần nhà trong gồm bốn phòng, chủ yếu là phòng 
ngủ, tầng một có một hành lang dẫn vào các phòng và 
tầng hai có hai phòng thông nhau. 

Trong sân có một mái che dùng làm nơi đun nấu. Có 
nhiều nhà tắm và nhà vệ sinh, đều có cửa mở ra phía 
ngoài. 

Mặc dù có sân, sân thượng, ban công và nhiều cửa, 
cửa số, nhưng cả hai phần nhà đều không thoáng mát và 
sáng như chúng ta tưởng. Các phòng ở phần nhà phía 
ngoài đều hơi tối, còn các phòng ở phần sau chỉ một phía 
có cửa và cửa số. 


XE cễ 


v0] 


—= ——— 


Mặt tiền 


_Ẻ 


Tranh: Phạm Trung Hiếu, 2/2001 


Nhà số 94 Hàng Bông Ngôi nhà này nằm ở phía tây-nam khu ba sáu phố 
TT TT TT TTTTT TT TT phường, trên một lô đất có kích thước 5mx32m, ở góc 
của hai phố lớn là Hàng Bông và Hàng Da. Góc phố có 
hình thước thợ mở, nên mặt tiền của nhà bị vát chéo. 


Ban đầu, nhà chỉ có một chủ, nhưng giờ bị chia 
thành nhiều phần, cho nhiều hộ. Gia đình sống ở phần 
nhà ngoài là chủ của toàn bộ ngôi nhà. 

Mặc dù chủ ban đầu là một người Việt Nam, nhưng 
nhà có vay mượn lối kiến trúc thời Pháp. 


^ Z2) SP À § 
z25'€\*2 “HỊ)! Ề 

SƯ HỦ THỒ 
"THÍ EH lli) 


Tầng một 


Tầng hai 


Sơ đổ mặt cắt 


260 


Nhà được chia thành hai phần, cách nhau một 
khoảng sân. Phần phía ngoài, tầng một có một cửa 
hàng, một quầy bán mũ và một cửa duy nhất để vào Ắ 
phần trong. Tầng hai chia thành hai căn hộ độc lập với —= 
nhau, vì những người sống ở đây đã xây một căn hộ chòi l 
sang lô đất bên cạnh để làm chỗ ở cho con trai mình. 


Phần nhà phía trong gồm nhiều phòng “đa chức † 
năng”, ở cả hai tầng và một phần bể nước và khu phụ, 
nhà bếp chung cho các gia đình ở khoảng sân giữa. = 

Một lối đi dài từ đầu đến cuối nhà, một cầu thang ở 
sân dẫn lên tầng hai, vào các gia đình. Các phòng bố trí 
theo kiểu nối tiếp nhau. 


Tranh: Phạm Trung Hiếu, 2/2001. 


TẤN nu, 
Ý BIEX TƯ /ˆ 


Tranh: Phạm Trung Hiếu, 2/2001. 


281 


Biệt thự số 3 Nguyễn Bỉnh Khiêm 


TRIEU 


bì 


B 


ru£ 


Lrim‹¬1 - 


Tầng một 


262 


Khu phô "pha trộn" được xây dựng trong những năm 
30, nằm ở phía nam khu phố thuộc địa và là phần kéo dài 
của khu này. 

Ngôi biệt thự chúng tôi nghiên cứu nằm ở phía tây- 
bắc của một cụm nhà pha trộn (phía đông bắc là nhà ống 
và ở các phía khác đất rộng hơn). Nhà được chia thành 
nhiều căn hộ, cho một gia đình gồm 25 người sống ở đây 
từ năm 1954. 

Trên lô đất này có nhiều nhà. Căn nhà thứ nhất, nằm 
ở phía trong cùng của lô đất, xây năm 1935, rộng 110 m”, 
gồm hai tầng, với 7 phòng. Từ năm 1983, người ta đã cơi 
nới thêm hai phần ở tầng một để tạo thành 5 căn hộ. Các 
phòng được chia theo số người trong một hộ, cách chia 
không lô-gic lắm, vì lối lên ở hai bên sân, giữa các tầng 
không vào được tất cả các căn hộ. 


——————j 35m 


Biệt thự chính, xây năm 1940, chịu ảnh hưởng của 
lối kiến trúc Pháp. Căn nhà này rộng 300 m?, chia thành 
9 phòng, 2 tầng. Năm 1980, cơi nới thêm một phần, và 
năm 1987 xây thêm một nhà 3 tầng nữa ở phía sau biệt 
thự. Biệt thự được chia thành ba căn hộ, được mở rộng 
cùng với sự gia tăng của các thành viên trong gia đình, 
tuy vẫn giữ được mối quan hệ chính/phụ giữa biệt thự và 
phần cơi nới. 

Cả khu nhà có tường bao, có đường dành riêng cho 
xe máy và người đi bộ. Muốn vào các căn nhà xung 
quanh biệt thự phải đi qua khoảng sân đang ngày càng 
bị các công trình lấn chiếm. 

Ngôi biệt thự chính có cửa sổ mở ra bốn hướng, còn 
ở phần cơi nới, một số phòng bị hạn chế ánh sáng. Các 
căn nhà khác chỉ có cửa số mở về một hướng, tuy nhiên 
một hệ thống sân nhỏ cho phép mỗi phòng có một cửa 
Số. 


[it 


¬—¬— 


1): Hák 


_——— › E — 


Tầng hai 


263 


Biệt thự số 3 Nguyễn Bỉnh Khiêm 


Mặt phía bắc 


Mặt phía tây 


Mặt cắt dọc 


264 


Tranh: Đồ Quang Vinh, 3/2001. 


= 
- 
d "X 


Ø" - 
W/. 


— 


— HN" 
Xa 


*` 
+ 
j) 


TS 


Fhw2,t1 


Tranh: Đỗ Quang Vinh, 3/2001. 


265 


19 - HNĐT 


Biệt thự-nhà ống số 112 Bùi Thị Xuân 


_Ì 
= 
° 
= 
= 
-¬ 
^ 
| 
| ung. 
l œ m 
c= c 


0 ———— ——_= ] 100m 


Ngôi biệt thự này nằm trong khu phố pha trộn của 
những năm ba mươi, ở trung tâm phía đông của một 
cụm nhà, trên một lô đất hình chữ nhật dài giống kiếu 
nhà ống, ở giữa lô đất này có hai ngôi chùa. 

Hai căn nhà được xây dựng từ năm 1920 đã bị biến 
thành một nhà tập thế cho bốn gia đình thuê (gồm 26 
người). 

Căn nhà thứ nhất ở mặt phố, là một biệt thự bốn 
tầng xây bằng gạch, có mái bằng, có cửa số mở ra ba 
hướng. Một phần mới được cơi nới năm 1988, cao bốn 
tầng chiếm mất một nửa diện tích sân. 

Trong căn biệt thự này, mỗi tầng là một căn hộ độc 
lập. Cầu thang nằm ở tiền sảnh nhìn ra sân. 


SE —— 1n 


|... Tầng một 
“...... `... 
—_——————— : 
Ì 
Tầng hai 
IJI||11//11LÌN 
HT TH 
Tầng ba 


266 


Các căn hộ đều được bố trí giống nhau: một phòng 
chính, các phòng “đa chức năng”, trừ một phòng ở phía 
mặt phố là hoàn toàn độc lập. Mỗi căn hộ đều có nhà 
bếp và khu phụ nhờ phần cơi nới xây năm 1988. Tuy 
nhiên phần xây thêm này đã làm sai lệch tỉ lệ giữa hai 
căn nhà. Phần mặt tiền được xây hơi lùi vào, tạo ra một 
sân nhỏ ở lối vào và một lối đi hẹp dẫn sang nhà phía 
Sau. 

Căn nhà nhỏ phía sau có diện tích 39 m”. Căn nhà 
này có bốn phòng, nói tiếp nhau, theo hình “xoáy trôn 
ốc” từ phòng chính. Hiện có bảy người sống tại đây, nhà 
không có khu phụ, nên họ phải dùng nhà tắm và nhà vệ 
sinh nằm ở sân của biệt thự. 


Ngôi nhà này vừa giống biệt thự thời Pháp lại vừa 
giống những căn nhà ống “cổ lỗ”, vừa có mật độ người 
đông lại vừa tận dụng được khoảng trống. 


Tranh : Đỗ Quang Vinh, 3/2001 


Hì PP UAVJNE - ¬—¬. 
"J ca ï Ũ b 


tCNh 


Tranh : Đô Quang Vinh, 3/2001 Tranh : Đô Quang Vĩnh, 3/2001 


Mặt cất dọc Mặt tiền 


267 


Khu tập thể Trung Tự 


209/2 


27 


Sơ đồ một căn nhà 


Mặt cắt dọc 


268 


Khu tập thể Trung Tự nằm ở phía nam thành phô và 
phía nam hồ Ba Mẫu, gần KTT Kim Liên. Khu này được 
xây dựng từ năm 1965 đến 1975, trên một khu đất rộng 
22 ha. Diện tích nhà ở là 69.900 mỶ và dân số năm 1994 
là 11.650 người. Khu nhà chúng tôi nghiên cứu xây năm 
1975, gồm 9 dãy nhà 6 tầng song song. Nhà có kết cấu 
bê tông, kiểu nhà lắp ghép. Mặt tiền đơn điệu và cứng 
nhắc, nhưng đã bị thay đối khá nhiều do người dân cơi nới 
thêm. Phần lớn các nhà ở tầng một đều có cửa hàng mở 
ra lối đi chính, trong khi đó chức năng chính ban đầu của 
khu nhà này là để ở. 


==E=IE 


E==E Sa TE=i- 


IBERERSHEEDPEIEESNERIRGRPNDEEEĐNESG Ð S: 
mm 


01 T1: 7E 


Mỗi dãy nhà đều có một lối đi được người dân dùng 
làm chỗ để xe đạp, xe máy. Bên cạnh đó, người ta còn 
dùng mái của phần cơi nới ở tầng một để làm sân trời. 

Căn hộ chúng tôi nghiên cứu nằm ở tầng hai, rộng 
49 m°, gồm ba phòng "đa chức năng" và một phòng xây 
thêm ở phía sau. Căn hộ này do một gia đình gồm bốn 
người thuê từ năm 1976. Mặc dù có ít cửa sổ, nhưng căn 
hộ tương đối thoáng, tuy không sáng lắm: các phòng 
chính ít ánh sáng do phần cơi nới thêm ở phía sau nhà. 
Nhà tắm, nhà vệ sinh nằm nối tiếp nhau, dọc theo tường 
ngăn với căn hộ bên cạnh. Khu phụ bí và nhỏ, diện tích 
không rộng hơn lối đi. 


Tranh: Chu Quốc Bình, 3/2001 


269 


Khu tập thể Giảng Võ 


Căn hộ tầng một 


0 ——n 


Sơ đồ lắp ghép 


270 


Khu tập thể Giảng Võ được xây dựng năm 1972, ở 
khu vành đai gần nhất của thành phố, xung quanh một 
hồ nước cùng tên. Khu đất này được đắp cao lên nhờ bùn, 
đất lấy từ lòng hồ. 

Khu này được chia thành năm khu nhà. Đường vào 
được phân cấp, theo đường dành cho xe cộ, người đi bộ, 
tùy thuộc vào các dãy nhà hay công trình công cộng. Bốn 
khu nhà mỗi khu gồm nhiều dãy nhà 5 tầng xây dựng 
xung quanh một công trình công cộng. Khu thứ năm gồm 
nhiều công trình công cộng của cả khu tập thế. Trước mỗi 
dãy nhà đều có lối đi dẫn vào hai hoặc ba cầu thang, tùy 
theo kiến trúc của nhà. Mặc dù ban đầu khu nhà này 
được thiết kế để ở, nhưng giờ đây, một số nhà ở tầng một 
bị biến thành cửa hàng. 


Mặt cát 


0L———_— 0¬ 


Dãy nhà chúng tôi nghiên cứu có ba cầu thang, mỗi 
tầng có khoảng 18 căn hộ. 

Căn hộ đầu tiên rộng 51 m?, gồm ba phòng, hiện có 
một gia đình gồm bốn người đang sống. Căn hộ này 
được chia thành hai phần: phần để ở gồm các phòng nối 
tiếp nhau, ngăn cách với bếp và phần phụ bằng một lối 
đi dài 13 m. Lối đi trong nhà đồng thời là nơi để thông gió 
này cho thấy căn hộ đã được thiết kế sao cho phù hợp 
với sinh hoạt của người Việt Nam. Phòng chính không 
sáng lắm, phòng ở mặt phố là một lan can được cơi nới 
và xây kín lại. 

Căn hộ thứ hai ở tầng một, có một gia đình gồm 5 
người sống ở đây từ năm 1976. Ban đầu họ thuê căn hộ 
này, sau đó dần dần trở thành chủ sở hữu. Diện tích ban 


đầu của căn hộ là 33 mỶ, còn hiện nay là hơn 75 m?. Căn 
hộ này đã được tổ chức lại hoàn toàn, giờ đây được chia 
thành hai phần. Phần thứ nhất gồm một phòng, một 
phần cơi nới, trong đó có phòng khách, nhà tắm, vệ sinh 
và bếp. Phần hai gồm một phòng, lối đi trong nhà và một 
phần xây thêm để mở nhà hàng. Phần cơi nới được xây 
năm 1995, dưới sự giám sát của Ủy ban phường. Công 
việc này đã được thực hiện với sự hỗ trợ của hàng xóm, 
nhằm giảm bớt chi phí và vì lý do kỹ thuật. 


271 


Khu tập thể Thanh Xuân Khu tập thể Thanh Xuân nằm ở phía tây-nam thành 
—————— T TT TT TT TT nhố, phía ngoài sông Tô Lịch. Khu này được xây dựng từ 
năm 1981 đến 1987 trên một khu đất rộng 28 ha, hiện có 
khoảng 20.000 người dân, sống trong 3.500 căn hộ, với 
tổng diện tích là 109.674 mứ. 

Trục đường chính Hà Nội-Hòa Bình là xương sống 
của khu tập thể; từ con đường này có những đường nhỏ 
hơn dẫn vào các khu nhà. 


Sơ đồ lắp ghép 


Căn hộ tầng một Ú CC 5m 


Mỗi cầu thang dẫn vào hai đến ba căn hộ trên 
cùng một tầng. Căn hộ đầu tiên chúng tôi nghiên cứu 
nằm ở tầng một, rộng 88 mể, trong đó 26 m? là diện tích 
được cơi nới, gồm tất cả 6 phòng. Lối thiết kế và phần 
cơi nới khiến cho căn hộ này giống với tầng một của 
nhà ống: nó vừa hẹp, vừa dài, có cửa hàng ở phía 
trước, đan xen giữa nhà và sân. Các phòng được bố trí 
nối tiếp nhau, nên thiếu ánh sáng, thậm chí có phòng 
rất tối. Căn phòng chính ban đầu được nối thêm vào 
nhà tắm, nhà vệ sinh, chỗ để xe và phòng khách 
(khoảng 53% diện tích ban đầu). Do căn hộ ở tầng một 
nên phần cơi nới được xây bằng gạch. 

Căn hộ thứ hai ở tầng bốn, hiện có bốn người đang 
sống ở đây. Căn hộ này rộng 43 m, trong đó 7 m° cơi 
nới; người ta đã xây thêm một phòng ở ban công, tường 
bằng bê tông và mái lợp tôn. Các phòng đều hơi tối và 
rất bí. 


hi: ..- 


Mặt cắt chính 0 ——————¬ 5m 


` 


Tranh; Chu Quốc Bình, 3/2001 


273 


Khu tập thể Bạch Đằng Khu này gồm ba dãy nhà, được xây dựng năm 1990, 
mm. ằằẶằằ-= ằTẶằẶằẪ-ằ:...c: dành cho các gia đình quân đội. Khu nhà này nằm ở phía 
nam thành phố, giữa sông Hồng và con đê chạy theo 
hướng bắc-nam, trên một khu đất trũng, nên vào mùa 
mưa lũ, các gia đình ở tầng một thường phải lên trú nhờ ở 
tầng trên. 


Mỗi dãy nhà gồm bốn tầng, có hình chữ U, chính giữa 
là một cầu thang dẫn lên khoảng mười căn hộ mỗi tầng. 
Mỗi căn hộ đều có một khoảng sân hoặc ban công nhỏ 
phía trước. Giữa cầu thang có một đường nhỏ để dắt xe 
đạp, xe máy. 


0 ——_—————————————I 5m 


Căn hộ tầng một Một căn hộ tiêu biểu Căn hộ đầu hồi 


274 


Căn hộ đầu tiên chúng tôi nghiên cứu nằm ở tầng 
một, rộng 95 m?, gồm 5 phòng, hiện có một gia đình gồm 
6 người đang ở. Thiết kế ban đầu đã bị thay đổi: gia đình 
này đã lấn chiếm đường đi để làm chỗ phơi quần áo và để 
xe. Căn phòng chính cũng được cơi nới thêm, giờ là phòng 
khách, phòng ăn và phòng ngủ. Hai phòng chính khác, 
nằm ở phía sau, có cửa trông ra một khoảng sân nhỏ có 
tường bao. Khu phụ được xây cạnh nhau, ở giữa cửa vào 
và phần trung tâm của căn hộ. 


Căn hộ thứ hai rộng 54 m?, gồm hai phòng, hiện có 


Sơ đồ lắp ghép 


một gia đình gồm ba hay bốn người đang ở. Một lối đi 
chung dẫn vào các phòng. Hai phòng và khu phụ đều 
trông ra một khoảng sân nhỏ. Hai phòng có diện tích bằng 
nhau; phòng khách được dùng làm phòng ngủ, và phòng 
ăn, có một ban công được cơi nới thêm bằng lồng sắt. 
Phòng nào cũng có cửa số, hơn nữa căn hộ lại nằm theo 
chiều ngang của dãy nhà, nên sáng sủa và thoáng mát. 


Mặt tiền 


0 —D—————- 10m 


Mặt cắt theo chiều ngang 


275 


Căn hộ thứ ba ở đầu hồi, rộng 53 m, gồm hai 
phòng, hiện có ba người đang ở. Các phòng được bố 
trí nối tiếp nhau và có cửa số mở ra phía tường ngoài. 
Khu phụ được xây cạnh nhau, cách phần chính 
(phòng khách và phòng ngủ) một lối đi. Giống như 
các căn hộ trên, muốn vào ban công phía sau phải đi 
qua phòng ngủ. Có lẽ diện tích ở vừa đủ cho gia đình, 
nên căn hộ này không bị cơi nới hay thay đổi về thiết 
kế. 

So với các mô hình nhà ở tập thế nhập ngoại, thì 
thiết kế của khu này phù hợp với lối sống của người 
Việt Nam hơn. Giữa cửa vào và phòng khách có một 
phần trống, khu phụ có cửa mở ra phía ngoài và có 
thể tách hẳn với phần ở chính. 


Kuu { 
2 


MU 
lÌÍ 
hị 


=———.—- 


Tranh: Chu Quốc Bình, 3/2001. 


276 


Pgulette Girard vũ Michel Cassggnes 


Khu phố cổ 


CÂU TRÚC ĐƯỜNG PHỐ VÀ CÁC LÔ NHÀ: PHẢN ÁNH KHÔNG GIAN CỦA MỘT XÃ HỘI 


Thành phố Hà Nội thường được thể hiện như một "tấm bưu thiếp đã ngả 
vàng", ít bị ảnh hưởng của tính hiện đại, ít bị thay đối kể từ khi chấm dứt thời 
Pháp thuộc. Nếu không tính đến quá trình phát triển của thành phố này, đến 
những phần mới mở rộng và những khu vực vành đai thì cách nhìn nhận nói 
trên cũng có phần đúng với sự thật. Khu vực trung tâm thành phố vẫn tồn tại 
trên cơ sở của ba khu đã tồn tại suốt thời Pháp thuộc: khu văn phòng chính 
phủ, khu phố của người Pháp và khu phố cổ. Bên cạnh những khu vực đại 
diện cho quyền lực chính trị và thời kỳ huy hoàng của chính quyền thực dân, 
khu vực ba mươi sáu phố phường là trung tâm kinh tế và lịch sử của Hà Nội. 
Ban đầu được hình thành từ những phường gắn bó hữu cơ với các làng trong 
vùng, khu vực này luôn là trung tâm của các hoạt động trao đổi buôn bán và 
duy trì các mối liên hệ chặt chẽ với tất cả các vùng xung quanh Hà Nội. Ngày 
nay nếu như phố Hàng Đào đã trở thành phố buôn bán đồ trang sức đắt tiền 
thì toàn bộ khu vực này vẫn mang tính đại diện của quá trình phát triển xã 
hội ở Hà Nội; từ các mặt hàng vải vóc cung cấp cho những khu chợ lớn tới 
các loại đồ chơi và giày dép vẫn mang dấu ấn của việc duy trì những truyền 
thống làng xã với những mái đình quen thuộc, những mối liên hệ với làng quê, 
song cũng có nơi thể hiện sự phát triển nhanh chóng bắt kịp với cuộc sống 
hiện đại như các quán café-internet, những cửa hiệu "sành điệu”, những 
khách sạn và nhà hàng dành cho khách du lịch... 

Với vị trí là trung tâm buôn bán của thành phố Hà Nội hiện nay và được 
thể hiện như một khu vực đồng nhất, khu phố này đại diện cho những thành 
phố châu Á được Max Weber xác định rõ những điểm khác biệt so với các 
thành phố ở châu Âu, một thực thể chính trị cắt đứt hẳn mọi mối liên hệ với 
nơi sinh và biến mỗi công dân trở thành một cá thể tự do. Còn ở đây, mối liên 
hệ với làng quê là một yếu tố cơ bản không chỉ quyết định hoạt động buôn 
bán mà cả cách thức hòa nhập với đời sống đô thị. Những cấu trúc này tuy 
ít thể hiện trong hình thái tổ chức xã hội "chính thức", song đến nay vẫn đóng 
vai trò quyết định trong việc tìm hiểu về thành phố Hà Nội ; những hình thái 
không gian trong khu vực này cũng phần nào chứng minh được kiểu tổ chức 
đó. Bài viết này giới thiệu những kết quả bước đầu của quá trình nghiên cứu 
về hình thái học của khu phố cổ Hà Nội. Nội dung được đề cập là những vấn 
đề liên quan đến các tuyến phố và những lô nhà, chứ không đề cập đến vấn 
đề loại hình nhà ở theo đúng nghĩa của từ này. 


277 


:A 


Quá trình xây dựng từng bước trong 
lô đất nghiên cứu 


278 


Cấu trúc và đường phố 


Khu phố cổ ban đầu không hề có một cấu trúc hợp nhất mà được tạo 
thành từ các làng nghề theo kiểu phường hội ngăn cách nhau bằng những 
cánh cổng lớn nên đã tái tạo lại mô hình tố chức làng xã với những đình, đền, 
chùa và những ngành hàng chuyên biệt. Đường đi lối lại trong khu là những 
bờ đất chạy ngang dọc giữa những cánh đồng lúa. Dù hình thành tự nhiên 
hay do con người tôn đắp, những bờ đất này vẫn là nền tảng của mạng lưới 
đường phố để phát triển các hoạt động buôn bán. Vì những đường phố đều 
nối liền cảng sông với kinh thành nên chỉ có một con đường duy nhất chạy 
theo chiều từ bắc xuống nam. Mạng lưới này tạo nên một tập hợp những con 
đường nằm tản mát, đi qua giữa những ao hồ có thể thông với nhau như 
những hồ nằm giữa các phố Mã Mây, Hàng Bạc và Cầu Gỗ. 

Những hoạt động quy hoạch liên tiếp của chính quyền thực dân đã đảm 
bảo kéo dài liên tục các tuyến phố nối liền ba khu vực khác nhau của thành 
phố mà không làm giảm đi những đặc tính của khu phố cổ. Bằng cách phá 
bỏ cổng trên các phố và xây dựng một mạng lưới đường phố kiểu châu Âu, 
các kỹ sư Pháp đã từng mong muốn tạo ra tính thông nhất cho khu vực này 
để rồi ít lâu sau, qua sơ đồ quy hoạch của mình, Ernest Hébrard đã nối 
những dãy phố này với những đường phố trong khu vực của người Pháp. Mặc 
dù vậy, mối quan hệ sản xuất gắn bó các phường hội với làng xã vẫn được 
duy trì để tạo cho mỗi dãy phố trở thành một đơn vị sản xuất và kinh doanh. 

Khu phố buôn bán này hình thành từ quá trình tập hợp và củng cố của 
nhiều xóm làng và quá trình đô thị hóa chủ yếu chỉ bắt đầu từ thế kỷ XX. 
Ngày nay, những phố trước đây là bờ đất như phố Hàng Bạc, những phố do 
các kỹ sư người Pháp vạch tuyến như phố Đinh Liệt cùng với những ngõ 
ngách đã tạo nên một cấu trúc dày đặc càng làm tăng vẻ cổ kính của khu 
phố cổ Hà Nội. 

Những làng xóm nằm ngoài khu phố cổ đã trở thành những yếu tố cấu 
thành của vùng ngoại ô thành phố và điều thú vị. Sẽ thật thú vị nếu có thể 
hiểu được quá trình mở rộng thành phố mà nhìn bề ngoài không giống với sự 
dàn trải quen thuộc thường thấy ở những thành phố lớn. 


Ô phố, một cấu trúc mới 

Ban đầu khu vực này được tạo thành từ những xóm làng nằm rải rác tại 
điểm giao nhau của những bờ đất có chức năng bảo vệ những cánh đồng 
lúa; còn những ngôi nhà được xây trên những gờ đất đắp từ đất đào ao. Hoạt 
động buôn bán phát triển dọc theo những bờ đất, tạo thành những khu dân 
cư nối tiếp nhau, phụ thuộc vào điều kiện thủy văn và diện tích trồng lúa. Sau 
đó các kỹ sư người Pháp đã phân chia lại những khu ruộng thành từng lô qua 
việc vạch mốc những tuyến phố mới, từ đó làm tăng mật độ đường phố và 
tạo thành một khu phố hoàn chỉnh. Ô phố được tạo thành từ các phố cũ là 
Hàng Bạc, Hàng Bè và những phố mới là Gia Ngư và Đinh Liệt đã thể hiện 
rõ quá trình này. 

Khác với kiểu phân lô trong khu phố của người Pháp, các lô đất trong khu 
phố cổ không phải là kết quả của quá trình thay đổi thường xuyên bằng cách 
sáp nhập hoặc tách các lô; sự phát triển của hoạt động buôn bán ở đây được 
thế hiện qua việc phân lô sao cho tạo được nhiều mặt tiền để kinh doanh hơn 
và giảm bớt diện tích đất canh tác. Chiều sâu của các lô đất dần ổn định, 


279 


280 


đồng thời thu hẹp và xóa hẳn diện tích hồ ao. Những căn nhà chạy sâu nhất 
đều thuộc về những thương nhân giàu có nhất. Việc phân lô các ô phố gặp 
nhiều thuận lợi khi các kỹ sư người Pháp vạch mốc những tuyến phố mới. 
Sau khi ao hồ cạn kiệt dần, các lô đất được kéo dài ra cho đến khi có dạng 
hẹp và dài đúng như hình dáng của những căn nhà ống. Ranh giới cuối cùng 
của khu đất thường khó xác định. Việc quy tụ vào khu vực trung tâm của ô 
phố đã khiến cho nhiều khu đất không có lối thoát trực tiếp ra mặt phố. Vì 
vậy, ngõ ngách trở thành những đường dẫn vào bên trong các ô phố. 


Quá trình tăng mật độ nhà trên một lô đất 

Để hiểu rõ được vấn đề nhà ở trong khu phố cổ, chúng tôi đã cố gắng tìm 
hiểu quá trình tăng mật độ nhà trên một khu đất. 

Những tiến triển của khu đất được chúng tôi chọn để giới thiệu là một ví 
dụ tiêu biểu cho quá trình tăng mật độ nhà trong cấu trúc đô thị của khu phố 
cố, ngay cả khi khu đất này không thuộc loại chạy sâu và ban đầu đã từng 
là đất chùa. Qua tiếp xúc với chủ nhà chúng tôi đã có thế tái hiện lại quá trình 
tồn tại của khu đất này. 

Lô đất là nằm trên một đường phố có nhiều người qua lại ở phía bắc của 
khu phố cố: phố Hàng Lược. Đây là một phố có hoạt động kinh doanh phát 
triến mạnh và vẫn còn dấu vết của con sông Tô Lịch từ phía bắc của thành 
phố đi qua giữa phố cho tới tận hồ Hoàn Kiếm. Khu đất chỉ nằm cách chợ 
Đồng Xuân một đoạn ngắn. 

- Đây là gia sản của một thương nhân giàu có người Hoa với ngôi nhà được 
xây dựng từ đầu thế kỷ XX. Trên một mảnh đất lấp ao rộng khoảng 400 mí, 
ông đã cho xây một ngôi nhà kiểu tư sản mang phong cách cổ điển với lối 
xây chắc chắn bằng gạch và có diện tích mặt bằng khoảng 120 m”. Những 
chỉ tiết như hàng hiên phía trước, hệ thống trần nhà hai lớp được thiết kế để 
thông gió và tường nhà dày đã chứng tỏ sự giàu có của gia chủ và chất lượng 
của ngôi nhà. 

Theo nguyên tắc phong thủy, ngôi nhà được xây ở phía cuối khu đất để 
dành một diện tích rất rộng phía trước làm vườn cây. 

Khu đất trước đây và kể cả hiện nay vẫn có một ngôi chùa. Điều đó chứng 
tỏ vị gia chủ giàu có này đã mua một phần đất trước đây bao quanh ngôi 
chùa này. 

Năm 1920, chủ nhà đã cho một gia đình người Việt thuê một tầng nhà. 
Gia đình này sau đó mua lại ngôi nhà vào năm 1940 khi ông chủ người Hoa 
vội vàng rời khỏi đất nước, có thể do lo sợ việc quân Nhật chiếm đóng. 

Từ năm 1945 đến năm 1952, những người chủ mới sơ tán về nông thôn 
để tránh những thương vong trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Bộ đội đã 
sử dụng ngôi nhà làm chỗ ở và kho chứa. Lợi dụng vị trí chiến lược này, họ 
còn đào hẳn một đường hầm nối từ ngôi nhà tới chợ Đồng Xuân. 

Năm 1954, chế độ mới không thừa nhận quyền sở hữu tư nhân và chủ 
của ngôi nhà khi trở về buộc phải chia sẻ ngôi nhà của mình với ba gia đình 
khác. Các căn hộ được phân như một chế độ bồi thường cho những người đã 
từng tham gia cuộc kháng chiến giành độc lập. Tình trạng di dân từ nông thôn 
ra thành phố đã kéo theo một áp lực về nhà ở khiến người dân buộc phải chia 
sẻ nơi ở của mình. 


Trong những năm 60, một chủ hộ đã dựng một gian nhà bằng tre nứa 
ngay trong khu vườn rộng trước cửa ngôi nhà. Dần dần, ông ta đã xây thành 
nhà kiên cố với những loại vật liệu chắc chẳn. 

Mỗi gia đình đều cơi nới một gian bếp bên cạnh căn hộ của mình, song 
họ vẫn chấp nhận dùng chung khu nhà vệ sinh ở ngay lối vào của khu đất. 

Trong những năm 70, hai gia đình đã lấn chiếm phần đất phía sau ngôi 
chùa. Chỉ có một miếng đất được giữ lại sau ngôi nhà để làm ngõ đi lại. 

Năm 1980, phần trước của khu đất (quay ra mặt đường) cũng bị chiếm 
nốt. Một hiệu may quần áo đã được mở trên một khu đất liền kể. Trong khi 
xây, chủ cửa hiệu đã lấn sang khu đất này. Một gia đình khác đã mua một 
mảnh đất cũng ở liền kề để xây một ngôi nhà lớn và rồi cũng lấn sang để chỉ 
còn chừa lại vài mét đất làm lối vào phía sau khu đất. Lối đi chí còn nằm 
thẳng theo hàng cột cổng ra vào của khu đất, 

Theo thông lệ, chủ hộ gốc là người được thừa hưởng khu đất mà trong 
trường hợp này chính là gia đình người Việt đã mua lại khu đất của thương 
gia người Hoa. Vi vậy, mỗi gia đình mới chuyển đến đều nộp cho chủ hộ gốc 
một khoản tiền thuê hoặc dưới dạng thuế đất để được phép xây sửa trên khu 
đất này. Tuy nhiên, nhà chủ đó vẫn có quyền sử dụng lối đi và coi như thuộc 
quyền sở hữu của mình. Họ tận dụng quyền đó bằng cách cho thuê cả phần 
đất ngay trước cổng vào trong khu và thậm chí còn xây một ngôi nhà ở lối đi 
vào. Điều đó cho phép họ củng cố được vị thế chủ nhà của mình, bởi mọi 
phần đất trống đều có thể bị chiếm. 

Kết quả, sau nhiều năm chung sống, chủ hộ gốc nay chỉ còn sở hữu vài 
ngôi nhà nằm rải rác trong khu đất. Sự thống nhất không còn được đảm bảo. 
Sự phân bố cơ nghiệp rải rác như vậy sẽ trở thành một khó khăn thực sự, khi 
họ muốn bán nhà. 

Vả lại, ranh giới của khu đất đã bị thay đổi nhiều. Việc mua đi bán lại là 
hậu quả của những cuộc trao đổi giữa những người hàng xóm. nhằm quy 
hoạch các miếng đất theo nhiều cách khác nhau. 

Do vậy, ví dụ này một lần nữa khẳng định những đặc điểm mới phát sinh 
của quá trình tăng mật độ nhà và của sự phát triển kinh doanh hiện nay. 

Khuôn khổ nghiên cứu có hạn không cho phép chúng tôi rút ra được 
những kết luận khái quát hơn, song đối với chúng tôi điều cơ bản là nghiên 
cứu lịch sử của cấu trúc không gian nhằm tái hiện chính xác hơn quá trình 
chiếm hữu và thay đổi phù hợp với hoàn cảnh, bởi mà chúng ta đều hiểu rằng 
với mật độ và tính phức tạp về đất đai và xã hội, các cấu trúc đó không thể 
phát triển theo mô hình của châu Âu. 

Việt Nam là một trong những nước châu Á có quan điểm đề cao chính 
sách di sản liên quan đến những khu vực cũ của thành phố. Tuy nhiên, cần 
xác định cách tiếp cận di sản phù hợp để áp dụng, đặc biệt với khu vực ba 
mươi sáu phố phường. Chúng tôi biết rằng tại Pháp, những khu vực được bảo 
vệ thường dẫn đến hiện tượng thu hút dân hoặc khiến người dân rời bỏ các 
khu trung tâm thành phố. Cách tiếp cận theo kiểu bảo tàng: ít quan tâm đến 
những người dân sống trong khu vực, những không gian hay công trình bị coi 
là ít "sang trọng”, theo cách đánh giá của các chuyên gia - thường dựa trên 


26 - HNĐT 


281 


cơ sở của công tác bảo tồn. Khu phố cổ của Hà Nội là một phần không thể 
tách rời của thủ đô ngày nay. Những đổi thay thường trực gắn liền với lịch sử 
không chỉ đơn thuần là dấu vết của một thời xa xưa đã qua. 


282 


Asma Khawgqtmi 


Nhà ống ở Hà Nội: 


cấu trúc / tính nàng sử dung / biến thái 


Nhà ống hay còn gọi là ống tre, nhà sát vách hay nhà hai lối thường có 
tầng một mở thông ra mặt phố và tầng trên để ở. Trong khu vực Đông Nam 
Á, nhà ống là một công cụ thường ngày để sản xuất và tăng mật độ dân cư 
trong những khu phố kinh doanh. Ngày nay, giữa hiện tượng đào thải và 
những biện pháp bảo tồn di sản, loại nhà này bị thay đổi, tổng vệ sinh, thậm 
chí bị loại khỏi các thành phố lớn như Băng Cốc hay Singapo. Tại Hà Nội, 
tính thường trực và tính thời sự của nhà ống còn đáng chú ý hơn. Vốn liên tục 
được làm mới và sửa chứa cho phù hợp với những giai đoạn khác nhau trong 
quá trình đô thị hóa của thành phố, loại nhà này là một bộ phận cấu thành 
của các đường phố và không gian đô thị. Hơn nữa, nhà ống cũng là cơ sở để 
phát triển những kiểu nhà mới phù hợp với những đổi thay của lối sống. 

Hiệu quả của nhà sát vách ở Hà Nội thể hiện ở chỗ bao hàm ba yếu tố 
cấu thành - cấu trúc/tính năng sử dụng/biến thái - để tạo ra một kiểu kết nối 
đặc biệt giữa những không gian chung và riêng về các khía cạnh sử dụng, 
giới hạn và tính không gian. Phần nhà thuộc tầng một là chìa khóa cơ bản 
của kết cấu này và làm nên tính mềm dẻo của công trình. 

Tính bất biến của kết cấu đó cũng là một nét tiêu biểu của nhà ống ở Hà 
Nội. Không gian đó có thể tạo nên một xuất phát điểm cho sự phát triển của 
một cấu trúc rộng hơn qua việc mở rộng và tăng mật độ tập trung giống như 
trong khu vực ba mươi sáu phố phường. Nó cũng có thể ghép vào một cấu 
trúc hiện có để tạo ra khả năng đón nhận những nhu cầu sử dụng mới và 
hướng thực tế vào những nhu cầu đó giống như trong những khu phố của 
người Pháp hay những khu tập thể. Chính kết cấu này cũng có thể làm cơ sở 
cho sự phát triển những kiểu nhà mới giống như tại những khu nhà phân lô 
trong thời gian gần đây. 

Không chỉ về mặt kiến trúc, tính bất biến này còn thể hiện qua một mối 
liên hệ đặc biệt giữa không gian của đường phố, của nơi làm việc, buôn bán 
kinh doanh và không gian ở. Mối quan hệ với đường phố được thiết lập hoặc 
tái thiết dưới những dạng phù hợp với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng 
luôn bắt nguồn từ cùng một hệ thống. Nghiên cứu này dựa trên những dữ liệu 
thu thập được trong những đợt nghiên cứu liên tiếp. Những phiếu so sánh tại 
bốn dãy phố điển hình cho cấu trúc đô thị của Hà Nội cho phép chúng ta hiểu 
được tính thường trực và sự thích nghỉ của kết cấu phố/nhà ống. 


283 


1, Cấu trúc của khu ba sáu phố phường được hình 
thành nên từ những dải đất hẹp chạy dài vuông 
góc với mặt phố. Đường phố ở dây có chức nàng 
kép: theo chiều dọc thì đó là một trục giao thông 
thu hút hoạt động kinh doanh và quy định hưởng 
cũng như tạo dãy thẳng cho các ngôi nhà hai bên 
đường; theo chiều ngang thì đó là phần nối dài 
của các không gian xây dựng. 


2. Yếu tố cơ bản được tạo thành từ một phòng mở 
thông ra mặt phố. Người ta nhận thấy giới hạn của 
tầng một qua kết cấu rãnh nước/vỉa hè/bậc thềm 
ngăn cách tầng một với phần dường đi. Về mặt sử 
dụng, đường phố có vẻ như một không gian nối 
liền với tầng một và gác lửng (trong một số trường 
hợp). 


3. Căn phòng ở tầng một dược nối theo chiều 
ngang và chiều thắng dứng với những phòng sử 
dụng vào nhiều mục đích khác nhau. Những 
phòng này nối với nhau bằng một hành lang chạy 
dài và những cầu thang hẹp. Sự phân cấp các 
phòng dựa trên những tiêu chuẩn về kiểu hình (có 
gần mặt phố hay không) và ít quan tâm đến tiêu 
chuẩn dảm bảo ánh sáng. Những mảnh sân trong 
là nơi dành cho các sinh hoạt bếp núc và vệ sinh, 
lùi vào phía sau khu vực dành cho kinh doanh 
quay ra mặt phố. Đây là tâm điểm của sinh hoạt 
gia đình. 


4. Những bộ phận cấu thành nhà ống được bố trí 
tùy theo từng phố, song luôn dành cho đường phổ 
vai trò tổ chức không gian, hình thể và mang tính 
biểu tượng đặc biệt, vượt lên trên vai trò của một 
đường giao thông đơn thuần do những hoạt động 
mà đường phố đảm nhận. 


284 


Yếu tố cơ bản của nhà ống là có một phòng ở tầng một mở rộng quay ra 
mặt phố. Trong đa số trường hợp, chiều cao của tầng một được tính toán sao 
cho có thể thiết kế được một gác lửng (ban đầu được dùng làm nơi cất giữ đồ 
đạc đề phòng ngập lụt) có lối lên bằng cầu thang xây kiên cố hoặc bằng một 
chiếc thang đặt ngay trong phòng hoặc được quây riêng một góc ở cuối 
phòng. 

Những ngôi nhà ống điển hình trong khu phố cổ thường có bề rộng từ 3 
đến 4 m và sâu trung bình từ 20 đến 50 m, đôi khi có thể sâu tới 100 m. Chiều 
sâu đó kéo theo việc phải bố trí một hành lang và một dãy xen kẽ các căn 
phòng khép kín và sân trong. Cấu trúc của khu đất hẹp chạy dài cho phép 
xây chồng tầng: xây nối thêm phòng theo chiều sâu và sau đó là theo chiều 
cao. Với những kiểu thiết kế hiện nay thì nhà ống được xây vươn thẳng lên 
trên không. Bố cục kiểu truyền thống với những khoảng sân xen kẽ không 
còn nữa nhưng không ảnh hưởng đến cấu trúc theo dải dài và hẹp. Trong 
những khu tập thể và nhà phân lô kiểu mới hiện nay, nhà ống vẫn là một đơn 
vị cơ bản của cấu trúc tập trung nhằm tăng mật độ nhà và tạo cấu trúc đô 
thị. 

Nhà ống kiểu truyền thống được xây giữa hai vạt tường chung nhô hẳn 
ra; cấu tạo bao gồm một phần tường chính xây kiên cố hai tầng lợp ngói, 
phần mái nhô ra phố có kết cấu bằng những vật liệu nhẹ hơn (khung gỗ lợp 
lá) và chỉ có một tầng. Dần dần cấu trúc này được gia cố cho chắc chắn hơn 
và tăng mật độ để trở thành một khối nhà hai tầng xếp thẳng theo mặt phố. 
Việc ứng dụng công nghệ đổ bê-tông và một phong cách kiến trúc mới trong 
những năm 30 đã làm nên những yếu tố đáng chú ý nhất trong quá trình phát 
triển của nhà ống, đó là những bộ phận chịu lực trở nên tinh tế hơn, các 
khuôn cửa ra vào và cửa sổ, ô cửa kính, ban công, sân thượng mở rộng hơn. 
Ngày nay, nhà ống được xây bằng bêtông cốt thép dưới dạng những tấm đan 
làm vách ngăn chung hai bên. Như vậy, độ hẹp bề ngang của khu đất cho 
phép tiết kiệm được những điểm tựa trung gian và loại bêtông cốt thép có thể 
cho phép nâng được chiều cao của ngôi nhà lên tới 10 tầng, thậm chí cao 
hơn nưa. | 

Qua quá trình tiến triển đó, nhà ống vẫn giữ được một số yếu tố bất biến 
dưới một hình thức ít nhiều đã được điều chỉnh cho phù hợp: nhà xây giữa hai 
vạt tường chung, phòng ngoài mở thẳng ra mặt phố, bậc thềm, gác lửng, ban 
công và các tầng xây nhô ra, mái lợp viền xung quanh... 

Giữa phố và chiều sâu của ngôi nhà có một loạt các yếu tố tạo thành ranh 
giới theo thứ bậc: giữa lòng đường và vỉa hè được ngăn cách bằng một rãnh 
nước sâu khoảng 20 cm nhưng bên trên thường có những bậc dắt xe đặt 
nghiêng bằng một phiến gỗ hoặc bằng sắt hàn, đôi khi bằng gạch xây hoặc 
ximăng; giữa vỉa hè và tầng một thường có những bậc thềm nhà được xây 
hai hoặc ba bậc và có một cửa cuốn để kéo sập xuống vào ban đêm; giữa 
gian nhà ngoài mở thông ra mặt phố và phần bên dưới gác lửng đôi khi được 
ngăn bằng một tấm vách làm bằng vật liệu nhẹ; giữa via hè và những khoảnh 
sân được ngăn bằng những hành lang hẹp trong cảnh tranh tối tranh sáng 
và đến ban đêm được đóng lại bằng những cánh cổng hoặc hàng rào song 
sắt. 

Trong khu phố cổ cũng như những khu tập thể tập trung đông dân cư, 
gian nhà ở tầng một là nền tảng của khối nhà. Nhiều sinh hoạt diễn ra ở đây 
đồng thời và/hoặc nối tiếp nhau trong ngày nhờ những phương tiện đơn giản 
(những đồ dùng gia đình thiết yếu). Sự tham gia của khoảng không gian này 


285 


286 


vào chuỗi nối dài của lòng đường và hè phố với một bậc thềm là phần xây 
dựng duy nhất có vai trò ngăn cách cho phép dịch chuyển cái ranh giới 
riêng/chung theo thời gian tùy theo những nhu cầu và thực tế. Như vậy, tầng 
một có thể trở thành một phần mở rộng của đường phố hay ngược lại đường 
phố có thể trở thành phần mở rộng của tầng một. Tính di động, tính linh hoạt 
đó của ranh giới cho phép không gian đô thị được thể hiện hình dáng hoặc 
điều chỉnh lại hình dáng của mình từ một cấu trúc rõ ràng và tối thiểu, không 
phải tùy theo tính sở hữu mà tùy theo nhu cầu sử dụng. Từ không gian đó có 
thể mở ra những gian phòng khác chạy theo chiều sâu (một dãy đan xen giữa 
các phòng và sân trong dọc theo một hành lang) hay theo chiều vươn cao 
(chồng tầng, dùng thang hoặc cầu thang). 

Mẫu nhà được sử dụng cho đợt phân tích đầu tiên một mặt cho phép 
quan sát được kiểu nhà ống trong những bối cảnh đô thị khác nhau, mặt khác 
xác định được sự kết hợp giữa những hoạt động xã hội, việc sử dụng vào mục 
đích kinh doanh với những lối sống: phố Hàng Vải là nhà ống theo kiểu truyền 
thống, phố Cửa Bắc là nhà ống kiểu mới, trong khu tập thể Kim Liên là nhà 
ống với chức năng tăng mật độ tập trung dân cư; còn trên một đường phố 
trong một khu nhà phân lô kiểu mới là nhà ống với chức năng như một công 
cụ mở rộng đô thị. 

Loạt mẫu phân tích thứ hai dựa trên kiểu nhà ở phố Lương Văn Can cho 
phép quan sát quá trình tiến triển của những hoạt động về mặt không gian 
và sự định hình kết cấu nhà/phố trong vòng một ngày. 

Tùy theo mục đích sử dụng và những thời điểm khác nhau trong ngày, 
ranh giới riêng/chung sẽ xê dịch và biến đổi. Việc xếp đặt đồ đạc gia đình và 
vật dụng phục vụ kinh doanh cho phép đánh giá được sự dịch chuyển của 
ranh giới đó và đánh dấu cách thức chiếm hữu một chỗ nào đó theo thời gian 
và không gian. 

Đồ đạc trong gia đình và những chỉ tiết kiến trúc khi đó trở thành những 
bộ lọc giữa nhiều mục đích sử dụng khác nhau: trong nửa đầu của một ngày, 
người ta nhận thấy phần không gian chung được sử dụng để bày biện những 
vật dụng cần thiết cho việc buôn bán kinh doanh; đến cuối ngày, những vật 
dụng này lại được xếp gọn vào bên trong nhà để dành những khoảng trống 
trên đường phố. 

Hiện tượng này khiến khu vực ba mươi sáu phố phường gản giống như 
một "cái chợ có người ở": ban ngày, tầng một (các quầy hàng) và đường phố 
kết hợp với nhau thành một nơi kinh doanh với những phần phân cấp bậc 
theo từng hoạt động riêng của mình (lối đi lại, sạp bày hàng, quầy hàng, kho 
chứa, khu sản xuất, nơi nghỉ ngơi của người kinh doanh); còn ban đêm đường 
phố vắng vẻ giống như một phòng chờ. 

Trong phần hình minh họa sau đây, phần dành cho sinh hoạt gia đình (để 
đồ đạc và sử dụng cho mục đích này) và những không gian riêng được thể 
hiện bằng màu ghi. Còn phần dành cho sinh hoạt công cộng, những hoạt 
động liên quan tới kinh doanh và không gian chung được thể hiện bằng màu 
đen. 


KHU PHỐ CỔ 


Năm 1873, khu phố cổ là một khu vực thấp, nhà được xây dựng từ những vật liệu đơn giản. Việc tăng mật độ nhà trong các ô phố diễn ra từ phần ngoài 
sát mép phố vào bên trong và lấp dẫn những diện tích ao hồ trong lòng mỗi ô phố. Kiều nhà ống chiếm tới 70% số nhà trong khu vực này. Chiều rộng 
cua chúng từ 3 đến 4 m và chạy sâu vảo bên trong từ 20 đến 100 m. 


NHÀ PHAN LO TRONG NHỪNG NAM 1930 

Nhà phân lô theo mẫu của Trung Quốc là kiểu trung gian giữa nhà ống vá biệt thự thời Pháp thuộc. Nhà được xây hàng loạt trong những ô phố được 
quy hoạch theo một quy mô gần với những ô phố trong khu phố cổ với những lô dất hẹp và chạy sâu - rộng 6 m và dai 20 m - thường được bố trí dựa 
lưng vào nhau. Những khu vực này tái hiện lại kiểu nhà ống theo những cụm nhà hình chữ nhật. Những lô dất đã chứng kiến sự gia tăng mật độ nhanh 
chóng; nhà được xây hướng ra phố để làm hàng quán, các tầng được cơi nới và những gian phụ xây thêm giữa các dãy nhà. Hiện nay, việc lấn chiếm 
mật tiển ra tới tận hè phổ đã trở nên phổ biến. 


= II)» 


|ERE.TTTTT 


KHU TẠP THE 

Kê từ những nàm 60, các khu tập thể được xây dựng ở những khu vực vành đai Hà Nội. Các khu nhà này được tập hợp thành những khu phố và được 
sắp nhập vào mạng lưới đường dê tạo nên vành dai thứ nhất của thành phố. Những dãy nhà dược bố trí dều nhau vả vuông góc với những trục dường 
với những nhánh tỏa sang hai bên thành những ngồ cụt. Quá trình tăng mật độ nhà trong các khu tập thể diễn ra qua việc mở rộng từng căn hộ - cơi 
nởi ra ban công và xây lấn ở tầng một - ở cả bốn mạt tiền. Những ngôi nhà sát vách kiểu hiện đại cũng mọc lên bịt kín những khoảng trống giữa các 
dãy nhà và tạo thành một dãy nhà mặt phố ở tầng một dùng cho các hoạt động kinh doanh, hành nghề thủ công và các dịch vụ. 


—— ccmil|| 
[= _= 


NHA TƯ PHAN LÒ 

Trong khu vực vành đai thứ nhất của Hà Nội vẫn còn những khu đất đơn lẻ thuộc cơ cấu dất nông nghiệp như đê dieu, đồng ruộng, ao hồ. Những 
khoảng trống còn chưa được đô thị hóa này là một lợi thế cơ bản trong quả trình mở rộng thành phố. Chinh những nơi này dã phát triển những khu 
nhà tư dược phân lô kể từ giữa những năm 80. Những ngôi nhà phân lô có mật bằng gần giống những ngỏi nhà tư xây theo kiểu nhà ống. Sự hiện diện 
thường xuyên của kiểu kiến trúc này gắn liền với hình dạng khu đất - rộng 4 m và dài 10 m, tức là có dien tích 40 m “hộ - và những chức năng hoạt 
động kinh doanh và nghề thủ công đôi khi được bố trí ở tầng một của những ngôi nhà ống kiêu hiện dại. 


287 


288 


-“ ` Là - ~“ ` 

PHO HÃNG VAI, KHU VỰC BA MƯƠI SAU PHO PHƯƠNG 

Lòng đường và via hè đều hẹp, đông đúc, các hoạt động ổn ào nhộn nhịp. Phần vỉa hè có trồng cây xanh bị 
chiếm dụng làm nơi dể xe máy, xe đạp, nơi hành nghề thủ công, bày bán hàng ngay dưới mặt đất hoặc treo 
ở cả bẻn trong và bên ngoài nhà, do sự chật hẹp vốn có của những ngôi nhà ống cộng thêm thói quen sinh 
hoạt của người dân cần đưa nhiều hoạt dộng ra ngoài phố. Do đó, dường phổ không chỉ còn là nơi đi lại dơn 
thuần mã dã trở thành một phần mở rộng của tầng một, nơi buôn bán, làm nghề thủ công và cả sinh hoạt gia 
đình. 


hố 


PHO CƯA BÁC, KHU VỰC BA SAU PHÔ PHƯƠNG 

Phố Cửa Bác đã có nhiều thay dối cả về mặt kiến trúc lẫn hoạt động kinh đoanh. Ngày nay phố này đã chuyển 
sang kinh doanh về du lịch với những khách sạn, quán bar xen kẽ những ngôi nhả ổng truyền thống với các 
cửa hiệu bán đổ thờ cúng. Một ngôi nhà ống mới được xây dựng, dúng hơn là một khách sạn, đã phá vỡ tính 
đồng nhất của dây phố và một số mục đích sử dụng vốn có. Tầng một của ngôi nhà được chia thành hai tầng 
thấp, một cầu thang dẫn tử mép phố lên tiển sảnh của khách sạn nằm ở tầng trên và vài bậc thang dẫn xuống 
một nhà hàng ở tầng dưới. Cả hai tầng thấp này dều nhìn thẳng ra phố, những ranh giới riêng/chung được 
xác định theo độ cao giữa bên trong và bên ngoài. Phần vỉa hè được trải một tấm thảm nh:/a để phân định rõ 
các chức năng gắn với khách sạn và chức năng của đường phố. Mặt trước của tiền sảnh được ốp kính tạo 
nên sự ngăn cách thứ hai giữa gian phòng này và vỉa hè. Những yếu tổ kiến trúc và trang trí (bậc thiang, mặt 
tiền, thảm nền, tay vịn} làm mất đi khoảng không gian phía trước ngôi nhả và những hoạt động thường ngày 
của đoạn phố này cũng phải nhường chỗ cho những chức năng gắn liền với khách sạn va nhà hàng. Chiều 
cao gấp đôi của phần mái che phía trước và cấu thang có thể coi như một dạng mở rộng của kết cẩu truyền 
thống bao gồm bậc thềm/tầng một mở thông raigác lửng. 


#2 dựng êh 


; 
} 


ị 
Ị 


` -“ ˆ _ ~ 

DƯƠNG PHO TRONG KHU TẬP THỂ KIM LIÊN 

Khu tập thể Kim liên (được xây dựng trong giai đoạn 1960-1965) là thành quả của một giai đoạn thực hiện 
những chương trình lớn của Chính phủ về xây nhà tập thể. Nhà ống, dưới một dạng được điều chỉnh cho phủ 
hợp với giai đoạn đó, trở thành công cụ được ưa chuộng trong quá trình tăng mật độ nhà và mở rộng đô thị. 
Chức năng cư trú của các dãy nhà tập thể không đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh doanh tại nhà của 
người dân. Do các hoạt động kinh doanh và hành nghề thủ công đòi hỏi phải có sự tiếp xúc trực tiếp với 
đường phố, nên một dãy cửa hàng đã được xây lấn ra tới 4-5 m từ tầng một. Khi diện tích cơi nới là một phòng 
của căn hộ, ranh giới giữa phần vỉa hè và bên trong căn hộ được xác định bằng tử bày hàng, khi đó phần mặt 
tiền vẫn hướng ra phố. Còn khi phần cơi nới chỉ là một quán hàng tạm thì cái ranh giới đó trở nên không rõ 
ràng, các hoạt động kinh doanh và sinh hoạt gia đình đan xen với nhau và diễn ra cả bên trong và bên ngoài. 
Về ban ngày, phần đường nằm giữa các dãy nhà có thể so sánh với những đường phố trong khu phổ cổ, 
những sinh hoạt gia đình và hoạt động kinh doanh xen lẫn với những dòng người xe qưa lại. Một cửa hàng 
được coi như một nguồn bổ sung cho thu nhập của gia đình được mở ra có thể là một nhà hàng, quán ăn hay 
cửa hàng tạp phẩm... Hàng hóa được bày trên quầy hàng, đôi khi cũng có biển hiệu để chỉ rõ đó là "cửa hàng”, 
rồi những bàn ghế bảng nhựa bày ra trước nhà vảo tới tận bên trong. 


289 


290 


DƯƠNG PHO TRONG MỘT KHU NHÀ PHAN LÒ 

Cùng với những thay đổi ở các khu tập thể do người dân tự cơi nới và việc xây dựng những khu chung cư cao 
tầng theo kế hoạch tại những khu dất trống, sự trở lại của kiểu nhà ống như một dạng nhà ở tư nhân đa chức 
năng được ưa chuộng đã dẫn đến những hiện tượng tăng mật độ nhà ở tại những làng xóm cũ cũng như việc 
phân lô xây nhà tư và mở rộng đô thị dọc theo những tuyến đường quốc lộ lớn ngày càng lùi xa trung tâm 
thành phố. Việc cấp đất thưởng dựa trên cơ sở phân thành những lô có diện tích từ 40 đến 60 m” cho một hộ 
và cỏ mật tiền từ 4 đến 5 m. Sự tiến triển của nhà ống theo hướng trở thành nhà ở "cho một gia đình" kéo 
theo những biến đổi về cấu trúc và cách tổ chức của ngôi nhà. Tuy nhiên, nhà ống vẫn giữ được khả năng 
tiến triển của mình và tầng một vẫn có đặc điểm đa chức năng. Trong khu nhà phân lô mới đang trong quá 
trình hoàn thiện này, đường phố hoàn toàn yên tĩnh. Tuy nhiên vẫn có một vài cửa hàng được mở. Tùy từng 
thời điểm trong ngày, căn phòng ngoài của tầng một được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau: chỗ để 
xe, tiếp khách, bản hàng. Các bậc thềm và tử quầy hàng là ranh giới giữa không gian riêng và không gian 
chung; mặt tiền cửa nhà phân định rõ ranh giới giữa không gian công cộng và không gian gia đỉnh song đôi 
khi thụt vào bên trong so với phần đường phố do có một hàng rào được dựng lên. Trong khu phố này, ranh 
giới rõ rệt hơn và những hoạt động được phân cấp một cách kín đáo hơn so với trong khu phố cổ. 


PHO LƯƠNG VAN CAN VAO BUOI SANG 

Những gian nhà ở tầng một vẫn còn đóng kin sau những cửa sắt kéo, chỉ có các ngõ là đã mở. Đây chính là 
mặt phân cách giữa những sinh hoạt gia đình bên trong và bên ngoài ngôi nhà. Cái ranh giới riêng/chung đã 
có sự xê dịch: những sinh hoạt buổi sáng và các vật dụng dùng trong gia đình (vòi nước cao su, chậu, bát, 
ghế băng...) có liên quan bày đẩy ra vỉa hè. Bên trong nhà, những sinh hoạt vệ sinh buổi sảng diễn ra trong 
các khoảng sân. Còn trên vỉa hè, quanh các vòi nước thường có những phụ nữ gội đầu, rửa bát và giặt quần 
áo. Như vậy, những sinh hoạt gia đình đã chiếm lĩnh toàn bộ. 


AE) XE EO/ESIONOINM tà TU 


HD opoán 


291 


v ~ » 


~ 


PHO LƯƠNG VẤN CAN VẼ BAN NGÀY 


> 


ộ, xe mảy và xe 


hững dòng người đi bộ 


ậc n 


luôn dày đ, 


ö co 


? 


Về ban ngày, tuyến phố quan trọng này của khu ph 


am giác như đỏ là 
ho những sinh hoạt gia đình. Cái ranh giới 


ên người ta có c 


khí 


ông ra ngoài 


u mơ th 


hà đ 


, 


ủa các ngôi n 


âng một c 


đạp qua lại. Toàn bộ t 


ụ Ủ yếu c 


, trong khi chủng được sư dụng ch 


h hoạt gia đình/kinh doanh rất mờ nhạt và được cụ th 


những cửa hàng cửa hiệu 


hóa theo từng cấp bậc từ ngoải vào trong 


ể 


của các sin 


thông qua các vật dụng phục vụ kinh doanh và những yếu tố kiến trúc (những bậc thềm). Những dãy xe đạp 
và xe máy dựng trên vỉa hè tạo nên sự ngán cách giữa các hoạt động kinh doanh buôn bán với việc đi lại trên 


đường phố, những sạp hàng bày ngay tại ngưỡng cửa và những chiếc ô lớn dóng vai trò là ranh giới phụ. 


X. 


À 


` La lề Già » 


\x 


` uớI 


292 


PHO LƯƠNG VĂN CAN KHI TRƠI TOÓI 

Khi màn đêm buông xuống, đường phố vẫn rất sầm uất với ánh đèn sáng trưng tỏa ra từ tầng một của các 
ngôi nhà. Những tủ hàng, biển hiệu và đèn thắp sáng trong nhà chiếu cả ra ngoài phố. Tuy nhiên, mọi hoạt 
động cũng dần thu lại vào bên trong nhà, vì các gia đỉnh đều quây quần ở tầng một để ăn tối và xem tivi. Sự 
tương phản giữa những gian nhà tháp đèn sáng và phần dường phố trong bóng tối tạo nên sự dịch chuyển 
cái ranh giới của löng đường tới tận cuối phòng khách. Sự mở rộng ra không gian công cộng của phần tầng 
một được cụ thể hóa qua ánh sáng đèn trên phần vỉa hè trước các ngôi nhã. 


293 


~ - 


ƯƠNG VẤN CAN VỀ BAN ĐÈẼM 


« 


PHỐ L 


ó 


r¬ 
tế 
= © 
~ .O 
\xO© - 
c=ø 
Đàn 
= 
S§> 
=_- 
k>) 
- 
N.— 
` Ơi 
uy 
® £ 
“ g 
ke) 
Ss 
Se 
_=E 
cC x 
3 
3 _. 
5S 
<=“a 
—_ản: 
—= 
ø 
ca 
=» 
mm 
Cảm 
Ø8 
XS ~ 
© xQœ 
bo 
*®Ð — 
. 
s== 
c1 
8ø 
mGœ 
—-. 
oe€ 
nh 
¬ 
‹1 
B> 
ba 
œ 
z 
“®g .. 
'$ 
TU CÓ 
KSẩ 
Đo 
._¬ 
c= 
q® 
®«wN.> 
2E 
"+ 
»x. Ỏ 


j8 C 
>. 
>¬ 0 _ 
t œmĂ 
CC ‹G 
s.s® 
co 
Tà SE 
mã» 
*^¬ mÓO 
‹Ð 
Ea. O 
— 
n 
w = ø 
$8 
S 
_x c 
@ £#c 
6: S.œ 
g..” 
sec 
F= 
cSe 
eExs 
ö ®m 
Re 
ĐUˆ E 
' 
F= +Đ 
© .. Ặ£c 
hà -h= 
m4. 
S= 
sö 
# #e 
; © 
+ < 5 
ES§o 
mò 
“+3? m% 
G0 
-Đ “ 
r- 
` 
= 
=s=s 
c :'3 .= 
so 
mỡẶœ= 
o 5 S 
>ủÐy sẻ 
Soọc 
'% =9 
+ = 
+ œ E 
J8 CS 
§$ Sơ 
+ 
>mS 
se 
' =5 
® -® 
<< SG 


4 


1 


———————-- 


bất 5 eo 


294 


Christian Pédelnahore de Loddis 


PHẢ HỆ LỊCH SỬ VÀ CÁC LOẠI HÌNH TRONG 
QUÁ TRÌNH BIÊN ĐÔI 


..Hiền tài là nguyên khí của đất nước. 

Nguyên bhí thịnh thì thế nước mạnh uà U0ươn cao ; 
Nguyên bhí suy thì thế nước yếu mà xuống thấp. 
Bia tiến sĩ, 1442. Văn Miếu. 


.. đâu cần xuất hiện ở những nơi đông đúc, 

bởi chúng ta uấn còn có thể khám phá 

bằng nhiều cách làm khéo léo bhác: 

thế giới tự nhiên qua thực rất mênh mông, mà dư luận đã đưa ra 
bhỏi cuộc sông 

song lại có chúng ta, chúng ta khôi phục lại. 

Diogène, thư gửi Cratères. 


Là những yếu tố trung tâm trong quá trình phát triển của Hà Nội từ những 
năm 60 đến những năm 80, những quân bài chiến lược về không gian trong 
sự hình thành con người mới xã hội chủ nghĩa, những khuôn đúc đây tham 
vọng của quá trình công nghiệp hóa về nhà ở, những lò thử nghiệm kỹ thuật 
và nghiên cứu tạo hình, những hình mẫu của tính hiện đại và sự phát triển, 
đó là hình ảnh của các khu tập thể (KTT)! trong suốt ba thập niên. 

Vậy tại sao kể từ 10 năm trở lại đây các khu nhà này lại trở nên mờ nhạt 
và bị loại dần khỏi tâm trí của người dân Hà Nội, từ những người dân thường 
đến các nhà chuyên môn và cả các cấp lãnh đạo? 

Phải chăng chỉ đơn thuần vì một hiệu ứng thăng bằng muốn rằng sự phát 
triển và xã hội tiêu thụ khiến cho sự sáng tạo trở nên lỗi thời và trong một thời 
gian dài không có tác dụng gì đối với cấu trúc nhân loại học và những yếu tố 
bất biến của xã hội từ lâu đã in dấu trong lịch sử và văn hóa? 

Phải chăng đó là một đặc điểm thường thấy của con người ngày hôm nay 
muốn thiêu hủy cái mà ngày hôm qua còn được ca tụng, để qua đó làm lu 
mờ đi những kinh nghiệm mà chúng ta có thể học hỏi? 

Phải chăng đó là cơ hội để hạ mình chấp nhận những điều kiện cụ thể 
của thực tế đô thị và vì điều đó mà học theo câu châm ngôn nổi tiếng của Le 


1. Khu tập thể 


295 


2. Xem Christian Pedelahore, 
“Hanoi, miroir de I'architecture 
indochinoise" (Lịch sử và những 
tiến triển về quy hoạch dô thị thời 
thuộc dịa có sự tiếp xúc với những 
truyền thống dịa phương}, trong bộ 
Archñecture lrancaise douWe-mer, 
Liège, Mardaga, 1992, tr. 292-321, 
cũng như phần ghi chép của L.- 
G.Pineau, sØZ tr. 394. 


296 


Corbusier: "(xét cho cùng) chính cuộc sống mới có lý" hay để áp dụng một 
câu ngạn ngữ thông dụng "Nhà nước và kiến trúc sư đề xuất, nhân dân tùy 
ÿ sử dụng”? 

Với cách đặt vấn đề như vậy, chúng tôi cố gắng nêu ra ở đây những dữ 
liệu thu thập trên cơ sở phân tích trên thực địa và những tài liệu tranh ảnh và 
bài viết nhằm phác thảo một bức tranh toàn cảnh về vấn đề nhà ở tập thể tại 
Hà Nội. 

Chúng tôi có cảm tưởng là chỉ cần khôi phục lại phả hệ và tiến triển lịch 
sử là chúng tôi có thể hình thành được những kiến thức (một cách thông minh 
và hiệu quả) nhằm nuôi dưỡng và khiến cho quá trình phát triển đô thị và kiến 
trúc trong tương lai bắt rễ vào một nền văn hóa rộng mở. 


Tiền lệ và tiền đề 

Những công trình nhà tập thể đầu tiên ở Việt Nam thuộc là tác phẩm của 
các kiến trúc sư người Pháp vào cuối những năm 30, không phải ở Hà Nội 
mà ở Sài Gòn (một thành phố còn đông dân hơn Hà Nội), và không phải cho 
tầng lớp bình dân mà cho giai cấp tư sản thành thị, ban đầu chủ yếu là người 
Pháp rồi sau đó đến người Việt. 

Những công trình này đã tạo điều kiện cho việc nghiên cứu và xây dựng 
những mô hình tinh tế và phù hợp với môi trường: mặt tiền quay ra phố kéo 
dài liên tục, bố trí theo kiểu răng cưa, có phần chân tường và viền sân thượng, 
những khu cư xá hỗn hợp với lối đi có mái che, các công trình công cộng và 
cửa hàng cửa hiệu giống như những tòa nhà hiện vẫn còn tồn tại trên đường 
Đồng Khởi (trước là đường Catinat), và đặc biệt là dãy nhà tiêu biểu theo kiểu 
tổ hợp nhà ởilối đirạp chiếu phim Eden. 

Năm 1941, Louis-Georges Pineau”, 11 năm sau khi đặt chân tới Hà Nội, 
đã trở thành kiến trúc sư kiêm chuyên gia đô thị đầu tiên có ý định đưa mô 
hình nhà tập thể bố trí theo từng dãy trong dự án về Thành phố sinh viên của 
ông vào thành phố này. 

Sau nhiều lần thất bại, do tình trạng cô lập của Đông Dương và những 
thiếu thốn do chiến tranh gây ra, chỉ có một khu nhà sau đó đã được xây 
dựng trong Thành phố sinh viên, nhưng do một kiến trúc sư khác thiết kế. 

Công trình đầu tiên thuộc loại này ở Hà Nội là một dãy nhà bốn tầng với 
các căn hộ được bố trí quanh một khoảng sân, với lối kiến trúc đặc trưng của 
những năm 40, tường xây bằng gạch, mái lợp ngói dốc về bốn phía. 

Từ 1941 đến 1943, Louis-Georges Pineau đã đưa ra đề xuất thứ hai, vẫn 
theo hướng xây dựng một khu nhà tập thể ở phía đông hồ Bảy Mẫu, dưới 
dạng một sơ đồ khối lấy cảm hứng từ những chuẩn mực của trào lưu hiện đại 
và đặc biệt từ những công trình của một người bạn, đồng thời là đồng nghiệp 
của ông là Cor Van Esteren ở Amsterdam. Bố cục của cụm công trình này 
mang đậm phong cách trừu tượng hình học của Mondrian bao gồm bốn dãy 
nhà hình chữ nhật được bố trí theo từng cặp nằm song song với nhau. 

Tuy nhiên, ông đã không thực hiện được dự án này. Phải đợi đến khi Việt 
Nam giành được độc lập và tới đầu những năm 60, ý tưởng mang tính tiên tri 
của ông mới được thể hiện trong những dự án của Việt Nam về xây dựng các 


khu nhà tập thể ở khu vực vành đai thứ nhất. 

Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi Pineau được coi là người đầu tiên có ý 
làm cho một mô hình kiến trúc hiện đại và kiểu châu Âu thích ứng với bối 
cảnh của Việt Nam, đặc biệt là vào thời điểm đó đây là mô hình duy nhất bộc 
lộ rõ mối quan tâm mang tính xã hội về một mô hình nhà ở cho đại bộ phận 
nhân dân; Pineau cũng tin tưởng vào giá trị phổ cập của những mô hình được 
trào lưu hiện đại đưa ra trong linh vực này. 

Nghiên cứu về nhà ở, nhất là nhà ở cho "người bản địa" đã từng bị 
Hẻbrard từ chối trong những năm 20 ("thuộc địa không cần tính đến việc đó"). 
Tuy nhiên đó chính là điều đã khiến Pineau bớt chú ý tới việc sáng tạo và gọt 
giũa bố cục kiến trúc như Hébrard và ít có tính nghệ sĩ hơn Cerruti. 

Trong suốt quãng đời hoạt động phong phú và độc đáo của ông, Pineau 
đã cố gắng tìm hiểu xã hội và khía cạnh xã hội, bởi nếu không có những hiểu 
biết đó thì kiến trúc và quy hoạch đô thị sẽ trở nên vô nghĩa. Điều đó đã được 
thể hiện trong những công trình nghiên cứu của ông ở Viện quy hoạch đô thị 
Paris, Trường đại học Khoa học chính trị, Học viện nghệ thuật và ngành 
nghề, Viện nghiên cứu Pháp ở Berlin, cũng như qua những chuyến đi của 
ông tới Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và Mỹ. Những chuyến ởi này đã giúp 
ông tiếp xúc được với nhiều nhà chuyên môn và với quá trình phát triển tri 
thức quốc tế. 

Pineau, nhà tiên phong, đã không giành được sự ủng hộ trong cuộc đấu 
tranh nhằm xây dựng nhà ở cho đại bộ phận nhân dân và quốc tế hóa quá 
trình quy hoạch đô thị của Hà Nội, đồng thời cũng không phát triển được toàn 
bộ những suy ngẫm và kinh nghiệm thu được trong quá trình xây dựng các 
khu nhà ở cho công nhân ở chính quốc ”. Chỉ có một công trình sau này được 
xây dựng ở phía nam Hà Nội là khu tập thể Đường sắt (năm 1942). Đó là một 
cụm gồm nhiều dãy nhà ngắn nằm song song thông với nhau qua những 
hành lang rộng phía ngoài”. 

Sau những thất bại trong việc xây dựng một khu nhà tập thể mới cho 
công nhân năm 1943 và của sơ đồ quy hoạch tổng thể Ban Mê Thuột theo 
xu hướng hiện đại năm 1948, Pineau đã dành hết tâm huyết cho việc giảng 
dạy lịch sử kiến trúc”, cho các đại hội quốc tế và những hoạt động trao đổi 
thư tín với những gương mặt lớn trong giới quy hoạch đô thi quốc tế như Henri 
Prost, André Siegfried, Marcel Poete, Léon JJaussely, Carlos Maria Della 
Paolera, Corvan Esteren. 

Mãi đến khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945 và sau đó là những 
trận chiến đấu ác liệt, đến năm 1953 những quan chức của Pháp mới tuyên 
bố: "vấn đề nhà ở hiện nay là một trong những vấn đề ngiêm trọng nhất cần 
nhanh chóng giải quyết". 

Quả thực việc người Pháp dế mất vùng nông thôn vào tay lực lượng 
kháng chiến Việt Nam và những dòng người sơ tán đổ về Hà Nội, Nam Định 
và Hải Phòng khiến cho nhà cầm quyền thực dân phải tập trung mọi nỗ lực 
cho một "Bắc Kỳ có ích", công nghiệp hóa và đô thị hóa; dân số của thành 
phố Hà Nội đã tăng từ 140.000 người năm 1945 lên 300.000 người vào năm 
1953. 

Song song với công việc tái thiết và sửa chữa do người dân thực hiện sau 
các trận chiến, từ đầu những năm 50, nhà cầm quyền thực dân cũng bắt đầu 
tiến hành một cách dè dặt chính sách xây dựng nhà cho thuê giá rẻ. Trong 


21 - HNĐT 


3. Những khu nhà ở cho công nhân 
ở Bazeiles (Ardennes) và 
Faulquemont (Moselle) được xây 
dựng với sự cộng tác của L.Joseph 
Madeline, từ 1928 đến 1930. 


4. Những dãy nhà này rất ít bị thạy 
đổi nên đến nay vẫn còn nhận thấy 
tất rõ. 


5. Louis-Georges Pineau vào Sài 
Gòn và tới giảng dạy tại Trường kiến 
trúc năm 1945. Sau đó ông còn 
công tác tại Việt Nam tới tận năm 
1966, 


6. Cf. Annuaire des Etats Associés, 
1953, Paris, NXB Diloutremer và 
Havas, 1953, tr. 368-371, 


297 


298 


vòng ba năm, từ 1950 đến 1953, 758 căn hộ cho khoảng 10.000 người đã 
được xây dựng. Theo đánh giá của nhà cầm quyền thì con số này vẫn thấp 
hơn nhu cầu thực tế rất nhiều. 

Do tính thực dụng về kinh tế, do điều kiện kỹ thuật và do vấn đề nhân lực 
trong xây dựng, chính sách này được thực hiện theo mô hình kiến trúc của 
nhà ống, vốn linh hoạt và đã được trải nghiệm, chứ không theo mô hình các 
khu nhà tập thể mà Louis-Georges Pineau đã phác họa. 


Nhà tập thể xã hội chủ nghĩa 

Cùng với việc ký kết hiệp định Giơ-ne-vơ ngày 20 tháng 7 năm 1954, thời 
kỳ 66 năm người Pháp trực tiếp nắm quyền tại miền Bắc Việt Nam đã chấm 
dứt. 

Kể từ ngày đó, trong công cuộc xây dựng nước Việt Nam dân chủ cộng 
hòa vấn đề nhà ở tập thể lại được đặt ra, ban đầu là do hệ tư tưởng và giai 
đoạn tiếp theo là do nhu cầu thực tế. 

Từ năm 1954 đến 1958, chính quyền Việt Nam luôn theo đuổi những 
nguyên tắc mác-xít chính thống trong "vấn đề nhà ở" chủ yếu do Ăng-ghen 
phát triển, đồng thời tiến hành việc trưng dụng không đền bù toàn bộ nhà ở 
và biệt thự của thực dân Pháp và của những người Việt Nam đã rời bỏ đất 
nước. 

Việc phân chia những ngôi nhà có sẵn cũng được tiến hành đồng thời với 
những chiến dịch "giác ngộ” chủ nhân của những ngôi nhà đó nhằm thuyết 
phục họ chấp nhận nguyên tắc phân chia nhà của mình (biệt thự hoặc nhà 
ống) thành nhiều căn hộ để đón nhận nhiều gia đình khác cùng chung sống. 

Như vậy, diện tích nhà ở được chia công bằng, song cũng dẫn đến tỷ lệ 
bình quân rất thấp: mỗi hộ chỉ được từ một đến hai phòng. Chỉ có những cán 
bộ cao cấp và những đại gia đình có truyền thống yêu nước mới không phải 
chịu mức phân phối này. 

Cũng cần nói thêm rằng, trong tập quán quy hoạch không gian và lối 
sống, trong suốt nhiều thập niên tiếp theo, phong trào này đã tạo nên nguồn 
gốc hệ tư tưởng và kinh nghiệm xây dựng nhà tập thể của Việt Nam. 

Quả là, quá trình "tập thể hóa" quy tụ nhiều gia đình trong một ngôi nhà 
mà ban đầu chỉ dành cho một hộ, dù đó là biệt thự hay nhà ống, đã biến 
những ngôi nhà này thành nhà tập thể, đồng thời tạo ra những thuộc tính 
không gian mà sau này được thể hiện qua những KTT được xây dựng trong 
giai đoạn từ những năm 60 đến những năm 80 như : lối vào chung, bếp và 
nhà tắm chung, cầu thang và hành lang chung, những sinh hoạt chung của 
nhiều gia đình và các gian nhà xây chồng tầng lên nhau. 

Khác với điều mà một số tác giả thường khẳng định, các cấp chính quyền 
ở miền Bắc Việt Nam chưa bao giờ áp dụng trực tiếp những mô hình nhà tập 
thể của Liên Xô cũ. 

Việc nghiên cứu chính xác quá trình phát triển lịch sử của các chính sách 
về nhà ở tập thể của Việt Nam từ cuối những năm 50 tới giữa những năm 80 
ở Hà Nội cho thấy một đường lối và một sự cân bằng biện chứng giữa những 
thử nghiệm về bối cảnh, những cải biến cho phù hợp với điều kiện địa phương 
và việc tái sử dụng những mô hình của nước ngoài trong những hoạt động 
tương đối đặc biệt, vừa thực tế vừa mang tính thử nghiệm. 


Trong những năm tháng đó, sự khéo léo và tính sáng tạo đã được huy 
động trong một đất nước bị kìm kẹp trong chiến tranh, trong cơ chế bao cấp, 
cùng đoàn kết chia sẻ khó khăn, một đất nước chưa được công nghiệp hóa, 
với lực lượng lao động chủ yếu là nông dân. Bên cạnh đó, sự giúp đỡ của các 
nước anh em chủ yếu là Liên Xô tập trung cho lĩnh vực quân sự và Trung 
Quếc tập trung vào cung cấp lương thực. 

Mặt khác, cũng cần nói thêm rằng trong suốt những năm tháng chiến 
tranh, cũng giống như các nước xã hội chủ nghĩa khác, miền Bắc Việt Nam 
đã tập trung mọi nỗ lực nhằm phát triển ngành công nghiệp nặng được coi 
như bước đầu, không thể thiếu trong quá trình phát triển đất nước. 

Ở Việt Nam, chính giới trí thức về kiến trúc và chính trị đã từng học qua 
những trường lớp của Pháp và của Trường đại học Mỹ thuật Đông Dương, 
vừa mang tư tưởng quốc gia và quốc tế, là người dẫn dắt và áp dụng chính 
sách này. 

Như vậy, những kiến thức thiết kế hiện đại đã buộc phải thay đổi trong 
hoàn cảnh thiếu thốn vật liệu và lạc hậu về tri thức kỹ thuật. Sự thay đổi, hay 
sự tương phản đó đã in đậm dấu ấn trong suốt hai mươi bảy năm thực hiện 
chính sách nhà ở tập thể tại Hà Nội và được thể hiện rõ trong những công 
trình được xây dựng ngay từ cuối những năm 50. 

Vả lại, chính vì những lý do đó, cũng như tại các nước đang phát triển 
khác, chính sách này luôn được thực hiện chậm trễ cả về chất và lượng, nếu 
so với khối lượng nhu cầu cũng như quá trình gia tăng liên tục của những nhu 
cầu đó. Tuy nhiên, nét đặc thù của Hà Nội là ở chỗ, nhờ có sự kiểm soát chặt 
chẽ dân cư đô thị cộng thêm nỗ lực xây dựng nhà tập thể, trong suốt giai 
đoạn này chưa bao giờ xuất hiện những khu nhà tạm, mặc dù cái giá phải trả 
là diện tích nhà ở bình quân đầu người vô cùng thấp (2m”/người vào năm 
1982)”. 

Như vậy, Việt Nam đã không thực hiện một chính sách tổng thể được 
chuẩn hóa, phi thực tế và có quá nhiều ràng buộc, mà tiến hành những hoạt 
động đơn lẻ, qua những thử nghiệm và sự gọt giũa liên tục, đã tạo ra một 
chính sách linh hoạt hơn, phù hợp hơn với bối cảnh (xã hội và kỹ thuật) và 
nhất là có nhiều khả năng tiến triển hơn theo thời gian. 

Những hoạt động này được bắt đầu vào năm 1957, với dự án đầu tiên là 
dự án Lương Yên”, theo đúng quan điểm của chủ nghĩa thực dụng trong xây 
dựng của những kiến trúc sư yêu nước thế hệ đầu tiên, trong những năm 40, 
tại chiến khu đã miệt mài sáng tạo từ những vật liệu tự nhiên. Từ những vật 
liệu thô sơ (gạch và đất vách), tại đây đã phát triển một khu tập thể với 62 
căn hộ dành cho công nhân, một giải pháp kiểu Việt Nam trước vấn đề "tồn 
tại trong điều kiện tối thiểu". 

Khu nhà này gồm 12 dãy nhà nằm vuông góc với trục đường thành từng 
cặp, mỗi dãy có 5 đến 6 căn hộ kiểu một tầng, chỉ có một phòng mở thông 
ra những mảnh sân phía sau, với khu phụ nằm vuông góc, cách bố trí gợi nhớ 
lại kiểu nhà ống trong thành phố. 

Năm 1958, các kiến trúc sư của Bộ Xây dựng đã nghiên cứu 16 dự án 
nhà tập thể”. Trong số này, dự án đầu tiên được triển khai tại phố Nguyễn 
Công Trứ trên nền của một nghĩa trang cũ của người châu Âu với 16 dãy nhà 
4 tâng nằm song song với mặt phố theo một mô hình kiến trúc dựa trên tư 
tưởng bao cấp của những năm 40. 


7. Xem báo Courrer du Vietnam số 4, 
1982. 


8, Xem phần nghiên cứu quan trọng 
của Decoster Francois và các tác 
giả khác, Hanoi, #agmenks de mưía- 
đơn, Dynamiques Urbaines, Paris, 
1995, nhất là những trang từ 185- 
200, kể cả một số thông tin ước tính. 


9. Không rõ tác giả. "Projets de 
Logement", VWefrzm AdWances số 
13, 1959. 


299 


Khu tập thể trong 
vùng bị ngập lụt giữa 
sông Hồng và đường 
đê Trần Quang Khải ở 
phía trước (trong ảnh). 
Quận Hoàn Kiểm. 


Ảnh Dominique 
Delaunay 


10. Xem Pédelahore Christian, "Sự 
trở lại của kiến trúc đô thị ở Việt 
Nam", Hội thảo tại Hà Nội, PCA, 
tháng 6/1995, và Pédelahore 
Christian, “Les villes 
Vietnamiennes au risque du 
Marché”, Villes en đéveloppement, 
Paris, ISTED và ARDU, tháng 
9/1996. 


11. Xem bảng tr. 193 trong Decoster 
Francois, sư 


300 


Với lối đi được bố trí bên trong, mỗi căn hộ chỉ có một phòng, còn bếp và 
công trình phụ dùng chung (mỗi tầng chỉ có hai khu phụ vì lý do kính tế, kỹ 
thuật và cả hệ tư tưởng); cách bố trí mới mẻ này vấp phải những tập quán 
truyền thống về không gian ở hướng vào một đại gia đình và luôn tạo mối liên 
hệ trực tiếp với nền đất. 


Điều đó vừa lý giải tại sao người dân luôn đầu tư cải tạo và cơi nới nhà ở 
trong các KTT, đồng thời cũng điểm khởi đầu để cho hơn 30 năm sau những 
thế mạnh của việc xây vươn cao bắt đầu xuất hiện trong tâm tưởng người 
dân. 


Đô thị hóa đất nông nghiệp 

Nhờ có một chính sách "xây dựng cơ bản" trên toàn miền Bắc, nên trong 
những năm 60, ở thủ đô đã phát triển những hoạt động xây dựng với quy mô 
rộng hơn. 

Chương trình này cũng đánh dấu sự thay đổi cơ bản về không gian của 
các KTT ra phía những khu vực sau này trở thành "vành đai đỏ" thuộc vành 
đai một của Hà Nội. 

Việc mở rộng đường sá đã góp phần tách những khu vực vốn đã rất khác 
biệt này khỏi những khu phố cổ và phố cũ. 

Phải đợi đến khi có những hoạt động quy hoạch hạ tầng với quy mô lớn 
trong những năm 90, những khu vực này mới được nổi liền với thành phổ, 
trong khi đó sự phát triển hữu cơ đã lấp đầy những khoảng trống một cách 
đáng kể, thể hiện một quá trình "đô thị hóa hậu nghiệm"'" mang tính đặc 
trưng của chủ nghĩa thực dụng đầy sáng tạo của Việt Nam. 

Những hoạt động trên quy mô mới như vậy đã bắt đầu với khu nhà tập 
thể Kim Liên, tính từ khi phát triển trục đường phía nam của tuyến quốc lộ 1 
phía nam thành phố. Được thực hiện theo hai giai đoạn, 1960-1965 và 1965- 
1970, trên một diện tích 40 ha trước đây là ruộng lúa và được quy hoạch 
thành những lô đất nằm cạnh nhau với chiều dài mỗi cạnh khoảng 700 m, 
KTT Kim Liên sau khi hoàn thành với những dãy nhà 4 tầng đắm bảo được 
chỗ ỡ cho hơn 20.000 người'' trên một diện tích sàn xây dựng là 90.000 m-. 


Diện tích bình quân đầu người tuy còn thấp (trung bình 4m”/người) song 
cũng đã đạt mức gấp đôi so với mức cũ của thành phố trước đây. 

Trong quá trình xây dựng khu tập thể này đã xuất hiện những cấu trúc cột 
chống - xà đỡ bằng bê-tông cốt thép đúc tại chỗ, sau đó xây tường gạch, sàn 
cũng bằng bê-tông cốt thép đổ tại chỗ. Ngoài ra còn có một vài ý tưởng có 
tính cá biệt hóa, như việc trổ một số hoa tiết trang trí ở đầu hồi của một số 
dãy nhà. Những khu nhà này cũng được thiết kế mái có độ dốc thoải đúc sẵn 
thành từng tấm có láng nhựa đường theo kiểu của Trung Quốc và Bắc Triều 
Tiên. 

Tiếp theo đó ià giai đoạn xây dựng khu tập thể Trung Tự từ năm 1965 đến 
1975 với những dãy nhà cao hơn (5 tầng) đảm bảo chỗ ở cho 12.000 dân 
trên một diện tích 22 ha. Các căn hộ được bố trí hai phòng chạy thành dãy 
(diện tích 14 và 10,5 m”) với những hành lang chung cho hai căn hộ. Sau đó 
là giai đoạn xây dựng khu tập thể Quang Trung từ năm 1972 đến 1980 (đảm 
bảo chỗ ở cho 11.000 dân trên diện tích 30 ha). 


KTT Giảng Võ. Từ 1981 đến 1984 

Quá trình xây dựng KTT này đã chứng kiến nhiều tiến bộ. 

Đây là lần đầu tiên người ta xem xét lại những sơ đồ thiết kế thiếu thực 
tế, chỉ tính đến yếu tố đón ánh nắng mặt trời. Ngược lại, những kiến trúc sư 
thiết kế các khu nhà tập thể ở Giảng Võ cố gắng tạo cho nơi này trở thành 
một khu nhà thực sự. Mặc dù biết là không gắn kết với cấu trúc đô thị xung 
quanh, song họ vẫn từ bỏ nguyên tắc bố trí các dãy nhà vuông góc với nhau 
để quay trở lại với kiểu bố trí song song và áp dụng nguyên tắc truyền thống 
là nạo vét những khu vực thấp để lấy đất đắp cao các mặt nền, từ đó tạo ra 
một cái hồ ở trung tâm của khu nhà. Là địa điểm dự kiến cho nhiều hoạt động 
về sau, hồ này cũng là một yếu tố đánh dấu điểm trung tâm và là nơi để hít 
thở không khí trong lành giống như một mô hình tiểu khí hậu làm dịu cái nóng 
về mùa hè và sau này đã thực sự phát huy hiệu quả. 

Giảng Võ cũng là nơi thử nghiệm các loại hình nhà qua việc xây dựng lần 
đầu tiên một tòa nhà 10 tầng từ năm 1984 đến 1986. Được các kiến trúc sư 
thiết kế như một dấu hiệu của bố cục nhà trong khu vực, tòa nhà này cũng 
đáp ứng mong muốn thử nghiệm trên quy mô lớn việc xây dựng một cao ốc 
10 tầng ở Hà Nội cũng như những tac động của công trình này. Do chỉ phí 
cao (kết cấu móng nhà đặc biệt, lắp đặt thang máy) và thái độ ngập ngừng 
của những người dân được thăm dò ý kiến, tòa tháp này đã được chuyển 
thành khách sạn ngay sau khi khánh thành vào năm 1986, sau đó chuyển 
cho một liên doanh với một nhà đầu tư người Hồng Kông và lấy tên là Khách 
sạn Hà Nội. 

Cũng cần lưu ý rằng, khác với phương Tây, việc khai thác khách sạn này 
diễn ra ngay giữa trung tâm của một khu nhà tập thể rất bình dân cho thấy 
những điểm khác biệt về bối cảnh giữa châu Âu và châu Á, nơi sự phân chia 
về mặt xã hội iinh hoạt hơn rất nhiều và không đến mức có hệ thống. 

Khu tập thể Giảng Võ cũng có một định hướng mở rộng các loại hình dịch 
vụ. Do vậy, về sau này lần đầu tiên người ta đã xây dựng hai dãy nhà thấp 
để làm cửa hàng áp sát vào các dãy nhà ở theo mô hình nhà ống. Ban đầu 
là những cửa hàng miễn thuế rồi sau đó đến những cửa hàng bán đồ chuyên 
dụng. Cùng với quá trình tự do hóa kinh tế, hoạt động của các cửa hàng này 
ngày càng phát triển và đa dạng. 


301 


12. Trên một diện tích rộng 28 ha, 
110.000 m” nhà ở đã được xây dựng 
đảm bảo chỗ ở cho 16.300 người, 
các dãy nhà đều xây 5 tầng. 


302 


Là công trình nổi bật nhất của cơ chế kế hoạch hóa tập trung, khu tập thể 
Thanh Xuân'” được xây dựng dọc theo trục đường Nguyễn Trãi từ năm 1981 
đến 1987 theo nhiều giai đoạn. Công trình này khép lại một giai đoạn phát 
triển 20 năm của các mô hình nhà, với sự xuất hiện lần đầu tiên của các 
phòng dành riêng để làm bếp và nhà tắm theo kiểu phương Tây, hoàn toàn 
độc lập và khép kín, với cách bố trí rất phong phú cho từng loại căn hộ (dao 
động từ 1 đến 4 phòng); có căn hộ có diện tích lên tới 41 m'. Điều đó cho 
thấy đã có những tính toán về mặt chuyên môn trước những biến động xã hội 
đang diễn ra (xu hướng cá thể hóa và mô hình đại gia đình dần mờ nhạt), 
đồng thời cho phép nâng diện tích ở bình quân lên 6 mỉ /người. 

Khu tập thể Thanh Xuân cũng là thế hệ nhà tập thể đầu tiên được xây 
dựng theo kiểu bê-tông đúc sẵn đã được thử nghiệm từng phần từ năm 1968, 
khi tại Hà Nội xây dựng một nhà máy chế tạo bê-tông đúc sẵn do Ba Lan tài 
trợ và có một đội ngũ kỹ sư được đào tạo tại Đông Béclin trở về nước. Sau 
đó một mạng lưới đường giao thông được phân cấp và nối với các khu vực 
xung quanh cũng được xây dựng. 

Thời kỳ đầu những năm 80 là giai đoạn đặc biệt sôi động trong nh vực 
xây dựng nhà tập thể bởi có khoảng 20 khu tập thể được xây dựng dọc theo 
các trục đường cửa ngõ phía nam và phía tây thành phố (đường Giải Phóng, 
Nguyễn Trãi, La Thành và phố Giảng Võ, Minh Khai). Những trục đường này 
tạo nên quá trình mở rộng đô thị vươn ra như những ngón tay trên một bàn 
tay, đồng thời thể hiện nguyên tắc hình thành thế hệ những làng ven đường 
và làng ven đê trên một quy mô lớn. Chúng cũng tạo ra những khu đất dự trữ 
rộng lớn mà hôm nay còn là hồ ao hay vườn ruộng, ngày mai đã trở thành 
khu đô thị - giống như những khu vực thuộc vành đai 1 - khiến cho diện mạo 
của Hà Nội khi đó giống như một thành phố được tạo nên từ những vòng tròn 
đồng tâm. 

Thời kỳ giữa những năm 80 đánh dấu sự kết thúc của quá trình mở rộng 
đô thị có định hướng về phía nam, được tiến hành từ thời thuộc địa, bằng việc 
xây dựng một cây cầu rất lớn dành cho cả đường bộ và đường sắt vào năm 
1985, một bông hoa đẹp của tình hữu nghị Việt-Xô. Cây cầu này góp phần 
hướng sự phát triển đô thị ra phía tây của thành phố và sau đó đến những 
năm 90 là phát triển theo hướng bắc, tức là phía trái của khu vực sân bay. Và 
cũng chính cây cầu này sau đó đã trở thành cơ sở cho tuyến đường vành đai 
đầu tiên bao quanh Hà Nội. Cùng với việc hình thành tuyến đường này, lần 
đầu tiên trong lịch sử tồn tại của mình, cây cầu đảm bảo sự liên kết giữa hai 
bờ theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. 

Những năm tháng này cũng là thời điểm xuất hiện những ý tưởng mở rộng 
có hệ thống, chẳng hạn như trong khuôn khổ dự án phát triển nhà ở thuộc 
khu vực Lò Đúc - Minh Khai những năm 1985-1986, xung quanh các dãy nhà 
tập thể, là những ngôi nhà tư dành cho một hộ gia đình được xây theo kiểu 
"nhà ống đặc trưng ở thành phố". 

Với đặc tính có thể thay đổi, do ngay từ đầu đã được thiết kế sao cho 
người dân có thể thay đổi hay mở rộng, những căn nhà này có một phần 
chính gồm hai phòng xây thành hai tầng và một khu phụ ở cuối một khoảng 
sân con. Mô hình này đã thực sự thành công, bởi lần đầu tiên trong một công 


trình do Nhà nước xây dựng lại dành cho mỗi hộ một khoảng đất trống và 
được tự do cơi nới. Mô hình cũng cho thấy kiểu bố trí hỗn hợp quy tụ các khu 
nhà tập thể ở trung tâm một cụm nhà và nhà ống nằm viền xung quanh đã 
đáp ứng thiết thực cho nhu cầu quy hoạch lại những vùng ven đô bị chia cắt, 
tạo sự liên kết giữa những khu vực này với các khu phố cổ và phố cũ cũng 
như tạo nên phần mặt tiền bao quanh các khu tập thể vốn ban đầu là khu 
vực nhiều hồ ao. 

Mặc dù người dân vẫn còn thái độ ngập ngừng trước những thay đổi của 
các công trình, song các kiến trúc sư của Hà Nội vẫn biết cách chứng tỏ được 
tính thực dụng khi đưa vào từng dự án mới những yếu tố phát sinh từ những 
đòi hỏi về nhà ở cũng như những sơ đồ thiết kế các căn hộ ngày càng phù 
hợp với lối sống cá nhân, những cầu thang có phần dốc trượt để dắt xe, 
những kiểu nhà ngày càng đa dạng (nhà ống, nhà thiết kế riêng cho đô thị, 
nhà ống xây áp vào các dãy nhà tập thế, nhà xây chồng tầng...). 

Năm 1987 những thành quả đầu tiên của thời kỳ mới phát triển kinh tế đã 
xuất hiện cùng với sự chấm dứt ngay sau đó của phương thức xây nhà tập 
thể của nhà nước để cho thuê. 

Như vậy đã khép lại một giai đoạn 30 năm với vô vàn phương thức, thử 
nghiệm và xây dựng đã góp phần thay đổi diện mạo đô thị với sự ra đời của 
khoảng 40 khu tập thể, mặc dù tốc độ chưa vượt quá 1.000 căn hộ/năm. 
Những khu nhà này tập trung chủ yếu ở các khu vực thuộc vành đai 1 và ở 
những khu cửa ngõ của thành phố, song cũng xuất hiện cả ở khu phố cổ 
hoặc phố cũ, trong những khu phố chưa được quy hoạch chính thức hoặc gần 
các bến sông ở bờ bên phải cũng như một vài khu thuộc bờ bên trái đang 
trong giai đoạn phát triển nhanh chóng kế từ năm 1992, giống như trường 
hợp của các thành phố khác thuộc vùng châu thổ này. 

Bởi tỷ lệ nhà ở bình quân đầu người ở Hà Nội rất thấp, nên giai đoạn này 
đã cho phép đảm bảo cho 1/4 số dân thành phố được ở trong các KTT - một 
tỷ lệ đáng kể. Qua một thế hệ, thói quen sống tập trung, xu hướng phát triển 
theo tầng cao, xây chồng tầng và thói quen sống cách xa nền đất đã dần dần 
du nhập vào đời sống xã hội. Những thói quen này là những yếu tố cơ bản 
và chiến lược trong việc nhào nặn và tạo ra một Hà Nội như hiện nay. 

Nhờ những hoạt động cải tạo cơi nới của người dân, các KTT đã hòa 
nhập được vào cấu trúc của thành phố và giờ đây đã trở thành những yếu tố 
vật chất không thể tách rời trong đặc điểm đô thị của Hà Nội. 


Những đổi thay vả biến chuyển của nhà ở tập thể 

Là kết quả của những muốn kế hoạch hóa nhà ở của các cấp chính 
quyền, các KTT có được vẻ nổi bật đặc thù là nhờ vào một tác nhân thường 
không được nhắc tới, đó chính là người dân. 

Từ năm 1975 đến 1980, khi sức lực đã hồi phục sau khi thống nhất đất 
nước, người dân lại bắt đầu có xu hướng mong muốn những điều kiện sống 
tốt hơn, điều vốn không được coi trọng trong thời kỳ chiến tranh. 

Đòi hỏi đầu tiên được đưa ra liên quan đến việc xóa bỏ hình thức tập thể 
hóa những phần được thiết kế sử dụng chung như nhà bếp hay công trình 


13. Trong khoảng thời gian từ 1958 
đến 1990, gần 30 khu tập thể đã 
được xây dựng: Nghĩa Đô (20+21 
ha), Ngọc Khánh (5 ha), Giảng Võ 
(30 ha), Thanh Xuân (56 ha), Thành 
Công (36 ha), Thịnh Hào (12 ha), Yên 
Lãng (9 ha), Vĩnh Hồ (14 ha), Công 
Cụ (5 ha), Văn Chương (5 ha), Trung 
Tự (16,5 ha), Khương Thượng (7,5 
ha), Kim Liên (40 ha), Phương Mai 
(30 ha), Bách Khoa (16 ha), Quỳnh 
Lôi (13,5 haj, Phúc Xá (3 ha), Lương 
Yên (6 ha), Nguyễn Công Trứ (6 ha), 
Thọ Lão (8 ha), Trương Định (16,5 
ha), Mai Hương (7,5 ha), Tổng Hợp (4 
ha), Mai Động (12 ha), Tân Mai (36 
ha). Với tổng diện tích gần 450 ha, 
một con số đã góp phần nâng diện 
tích nhà ở trong thành phố từ 1.200 
ha năm 1950 lên 4.200 ha năm 1994 
(tính cả 5 quận ven đô). 


303 


Khu nhà ở Linh Đàm 
thuộc huyện Thanh Trì. 
Những ngôi nhà sát vách 
mới xây. Khu vực này 
dành một số phần cho 
xây nhà phân lô, một số 
khác để xây biệt thự và 
các khu nhà tập thể cao 
tầng tách biệt với các 
khu nhà tư. 


Ảnh: Dominique Delaunay 


304 


phụ vốn được coi là những nơi kín đáo trong sinh hoạt gia đình, theo quan 
niệm truyền thống. 

Ban đầu những đòi hỏi này chỉ được thể hiện bằng lời nói, chứ không tạo 
ra được những thay đổi cụ thể, do vẫn tồn tại một chế độ kiểm soát rất chặt 
chẽ về xã hội và chính trị. 

Từ năm 1981 đến 1984, những thay đổi đầu tiên về không gian xuất hiện. 
Sự đổi thay này thể hiện dưới hình thức cơi nới một cách kín đáo các ban 
công bằng cách quây các lồng sắt (ở các KTT Kim Liên và Trung Tự). Tiếp 
theo đó các hoạt động cải tạo tiến dần ra những khu vực sử dụng chung có 
liên quan trực tiếp (công trình phụ, những đoạn hành lang dẫn vào các căn 
hộ, gầm cầu thang và các lối đi hay nói rộng hơn là tất cả các khoảng không 
hoàn toàn không sử dụng cho việc đi lại). 

Trong giai đoạn này cũng xuất hiện hình thức cải tạo kiểu "nhà bếp 
thoáng gió" thường được cơi nới ở phần ban công phía sau các dãy nhà. Loại 
nhà bếp này rất phổ biến và có một phần lồng sắt bao quanh sử dụng cho 
nhiều mục đích khác nhau (treo xoong nổi, phơi quần áo, giá để bát đĩa, kệ 
để bếp lò, những phần đua ra để đặt các chậu hoa, cây cảnh). "Sáng kiến" 
này là một sự quay trở lại với những khoảng khêng gian có những đặc điểm 
tương tự như một mảnh sân sau của nhà ống. 


Kế từ năm 1984, việc nới lồng quản lý nhà ở đã tạo thuận lợi cho quá trình 
tư nhân hóa dân phần diện tích đất công ở phía trước mặt các căn hộ ở tầng 
một mà từ lâu vẫn được người dân quan tâm tới. Ban đầu những phần diện 
tích chiếm dụng này chỉ được quây lại để trồng một vài loại cây rồi sau đó 
quá trình chiếm hữu diễn ra dần dần, từng bước, từ việc cải tạo thành một 
khoảng sân đua ra ngoài trước khi xây lên một dãy tường thấp bao quanh, 
tiếp theo là cắm hàng rào, rồi cuối cùng là xây tường gạch kiên cố. Những 
khoảng lấn chiếm này thường được sử dụng cho những công việc phụ như 
trông giữ xe đạp xe máy, làm chỗ chứa đồ, bày bán hàng ngoài trời. Phải đợi 
nhiều năm sau và qua nhiều cuộc thương thuyết, người dân mới được phép 
lợp mái cho những phần diện tích cải tạo này và chuyển dần thành nhà ở. 

Thời điểm này cũng chứng kiến sự phát triển của các chợ cóc trong hầu 
hết các KTT. Sau một thời gian được phép hoạt động, trong những năm 90 
các chợ này thậm chí còn được hợp thức hóa và giao cho chính quyền địa 
phương quản lý để quy hoạch chỗ ngồi và thu thuế chợ. 


Đây cũng là thời điểm xuất hiện những phần cơi nới đầu tiên 
trên các tầng nhà dưới dạng chuồng cọp làm đua ra ngoài, thẳng 
hướng cửa nhìn ra ban công. Ban đầu những gian cơi nởi này có 
chiều sâu rất khiêm tốn (khoảng 60 cm) và quây lồng sắt, nhưng 
chỉ khoảng 10 năm sau có thể đua ra từ 2 đến 4 m. 

Đến giai đoạn tiếp theo, từ 1985 đến 1992, tiếp tục phát triển 
mạnh những hoạt động cải tạo, đã bắt đầu từ trước đó, cùng với 
những thay đổi lớn trong cơ chế quản lý, nhất là kế từ năm 1985, 
khi các hộ được phân nhà có thể mua thanh lý nhà của nhà 
nước. 


Đồng thời trong giai đoạn này cũng bắt đầu hình thành và 
phát triển nhanh chóng một thị trường "bất động sản" không 
chính thức và hoạt động ngầm mà trong thời kỳ đầu chỉ dựa trên 
hoạt động trao đối nhà. Như vậy, đây là giai đoạn có những thay 
đổi sâu sắc của các dãy nhà tập thể, từ hình thức mua lại những 
căn hộ xung quanh (ở bên cạnh hoặc ở tầng trên hay tầng dưới) 
tạo ra những ngôi nhà ống thực sự áp sát vào các dãy nhà tập 
thể, cho tới hình thức thay đổi hẳn thiết kế bên trong và phát triển 
loại hình cho thuê lại nhà. 


Bên cạnh những thực tế nêu trên là sự phát triển của những 
công trình cơi nới đua ra ngoài khiến cho bề mặt của các dãy 
nhà trong tất cả các khu tập thể đều trở nên dày hơn. Những 
gian cơi nới đó vươn xa tới mức trở thành những phòng ở thực sự 
treo lơ lửng làm biến đổi toàn bộ vẻ bề ngoài của các dãy nhà. 
Nói cách khác, chúng phủ lên mặt ngoài của nhà những cục u bướu chỉ chít 
và hỗn tạp, hàng chồng hàng đống những cái hộp chìa ra. Chúng là những 
tác phẩm của vô vàn những Lucien Kroll người châu Á, một loại plug in city 
rất sáng tạo, theo kiểu chắp vá. 

Tuy vậy, thật sai lầm khi cho rằng những công trình cơi nới cải tạo này 
được tiến hành một cách tự phát không theo quy luật nào. Trái lại, chúng là 
kết quả của sự cân bằng tài tình giữa tiến và lùi, giữa "ban phát và đền đáp" 
giữa một bộ ba bao gồm những nhà quản lý (bên ngoài), tổ trưởng dân phố, 
trưởng khu nhà và những người hàng xóm (cộng đồng), hạt nhân gia đình và 
mỗi cá nhân. 

Người dân trong các KTT, thường là dân thành thị và có học thức, gắn bó 
với nhau về mặt xã hội, luôn biết khéo léo huy động những đoàn thể ngành 
nghề, chính trị cũng như những mối quan hệ họ hàng nhằm khai thác những 
kẽ hở của luật pháp và qua mặt chính quyền bằng cách thương thuyết và 
thỏa thuận. 

Những năm từ 1993 đến 2000, các hoạt động cải tạo vẫn tiếp tục phát 
triển ở khu vực tầng một. Những phần cơi nới phình ra ở cả hai mặt của các 
dãy nhà với tổng chiều dài còn lớn hơn chiều rộng ban đầu của dãy nhà, như 
vậy đã kéo dài tỷ lệ của các "căn hộ" và khiến cho chúng càng xích lại gần 
với mô hình nhà ống. 

Đây cũng là thời kỳ bắt đầu mọc lên những dãy nhà ống tại những khoảng 
đất trống nằm giữa hai dãy nhà tập thế (khu Kim Liên và Trung Tự) '` để phát 
triển kinh doanh và làm các dịch vụ đáp ứng nhu cầu của những người dân 
trong khu vực với nhiều hoạt động phong phú khiến cho chức năng của 
những khu dân cư này gần giống với khu phố cổ. 


Khu nhà mới xây ở quận Đống Đa. 
Một kiểu nhà ống mới. 


Ảnh Dominique Delaunay 


14. Những ngôi nhà mọc lên chiếm 
khong 50% diện tich đất trống với 
chiểu cao tối đa là hai tầng, tạo 
thành những dãy nhà nằm ngang có 
chiều rộng khoảng 5 m. 


305 


Khu tập thể ở khu ngoại ô 
phía nam thành phố, gần 
đường Giải Phóng, huyện 
Thanh Trì. 


Ảnh Dominique Delaunay 


15. "Soutien municipal à la con- 
struction immobiliere", /e Courier 
dự Vietram, số 1976, Hà Nội, ra ngày 
chủ nhật 16 tháng 7 năm 2000, tr. 6. 


16. Chương trình này dự kiến trong 
giai đoạn 2000-2001 xây dựng và cải 
tạo 450.000 mỶ nhà, trong đó bao 
gồm cả việc cải tạo các khu nhà 12, 
14 và B7 ở Thành Công và nhà A6 
Giảng Vô. Hơn nữa, 18 triệu đôla 
được dự kiến để cải tạo các khu nhà 
thấp trong khu phố cổ (mới đáp ứng 
25% nhu cầu). 


306 


Giai đoạn này đánh dấu một bước ngoặt mới, các cơ quan chức năng và 
các nhà chuyên môn đã thiết lập lại việc quản lý, đồng thời mở rộng các hoạt 
động phát triển đô thị hỗn hợp: xây nhà ống ở xung quanh và các khu nhà 
tập thể ở giữa. 


Cùng với sự tham gia của nhiều thành phần khác nhau, một đội ngũ đông 
đảo các doanh nghiệp và công ty ngoài quốc doanh cũng phát triển mạnh và 
cùng với các công ty của thành phố và nhà nước cấp kinh phí cho nhiều dự 
án xây dựng. 

Nhờ vậy, trong những năm gần đây đã có những dự án kết hợp tính phức 
tạp về không gian với tính đa dạng về kiểu hình như khu Linh Đàm ở phía 
nam thành phố, đồng thời dự kiến những lô đất dành cho nhà sát vách (kích 
thước 4m x 15m) với những khối nhà gồm từ 5 đến 15 căn nhà sát vách nằm 
sát cạnh nhau (mới xây phần thô) còn phần hoàn thiện dành cho người mua, 
những khu nhà tập thể nằm tách rời nhau bán thẳng cho người dân và những 
khu đất để xây biệt thự (15m x 20m), tất cả đều nằm quanh những hồ nước 
có phong cảnh đẹp. . | 


Những KTT trong tương lai 


Hà Nội ngày nay có 12 triệu mỶ diện tích sàn xây dựng, trong đó 5 triệu 
mỉ thuộc sở hữu nhà nước'”. Tuy nhiên chính quyền thành phố đánh giá rằng 
chỉ có 30% nhu cầu mới về nhà ở được đáp ứng. 

Nhằm theo đuổi và củng cố một chính sách về nhà ở được nêu ra như 
một vấn đề trọng tâm, một chương trình mười năm (2000-2010) đã được Sở 
địa chính và nhà đất triển khai. 

Cơ quan này dự kiến phát triển một mô hình đô thị hóa hài hòa hơn kết 
hợp xây dựng các công trình mới với việc triển khai các hoạt động cải tạo chủ 
yếu nhằm vào các KTT cũ nát nhất'°. Ngoài ra còn dự kiến thử nghiệm xây 
dựng các khu nhà do các công ty nhà nước đầu tư, nhằm đảm bảo nhu cầu 
nhà ở cho chính cán bộ công nhân của mình và mở rộng các khu nhà hỗn 
hợp, bao gồm cả nhà xây mới bán thẳng cho người dân và nhà tập thể cũ 
cho thuê được cải tạo lại. Những biện pháp miễn giảm thuế đặc biệt nhằm 
duy trì việc xây dựng nhà tập thể - cả chung cư cao tầng và nhà tập thể cũ - 
cũng góp phần hỗ trợ cho các hoạt động này. 


Những KTT bị biến đối phải chăng là một mô hình? 


Ra đời trong những năm đầu giành độc lập trong cảnh thiếu thốn và cơ 
chế bao cấp, sau đó liên tục bị người dân cải tạo, thay đổi, sáp nhập và làm 
cho lột xác, các KTT cuối cùng đã trở thành mô hình của một đặc tính đô thị 
đương đại đặc thù. 

Việc phân tích diễn giải những biến đối này cho phép xác định được sức 
sống đáng ngạc nhiên của một nền văn minh nông nghiệp!” đã biết cách 
thâm nhập vào các đô thị và cập nhật những công thức của một nét văn hóa 
về không gian và kỹ thuật có nguồn gốc bình dân. 

Vượt lên trên một bối cảnh lịch sử đặc biệt, những đổi thay này đặt ra vấn 
đề về những điểm yếu của một phương thức quy hoạch đô thị hợp thức đã 
trở nên phổ biến trên toàn thế giới ”. 

Như vậy, từ kinh nghiệm của Hà Nội - chủ nghĩa thực dụng và sáng tạo 
theo hoàn cảnh, những thay đổi đó đường như cũng chỉ ra rằng con đường 
dẫn tới một "phương pháp quy hoạch đô thị mang tính đối thoại" biết kết hợp 
kiến thức của các chuyên gia luôn quan tâm đến yếu tố địa điểm và những 
tập quán xã hội với sự tự do cải tạo của người sử dụng cuối cùng: đó là người 
dân. 

Hà Nội, ngày nay được thừa nhận như một thành phố lịch sử, cũng sẽ trở 
thành một mảnh đất lý tưởng để minh họa cho những phương thức quy hoạch 
đô thị mới mẻ và cổ điển trong một sự tổng hợp biện chứng. 


17. Xem phần nghiên cứu về quy 
hoạch nông thôn của Nguyễn Đức 
Nhuận ở Trung tâm nghiên cứu đô 
thị Paris trong những năm 70 và 80 
cũng như bài viết "Do the urban and 
regional management policies of 
socialist Vietnam reflect the pat- 
terns of ancien mandarin bureau- 
cracy?", /ntematonal Jdoumal of 
Urban and Regional Researche, tập 8, 
số 1, 1984, tr.73-79. 


18. Thật chua chát khi thừa nhận 
rằng, trên cơ sở một cách nhìn nhận 
hoàn toàn mang tính lý thuyết, 
nhóm nghiên cứu của Trường đại 
học Harvard do Rem Koolhaas chủ 
trì cũng đi đến cùng một kết luận: 
“đô thị hóa dang bước vào giai đoạn 
cuối do sự phản kháng của mình với 
những hiện tượng gua/ sá thây và 
sự chậm trễ cẩn có để đám giá 
những hiện tượng đó.” Bordeaux, 
#Mưiafons, 2001. 


307 


Emmanuel Certse 


Quá trình tăng 
mật độ nhà 
trong 
các khu tập thể 


Mật độ dân cư và các khu nhà tập thế ở Hà Nội 


Bài viết này dựa trên một nghiên cứu đang được thực hiện liên quan đến 
các kiểu nhà ở Hà Nội hay đúng hơn là tính hỗn hợp của các kiểu nhà trong 
bối cảnh tăng mật độ nhà trong các khu dân cư của thành phố. Để minh 
chứng cho điều này, chúng tôi sẽ sử dụng kết quả của những cuộc điều tra 
thực địa năm 1998 và năm 2000. 

Một số tiến trình đô thị hóa hiện nay đang đặt ra những vấn đề chưa từng 
có đó là con đường phát triển và các dạng kiến trúc và đô thị mà chúng tạo 
ra. Việc tăng mật độ nhà vốn được nhìn nhận như một thực tế cuộc sống 
cũng tham gia vào những biến đổi của các kiểu nhà từ quy mô một ngôi nhà 
tới quy mô cả thành phố. Quá trình này cũng đòi hỏi chúng ta đưa ra định 
nghĩa về không gian riêng và chung, những hạn chế và thế mạnh của một 
phương pháp tiếp cận tùy theo loại hình này' 

Hiện tượng tăng mật độ nhà đã diễn ra phổ biến trong tất cả các khu dân 
cư của thành phố Hà Nội. Tất cả các kiểu nhà khác nhau đều bị cơi nới, thay 
đổi để đáp ứng những nhu cầu luôn thay đổi theo sự vận động của hoàn cảnh 
xã hội và kính tế của người dân. Như vậy, ngay cả những biệt thự cũ của 
người Pháp cũng không tránh khỏi bị phân ra thành nhiều hộ. Trong cuốn 
Việt Nam qua kiến trúc thời thuộc địa, Arnaud Le Brusq đã viết: "những cái u 
bướu tràn lan, đó là kết quả của việc phân chia một ngôi nhà của người Âu 
cho nhiều gia đình người Việt theo một hình thức phân chia khoảng không 
gian sẵn có ít nhiều mang tính thỏa thuận"”. Tương tự như vậy, những khoảnh 
sân của các ngôi nhà ống trong khu phố cổ cũng dần bị xây thành nhà rồi 
những gian nhà đó lại được nâng lên một đến nhiều tầng. Thông thường 
những ngôi nhà cũ bị phá bỏ hoàn toàn để nhường chỗ cho những "nhà ống 
kiểu mới" cao tới 5 tầng với một phong cách kiến trúc đặc biệt thể hiện một 
cách tự do những yếu tố kiến trúc thời thuộc địa hay kiến trúc quốc tế”. 


Nghiên cứu của chúng tôi tập trung vào một trường hợp hoàn toàn đặc 


1. /2 densite đan fous ses etats, 
Hành dộng có sự kết hợp vận động 
của thành phố. Kêu gọi các đề xuất: 
đô thị, những thế mạnh của xã hội 
và những vấn để khoa học, Bộ giáo 
dục, khoa học và công nghệ. Dưới 
sự chỉ đạo của Pierre Clément, cùng 
với Sabine Guth, Elisabeth Pacot và 
sự tham gia của Bénédicte Grosjean 
và Emmanuel Carise, 


2. Arnaud Le Brusq, anh của 
Láonard de SelVa, ⁄emz.m ả tavers 
larchfectue — colorn/2ale, Paris, 
Editions patrimonies set médias, 
1998. 


3. Xu hưởng vươn thẳng lên trên của 
nhà ống không phải chỉ của riêng 
Hà Nội hay Việt Nam, chẳng hạn ở 
Malaysia cũng có những s/o0/ous- 
e@s và /row/ñouses. Penny Gurstein, 
“Traditional Chinese shophouses of 
peninsular Malaysia”, trong cuốn 
Vernacular, Pastiche, Modern? The 
searche for a  Malaysian 
Architecture, /A  /#memaf/onal 
Afchiect, (mermnational union of archk 
tectstemafonal archiect maqga2i%, 
số 6, 1984, tr.22,23. 


309 


Một dãy nhà tập thể ở khu Kim Liên. 


Ảnh Dominique Delaunay 


4. Christian Pédelahore de Loddis, 
“Hình dáng và sự biến đổi của nhà 
tập thê” trong cuốn sách này. 


5. Người ta có thể nhận thấy làng 
Kim Liên trên những bản đố cũ của 
Hà Nội. Trên tấm bản đổ hổi đầu thế 
kỷ XIX cũng dược giới thiệu trong 
cuốn sách này, một số ngôi nhà đã 
được thể hiện phía dưới hổ Ba Mẫu; 
trên bản đổ năm 1873, ngôi làng 
được thể hiện như chính con đê 
chạy qua làng. 


310 


biệt, đó là trường hợp của các khu tập thể (KTT). Việc quy hoạch những khu 
nhà tập thể này nhằm đáp ứng một nhu cầu rất lớn về nhà ở do hiện tượng 
di cư từ nông thôn ra thành phố diễn ra ở Việt Nam trong những năm sau 
chiến tranh'. 


Trong những năm 1960, một chương trình xây dựng nhà tập thể đã được 
triển khai ở khu vực vành đai 1 của thành phố, nhằm đáp ứng nhu cầu nhà 
ở cho công nhân và viên chức. Với đặc điểm tạo ra một dạng kiến trúc và đô 
thị, kiểu nhà này được du nhập từ phương Tây qua Trung Quốc và Bắc Triều 
Tiên hoặc Liên Xô cũ, những nước có nền kinh tế kế hoạch hóa đã coi mô 
hình nhà ở này là phong trào hiện đại. 


Những khu nhà tập thể đầu tiên được xây dựng ở những khoảng trống 
giữa khu phố cũ của người Pháp, các hồ nước có sẵn hoặc được đào thêm 
để điều tiết nước trong khu vực và các làng trong thành phố, ở khu vực vành 
đai gần trung tâm thành phố nhất. Ví dụ của khu tập thể Kim Liên là tiêu biểu 
nhất: hồ Kim Liên đã được đào ở phía nam của khu phố mới; những khu nhà 
mới mọc lên ở phía nam của làng Kim Liên hiện có - với ngôi chùa và cách 
bố trí về không gian theo kiểu truyền thống chạy dọc theo một con đê”. Kể 
từ năm 1986, công cuộc Đối mới, chủ trương tự do hóa, qui định về tạm trú 
và quyền sứ dụng đất bớt khắt khe hơn đã mở đầu cho một quá trình gia tăng 
mật độ nhà đặc biệt rõ nét trong các khu nhà tập thể. 

Quá trình này ban đầu chỉ là một sự biến đổi về hình dáng - xây thêm 
phòng, thay đổi cách bố trí không gian, bố sung những chức năng mới (sinh 
hoạt gia đình, làm dịch vụ, trang thiết bị...), thay đổi chức năng của không 
gian - dẫn đến một sự biến đổi đô thị trên quy mô công trình, không gian công 
cộng và khu phố. Những thay đổi này cũng có ảnh hưởng đáng kể đến hình 
thái đô thị. Các khu nhà tập thể ban đầu được quy hoạch theo những qui định 
của Công ước Athenes đã được xem xét lại nhiều lần tới mức đã có những 
thay đổi cần thiết khi áp dụng cho Việt Nam. Những tiêu chuẩn theo xu hướng 
hiện đại đã được áp dụng khi xây dựng những khu nhà này tạo ra những 
không gian mở giữa các dãy nhà, những khác biệt trong cách xử lý mặt tiền 
theo hướng mặt trời và hướng gió (hành lang chuyển sang phía nam, bố trí 
ban công...). 


Cuộc khủng hoảng về nhà ở và bản thân những chương trình nhà ở cũng 
khuyến khích việc xây dựng những căn hộ cỡ nhỏ, một cấu trúc xây dựng đơn 
giản và thi công nhanh. 

Nhiều khu nhà đã được thiết kế cho một đối tượng người sử dụng thuộc 
vào một nhóm ngành nghề xã hội riêng biệt, chẳng hạn như cho công nhân 
dệt, viên chức... Những căn hộ đều chỉ có một phòng duy nhất, còn công trình 
phụ được dùng chung cho nhiều hộ (bếp chung cho các tầng, khu phụ 
chung... ). 


Cách thức tăng mật độ nhà 


Việc tăng mật độ nhà trong các khu tập thể kéo theo những biến đổi về 
chất lượng sử dụng chính thức và cả cách tổ chức không gian của các 
khoảng không gian nhà ở hay không gian tự nhiên. Tuy vậy, cần lưu ý rằng 
những thay đổi không diễn ra theo cùng một trình tự, mà tùy theo cách thức 
gia tăng mật độ nhà. 

Các cách thức tăng mật độ nhà có thể được xếp thành hai nhóm, mở rộng 
nhà hiện có và gia tăng mật độ trong khu phố qua việc xây dựng thêm nhà mới. 


Mở rộng nhà ở 


Xáy thêm một phòng áp sát vào mặt tiền nhà 

Đó thường là một gian bếp xây thêm vào một căn hộ vốn không có nhà 
bếp riêng. Đây là trường hợp của thế hệ nhà tập thể đầu tiên không có bếp 
riêng cho từng hộ, mà dùng chung cho một tầng nhà hoặc ít ra là chung cho 


.„....FE5PACE ENTRE LES BÄTIHENTS 


PERCFPTION D£ L'E§PACE 


Trích từ công trình nghiên cứu về Hà 
Nội, năm 1997 của nhóm sinh viên 
khóa cao học kiến trúc về các 
Thành phố lớn ở châu Á-Thái Binh 
Dương. Hiện trạng cơi nới tại các 
khu tập thể ở Hà Nội, Bella 
Lumbroso, Agathe  Tournier, 
Weeraya Wanalerilak. 


PERCEPTION VISUELLI 


311 


Một “bộ phận giả” đang được xây 
dựng ở mặt tiền của một dãy nhà 
tập thế ở Bách Khoa. 


Ảnh Emmanuel Cerise. 


§. Những biến chuyển năng động 
của đô thị, Hà Nội, Những biến 
chuyển năng động của đô thị, 
những mảnh vụn của chuyển đổi - 
"vành đai 1, "sự kiện vành đai”", 
1994, tr.185, 159. 


7. Theo tử điển Petit Larousse: Bộ 
phận giả: danh tử. 1. Kỹ thuật nhằm 
thay thế một phần hay toàn bộ một 
cơ quan hay một bộ phận của cơ 
thể. 2. Chi tiết hay thiết bị được 
dùng để thay thế cho cơ quan hay 
bộ phận của cơ thể, 


312 


hai hộ. Chẳng hạn trong khu tập thể Kim Liên (bắt đầu được xây dựng từ năm 
1965), cứ hai căn hộ loại hai phòng có chung một gian bếp và một lối vào. 
Đối với một trong số những khu tập thể đầu tiên, đó là tập thể Phố Huế được 
xây vào cuối những năm 1950, các công trình sử dụng chung là bếp và công 
trình phụ nằm ở hai đầu của các dãy nhà”. Kiểu sinh hoạt chung này không 
phù hợp với thói quen, cũng không phải là điều người dân mong đợi. Kể từ 
khi mở cửa kinh tế, chuyển sang nền kinh tế thị trường, kiểu bố trí công trình 
phụ như vậy đã trở nên lỗi thời. Do vậy, người dân đã tự ý xây thêm cho căn 
hộ của mình những phần còn thiếu. 

Những gian phòng mới tạo nên những "bộ phận giả"” về mặt kiến trúc 
chắp vá vào bề mặt của tòa nhà - đó là những bộ phận chìa ra ngoài, song 
cần thiết cho sinh hoạt gia đình. 

Kiến trúc của những "bộ phận giả” này đã biến đổi nhiều. Những phần cơi 
nới đầu tiên được làm bằng vật liệu thô sơ, thường là bằng tre nứa và có giá 
đỡ bằng sắt. Còn những gian cơi nới về sau này đều có kết cấu bằng những 
xà hình chữ I được đỡ bằng những thanh giằng bằng thép đua ra theo chiều 
rộng của gian phòng. 


Xây lấn ra ở những căn hộ tầng một 

Theo những sơ đồ thiết kế ban đầu, khoảng cách giữa các dãy nhà và 
đường phố rất rộng để có thể quy hoạch thành những không gian xanh xung 
quanh nhà. Tình trạng cơi nới ở các căn hộ tầng một chủ yếu là xây thêm một 
gian phụ để sử dụng cho sinh hoạt gia đình nếu như căn hộ không quay ra 
một tuyến phố thuận lợi cho việc kinh doanh buôn bán, hoặc để mở cửa hàng 
nếu đó là một phố đông người qua lại. 


W2 VN 8nnrtnesoyeerrs 
ii?” 22 


Xây chồng lên các gian cơi nói 

Phần cơi nới cũng có thể là một phòng ở mới (thường là phòng ngủ) được 
xây chồng lên trên mái của phần xây lấn ra ở tầng dưới. 

Việc tăng mật độ nhà gắn liền với những thay đổi về hoàn cảnh gia đình trong 
một khu đô thị. Nhiều căn hộ ban đầu chỉ được dự kiến dành cho những hộ độc 
thân, song về sau đã trở thành căn hộ của một gia đình từ 3, 4 đến 5 người. 


Đó là trường hợp một căn hộ của một gia đình (gồm có một bà mẹ, một 
con gái, một con trai đã có vợ, một cô con dâu, một đứa cháu và một người 
con trai khác chưa vợ). Căn hộ này nằm trong khu tập thể Thọ Lão, phía nam 
hồ Hai Bà thuộc quận Hai Bà Trưng. Ban đầu căn hộ chỉ là một phòng đơn 
dành cho một hộ độc thân, đó là người cha vốn là công nhân của một nhà 
máy ngay gần đó. Sau khi ông xây dựng gia đình và có con cái, căn hộ trở 
nên quá chật chội và những hoạt động cơi nới bắt đầu; một cái gác lửng được 
thiết kế ngay bên trong gian nhà chính và một phòng mới dành cho vợ chồng 
anh con trai được xây trên mái của căn phòng xây lấn ra ở tầng một. 

Căn phòng mới này có thể được xây hoàn thiện ngay một lần, song thông 
thường ban đầu người ta chỉ cải tạo thành một cái sân thượng hay một cái 
ban-công, sau đó mới xây thành một phòng nhỏ kiên cố để làm phòng ngủ, 
một căn phòng mới của căn hộ với mái hiên, v.v... 


Quáy kín một ban công để mở rộng phòng 

Việc trưng dụng những khoảng không gian phụ giữa phần bên trong và 
bên ngoài căn hộ có thể được tiến hành bằng nhiều cách khác nhau: quây 
lồng sắt ở bên ngoài để treo những chậu cây cảnh, tạo một vách ngăn giữa 
căn hộ với phần bên ngoài bằng cách thêm một tấm ngăn mỏng (phên nứa, 
tấm ngăn bằng tôn, vách gỗ hay thậm chí là tường xây bằng gạch), quây kín 
ban công và mở rộng diện tích căn hộ. 


Làm gác lửng 

Chúng tôi thấy rằng chiều cao của các căn hộ không cho phép làm gác 
lửng, song trên thực tế kiểu cải tạo này vẫn tồn tại, nếu nhu cầu tận dụng 
không gian ở trở nên thực sự bức bách. Khi đó những căn gác lửng có chiều 
cao rất thấp và được dùng làm chỗ ngủ nhưng vẫn được phân chia một phần 
để ngủ và một phần để chứa đồ. 

Những căn gác lửng thường ít được sử dụng như một giải pháp để mở 
rộng diện tích của những căn hộ trong các khu nhà tập thể, song lại rất phổ 
biến trong những trường hợp cải tạo nhỏ giống như những dãy nhà được mô 
tả trong bài viết này. 


Tăng mật độ nhà bằng việc xây mới 


Hoạt động kinh doanh ở tầng một 

Việc mở cửa hàng ở tầng một bằng cách xây thêm những gian phụ áp sát 
vào phần mặt tiền nhà đã góp phần làm tăng mật độ nhà trong các khu tập 
thể. Nó cho phép bổ sung một chức năng mới cho khu dân cư, vốn trước đây 
chỉ dành cho mục đích làm nhà Ở. 

Hình thức tăng mật độ nhà kiểu này thể hiện đặc biệt rõ nét dọc theo phố 
Phạm Ngọc Thạch trong khu Kim Liên, nơi mà tất cá các căn hộ tầng một 
của khu tập thể Trung Tự quay ra phố đều được cơi nới thêm một gian mới 
để mở các hoạt động kinh doanh. Căn hộ trở nên tối hơn và ranh giới giữa 
không gian dành cho công việc, cất trữ hàng hóa và không gian ở trở nên mờ 
nhạt, thậm chí biến mất hẳn. 


22 - HNĐT 


313 


Sơ đồ các KTT Kim Liên và Trung 
Tự năm 1984: có thể nhận thấy rõ 
làng Kim Liên trong giai đoạn mở 
rộng về cả hai phía của con đường 
đê và những ao hổ, lui về phía tây 
nam một chút là khu nhà tập thể và 
các công trình đi kèm, trường mẫu 
giáo, nhà trẻ...; có rất nhiều hồ trên 
địa băn Hà Nội; ở phía bên phải, 
phía dưới hồ Bảy Mẫu là Trường đại 
học Bách Khoa. 


Những khu tập thể mới 


Trong khu Kim Liên, hai khu nhà tập thể mới đã được xây dựng vào nửa 
cuối những năm 80, đó là các dãy nhà B8b và B8a, trong khi những dãy nhà 
khác đều đã được xây từ năm 1965. Toàn bộ các dãy nhà tập thể trong khu 
Kim Liên đều thuộc thế hệ nhà tập thể đầu tiên được xây dựng theo kiểu nhà 
bê-tông đúc sắn. 

Một số khu tập thể lớn như Kim Liên, Giảng Võ hay Thanh Xuân đã được 
xây dựng theo nhiều bước. Do vậy, những công trình có quy mô nhỏ đã được 
xây thêm xung quanh so với sơ đồ thiết kế ban đầu, nhưng đôi khi còn được 
xây ngay bên trong các khu nhà. Quyết định của các cơ quan chức năng 
trong lĩnh vực nhà ở không phải bao giờ cũng dễ hiểu, tuy nhiên các hoạt 
động xây dựng này đều được dự kiến trước và dường như cũng là một phần 
trong các dự định tăng mật độ nhà của các cơ quan quản lý. 


HÂ NỘI. ĐÔNG ĐA Hải BÀ TRƯNG 


 . 
020116 HHJ-E] 


Mx: 


£ -48°104-/376-đ) 


314 


% 


CỤC 00 DẠC VÀ BẢN ĐỒ NHÀ NƯỚC 
F-481104-(377-c) dã 


¬.=... 


- ¿ÉA BA MẪU 


£ 4Ê 2 LỒA (372đ 


Yươn hận kến 48 bằng SÔm (Ềm hy đi. 

mo z6 có .c »ộ sạn t&0m 
-_——————-——_— 
đầu đường Bình đ$ ca BÉ Là 2,30m 


Xây những nhà ống mới dưới chán các khu tập thể hoặc trong khoảng 
sán giữa các dãy nhà 

Kiểu nhà ống hiện đại này là một nhân tố đô thị hóa tuyệt vời. Những căn 
nhà ống mới xây nằm thành dãy dài dọc theo những tuyến phố mới, những 
dãy nhà mặt phố trước đây không hề có... Trong các khu tập thể, những dãy 
nhà ống kiểu này đôi khi mọc lên giữa hai dãy nhà tập thế, tạo thành những 
con phố hẹp nằm sát dưới chân các tòa nhà. Người ta cũng bắt gặp kiểu tăng 
mật độ nhà như vậy ở phần phía nam của khu Kim Liên. Đôi khi những căn 
nhà ống mới xây đã tạo ra một cái sân nửa chưng nửa riêng mà một đầu sân 
bị bịt lại và nằm lọt giữa các dãy nhà tập thể. Đó là trường hợp của khu tập 
thế Vĩnh Hồ nằm ở phía nam thành phố, ngay phía trước sông Tô Lịch. 

Dù được xây theo kiểu nào thì về bản chất những ngôi nhà đã tham gia 
vào quá trình tăng mật độ nhà trong các KTT cũng không được quy hoạch 
trước. Bản thân việc gắn thêm "bộ phận giả" cũng vượt ra khỏi khuôn khổ xây 
dựng quen thuộc, bởi chỉ cần có sự hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành viên trong 
gia đình hoặc giữa những người hàng xóm người ta đã có thể xây được những 
gian phụ. 

Cứ mỗi lần có một gian phụ được cơi nới thì bề dày của mặt ngoài các 
tòa nhà lại tăng lên, do vậy tạo ra một mối liên hệ phức tạp hơn giữa bên 
trong và bên ngoài. Mục đích đầu tiên của việc gắn "bộ phận giả" là nhằm 
tăng thêm diện tích nhà. Tuy nhiên, điều đó còn dẫn tới sự ra đời của một đặc 
điểm cơ bản khác của nhà ở truyền thống, đó là sự trao đổi liên tục giữa bên 
trong và bên ngoài. 

Những "bộ phận giả" ban đầu chỉ là những phòng xây thêm có vai trò cơ 
bản đối với căn hộ - các gian bếp, khu vệ sinh, phòng ngủ mới - phù hợp với 
hoàn cảnh chật chội và cần cơi nới thêm diện tích. Những chức năng của các 
phòng cơi nới thêm hiện nay ngày càng gắn liền với những khái niệm tiện 
nghỉ. Giờ đây đó là phòng khách, hàng hiên trước nhà, xưởng nghề. Vậy nên 
việc xây thêm những "bộ phận giả" này dường như không (hoặc không còn) 
đơn thuần là hậu quả của tình trạng thiếu chỗ ở. 

Trong các khu nhà tập thể, dạng đô thị ra đời từ quá trình tăng mật độ 
nhà rất giống với dạng đô thi thường thấy trong những khu phố của người Việt 
trước đây ; những khu dân cư này cũng đã thay đổi và mật độ nhà tăng lên, 
chẳng hạn như khu phố cổ hay những khu trước đây có nhiều làng mạc nay 
đã sáp nhập vào thành phố. Những yếu tố đô thị thay đổi và ngay cả việc 
định nghĩa chúng cũng cần phải xem xét lại. Quả là, những dãy nhà trong 
các KTT đã bị biến đổi qua quá trình tăng mật độ nhà, nhưng phần lớn vẫn 
giữ được chức năng của những khu nhà tập thể, thậm chí trong vài trường 
hợp cá biệt, những dãy nhà tập thể đã biến thành khách sạn, như ở khu Kim 
Liên. Những khoảng sân cũng bị thu hẹp diện tích và vai trò của chúng cũng 
hoàn toàn bị thay đổi. Đường phố cũng vậy, chúng trở thành nơi phát triển 
kinh doanh buôn bán, song vẫn giữ được vai trò đảm bảo giao thông và là 
cầu nối với phần còn lại của thành phố. Những con đường nhỏ bên trong các 
khu nhà đôi khi cũng trở thành những con phố kinh doanh thực sự, nhưng ở 
phạm vi hẹp hơn, với những mặt hàng và dịch vụ thiết yếu. 


315 


Những căn nhà tập thể một tầng 

Nhà tập thể một tầng ở quận Hai Bà Trưng, 
phía đông nam thành phố, nằm giữa sông Kim 
Ngưu và sông Hồng 

Gia đình gồm một cặp vợ chồng và hai cô con gái 
đang là sinh viên của Đại học quốc gia Hà Nội. Cũng 
giống như phần lớn những chủ hộ khác trong khu, bà mẹ 
trước đây làm việc tại một nhà máy dệt lớn trong khu vực 
này. Cả hai vợ chồng giờ đã nghỉ hưu, nhưng tiền lương 
hưu của họ không đủ sống. Do vậy họ mở một cửa hiệu 
nhỏ bán giầy trong khu chợ gần đó nằm trên phố Kim 
Ngưu dẫn vào trung tâm thành phố. Cô con gái lớn học 
tiếng Pháp ở Trường đại học Ngoại ngữ Hà Nội; buổi tối thì 
làm thêm cho một nhà hàng. Cô con gái út học tiếng Anh. 
Mỗi người trong gia đình có một chiếc xe đạp để đi lại 
hàng ngày. Cửa hàng của gia đình nằm ngay gần nhà, 
nhưng Trường đại học Ngoại ngữ lại nằm khá xa. Ban 
ngày, xe đạp được để bên ngoài, dưới mái hiên, ban đêm 
mới được đưa vào trong nhà để dọc theo bức tường bên 
trái. 

Ngôi nhà nằm trong số khoảng 20 căn hộ một phòng 
được xây cho những công nhân của nhà máy dệt, nơi bà 
mẹ đã từng làm việc. Tiền thuê nhà ở khu vực vành đai rất 
rẻ so với những khu vực khác trong thành phố. Tiền thuê 
căn nhà này là 53.000 đồng/tháng, tức là khoảng 26 franc 
Pháp. 


ñ Lối đi 


ẶỈ 


| 


316 


lỆI 
II 


Hiÿng 
TT] 


] 
Ũ 


Hiên nhà 


Hiện nay đã có một dự án xây những căn hộ mới trên 
khu đất hiện tại của khu tập thể này. Năm 1998, vấn đề 
đặt ra là phải phá bỏ những ngôi nhà hiện có để triển khai 
dự án xây dựng khu nhà mới từ nay đến năm 2000. 

Về ngôi nhà: tường xây bằng gạch quét ve vàng. Đầu 
hồi của mỗi gian nhà được vít đầy bìa các-tông và những 
manh chiếu. Buổi tối có thể nhìn thấy ánh sáng của nhà 
bên cạnh lọt qua những ô thông gió được che bìa các- 
tông. Do phần phía trên của các bức tường không bịt kín 
hoàn toàn như vậy nên tiếng ồn có thể dễ dàng vọng từ 
nhà này sang nhà khác. Phần khung mái được làm bằng 
sắt. Mái lợp ngói. Trần nhà cũng được ốp bằng chiếu. 
Những công trình phụ đều lợp ngói. 


HỆ: 


#ẽ Bàn thờ gia tiên | 


h 


Nền của ngôi nhà chỉ cao hơn mặt ngõ một bậc. Thực 
ra mỗi gia đình tự cải tạo "cơ ngơi" của mình theo ý muốn 
(tôi đề cập đến từ cơ ngơi là muốn nói đến gian nhà chính, 
các công trình phụ và cả phần ngõ nằm giữa nhà chính 
với công trình phụ). Do vậy, một số hộ đã lát gạch phần 
đường ngõ chạy qua trước cửa nhà mình trong khi một 
số khác chỉ đặt vài hòn đá để làm lối đi từ nhà trên xuống 
khu phụ, một số nhà chẳng cải tạo gì mà để trơ nền đất 
nên. Nền nhà được nâng lên và lát gạch men hình vuông 
mỗi chiều 30 cm. Còn nền của gian bếp và công trình 
phụ chỉ rải một lớp xi măng, đôi khi đã có vết rạn, phần 
hiên nhà cũng được lát gạch. 

Các cửa của ngôi nhà đều rất thô sơ: một cánh cửa 
ra vào bằng gỗ sơn xanh, một cửa số có chấn song để 
chống trộm với hai cánh cửa cũng sơn màu xanh. Một ô 
thoáng được trổ phía trên cửa để đảm bảo thoáng gió 
trong nhà. Khu vệ sinh và gian bếp cũng được lắp cửa 
gỗ. Việc nấu ăn hàng ngày được thực hiện ngay bên 
ngoài, còn gian bếp chỉ làm nơi để chạn thức ăn và một 
cái tủ treo đựng bát đĩa. 

Đồ gỗ trong gia đình: một cái giường cho bố mẹ, một 
tủ quần áo cho cả gia đình, một bàn học có giá sách treo 
bên trên chất đầy sách vở, một tủ sách nhỏ, một cái bàn 
thấp để kê tivi và một tủ ly. Cái tủ ly được kê để ngăn 
cách giường với khoảng nền nhà mà buổi tối hai cô con 
gái trải chiếu để ngủ. Trong tủ ly, những đồ làm bếp được 
xếp ở phần dưới, còn sách vở và những đồ mỹ nghệ 
được bày ở ngăn trên. 


Lần mới đến thăm vào năm 2000 


Toàn bộ khu tập thể nhỏ này đã thay đối, nhưng .. 


không bị phá bỏ như người dân vẫn tong lo ngại hai năm 
trước. Những căn phòng ẩm ướt đã bị phá đi để xây lại. 
Phần lối đi bị lấn chiếm để cải tạo thành một cái sân con 
giữa gian bếp và công trình phụ mới với gian nhà chính. 


Cái ngõ hẹp biến mất đã khiến cho các căn hộ trở 
nên tách biệt hơn một chút và những sinh hoạt chung 
trước đây giữa những người hàng xóm cũng giảm đi. 
Khoảng không trước đây dùng làm ngõ đi lại nay đã trở 
thành sân riêng. 


SS22n25E- 


Để cải tạo được như vậy, các hộ dân đã thống nhất 
với nhau viết một lá đơn gửi ban giám đốc của nhà máy 
dệt sở hữu khu nhà này. Ban giám đốc đã chấp nhận gửi 
đơn xin cải tạo sang ủy ban nhân dân quận. Nhưng sự 
hỗ trợ chỉ dừng lại ở đó. Còn việc sửa sang cải tạo đều 
do người dân tự bỏ tiền ra. Mỗi người có một cách xử lý 
riêng: một số người thuê thợ làm, một số khác nhờ anh 
em họ hàng hay hàng xóm đến giúp hoặc tự làm lấy. 
Mức độ cải tạo cũng phụ thuộc vào khả năng tài chính 
của mỗi hộ. Một số hộ khá giả đã xây kín toàn bộ khoảng 
không lấn ra được. 

Trước khi tất cả các hộ dân lập kế hoạch sửa chữa 
cải tạo, một số hộ đã tiến hành cơi nới căn hộ của mình. 
Phần hiên nhà được quây kín và phần vách ngăn giữa 
khoảng hiên và gian nhà chính được phá bỏ để gian nhà 
trở nên rộng hơn. Khu phụ ban đầu có hình chữ L sau đó 
đã được nới rộng ra tới sát lối đi chung. 


hiên nhà 


bếp lối đi 


317 


Căn hộ của một gia đình có hai con 

Gia đình này sống trong một khu nhà tập thể ở phía 
nam thành phố, gần phố Bạch Mai. Nhà có hai vợ chồng, 
một cô con gái 6 tuổi và một cậu con trai 11 tuổi. 

Tốt nghiệp Trường đại học Mỹ thuật Hà Nội, người 
chồng không tìm được việc làm và phải chấp nhận 
chuyển sang làm việc cho một nhà máy dệt. Vì gia đình 
không có xưởng vẽ riêng, nên anh tự bố trí để vẽ ngay 
trong gian nhà chính. 

Gia đình sống ở tầng hai. Cầu thang chung dẫn lên 
tầng có độ dốc thoai thoải nên có thể bố trí được ở giữa 
một đường dắt xe đạp và xe máy. Những chỗ để xe ở 
tầng một không đáp ứng đủ; một số hộ ở tầng một của 
khu nhà đã xây lấn ra phía mặt phố để làm dịch vụ trông 
giữ xe cho các hộ ở tầng trên. Một số khác lại dành phần 
xây lấn này để mở hàng quán kinh doanh hay xưởng sản 
xuất thủ công. Phía trước dãy nhà có những người bán 
hàng rong ngồi la liệt tạo thành một cái chợ giữa phố. Đối 
với những phần chung của toà nhà như cầu thang, lối 
vào hành lang và các bức tường đều hư hỏng, vôi ve lem 
nhem. Những khu vực này thường rất tối, không có đèn 
chiếu sáng. 

Lối vào của khu nhà không có cổng chung trong khi 
các căn hộ đều được lắp thêm cửa sắt. Bước vào nhà là 
một gian tiền sảnh nhỏ, rẽ sang phải là gian phòng chính 
có kích thước khoảng một chiều 3 m một chiều 6 m. Phía 
cuối phòng thông với một phòng nhỏ được xây sau với 


ổ 
Ph 
318 


òng xảy thêm trên 


kích cỡ mỗi chiều khoảng 3 m hoặc nhỏ hơn một chút. 


“Thẳng hướng cửa vào gian tiền sảnh có xây thêm một 


gian phụ làm nhà bếp. Gian bếp này được xây rất tạm 
bợ. 

Về căn phòng chính: trong phòng có một ghế đỉi- 
văng kê vuông theo một góc phòng, một cái bàn nước, 
một ghế phô-tơi, hai cái ghế con, một tivi, một quạt điện, 
một tủ ly, một cái chiếu trải trên nền nhà làm chỗ ngủ cho 
hai đứa con. Trên bàn nước luôn có một bộ ấm chén để 
uống trà, bên cạnh khay ấm chén là một lọ nhựa đựng 
tăm. Phía bên phải, trên tường có treo một bàn thờ gia 
tiên với mấy thẻ hương và một chén nước thờ. Mặc dù 
theo đạo Thiên chúa, gia chủ vẫn giữ tục thờ cúng tổ 
tiên. Ngoài ra có rất nhiều tranh, những tác phẩm của 
người chồng và cả những bức vẽ của cô con gái. Vốn có 
năng khiếu bẩm sinh, cô bé đã giành giải thưởng trong 


Ki 
:Sân thượng 
#1 ¡trên nóc 

\ ¡ một gian | 
LỆ ‹ cơi nói 


mã 


š 
| 
mi 


Ban công 


Ũ 


một gian cơi nói 


TẾ 


một cuộc thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi và là niềm tự 
hào của ông bố, 

Nền nhà được lát gạch hoa có kích thước mỗi chiều 
20 cm. Trần của gian phòng chính có vẻ đã bị võng. Các 
bức tường được quét ve vàng. trần màu trắng và các 
cánh cửa số sơn màu xanh lơ. Chắc chắn khu nhà này 
đã được xây với một kết cấu bằng bê-tông rồi sau đó xây 
quây tường bằng gạch. Ban đầu căn hộ chỉ có một 
phòng, nhưng đến khi có con chủ hộ đã xây thêm hai 
gian phụ. Trong hai gian này có một gian nằm sát với 
gian chính và thông với nhau bằng một cánh cửa đẩy. 

Về gian phòng xây thêm: việc cơi nới hoàn toàn có 
thể thực hiện được vì chủ hộ ở tầng dưới đã xây lấn ra để 
mở rộng căn hộ của mình. Vì vậy người chồng đã xây 
gian buồng này ngay bên trên phần lấn ra của tầng một. 
Căn phòng này được dùng làm phòng ngủ cho cả gia 
đình. Trong phòng có một giá sách 3 tầng, một bàn học, 
một bảng đen cho bọn trẻ, một bàn làm việc, một cái 
giường, một cái bàn thấp. Cửa ra vào phía bên tay trái 
được lắp một cánh cửa lùa nhìn thẳng ra ban-công khiến 
cho căn phòng như rộng hơn. Căn phòng còn có một cửa 
sổ bên tay phải để lấy ánh sáng. Cửa sổ cũng được lắp 
chấn song sắt để chống trộm giống như hầu hết các ngôi 
nhà ở Việt Nam. Thông thường người dân rất sợ trộm hay 
mất an ninh trật tự. Trong khi đó những vụ việc do mất 
an ninh trật tự ngày càng phổ biến tại các thành phố lớn 
ở Việt Nam. 

Ngoài ban-công có những chậu cây cảnh và một số 
lồng chim. Phần nền được lát loại gạch men vuông có 
kích cỡ mỗi cạnh 30 cm. Phần lan can được làm bằng 
những quả trụ gốm. 

Gian bếp: đây là một gian xây thêm bằng những vật 
liệu thô sơ và đã có một số lỗ thủng trên vách. Phần 
khung bếp được làm bằng sắt, các vách quây thì tạp 
nham: vài mảnh chiếu, bìa các-tông cũ, gỗ, tôn... Tất 


nhiên do kiểu bếp cơi nới này không có đường nước hay 
đường ống dẫn ga bắt trực tiếp, nên đường ống nước 
được dẫn từ nhà vệ sinh ngay bên cạnh sang. Bữa ăn 
hàng ngày được nấu bằng bếp ga sử dụng bình ga đặt ở 
một góc của gian tiền sảnh hoặc bằng bếp than tổ ong. 
Kiếu bếp lò này được sử dụng phổ biến tại Hà Nội; bếp 
hình trụ, cao khoảng 40 cm và có đường kính 20 cm, có 
một cửa thông gió nhỏ ở dưới chân lò, nhiên liệu là than 
nhào với đất sét. Người ta làm than ở Gia Lâm, một khu 
ngoại thành có nhiều ngành công nghiệp nằm ở phía 
đông-bắc thành phố, phía bên kia sông Hồng. Sau đó 
than được những người xe thồ mang bán rong ở Hà Nội. 


Giày dép được cất trong bếp cùng với nồi niêu. 
Trong bếp còn có một rổ đựng bát. 

Trong căn hộ này hiện nay chỉ có hai thế hệ đang 
sinh sống, nhưng trong một số căn hộ tương tự, nhiều khi 
có tới ba thế hệ. 

Gia đình này sẽ thoải mái hơn nếu có chỗ ỏ rộng hơn 
một chút, để người cha có chỗ vẽ (anh tốt nghiệp trường 
ĐH Mỹ thuật). Họ cũng cần có thêm tiện nghi, như một 
máy giặt, để cải thiện chất lượng cuộc sống. 


Ảnh và hình vẽ Emanuel Cerise 


\ 
| LÍ bếp xây thêm trên một 


bàn thờ gia tiên L 


gian cơi nới 
`. 


319 


Shin Yong-Hak 


2 


Các khu tập thể ở H 


AWu‹ 
2: 
œ› 
- 


HỆ THÔNC ĐÔ THỊ PHA TRỘN VÀ 
TIỀN ĐỀ CHO QUÁ TRÌNH HIỆN ĐẠI HÓA THỦ ĐÔ 


Khu tập thế (KTT) năm 1996 


Tiếp cận 

Những dãy nhà hình khối chữ nhật nằm cách đều nhau, mặt tiền lỗ chỗ 
những thùng các tông và những tấm che bằng gỗ, tôn hoặc kim loại, hay cửa 
chớp, mành tre, với những chất liệu, màu sắc khác nhau, đã han gi và bị thời 
gian gội rửa. Những tấm che chắn chắp vá đủ màu sắc này" khiến chúng ta 
không còn nhìn rõ nền tường vàng của các dãy nhà đã xuống cấp, dưới chân 
mọc thêm những phần cơi nới trông giống như những căn nhà ống hoặc nhà 
nông thôn. Các tầng trên, bên cạnh những lồng sắt, ban công được che chắn 
bằng đủ các chất liệu, là những phần cơi nới chồng chéo nhau. 


Xung quanh các KTT Kim Liên 1996. Phần cơi nới đã lấp 


' . “ ~ z `. _ n ã ` ầy khoả ỗ ỉ ¡ dã ằ: 
Đường phố đầy rẫy những xe máy, xe đạp, ô tô chìm ngập trong một dòng Mi lhg nh tội tì tin 


chuyển động, với vận tốc phối hợp với nhau nhịp nhàng. rõ. 
Vỉa hè chật chội, đầy những hoạt động và quang cảnh buôn bán đa dạng: — Ảnh Shin Yong-Hak 
những gánh hàng rong, những quầy hàng nửa cố định bày bán đủ các mặt 
hàng, đồ ăn, đồ uống khác nhau; cửa hàng, xưởng thợ, hàng nước, quán ăn 
nằm dọc hai bên đường phố, lấn chiếm vĩa hè. Những phần được cơi nới với 
hình dáng, kích thước khác nhau, chính là nơi diễn ra các hoạt động da dạng 
này. Những phần cơi nới này nằm dọc theo mặt tiền của các dãy nhà, khiến 
cho các căn hộ giống như những nhà ống. Phần xây thêm thường ở tầng một, 
nhưng cũng có khi ở cả các tầng trên. Người ta không chỉ cơi nới ở mặt trƯỚC _ + nguyên bản patchwork : là những 
và sau nhà, mà còn ở cả hai bên, khiến cho các dãy nhà, ban đầu được xây tấm vải vụn nhiều màu sắc được 
cách nhau, giờ dính liền với nhau. CHẬP ĐEI.VMP-HEU) THD) 


321 


Giữa các day nhà 

Rời khỏi cuộc sống nhộn nhịp với những người, những vật, những chuyển 
động của thành phố (màu sắc, mùi vị, ánh sáng và âm thanh), những dãy 
nhà cơi nới, lối đi và ngõ nhỏ sẽ dẫn chúng ta vào khoảng trống giữa các dãy 
nhà, vào bên trong của các khu tập thể. Nhà cơi nới và xây dựng dày đặc, 
lấn chiếm hết lối đi, khiến chúng ta liên tưởng tới những ngõ nhỏ trong các 
làng quê hay trong khu phố cổ. Những lối đi này chạy dọc theo các dãy nhà, 
nối ra đường phố hay dẫn tới những khoảng trống được bao bọc bởi những 
công trình cơi nới được xây dựng lộn xôn, với độ dày và chiều cao khác nhau. 
Những lối đi nối liền nhau, tạo thành một hệ thống giao thông bên trong KTT, 
phần lớn đều mới được dọn đẹp lại, hay vẫn còn đầy gạch đá, vôi vữa, do 
người ta vừa phá bỏ một phần nhà cơi nới không có giấy phép, nhưng rồi chủ 
nhà sẽ lại lấn chiếm lại, theo kiểu "tuyên bố chủ quyền". Tại nơi đây, khung 
cảnh yên tĩnh, điểm xuyết những bụi cây hay những chậu cảnh bày dưới đất 
hay treo trên tường, những cây to nhiều bóng mát, những nhóm người tụ tập 
đây đó, đi lại và nói năng chậm rãi hơn. 


Kim Liên, 1996. Khoảng trống giữa 
hai dây nhà ; lõi đi đang được làm 
lại. 


Ảnh Shin Yong-Hak 


1. dulien Mizermont, NUCLEUS; 
Corps paysageant, luận văn DPLG, 
EAPLV (UP 6), 2000. 


322 


Pha trộn, một hệ thông thích hợp 

Rõ ràng, đây là một hiện tượng có một không hai, khiến chúng ta ngạc 
nhiên, bối rối và cảm động, khiến chúng ta lo ngại và hy vọng. 

Ở các vùng lân cận và trên thế giới, không có nơi nào có hiện tượng này: 
thay đổi, biến động sâu sắc như vậy, với mức độ lớn như vậy, về cả hình thức 
và nội dung, khiến người ta phải tranh luận và suy ngẫm nhiều về nhà ở đô 
thị, hay nói ngắn gọn hơn là về kiến trúc và đô thị như ở đây. 

Điều này khiến chúng ta phải gạt bỏ tình cảm và không tính đến những 
khó khăn như: thiếu vật liệu, khâu hoàn thiện kém, tính ổn định của công 
trình, sự an toàn, tình hình bảo dưỡng,... để nắm được ý nghĩa phức tạp của 
hiện trạng và đưa ra những đánh giá về triển vọng. 

"Cơi nới", "tràn lan", "thay đổi", "lấn chiếm", "biến dạng", "trồi len", "nấm 
độc của thành phố"', những từ này xem ra có vẻ hơi quá, nhưng đã phản ảnh 
đúng hiện trạng; đó là một thực tế, một vấn đề làm đau đầu các thế hệ kiến 
trúc sư và chuyên gia đồ thị. 

Với bốn mươi năm kinh nghiệm xây dựng nhà tập thể, một loại hình nhà 
ở được nhà nước đặc biệt ưu tiên, bởi đó là một yếu tố trong xã hội xã hội chủ 
nghĩa. Từ khu tập thể Mỹ Hương của thập kỷ 50 đến khu Thanh Xuân của 
thập kỷ 80, chúng ta đã thấy những tiến bộ rõ rệt trong thiết kế, thi công và 
kỹ thuật trong xây dựng nhà ở đô thị: 

e từ kiểu nhà pha trộn giữa nông thôn và thành thị như ở khu Mỹ Hương, 
với những căn nhà nhỏ xây sát cạnh nhau, khu phụ chung ở sân sau cho tới 


1958 LUONG YEN 


những căn hộ có khu phụ riêng biệt ở Thanh Xuân, qua thời kỳ "nhà kiểu 
mẫu", gồm một phòng duy nhất rộng 16 mỶ, bếp và khu phụ chung, được 
thiết kế cho các gia đình "kiểu mẫu"” như ở KTT Nguyễn Công Trứ, Kim Liên 
và các KTT khác trong những năm 60, và đầu những năm 70; 

e kỹ năng và kỹ thuật xây dựng, kinh nghiệm sử dụng bê tông đúc sẵn; 

e Việt Nam hóa nhà ở tập thế cho phù hợp với khí hậu, kiến trúc và lối 
sống, chấp nhận và thay đổi những kinh nghiệm, mô hình và ảnh hưởng du 
nhập từ Pháp, các nước đông Âu và các nước châu Á;. 

e sơ đồ kiểu tiểu khu, các KTT "độc lập, biệt lập", cho tới sơ đồ khu Giảng 
Võ cuối thập kỷ 70, một KTT hòa nhập được vào tổ chức và cơ cấu đô thị 
xung quanh, hay khu Thanh Xuân, giống như một thành phố mới, tạo ra một 
cực mới của thành phố. 

Tuy nhiên, một đóng góp đáng kể, có ý nghĩa lịch sử thật sự của các KTT 
ở Hà Nội đó là các KTT này đã tạo ra cơ sở cho quá trình mở rộng, thay đổi 
qua việc tạo ra không gian và môi trường cho sáng tạo kiến trúc tập thể và 
một hệ thống nhà ở đô thị pha trộn và phù hợp. 

Các KTT lần lượt ra đời đã tạo ra một sự bình đẳng, thúc đẩy quá trình 
hiện đại hóa, với những cách thể hiện cụ thể, quan điểm, mô hình, kiến thức 
về nhà ở đô thị, cũng như về mặt kỹ thuật và phương pháp quản lý mới; giống 
như những phân tử AND, các KTT này có thể tham gia vào quá trình hình 
thành nên một thực thế mới trong lĩnh vực kiến trúc và đô thị. Đồng thời, thông 
qua sơ đồ quy hoạch đô thị, các KTT này cũng cung cấp những yếu tố thúc 
đẩy quá trình đô thị hóa, những qui định về kỹ thuật, chức năng và xã hội, vì 
lợi ích chung của tập thể. 

Văn hóa kiến trúc và truyền thống đô thị hàng ngàn năm, kỹ thuật xây 
dựng nhà ở đặc thù, lối sống (như truyền thống "phép vua thua lệ làng") là 


Hà Nội, những thay đổi về 
mặt đô thị, Francois de 
Coster và các tác giả khác, 
1994, tr. 187-189 


2. Một cặp vợ chồng và hai con, với 
trung bình 4 m” một người, nên nhà 
chỉ có một phòng duy nhất rộng 


18 mỉ. 


323 


324 


những "yếu tố nội sinh", được người dân hay một cộng đồng dân cư phát huy 
cùng với những yếu tố du nhập từ nước ngoài - "yếu tố ngoại sinh", trong đó 
bao gồm cả những yếu tố thời Pháp thuộc. 

Người dân Hà Nội đã phải chịu những áp lực mạnh mẽ của quá trình đô 
thị hóa với tốc độ nhanh, trong hoàn cảnh thiếu thốn. Họ thường không có đủ 
khả năng để tận dụng tối đa những "yếu tố" sẵn có; đối với một số người, đó 
là nhu cầu đảm bảo đời sống của mình trong môi trường đô thị, số khác muốn 
tận hưởng những tiềm năng phát triển để cải thiện điều kiện vật chất và nâng 
cao địa vị của mình trong xã hội. 

Truyền thống quản lý theo kiểu thỏa hiệp ở các cấp độ khác nhau trong 
xã hội đã khiến nhà nước, cộng đồng và các cá nhân tự tìm kiếm giải pháp 
phù hợp trong việc thay đổi và mở rộng các KTT. Phương pháp quản lý tạo 
ra cho mỗi cấp phần nào khả năng độc lập trong hành động, Ủy ban nhân 
dân có vai trò trung gian giữa nhà nước và cá nhân, qui định không gian và 
thời gian cần thiết đế mỗi gia đình có thể thực hiện việc cơi nới của mình. 


Những khu nhà tạm cao tầng 

Hà Nội không có nhiều nhà tạm, một sản phẩm tất yếu của quá trình đô 
thị hóa ồ ạt, mặc dù một số lượng khá lớn nhà ở đã bị chiến tranh phá hủy 
và từ sau ngày đất nước thống nhất, dân từ các nơi di cư ra đây rất đông, nên 
thành phố này luôn trong tình trạng thiếu nhà ở. Trong thập kỷ 80 và 90, dọc 
hai bên bờ sông, nhất là gần các bến tàu, và sau đó gần chân cầu đã xuất 
hiện nhiều nhà tạm. Tuy nhiên, số lượng nhà tạm không đáng kể so với các 
thành phố lớn khác trong vùng. 

Người ta cố gắng mở rộng diện tích bằng cách xây lồng sắt thêm ở phía 
trước và phía sau hoặc trên ban công, lấn chiếm khoảng không giữa hai dãy 
nhà, xây thêm phòng ở tầng một, tầng hai, thậm chí cả các tầng trên; các căn 
hộ được lấn dần ra, kéo dài ra thành những căn nhà ðng, nối tiếp nhau, lấn 
hết ra cả khoảng trống giữa hai dãy nhà. 

Những phần cơi nới thêm này có thể coi là những căn nhà tạm, do vật 
liệu, kỹ thuật xây dựng, do kết cấu và độ bền vững, do được xây dựng theo 
kiểu tự thỏa thuận với nhau trong cộng đồng... 

Nhưng nếu chúng ta quan sát các "nhà tạm cao tầng" này một cách chỉ 
tiết, chúng ta sẽ thấy có một sự khác biệt căn bản, đó là sự hội nhập của 
chúng vào hệ thống đô thị. Sự hội nhập này được nhận thấy qua ba hình 
thức: một là chúng được hưởng hệ thống kỹ thuật đô thị (điện, nước...); hai là 
chúng được hưởng các dịch vụ và công trình công cộng; ba là chúng cho 
phép những người mới đến hòa nhập ngay vào đời sống xã hội và một khuôn 
khổ hành chính. 

Việc cơi nới và làm thay đổi thiết kế của các KTTchứng tỏ tính năng động, 
khả năng đáp ứng nhu cầu cấp bách do thiếu nhà ở bằng cách chắp vá vào 
một căn nhà được xây dựng theo cơ cấu và có đầy đủ cơ sở hạ tầng theo một 
phương pháp quy hoạch hợp lý một kiểu nhà tạm. Những căn nhà tạm này 
đã huy động được kinh phí từ những nguồn thu không chính thức, áp dụng 
những kỹ thuật "không đảm bảo tiêu chuẩn", đồng thời tận dụng được trí tuệ 
và kinh nghiệm của người dân. 


Từ năm 1975, giấy phép xây dựng các "công trình tạm thời" tại các không 
gian công cộng đã được quy hoạch ra đời; đồng thời từ năm 1985, sau khi áp 
dụng chính sách đổi mới, các tổ chức và doanh nghiệp nhà nước được trao 
quyền xây dựng và quản lý nhà ở; điều đó cho thấy rằng Nhà nước biết mình 
không đủ khả năng đầu tư và giải quyết một cách hiệu quả vấn đề nhà ở. 


Tình trạng cơi nới xuất phát một mặt từ sự quản lý lỏng lẻo của trung ương 
trong một bối cảnh kinh tế, chính trị đặc biệt; một mặt từ đòi hỏi cấp bách của 
người dân, mong muốn một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhất là sau những nỗ lực 
trong chiến tranh, công với truyền thống "lệ làng" của chính quyền địa 
phương, quản lý theo kiểu thỏa thuận, tôn trọng quyền độc lập của mỗi cá 
nhân. 

Chính vì vậy mà quá trình mở rộng diện tích đã được đẩy mạnh, có không 
gian và thời gian để giải quyết những bất đồng để có sự điều chỉnh cần thiết, 
nhưng đồng thời cũng tạo ra một hệ thống kiến trúc tập thể dựa trên những 
bước nối tiếp nhau "vay mượn/ bắt chước" và "sửa chữa/thay đổi". 

Giống như các KTT khác, KTT Kim Liên hiện có số dân đông gấp ba lần 
con số thiết kế ban đầu: từ 7.000 người theo dự tính trước khi xây dựng, giờ 
đã lên tới hơn 20.000 người. 


Hệ thống đô thị: từ "tiểu khu", 
một thực thể khép kín, đến những khu phố mở 

Về mặt lý thuyết, khái niệm thực thể trong lĩnh vực nhà ở đô thị khiến 
người ta liên tưởng tới một khu khép kín, có ranh giới và trung tâm. Các "tiểu 
khu" trong KTT được xây dựng cho đến những năm 70, chủ yếu ở vùng vành 
đai gần nhất, rất giống với hình ảnh trên: không gian và các công trình công 
cộng chính là trung tâm, có một ranh giới phân cách các tiểu khu này với môi 
trường bên ngoài. 

Những phần cơi nới đã "nắm bắt" được tiềm năng kinh tế và những thế 
mạnh khác của quá trình đô thị hóa với tốc độ nhanh, đã "nhấn chìm" các 
KTT và buộc người ta phải xem xét và xác định lại không gian và khoảng 
cách bên trong các KTT. 

Ranh giới, hàng rào ngăn cách đã biến thành nơi trao đổi tiếp xúc với 
môi trường xung quanh, như ở quanh KTT Kim Liên, hoặc biến thành đường 
phố ở bên trong KTT, như ở KTT Nguyễn Công Trứ, phố này đã trở thành 
một phố chuyên bán các sản phẩm điện tử của cả thành phố; hay như ở 
Giảng Võ, đường phố bên trong KTT đã trở thành điểm hội tụ các quán cà 
phê, thậm chí cả ở khoảng không giữa hai dãy nhà. Tóm lại, ban đầu các 
tiểu khu được thiết kế như một thực thể khép kín, độc lập, đã trở thành các 
khu phố mở, tham gia vào quá trình phát triển đô thị và vào sự phát triển 
của chính mình. 


KTT Nguyễn Công Trứ, năm 2001. 
Từ trái sang phải: lối vào KTT, 
đường chính; đường chính với các 
cửa hàng bán đổ điện tử, đường 
chính, khoảng trống giữa hai dãy 
nhà. 


Ảnh Shin Yong-Hak 


325 


KTT Kim Liên, 
năm 2001. 
Đường phố phía 
ngoài khu C; lối 
đi giữa hai dãy 
nhà. 

Ảnh Shin Yong- 
Hak 


326 


Sử dụng không gian tập thểcông công 


Truyền thống quản lý theo kiểu thỏa thuận được thể hiện đặc biệt rõ nét 
trong việc tổ chức không gian tập thể, nơi tiếp xúc, ranh giới giữa cá nhân và 
tập thể. 

Trước đây, khi có cơ hội thuận lợi, tranh thủ được sự đồng ý của chính 
quyền địa phương, và cũng do nhu cầu cấp bách, người ta bỏ tiền ra xây 
dựng, lấn chiếm không gian công cộng, ai cũng cho rằng mình cần được ưu 
tiên: mở rộng diện tích, hoặc mở cửa hàng hay các hoạt động kinh tế tại 
những phần lấn chiếm. 

Kết quả của những sáng kiến cá nhân này là những "khoảng trống" bị thu 
hẹp lại, có chức năng đa dạng hơn và được sử dụng vào những mục đích cụ thể. 

Quả thực là những "khoảng trống" này là những điểm có nhiều ý nghĩa và 
công dụng, không thể thiếu đối với các KTT. Các "khoảng trống" này không thể 
thu hẹp hơn được nữa, có chức năng và tổ chức sử dụng được phôi hợp một cách 
hài hòa, là nơi có một "qui chế" khác biệt do diện tích và vị trí của nó. 

Ngoài khoảng sân giữa hai dãy nhà đang bị các công trình lấn chiếm thu 
hẹp lại dần, phần cổng vào, trước sân, cũng bị chiếm giữ để bày bán linh kiện 
điện tử, như ở Nguyễn Công Trứ hay ở khu C Kim Liên, trong phần ranh giới 
giữa thành phố và KTT này đã hình thành nên những không gian công 
cộng/tập thể: : 

e khoảng sân giữa hai dãy nhà bị thu hẹp lại, tại đây, người ta lấn chiếm 
tùy theo hoàn cảnh, những cuộc kiểm tra thường diễn ra sau đó và một phần 
nhà lấn chiếm có thể bị phá bỏ; 

e đường đi bên trong KTT, dọc hai bên đầy hàng quán, nhất là ở đoạn 
phía ngoài KTT. 

Như vậy, khoảng không giữa hai dãy nhà theo quy hoạch ban đầu của 
các KTT đã trở thành nơi tranh chấp, đòi quyền sở hữu giữa cộng đồng với 
bên ngoài và giữa các cá nhân. 

Phần đất của tập thể và cộng đồng này trở nên có giá hơn, được sử dụng 
vào những mục đích cụ thể, điều chỉnh linh hoạt lợi ích của cá nhân và tập 
thể, của KTT với bên ngoài. 


Tạo ra một loại hình nhà ở tập thể mới 

Để có thể sống được trong một căn hộ rộng 16 mỉ, với bếp và khu phụ 
chung, nhất là khi gia đình không chỉ có "một cặp vợ chồng với hai con", 
người ta buộc phải cơi nới, lấn chiếm. Và nếu "tiểu khu" chỉ là một khu ngoại 
vi khép kín, thì mở một cửa hàng hay dịch vụ nho nhỏ bên cạnh có ý nghĩa 
sống còn đổi với một số gia đình. 


Khoảng trống giữa 
hai dãy nhà: được cải 
tạo lại (Nguyễn Công 
Trứ), bị lấn chiếm 
(Nguyễn Công Trứ). 


Khoảng trống giữa 
hai dãy nhà: tổ chức 
lại (Kim Liên) ; quy 
hoạch lại (Kim Liên). 


Ảnh Shin Yong-Hak 


"`... 


Không gian của tập thể đã bị thu hẹp lại và sử dụng vào mục đích khác. 
=m= Lối vào căn hộ 4 Lối vào cầu thang chung 
° Cửa hàng ©_ Dịch vụ 


327 


1 = nhà nông thôn, ngoại thành Hà 
Nội; 2 = nhà ống; 3 = KTT. Về hình 
thức cơi nới, xem bài của Emmanuel 
Cerise ngay trước bài nảy. 


3. Do vật liệu sản có, kỹ thuật xây 
dựng theo kiểu sáng tạo tập thể kế 
tiếp nhau, bắt chước (vay mượn có 
sửa đối), thay đổi. 


4. Ý trên. 


328 


Người ta không từ một thủ đoạn hay mánh 
khóe nào để chiếm cho bằng được vài mét vuông 
đất, để mở một cửa hàng hay nghề phụ tại nhà 
hay ở ngoài KTT. 

Việc lấn chiếm, cơi nới, làm thay đối thiết kế 
ban đầu này thể hiện những nguyện vọng, đòi hỏi 
mang tính cá nhân, thể hiện lối sống, tập quán, 
thói quen về không gian, và qua đó quay trở lại, 
một cách tự phát và tùy từng trường hợp, với 
những yếu tố truyền thống của nhà nông thôn và 
thành thị, 

Chính vì thế đã xuất hiện một loại hình nhà ở 
tập thế mới được hình thành nên từ những yếu tố 
của nhà tập thể hiện đại đã "xuống cấp", với những yếu tố của nhà ống và 
của kiểu nhà nông thôn vùng ven Hà Nội. 

Với ba mô hình nhà ở nêu trong sơ đồ mặt cắt trên, chúng ta có thể nắm 
được hình dáng của các KTT với phần cơi nới. 

Tuy nhiên, quá trình chắp vá đã vượt ra ngoài giới hạn về mặt hình dáng 
mà chúng ta có thể quan sát được. Loại nhà ở tập thể mới này được hình 
thành nên trước hết từ quá trình "vật chất hóa" những nhu cầu riêng và thể 
hiện nguyện vọng của các cá nhân, một cách tự do, nhưng lại phối hợp với 
nhau. Dựa trên lô-gic ban đầu của KTT, các loại nhà ở đa dạng đã hình thành 
nên, tạo ra những không gian và tập quán thực sự trong quan hệ láng giềng, 
tham gia vào quá trình xác định ranh giới giữa cá nhân và tập thể, giữa bên 
trong và bên ngoài KT T. 

Sơ đồ trên là một ví dụ điển hình, đã cho ta thấy rõ sự phát triển, tính linh 
hoạtvà đa dạng của nhà ở, đồng thời cho phép chúng ta kiếm chứng một số 
câu hỏi sau: 

e nội dung, ý nghĩa và ảnh hưởng của sự linh hoạt, phát triển và tính đa dạng 

e mức độ tối thiểu về diện tích ở, tố chức không gian, tiện nghi của một 
căn hộ buộc người dân phải tính đến giải pháp cơi nới. Đánh giá mức độ tối 
thiểu này như thế nào để giải thích hiện tượng người dân tự thay đổi thiết kế 
nhà ở? SP : 

e sự tương quan giữa diện tích nhà ở và tiện nghỉ. Nếu việc mở rộng diện 
tích không nhất thiết là lấn chiếm và cơi nới, thì trong một trường hợp nhất 
định, người ta ưu tiên yếu tố chất lượng hay số lượng? 


Thám mỹ, hình dáng, kiến trúc và cảnh quan đô thị 

Giữa quan niệm thẩm mỹ thực dụng, bình đẳng và những hình dạng 
"không đồng nhất liên kết với nhau", giữa thẩm mỹ tối thiếu với "tính đa dạng 
hội tụ" trong một giới hạn có kiểm soát, hay giữa tính đồng nhất đối lập với 
sự phát triển của quá trình cơi nới thiếu tổ chức, có phần lộn xộn, thì tranh 
luận sẽ chẳng có ý nghĩa gì. 

Cảnh quan mới của các KTT chứa đựng tất cả những mặt đối lập trên. 
Một thực thể có thể thay đổi về mặt kiến trúc và cảnh quan đô thị, hình thành 
và phát triển, không ngừng kết hợp giữa một bên là lô gic và ý chí tập thể có 
tác dụng điều hòa và một bên là những biểu hiện rõ nét của nhu cầu cấp 
bách, nguyện vọng của cá nhân. 

Kiến trúc và cảnh quan độc đáo, khác biệt của các KTT cho thấy rõ vai 
trò quan trọng của quá trình biến đổi, có ý nghĩa quyết định đối với việc hình 
thành một vẻ đẹp đặc biệt, khác lạ; quá trình này diễn ra theo những bước 
liên tục tạo ra cảnh quan đô thị. 


Triển vọng, trăn trở 

Các KTT không phải là cách thể hiện duy nhất của quá trình "Việt Nam 
hóa" kiến trúc hiện đại, cũng không phải là bằng chứng duy nhất về khả năng 
thích nghi của quá trình này; đây là một quá trình hình thành nên một thực 
thể kiến trúc độc đáo, một hệ thống đô thị mới, biến những yếu tố hiện đại 
hóa nội sinh đang tiềm tàng thành hiện thực. 


Đây không phải là một kết quả tình cờ của một biến cố lịch sử, lại càng 
không phải tính độc đáo do hoàn cảnh tạo ra, được coi là một kinh nghiệm 
đã thuộc về quá khứ. 

Trái lại, tính thích đáng của quá trình "chắp vá" ở đây được thể hiện rõ. Trước 


Kiến trúc của KTT Nguyễn Công 
Trứ và Giảng Võ, năm 2001. 


Ảnh Shin Yong-Hak 


nhu cầu cấp bách cần giải quyết sức ép từ quá trình đô thị hóa đang diễn ra với 
tốc độ chóng mặt, những yếu tố "nội" và "ngoại" đều được vận dụng vào quá trình 
tổ chức lại không gian, tạo ra những phản ứng dây chuyền. 


23a - HNĐT 329 


330 


Tại các KTT và xung quanh đang hình thành nên một thực thể đô thị đặc 
thù: một hệ thống đô thị trải rộng, tiêu chuẩn sinh thái đô thị, với những tính 
chất riêng biệt, hiệu quả và rõ nét. 

Quá trình này ưu tiên sự năng động trong tác động qua lại giữa các yếu 
tố. Nó điều chỉnh quan hệ giữa các bên có liên quan, khác với công tác quản 
lý đô thị ở cấp vĩ mô, đòi hỏi phải có những yếu tố cấu thành đô thị. 

Quá trình này buộc chúng ta phải suy nghĩ về những hậu quả của nó, 
cũng như trăn trở về tương lai. Bước đầu, chúng ta có thể chỉ cân nhắc đơn 
thuần về mặt kiến trúc, kỹ thuật và các yếu tố trong hệ thống đô thị. Rộng 
hơn, chúng ta có thế xem xét triển vọng: quá trình phát triển, ranh giới có 
kiểm soát. 

Như vậy, quá trình này tạo ra một môi trường thử nghiệm, trong đó nảy 
sinh hai vấn đề chính về "tương lai đô thi”: 

e tính cân bằng trong quy hoạch đô thị, giữa một bên là thiết kế ban đầu 
với một bên là những nhu cầu và đòi hỏi của cá nhân; cân bằng giữa những 
yếu tố cố định, điều hòa với những yếu tố khác luôn hình thành và biến đổi; 

e ranh giới, qui chế của các khoảng không, sự đan xen của chúng: biến 
đổi không ngừng giữa phần của tập thể và cá nhân. 

Hai điều trăn trở này trùng với mối quan tâm thường trực trong vấn đề đô 
thị: sự dung hòa giữa lợi ích của tập thể và cá nhân. 


Tình hình các KTT năm 2001 


Tại KTT Nguyễn Công Trứ, các cửa hàng bán linh kiện điện tử mọc lên 
chi chít hai bên đường đi chính trong KTT, tại các phần nhà lấn chiếm. Qua 
cổng vào KTT, chúng ta vẫn còn thấy khoảng cách giữa hai dãy nhà đã bị 
thu hẹp lại vì bị lấn chiếm và được quy hoạch lại ; quanh các gốc cây được 
xây bằng xi măng vuông vắn, vài người đang tụ tập quanh một gánh hàng 
rong, trẻ con chơi đùa phía sau cổng, bên kia cổng là căn nhà nhỏ của ủy 
ban phường. Giống như ở Kim Liên, chúng ta thấy tại phần cơi nới ra có một 
sân nhỏ, cổng vào hé mở, thường là nơi sửa chữa, cho thuê xe máy, có khi 
là hiệu cắt tóc, quán nước đồng thời là cửa hàng tạp hóa. 

Tại KTT Kim Liên, những dãy nhà quét vôi vàng, màu truyền thống của 
các KTT ở Hà Nội, phần cơi nới được xây bằng gạch và "hợp thức hóa". 
Giống như ở khu Nguyễn Công Trứ, phần giữa hai dãy nhà được quy hoạch 
lại thành vườn, sân chơi và sân thể thao. Hình dáng và diện tích của các sân 
chơi này tùy thuộc vào vị trí vào các hoạt động và dịch vụ ở xung quanh đang 
dần chuyển ra phía đường phố chạy vuông góc với KTT. Giống như ở Giảng 
Võ, phần cơi nới ở đây được hoàn thiện tốt hơn nhiều so với trước đây. 

Tại KTT Giảng Võ, nhiều phần cơi nới giống như những công trình kiến 
trúc được ghép vào, có mái tôn, quét sơn sạch sẽ, có cửa kính, điều hòa... 
với hình khối vuông vắn. Nhiều lồng sắt trông giống như những vườn treo, với 
những chậu cây cảnh hoa được chăm sóc, cắt tỉa. ở đây, cửa hàng ở phần 
cơi nới đều bằng nhôm kính, quét sơn màu khác nhau. ở khoảng trống giữa 
hai dãy nhà là những quán cà phê tương đối sang trọng, nhân viên phục vụ 
ăn mặc lịch sự, bởi khách hàng của họ thường là người nước ngoài sống ở 
gần đó. 

Những phần cơi nới giờ đây không còn nhằm giải quyết tình trạng thiếu 
chỗ ở, mà đang dần trở thành những điểm vui chơi giải trí. 


Laurent Pandolfi 


Dự án quy hoạch Hà Nội: những 
bât ôn trong việc chuyên sang 
quy hoạch theo cơ chế thị 


trường! 


Vào cuối thập kỷ tám mươi, Hà Nội đã khép lại thời kỳ bốn mươi năm 
quản lý đô thị theo kiểu bao cấp. Trong suốt bốn mươi năm đó, chiến tranh 
và mô hình phát triển kinh tế xã hội chủ nghĩa đã khiến nhà nước ưu tiên phát 
triển công nghiệp và giảm đầu tư trong lĩnh vực xây dựng nhà ở". Số lượng 
nhà ở do các doanh nghiệp nhà nước xây dựng luôn không đủ đáp ứng nhu 
cầu của người dân thành phố. Tuy vậy, Hà Nội đã có những cố gắng rất lớn 
trong việc tạo ra những khu nhà ở cho cán bộ công nhân viên nhà nước từ 
các tỉnh khác đến. Do thiếu kinh phí, nhà nước đã xây dựng nhiều nhà ở, 
nhưng cơ sở hạ tầng và công trình công cộng thì không đáp ứng kịp với nhu 
cầu. Tình hình càng trở nên bức xúc hơn khi các khu tập thể được xây dựng 
để giải quyết tình trạng tập trung dân. Không những điều kiện chỗ ở chật chội 
(dưới 4 m” một người vào năm 1984), nhà ở Hà Nội nhìn chung còn được xây 
dựng thiếu quy hoạch. Tại trung tâm thành phố, nơi tập trung phần đông dân 
số”, cơ sở hạ tầng được xây dựng từ thời Pháp thuộc. Năm 1990, người ta 
ước tính rằng hệ thống cơ sở hạ tầng xây dựng sau chiến tranh nhằm phục 
vụ một số lượng dân cư ít hơn bốn lần so với con số thực tế". 

Từ khi áp dụng chính sách đổi mới kinh tế (năm 1986), người dân tự khắc 
phục tình trạng thiếu nhà ở bằng cách xây dựng nhà riêng của mình ; tốc độ 
xây dựng nhà tư nhân rất cao”. Nhà của tư nhân chủ yếu là xây lại và cơi nới 
nhà cũ hoặc xây trên những khu đất còn trống ở trong thành phố và vùng 
ngoại vi. Mặc dù không thể so sánh được về mặt chất lượng, nhưng nhà ở 
của tư nhân cũng đã góp phần cải thiện điều kiện sống : diện tích nhà ở tại 
Hà Nội đã tăng lên tới gần 10 m” một đầu người vào năm 19975. Nhưng thay 
vào đó, hiện tượng xây dựng nhà tư đã làm trầm trọng thêm vấn đề đô thị ở 
cấp độ thành phố : tình trạng quá tải của cơ sở hạ tầng và các hệ thống điện, 
nước, môi trường xuống cấp, đường phố bị lấn chiếm. Trong bối cảnh đó, 
ngay từ đầu những năm chín mươi, nhà nước đã có những nỗ lực trong việc 
quy hoạch các khu dân cư và khu công nghiệp mới tại Hà Nội. Trước hết là 
giao cho các doanh nghiệp nhà nước soạn thảo dự án xây dựng các khu dân 
cư. Nguyện vọng của các nhà thầu xây dựng nước ngoài đã khiến nhà nước 
thử áp dụng một hình thức khác, đó là giao cho các nhà đầu tư nước ngoài 


23b - HNĐT 


1. Bài viết này được trích từ công 
trình nghiên cứu của chúng tôi về 
Hà Nội : Laurent Pandolfi, xe re 
Sans px Réforme foncière et 
urbanisation au Vietnam. Hanoi, 
1986-2000. Luận án tiến sĩ, Trường 
Đại học tổng hợp Paris VIIl, Viện đô 
thị Pháp, tháng 3/2001. 


2. Theo số liệu thống kê chính thức, 
khó xác minh, từ 1955 đến 1965, ĩnh 
vực không sinh lợi (nhà ở, cơ sở hạ 
tầng, công trình công cộng) thu hút 
từ 36 đến 42% dầu tư vào xây dựng. 
Từ năm 1966 đến 1975, tỉ lệ này 
giảm xuống còn 11-23%, và từ năm 
1976 đến 1985, còn 11-32% (Phạm 
Khánh Toàn, ¿2/7 managemenf for 
housing develowner† in Hanoi Luận 
án Master, Viện công nghệ châu Á, 
Bangkok, 1991, tr. 82). 


3. Năm 1981, mật độ dân số quận 
Hoàn Kiếm là 330 người/ha, trong 
khi đó mật độ trung binh của các 
quận khác trong thành phố là 150 
người/ha (theo Bộ xây dựng). 


4. Gilles Antier và Jean-Pierre 
Palisse, L 'aménagement urbain à 
Hanoï báo cáo công tác, 12- 
22/3/1990, Paris, Viện quy hoạch đô 
thị vùng lle-de-France, tr. 11. 


5. Từ 1991 đến 1998, tư nhân đã xây 
dựng (thuê các tốp thợ riêng) 1,2 
triệu m” nhà ở, trong khi đỏ các 
công ty xây dựng nhà nước và tư 
nhân chỉ xây dựng dược 500.000 mí 
(theo Bộ xây dựng và Sở thống kê 
Hà Nội). 

6. Trịnh Duy Luận, #n tang quản #ý 
SỬ dụng vả nhu câu nhà ở của dân cư 
Hà Nội Viện xã hội học, Hà Nội, 
1998. 


331 


332 


việc quy hoạch cả một khu dưới dạng dự án xây dựng các thành phố mới. 
Kinh nghiệm của Hà Nội trong việc áp dụng hai hình thức quy hoạch này giúp 
chúng ta hiểu rõ hơn quá trình đô thị hóa hiện nay ở Việt Nam đang diễn ra 
trong bối cảnh nền kinh tế thị trường và mở cửa cho đầu tư nước ngoài. 


Dự án xây dựng các khu dân cư đầy tham vọng 


Từ năm 1990 đến 1992, thành phố Hà Nội và Bộ xây dựng đã soạn thảo 
một sơ đồ quy hoạch tổng thể thủ đô tới năm 2010. Sơ đồ này dự kiến xây 
dựng các khu nhà ở mới ở phía tây và phía nam thành phố. Nhằm giãn dân 
ở khu trung tâm, đồng thời hạn chế lấn chiếm đất nông nghiệp, thành phố đã 
ưu tiên cho những khu vực có thể tiếp nhận một số lượng dân cư lớn. Các 
khu này được gọi là "khu nhà ở tập trung", thể hiện được mong muốn của nhà 
nước. Nguyên tắc quy hoạch là : xây dựng các khu chung cư từ năm tầng trở 
lên, có điều kiện sống thuận tiện và hiện đại ; tránh những bất cập trong các 
khu tập thể được xây dựng từ năm 1960 đến 1980 ; cửa hàng, công trình 
công cộng, khu vui chơi giải trí cần được đưa vào dự án nhằm đảm bảo sự 
hòa nhập và cởi mở trong cộng đồng dân cư. 

Giai đoạn soạn thảo dự án bắt đầu năm 1993-1994. Viện quy hoạch đô 
thị, nghiên cứu tiền khả thi trên sơ đồ tỉ lệ 1/2.000 đưa những định hướng của 
sơ đồ vào các dự án quy hoạch. Sau khi khảo sát hiện trạng sử dụng đất và 
cơ sở hạ tầng hiện hữu, viện sẽ áp dụng những chuẩn mực về quy hoạch do 
Bộ xây dựng đề ra và soạn thảo dự thảo chương trình xây dựng (Bảng 1). 
Viện cũng đưa ra định hướng về kiểu dáng công trình, đề ra mật độ xây dựng, 
hệ số sử dụng mặt bằng và số tầng, những qui định này sau đó sẽ được các 
công ty xây dựng áp dụng (Bảng 2). Nghiên cứu tính khả thi không nhằm đề 
ra lịch trình thực hiện. Đôi khi tổng số tiền đầu tư được tính toán dựa trên giá 
cả và tiêu chí xây dựng do Bộ xây dựng đề ra. 

Bảng 1. Dự thảo chương trình xây dựng khu Định Công 


Sử dụng mặt bằng ˆ l Diện tích (ha % 
Nhà ở, trong đó: 15,6 44,6 

- Nhà cao (trên 5 tầng) (9) (57,7) 
- Nhà thấp (3 tầng) (6,6) (42,3) 
Đường 10 28,6 
Công trình công cộng 2.2 8,3 
Trường mẫu giáo và tiểu học 1ã 4,3 
Trường trung học và trung học cơ sở HIẾU 4,9 
Văn phòng 0,8 2.3 
Cơ sở công nghiệp không ô nhiễm 12 3,4 
Cơ sở hạ tầng kỹ thuật và bãi đỗ xe 0,8 23 
Cây xanh 1,2 33 
Tổng diện tích 35 100,0 


Nghiên cứu tính khả thị, với tÍ lệ 1/2.000 của Viện quy hoạch đô thị, tháng 12/1994 


Trong dự án này, tỉ lệ đất dành cho đường giao thông cao hơn rất nhiều 
so với các dự án phân lô nhỏ (28% so với 10%). Với 45% diện tích mặt bằng 
dành cho nhà ở, chúng ta thấy rõ rằng chức năng chủ yếu của khu này là 
khu dân cư. Phương án lựa chọn khu chung cư được thể hiện qua tỈ lệ giữa 
nhà cao tầng và nhà thấp (60-40). Công trình công cộng và trường học cũng 
chiếm một vị trí quan trọng. 

Bảng 2. Những chỉ số quy hoạch chính của các dự án do các công 
ty xây dựng nhà nước soạn thảo 


Tên dự án Mật độ xây Hệ số sửdụng Số tầng 
dựng (%) mặt bằng (trung bình) 
Trung Yên 40 2,0 5 
Trung Hòa-Nhân Chính 40 ;2SÊU 5 
Yên Hòa 40 1,4 3,5 
Định Công 38,4 1,9 5 
Linh Đàm 40 ? 5 
Sài Đồng 38-45 0,62-2,25 3,8 


Những chỉ số trên thể hiện một giải pháp đô thị hóa hiện đại thông qua 
xây dựng nhiều nhà cao tầng, dành nhiều khoảng đất trống trong khu vực 
(mật độ xây dựng dưới 40%). 


¡ _ Các loại nhà ở 

{=] nhà 3 tầng Z® 

: “n À 
3 ý ' NN 


EM nà5ảa2 
EEBE nhà từ 9 tầng trở lên 


công viên ị 
trường học 


văn phòng 


| khách sạn 
— Nguồn: Viện quy hoạch đô thị Hà Nội, tháng 5/1996 


Sơ đố này nằm trong 
phần nghiên cứu tính 
khả thi năm 1996. Về 
nhà ở, có sự phân chia 
giữa nhà cao tầng, nhà 
cao trung bình và nhà 
biệt thự. Nhà cao tầng 
nằm dọc theo đại lộ 
phía nam, còn nhà biệt 
thự nằm luí về phía sau. 
Nhà ở chiếm gần một 
nửa diện tích. Mật độ 
xây dựng thấp được 
nhận thấy rõ ở không 
gian xanh giữa các dãy 
nhà và những công viên 
rộng. 


333 


7. Về việc để ra khuôn 
khổ pháp lý này, xem 
luận án của chúng tôi, 
chương 3. 


8. Các công ty trả quyển 
sử dụng dất theo đạng 
mua đứt nếu là đất xây 
dựng nhà ở và theo hình 
thức thuê, nếu là đất xây 
dựng cửa hàng hay cơ sở 
dịch vụ. Thành phố trao 
quyền sử dụng đất miễn 
phí để xây dựng cơ sở hạ 
tầng, công trình công 
cộng (trường học, bệnh 
viên, văn phòng chính 
quyền địa phương...). Sau 
khi quy hoạch xong, các 
cơ sở công cộng này 
được cấp đất miễn phí. 


9. Nguyên tắc của Chính 
phủ trong việc thực hiện 
đự án là các công ty phải 
chịu trách nhiệm về kinh 
phí cho các hoạt động 
xây dựng trong phạm vỉ 
dự án. Chính phủ chỉ cấp 
kinh phí cho xây dựng cơ 
sở hạ tầng ở ngoài phạm 
vỉ dự án, nhất là các 
dường giao thông quan 
trọng. Đôi khi Nhà nước 
cũng cấp tín dụng cho 
việc xây dựng cơ sở hạ 
tầng bên trong phạm vi 
dự án, nhưng hạn chế ở 
mức dưới 10% tổng chỉ 
phí của dự án. 


334 


Bối cảnh lúc bấy giờ chưa cho phép thành lập một cơ quan nhà nước về 
quy hoạch cho thành phố Hà Nội. Để tìm nguồn kinh phí cho các dự án, nhà 
nước và thành phố phải nhờ cậy đến các tổng công ty xây dựng. Đồng thời, 
cải cách đất đai được tiến hành trên cơ sở luật đất đai năm 1993 đã tạo ra 
một khuôn khổ pháp lý trong quy hoạch trong bối cảnh của nền kinh tế thị 
trường, đó là: kinh doanh cơ sở hạ tầng”. Các công ty kinh doanh xây dựng 
trả tiền, và chính quyền thành phố chuyển cho họ quyền sử dụng đất”. Các 
công ty này đền bù cho các hộ dân có đất trong khu vực quy hoạch và sau 
khi quy hoạch xong sẽ bán quyền sử dụng đất hoặc nhà cho tư nhân, có tính 
thêm chi phí quy hoạch. Năm 1996, bảy dự án lớn đã được giao theo cách 
này cho bốn công ty xây dựng của thành phố và ba công ty của Bộ xây dựng. 
Quy mô trung bình của mỗi dự án là 32 ha và chỉ phí trung bình vào khoảng 
18 triệu đô la (Bảng 3). 


Bảng 3. Những dự án quy hoạch chính được thông qua từ năm 1993 


đến 1996 
Tên dự án Công ty quy hoạch Tổng diện Dân số Tổng số tiếr 
tích (ha)” đầu tư 
(triệu $)** 
1 Trung Yên _ Cty phát triển hạ tầng đô thị (TPHN) 37 17500 21,6 
2 Trung Hòa- Vinaconex (Bộ XD) 29 20400 ? 
Nhân Chính 
3 Yên Hòa Cty xây dựng (TPHN) 39 9000 15,38 
4 Định Công Cty PT nhà và đô thị (Bộ XD) 35 16500 22 
5 Linh Đàm Cty PT nhà và đô thị (Bộ XD) 36 19000 19,23 
Kim- Cty đầu tư phát triển nhà ở HN 24,5 ? 13.57 
Định Công (TPHN) 
7 Sài Đồng Cty XD số 3 (TPHN) 24 20400 19,28 


* Chúng tôi không tính phần đất đã được đô thị hóa và diện tích hổ ao trong khu vực. 


** Đây là số tiền cần thiết để giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng. Không tính tiền xây dựng các công 
trình, bởi số tiền này do công ty xây dựng chịu, các công ty nảy lại kêu gọi đầu tư của bên thứ ba. 


Kêu gọi tư nhân đầu tư vào các dự án 


Tầm vóc của các dự án đòi hỏi các công ty quy hoạch phải tìm kiếm đối 
tác tài chính”. Các công ty này phải tìm kiếm các nhà đầu tư để cho thuê lại 
hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Họ hy vọng vào các đối tác nước 
ngoài. Một giải pháp khác là tìm kiếm các đối tác nước ngoài để thành lập 
các công ty liên doanh và công ty này sẽ đứng ra quy hoạch dự án. Tuy nhiên 
họ đã nhanh chóng thất vọng. Có một vài nhà đầu tư nước ngoài đến tìm hiểu 
dự án, nhưng đều từ chối tham gia.Vì thiếu đầu tư nước ngoài nên việc thực 
hiện dự án đành bỏ dở trong vòng ba năm. Từ năm 1996, các nhà đầu tư 


=—=--<--- lương trùng thanh phô 


Đương quác l0 


+———- lương săi 


[ri v Đi IBNER ticuan n¡ 


thanh !N 


L>] dư an khu dân rư 
\ Ti 


BI 


nước ngoài bắt đầu rút vốn về. Tình trạng này ngày càng trầm trọng hơn do 
tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế châu Á năm 1997. Trước tình hình 
đó, năm 1999 nhà nước đã yêu cầu các công ty xây dựng xem xét triển vọng 
kêu gọi đầu tư của tư nhân trong nước vào dự án. Có nghĩa là cần huy động 
tiền tiết kiệm trong dân, phần lớn số tiền đó đang được tích trữ, không sinh 
lợi. 

Kêu gọi đầu tư trực tiếp của tư nhân vào các dự án, nhà nước đã mất dần 
độc quyền của mình trong công tác đô thị hóa. Nhà nước cho phép các công 
ty quy hoạch được bán đất để tư nhân tự xây dựng. Việc quay trở lại với hình 
thức tư nhân tự xây dựng này đáp ứng được nguyện vọng của các công ty 
quy hoạch, bởi họ muốn giảm chỉ phí đầu tư đồng thời vẫn đáp ứng được nhu 
cầu rất cao về đất đã quy hoạch. Tuy nhiên, nhà nước vẫn kiểm soát một 
phần dự án. Chính phủ qui định rằng các dự án có thể thay đổi với điều kiện 
không vì phạm các nguyên tắc quy hoạch đề ra trong nghiên cứu tính khả 
thi, với sơ đồ tỉ lệ 1/2.000 và đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt. Điều 
đó có nghĩa là ranh giới, diện tích, phân chia mặt bằng, các công trình hạ tầng 
quan trọng và số lượng dân cư của các dự án không được thay đổi. 


Phần lớn các dự án đều nằm giữa 
dường vành đai số hai và số ba 
(đường số ba vẫn chưa hoàn thành). 
Các dự án đảm bảo tính liên tục của 
các công trình và đều theo hướng 
tây-nam. ở phía bắc sông Hồng chỉ 
có một dự án để phục vụ sự phát 
triển của khu công nghiệp Gia Lâm. 


335 


1Ø sự BỊ) KH li lí 


s ©j+ HÌanJvY Đch lộ) tị 
Tin TT Phi” 
|basskE,L SE" 

Hi 
: SỞ đcCTØ G bộ) N 


Trong khu vực dành cho xây dựng nhà sát vách (bên trái), mật độ xây dựng lên tới 63,8%. Không giống như các khu khác, các dãy nhà đều có cửa, cửa 
sổ mở ra hai hướng để đảm bảo ánh sáng cho các phòng. Đường phố rộng (4 mét, chưa kể vỉa hè), đường nối giữa các dãy nhà rộng 10 mét. Khu vực 
bên phải chủ yếu dành xây biệt thự, có vườn, mật độ xây dựng vì thế giảm xuống chỉ còn 40,1%. Mỗi lô đất ở đây rộng 220 mỶ, trong đó 75 mỶ là đất 
xây dựng. 


Như vậy, việc xem xét lại các dự án chủ yếu là về mặt cơ cấu công trình, 
các khu chung cư được thay thế bằng biệt thự tư nhân. Những số liệu chúng 
tôi có được về dự án khu Trung Yên cho thấy sự thay đổi về mật độ xây dựng 
và chiều cao của các công trình (Bảng 4). Tại khu Định Công, tất cả các nhà 
chung cư bốn tầng của dự án ban đầu đã bị thay bằng nhà tư. Quy hoạch 
bên trong từng khu vực của dự án được tiến hành như hoạt động phân lô. Vì 
vậy, diện tích không gian công cộng cạnh đó giảm mạnh. Tuy nhiên, cũng 
cần lưu ý rằng các khu chung cư mười tầng dành cho các gia đình có thu 
nhập thấp vẫn được giữ nguyên. Chính phủ yêu cầu các dự án phải đảm bảo 
tính xã hội. Đường giao thông quan trọng và công trình công cộng cũng 
không bị thay đối. 

Bảng 4. Những thay đổi trong tiêu chí quy hoạch khu Trung Yên 


Tiêu chí quy hoạch Dự án phê duyệt năm Dự án sửa đổi 
1996 năm 1999 

Số dân 17.500 17.500 

Diện tích đất 179.600 179.600 

Hệ số sử dụng mặt bằng 2,13 2,10 

Mật độ xây dựng 43,4% 54% 

Số tầng (trung bình) 5,32 3,9 

Diện tích nhà ở 349.100 349.052 


Việc sửa đổi dự án đã có tác động tức thì. Tháng 2/2000, công tác quy hoạch khu 
Định Công được tiến hành. Hai tháng sau, 27 ha của dự án khu Trung Yên cũng được 
khởi công xây dựng. Tháng 4/2000, dự án khu Yên Hòa đang ở giai đoạn đền bù, còn 
dự án khu Trung Hòa-Nhân Chính và Sài Đồng đang được các công ty quy hoạch 
nghiên cứu tính khả thi với sơ đồ lệ 1/500. Công tác chuẩn bị dự án bỗng chốc được 
đấy nhanh tiến độ cho thấy việc đền bù không phải là một khó khăn không thể khắc 
phục được như một số công ty quy hoạch vẫn viện cớ để giải thích cho tình trạng trì 
trệ của mình. 


336 


Việc bán đất dự án cho xây nhà tư đã được người dân nhiệt liệt hưởng 
ứng'°. Đầu tháng 2/2000, khi công tác quy hoạch vừa mới bắt đầu, 60% lô 
đất đã được bán. Cuối tháng 3, 100 lô dành cho xây biệt thự đã bán hết, và 
trong số 900 lô đất dài dành xây nhà sát vách, chỉ còn lại vài lô. Việc bán đất 
trước đã cho phép các công ty quy hoạch có kinh phí cho dự án mà không 
phải vay ngân hàng. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra ở đây là tính xã hội của dự án. 
Nhìn chung, tất cả các dự án nhằm tạo chỗ ở cho những người có thu nhập 
thấp đang nằm chờ vốn vay ưu đãi của nhà nước. 

Các tập đoàn bất động sản nước ngoài không tham gia vào các dự án 
không có nghĩa là họ không quan tâm tới lĩnh vực quy hoạch đô thị ở Hà Nội. 
Trái lại, ngay từ đầu những năm chín mươi, các nhà đầu tư châu Á, châu Âu 
và Mỹ đã "thăm dò" thị trường này và đã nhận thấy rằng triển vọng phát triển 
kinh tế và và đô thị ở Việt Nam có rất nhiều hứa hẹn. Họ không hào hứng với 
các dự án của các doanh nghiệp Việt Nam, bởi họ có quan niệm và những 
đòi hỏi riêng trong lĩnh vực quy hoạch. 


Thành lập các dự án của nước ngoài dưới hình thức thành phố mới 


Công ty bất động sản đầu tiên của nước ngoài đưa ra một dự án quy 
hoạch Hà Nội là tập đoàn Ciputra'' của In-đô-nê-xia, vào năm 1992. Tập 
đoàn này đề nghị với Chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xây 
dựng một thành phố mới với 100.000 dân, gọi là Citra Lake City, rộng 392 
héc-ta trên đường từ hồ Tây đến sân bay Nội Bài”. Với vị trí của mình, theo 
sơ đồ quy hoạch năm 1992, đây là khu đất dành cho việc xây dựng nhà ở 
hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Từ năm 1992 đến 1996, 
Ciputra soạn thảo dự án này. Tuy nhiên dự án không có dáng vẻ của một 
thành phố, mà giống một chương trình xây dựng nhà ở và trung tâm thương 
mại khổng lồ (xem Bảng 5). Trong khu vực này hoàn toàn không có xí 
nghiệp, nhà máy công nghiệp. Một vài công trình công cộng rõ ràng chỉ để 


Tại khu Định Công, 
tháng 6/2000, ba 
tháng sau khi bán 
đất, những căn nhà 
đầu tiên đã được xây 
dựng. 


Ảnh Laurent Pandolfi 


10. Tại khu Định Công, công ty quy 
hoạch bán các lô đất với giá trung 
bình là 215 $!m”, thấp hơn so với giá 
thị trường. 


11. Ông Ciputra đứng đầu một tập 
đoàn công nghiệp lớn thứ năm ở In- 
đô-nê-xia. Ông là thành viên của 
nhóm các nhà đầu tư nước này sang 
thăm dò thị trường Việt Nam nhân 
chuyến thăm của Tổng thống 
Suharto. Ông đã có ý định xây dựng 
một thành phố mới trên đường từ 
sân bay đến trung tâm thành phố 
khi đi qua cánh đồng phía tây hồ 
Tây. 

12. Vài năm sau, số dân dự kiến của 
thành phố mới này đã giảm xuống 
còn 60.000, và sau đó chỉ còn 
45.000. 


337 


13. Về mô hình quy hoạch mới này, 
xem H.W. Dick và P.J. Rimmer, 
"Beyond the third world city : the 
new urban geography of South-Est 
Asia", Urban studies, vol. 35, số 12, 
1997, trang 2303-2321. 


14. Báo cáo số 26 UBTP-BXD, Nội 
dung nguyên tắc quy hoạch thành 
phố Hà Nội đến năm 2020, ngày 
24/4/1996. 

15. Sơ đố này được soạn thảo với sự 
hỗ trợ của tập đoàn Daewoo, bởi tập 
đoàn này cũng muốn thực hiện một 
phần quy hoạch (xem phần sau). 


338 


dành cho người nước ngoài và một số ít người Việt Nam giàu có (trường học, 
bệnh viện quốc tế). Do ảnh hưởng của quy hoạch đô thị châu Á hiện đại du 
nhập từ Mỹ, người ta đã cho thiết kế các sân golf ở giữa các khu dân cư!?. 
Trên thực tế, dự án này nhằm tạo ra một thành phố nhỏ trong một lòng một 
thành phố lớn, một "ốc đảo" thịnh vượng biệt lập với bên ngoài. 


Bảng 5. Sứ dụng mặt bằng trong dự án Citra West Lake City 


Sử dụng mặt bằng Diện tích (m?) % 
Nhà ở 1.366.677 35,5 
Cửa hàng 771.063 19,9 
Công trình công cộng 202.359 5,2 
Cây xanh 349.936 9,1 
Hạ tầng kỹ thuật 85.354 5? 
Hồ, ao 316.200 8,2 
Đường 772.880 20 
Tổng cộng 3.864.469 100 


Nguồn: "Summary report of the South Thang Long new town Project: Ciputra Hanoi international city", Phạm Hồng 
Khang, Citra West Lake City Development Co. Ltd, Hanoi, UNDP Seminar on urban managemert, tài liệu nội bộ, 
1998, trang 4. 

Bên cạnh dự án này, nhiều nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đến các dự 
án quy hoạch cảm thấy "bức bối" trong sơ đồ quy hoạch tổng thể năm 1992. 
Do đầu tư nước ngoài tăng, nên nhu cầu về đất tăng mạnh, nhất là từ phía 
các tập đoàn công nghiệp châu Á muốn xây dựng các khu công nghiệp 
quanh Hà Nội. Đồng thời còn có nhiều dự án quy hoạch các khu dân cư và 
thương mại cao cấp cho người nước ngoài và người Việt Nam giàu có. Nếu 
tính cả đề nghị quy hoạch các trung tâm vui chơi giải trí và sân golf, thì có thể 
nói rằng phần lớn đất ở ngoại thành đã "nằm trong tầm ngắm" của các nhà 
đầu tư nước ngoài. 

Trước sức ép về nhu cầu đất ngoại thành, tháng 4/1996, Bộ xây dựng và 
thành phố đã tiến hành xem xét lại sơ đồ quy hoạch”. Trên thực tế, người ta 
đã sửa đổi lại hoàn toàn sơ đồ năm 1992. Sơ đồ mới được soạn: thảo không 
phải cho tới năm 2010 mà tới năm 2020. Tuy nhiên, năm 1998, một sơ đồ 
mới lại được đưa ra “và được Thủ tướng Chính phủ thông qua vào đầu tháng 
1/2000. Thay đổi lớn nhất trong sơ đồ này là qui mô quy hoạch. Nếu như sơ 
đồ năm 1992 chỉ giới hạn trong phạm vi thành phố và vùng phụ cận (rộng 
1.000 km”, với dân số 1,7 triệu người vào năm 2010), thì sơ đồ mới bao trùm 
một vùng có bán kính từ 30 đến 50 km (rộng 7.860 km”, có dân số 4,5 triệu 
người vào năm 2020). Vị trí của Hà Nội trong vùng đã có thay đổi, dân số 
giữa thành phố hiện tại và phần mở rộng (2,5 triệu người) được cân bằng, tạo 
ra các cực thu hút dân tại các thành phố nhỏ nằm cách Hà Nội khoảng ba 
mươi cây số (1,5 triệu người). 

Mục tiêu giờ đây không chỉ đơn thuần là giãn dân, như trong sơ đồ năm 
1992 nữa, mà nhằm mở rộng, tạo ra một thành phố rộng rãi hơn (sơ đồ năm 
1992 dự tính, trong nội thành diện tích xây dựng sẽ tăng lên đến 52 m”/người 
vào năm 2010, và 100m /người vào năm 2020). Mục tiêu xây dựng một thành 
phố với những đại lộ rộng và nhiều không gian công cộng đã được nêu rõ, 
nhằm tạo ra cho Hà Nội một tầm cỡ quốc tế, xứng đáng là thủ đô của một 
nước có 100 triệu dân. So với sơ đồ quy hoạch năm 1992, sơ đồ này đã có 
tiến bộ đáng kế trong nội dung mở rộng đô thị. Sơ đồ năm 1998 không chỉ 


đơn thuần nhằm phát triển nhà ở nữa, mà đã gắn với các hoạt động kinh tế 
(công nghiệp, dịch vụ), coi trọng việc thực hiện các cơ sở hạ tầng chính. 
Thành phố mới trở thành công cụ ưu tiên trong quá trình phát triển đô thị. 

Dự án Bắc Thăng Long, được ấp ủ từ nhiều năm, giờ đây đã có thể trở 
thành hiện thực. Dự án này bắt nguồn từ yêu cầu được xây dựng một khu 
công nghiệp ở phía bắc sông Hồng của một tập đoàn Nhật Bản. Các nhà 
công nghiệp rất quan tâm đến đất ở phía bắc sông Hồng, bởi chúng nằm trên 
một đầu mối giao thông quan trọng của thủ đô đó là: sông Hồng, đường dẫn 
tới sân bay, tới cảng Hải Phòng và đường sắt. Hạ tầng giao thông này không 
thể thiếu đối với các ngành công nghiệp trong việc xuất khẩu hàng hóa. 


sân golf 


" 4 nhà ở cao tầng 
nhà ở cho người 
nước ngoài 


nhà tư sát vách 


trung tâm thương mại 
dịch vụ, văn phòng, 
khách sạn 


trung tâm triển lãm 


văn phòng và 
cửa hàng 
biệt thự 


trường quốc tế bệnh viện quốc tế 


Nguồn: Ciputra 


Dự kiến xây dựng để tiếp nhận các doanh nghiệp nước ngoài, khu công 
nghiệp rộng 300 ha này sẽ tạo ra một nhu cầu lớn về nhà ở từ phía các nhân 
viên nước ngoài làm việc ở đây. Đây là nguyên nhân chính khiến các nhà đầu 
tư Mỹ đề nghị xây dựng một khu nhà ở rộng 273 ha. Để tránh qui định cấm 
vận của chính phủ Mỹ trong việc đầu tư vào Việt Nam, các nhà đầu tư này 
đã thành lập công ty Nothbridge ở Thái Lan nhằm thực hiện dự án này. Dự 
án bao gồm khu biệt thự, căn hộ sang trọng, bể bơi và sân tennis. Năm 1996, 
hai nhà đầu tư nữa tham gia vào dự án, đề nghị quy hoạch một khu vui chơi 
giải trí có triển vọng mang lại nhiều lợi nhuận hơn. Tập đoàn Daewoo của 
Hàn Quốc muốn xây dựng một sân golf ở quanh hồ Vân Trì. Tập đoàn S.A.S 
của Thái Lan chuyên về lĩnh vực bất động sản, do một cựu bộ trưởng lãnh 
đạo, thì muốn thực hiện một dự án xây dựng khu dân cư và thể thao rộng 300 
ha, trong đó có cả một trường đua. 


Về mặt quy hoạch đô thị, ưu điểm của dự án này là đã dựa trên mối quan 


và hội thảo 


Phần lớn diện tích dất trong khu vực 
dành để xây nhà ở : nhà cao tầng và 
nhà biệt thự cho người Việt Nam ở 
phía tây ; nhà cho người nước ngoài 
ở phía đông. Nằm ở hai bên trục 
đường bắc-nam nổi liền sân bay với 
trung tâm thành phố, khu vực văn 
phòng, cửa hàng và khách sạn 
chiếm hết phần phía tây. 


16. Thăng Long, tên gọi cũ của thủ 
đô Hà Nội. 


339 


Chỉ riêng ba dự án này đã có tổng 
diện tich lớn hơn diện tích các quận 
nội thành Hà Nội. Các dự án này 
nằm ở phía bắc và phía tây thử đô, 
một khu vực có triển vọng phát triển 
trong các thập kỷ tới, do có hệ 
thống cơ sở hạ tầng thuận lợi cho 
giao thông quốc tế bằng đường 
hàng không (sân bay quốc tế) và 
đường biển (nối liền với cảng Hải 
Phòng). Một phần của dự án Bắc 
Thăng Long giờ đây nằm trong 
thành phố mới Daewoo. 


17. Hà Nội hiện có năm khu công 
nghiệp dành cho các doanh nghiệp 
nước ngoài. Năm 1999, trong các 
khu này có 3.538 người Việt Nam và 
78 người nước ngoài dang làm việc. 
70 đến 80% công nhân Việt Nam từ 
các nơi khác đến, họ buộc phải thuê 
nhà tại các thành phố lân cận 
(Where do lZ workers live?”", 
Vietnam Economic News, số 29, 
1999). Năm 1998, những người quản 
lý các khu CN đã xin chính phủ sửa 
đổi lại hợp đồng và cho phép họ xây 
dựng nhà ở cho công nhân trong 
khu CN. Họ cho rằng, việc các 
doanh nghiệp không đảm bảo được 
chỗ ở cho công nhân khiến các khu 
CN của Việt Nam mất đi lợi thế so 
với các khu CN của các nước láng 
giếng. Tuy nhiên chính phủ chỉ 
quyết định khuyến khích các doanh 
nghiệp bằng cách cho thuê đất với 
giá tối thiểu nếu doanh nghiệp xây 
nhà ở cho công nhân (Nghị định số 
53/1998 Thủ tướng chính phú, có 
hiệu lực từ ngày 1/7/1999). 


18. Mục tiêu của dự án được xác 
định như sau : ”A bold vision and a 
strong leadershíp will serve as the 
catalyst for sustained, social and 
economic growth and the realiza- 
tien of Hanoi's role as a global hub 
for Asia", in Bechte, Preliminary 
master plan, 12/1997, trang 1-2. 


340 


đường quốc lộ 
—>> đường sắt 
sân bay 


sông hồ 


—-—- ranh giới giữa các tỉnh 


h TT ” ranh giới giữa các quận 
k WMW các quận nội thành 


2 j| dự án đô thị 


z7" 5=... 


¬ 1. Ciputra 
" 2. Bắc Thăng Long 
3. Thành phố mới Daewoo 


Fondae cane: Que!tarmp Fanny 
UMR HRagards (CNRS-IRD). VTGE šbteriexdgiHiacU Hanoi 
Programme 0ériubanisation Gan§ ¡3 3 province de Hnaoi] de Hnaoïí 


` 
". 

| 

| 


hệ chặt chẽ giữa công nghiệp, cơ sở hạ tầng và nhà ở. Đặc biệt là đây là dự 
án đầu tiên cố gắng thiết lập mối liên hệ giữa công ăn việc làm và nhà ở tại 
các khu vực mới được đô thị hóa của thành phố. Trên thực tế, cho đến thời 
điểm hiện tại, vấn đề chỗ ở của công nhân làm việc trong các khu công 
nghiệp vẫn chưa được giải quyết'”. Trước nh hình đó, cần cải tạo dự án Bắc 
Thăng Long thành một khu công nghiệp lớn và một phần dành xây dựng nhà 
ở. 

Cuối cùng, cần kể đến một dự án mới hơn và cũng đầy tham vọng, dó là 
dự án do Daewoo đề xuất năm 1997. Mục tiêu của tập đoàn Hàn Quốc này 
là đứng đầu một nhóm các nhà đầu tư thành lập một liên doanh với nhà nước 
Việt Nam để quy hoạch một thành phố mới. Với mục tiêu đó, tập đoàn này 


- đã soạn thảo một dự án hết sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. 


Họ đưa ra quan điểm về hub cify, theo đó, Hà Nội sẽ là "trung tâm của cả địa 
cầu trong thế kỷ thứ XXI"'?. Dự định của họ là nhằm nâng Hà Nội lên tầm cỡ 
các thành phố lớn như Séoul, Thượng Hải, Los Angeles hay Paris. Bên cạnh 


thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội cần khẳng định vị trí của một trung tâm kinh 
tế, tài chính và văn hóa của Việt Nam. Công ty Bechtel chuyên tư vấn về kỹ 
thuật đô thị của Mỹ được giao nhiệm vụ soạn thảo sơ đồ quy hoạch, phối hợp 
với văn phòng SOM (văn phòng tư vấn của Mỹ trong lĩnh vực đô thị, đã tham 
gia vào dự án phía nam Sài Gòn), văn phòng kiến trúc Rem Koolhaas (OMA) 
cũng như các kỹ sư người Nhật của công ty Nikken Sekkei. Kết quả nghiên 
cứu đã được họ công bố vào cuối năm 1997. Công tác quy hoạch gần 8.000 
ha sẽ được tiến hành nhằm tiếp nhận một triệu dân vào năm 2040. 


Các dự án bị đình lại do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế 
châu Á 

Do phụ thuộc rất nhiều vào vốn đầu tư tư nhân nước ngoài, nên các dự 
án đòi hỏi một khuôn khổ pháp lý nhằm đảm bảo thu hồi được lợi nhuận. ở 
Việt Nam, khuôn khổ pháp lý để thực hiện các dự án chỉ giới hạn cho các 
công ty liên doanh, vì thế với kinh nghiệm của mình, các nhà đầu tư thường 
xoay sở sao cho có lợi nhất cho họ'”. 


Ciputra là một dự án khổng lồ, có vốn 2,1 tỉ đô la”, hoàn toàn là vốn tư 
nhân. Tháng 12 năm 1996, Ciputra thành lập Citra West lake City 
Development Company Limited, một liên doanh giữa một công ty xây dựng 
cơ sở hạ tầng của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội với chi nhánh của 
Ciputra ở Singapore. Ban đầu Ciputra sẽ đóng góp 500 triệu đô la cho công 
tác quy hoạch dự án. Phần vốn đầu tư còn lại do các đối tác đầu tư bất động 
sản và tư nhân đóng góp. Để thu hồi lợi nhuận, tập đoàn này đã thỏa thuận 
thời hạn khai thác dự án là 50 năm, trong khoảng thời gian đó họ thu về 70% 
lợi nhuận”. Trong điều kiện đó, rủi ro tài chính phụ thuộc hoàn toàn vào triển 
vọng kinh doanh. Để thay đổi khuôn khổ pháp lý về vấn đề này, Ciputra đã 
lấy lý do là họ hợp tác với nhà nước Việt Nam, rằng đây sẽ là một cơ hội để 
thử nghiệm một hình thức kinh doanh nhà đất mới. Luật của Việt Nam chỉ cho 
phép các công ty liên doanh được cho thuê chứ không được cho bán sản 
phẩm nhà, đất”. Chiến lược của Ciputra đã mang lại hiệu quả: họ được phép 
bán nhà cho người Việt Nam và những người nước ngoài đã sống ở Hà Nội 
từ ba năm trở lên. 

Được hình thành với mong muốn thu lợi nhuận quá cao, dự án đã bị cuộc 
khủng hoảng kinh tế châu Á năm 1997 buộc phải xem xét lại. In-đô-nê-xia bị 
tác động rất mạnh của cuộc khủng hoảng này, do đánh mất lòng tin của các 


Ảnh chụp mô hình dự án 
Nothbridge cho thấy chất lượng môi 
trường dành cho nhân viên nước 
ngoài làm việc trong khu công 
nghiệp. Căn hộ và biệt thự nằm giữa 
một không gian xanh và sân thể 
thao. Gần đường ra sân bay, phía 
dưới, bên phải là khu văn phòng và 
cửa hàng. 


Ảnh Laurent Pandolfi 


19. Từ đầu thập kỷ 90, Việt Nam đã 
thử áp dụng mô hình của các nước 
Anh-Mỹ trong xây dựng: hợp đồng 
B.O.T (Built-Operate-Transfer). Tuy 
nhiên Việt Nam vẫn chưa tạo ra 
được một khuôn khổ pháp lý chắc 
chắn và triển vọng thu lợi nhuận đủ 
hấp dẫn để ràng buộc các nhả đầu 
tư nước ngoài trong việc thực hiện 
hợp đồng. 


20. Đây là tổng số tiền của dự án 
chứ không phải chỉ phí quy hoạch. 


21. Những số liệu này lấy từ kết quả 
nghiên cứu tính khả thỉ của dự án, 
thực hiện tháng 10/1995. 


22. Chỉ thị ra ngày 14/7/1993 về 
quyền hạn và nghĩa vụ của các cá 
nhân và tô chức nước ngoài thuê 
đất. 


341 


s 


m=i) 


Hai bức ảnh chụp từ trên không này cho thấy qui mô của dự án. Chúng ta cũng có thể nhìn thẩy hồ Tây ở tít phía dưới. Để tránh lũ lụt từ sông Hồng 
và nhờ có hệ thống ao hồ hiện hữu, hệ thống thủy văn đặc biệt phát triển. Tuy nhiên, ảnh chụp có phần phóng đại tầm quan trọng của không gian 
xanh. Hai điểm chính của dự án là Trung tâm thương mại Đông Anh (giữa) và trung tâm quốc tế Từ Liêm ở phía tây hồ Tây. Dự án này cũng để xuất xây 
dựng một cây cầu mới qua sông Hồng để củng cổ trục bắc-nam. Phần mở rộng về phía đông-bắc là một khu CN. Ảnh chụp này được in trong: Kelly 
Shannon, 2000, “A tale of two cities: Hanoi and Ho Chỉ Minh City”, Archg, số 1, tháng 1/2000, trang 36-53. 


342 


nhà đầu tư nước ngoài. Nước này đã lâm vào tình trạng suy thoái kinh tế và 
khủng hoảng chính trị, buộc Tống thống Suharto phải từ chức năm 1999. 
Ciputra đã thỏa thuận với chính phủ Việt Nam cho họ được lùi thời hạn bắt 
đầu dự án lại vài năm. Sau ba năm gián đoạn, đầu năm 2000, đại diện của 
tập đoàn này quay lại Hà Nội để xem xét lại dự án trên cơ sở mới. Ciputra 
không đầu tư ngay một lúc 500 triệu đô la nữa, mà đề nghị đầu tư dần dần, 
trên cơ sở kết quả kinh doanh đất”. Hình thức này làm giảm đáng kể triển 
vọng thu lợi nhuận nhanh chóng của dự án. Nhưng đổi lại, Ciputra đã được 
Chính phủ Việt Nam giảm cho một nửa giá thuê đất”. 

Còn với dự án Bắc Thăng Long, thì vào năm 1996-1997, Sumitomo, 
Daewoo và Northbridge đã thành lập các liên doanh để thực hiện dự án của 
mình. Tuy nhiên, qui mô và chi phí hạ tầng không cho phép thực hiện dự án 
chỉ bằng nguồn vốn tư nhân. Năm 1997, tập đoàn Sumitomo đã đóng vai trò 
quyết định trong việc thuyết phục chính phủ Nhật Bản cho vay 100 triệu đô 
la để xây dựng cơ sở hạ tầng cho dự án”. Đây là dự án quy hoạch đô thị đầu 
tiên ở Hà Nội mà phía vốn góp của nước ngoài là viện trợ của chính phủ cho 
phát triển. Cuộc khủng hoảng kinh tế bùng nổ cho chúng ta thấy rõ tính bấp 
bênh của các đối tác tư nhân. Tập đoàn S.A.S của Thái Lan đã bỏ dự án còn 
Northbridge thì hoãn thực hiện, sau khi đã thỏa thuận với chính phủ về thời 
hạn khởi công. Trong khi phần xây dựng công trình bị đình trệ do tình hình 
kinh tế của Việt Nam và trong vùng gặp nhiều khó khăn, thì tháng 5/1998, 
Sumitomo bắt tay vào quy hoạch giai đoạn đầu khu CN rộng 120 ha. Công 
việc được hoàn tất vào tháng 6/2000 và tập đoàn này đã được các doanh 
nghiệp của Nhật và Mỹ đăng ký thuê 30% số đất. Cho đến thời điểm đó, Nhật 
là nước duy nhất đảm bảo được tài chính và tính thống nhất của dự án””. 

Với kinh phí ước tính 40 tỉ đô la vào năm 1998, dự án thành phố mới do 
Daewoo đề xuất chỉ có thể thực hiện được nếu có sự kết hợp chặt chẽ giữa 
nhà nước và các nhà đầu tư tư nhân. Ngân hàng thế giới đã nghiên cứu và 
chấp nhận gánh cho nhà nước 15% chỉ phí của dự án, thêm 25% viện trợ 
dành cho phát triển”. Số tiền này nhằm chi cho những công trình hạ tầng 
quan trọng trong giai đoạn đầu của dự án. Còn lại 60% là vốn của tư nhân; 
cùng với thời gian, tỈ lệ này sẽ tăng dần lên để thay thế nguồn vốn viện trợ 
cho phát triển. 

Tập đoàn Hàn Quốc này đã gặp nhiều khó khăn về tài chính sau khi nền 
kinh tế của nước này sụp đổ vào năm 1997 và 1998. Vì đã trót chỉ nhiều triệu 
đô la cho công tác nghiên cứu chuẩn bị dự án”, Daewoo muốn tìm một giải 
pháp sao cho không cần tiếp tục cấp kinh phí, mà vẫn giữ được lợi ích của 
mình. Tập đoàn này đã được chính phủ Hàn Quốc chấp nhận cấp kinh phí 
cho công tác nghiên cứu dự án thành phố mới thông qua nguồn vốn hợp tác 
quốc tế. Tháng 7/1999, dự án thành phố mới chính thức được chuyển cho 
Koika, cơ quan hợp tác quốc tế của Hàn Quốc. Tháng 4/2000, Daewoo lại 
tiến hành một đợt nghiên cứu mới với tài trợ của Koika”. Thay đổi cơ bản ở 
đây là qui mô của dự án: chi phí giâm xuống còn 29 tỉ, thay vì 40 tỉ và thời 
hạn còn 20 năm, thay vì 40 năm. Chí phí quy hoạch dự án (thu hồi đất, xây 
dựng cơ sở hạ tầng) ước tính là 4 tỈ đô ia. Dường như cho tới thời điểm này, 
những giải pháp được cả phía Việt Nam và Hàn Quốc đưa ra đều chỉ nhằm 
lấp chỗ trống. Điều kiện kinh tế và chính trị chưa đủ để thực hiện dự án. Tuy 
nhiên, trong linh vực đô thị, dự án quy hoạch do Daewoo và Bechtel thực hiện 
đã chính thức được phê duyệt. Dự án này đã được xem xét trong quá trình 
soạn thảo sơ đồ quy hoạch cấp quận, huyện và chắc chắn sẽ là cơ sở cho 


23. "Largest project to go ahead 
step by step", Viefnam Ínvestmont 
Review, 21i2I2000. 


24. Từ 0,85 $im” năm xuống còn 
0.42 $lm năm. 


25 Sumitomo là tập đoàn công 
nghiệp có nhiều dự án đầu tư nhất ở 
Hà Nội {20 dự án vào năm 2000, với 
tổng số vốn 150 triệu đô la). 


26. Nhật là nước đứng đầu về cấp 
vốn ODA cho Việt Nam, hơn cả 
Ngân hàng thế giới và Ngân hàng 
phát triển châu Á. 

2T. The Hanoi new town project, a 
Vietnam qovement-piafe soclor part- 
nership ler urban development, 
Russel J. Cheetham, Ngân hàng thế 
giới, 12/12/1998. 


28. Người ta thường đưa ra con số 
một triệu đô la ("Crucial facelift siat- 
ed for old Hanoi", Vietnam 
Investement Review, 12-18/7/1999), 
nhưng theo những nguồn tin của dự 
án thì chỉ phí thực tế cho việc 
nghiên cứu nhiều gấp ba lần. 


29. Foeasability study on the Hanoi new 
fown developoment project, Ủy ban 
nhân dân thành phố Hà Nội và Cơ 
quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc, 
Daewoo thực hiện, cơ quan tư vấn 
Dasan, Viện nghiên cứu đô thị Han- 
A và công ty Richard Ellis, tháng 
4/2000. 


343 


30. Charles Goldblum, "Enjeux des 
capitales de l'Asie du Sud-Est, 
Jakarta et les aléas de la métropoli- 
sation", Hérodote, số 88, 1998, 
trang 80. 


344 


quá trình phát triển của Hà Nội trong tương lai. 

Quá trình thay đổi của các dự án quy hoạch Hà Nội trong thập kỷ vừa qua 
phản ảnh những biến động sâu sắc tại Việt Nam kể từ sau khi tiến hành chính 
sách đổi mới kinh tế. Những dự án đầu tiên do các công ty xây dựng của nhà 
nước soạn thảo theo phương pháp được thừa hưởng từ thời kỳ bao cấp trước 
đây. Công tác quy hoạch không dựa trên nghiên cứu kinh tế-xã hội, mà trên 
những đòi hỏi mang tính chính trị. Các dự án này chỉ có thể được thực hiện 
sau khi đã tính đến những nhu cầu cấp bách trên thị trường, trên cơ sở ngân 
sách và sở thích của người mua. Tuy vậy, lợi nhuận kinh tế không phải là tiêu 
chí duy nhất để thành lập một dự án. Thế nhưng, những giải pháp nhằm thoát 
khỏi nền kinh tế bao cấp lại khiến cho kinh tế thị trường phát triển mạnh mẽ, 
thoát khỏi những ràng buộc về lợi ích chung. Chính vì thế, quá trình sửa đổi 
các dự án quy hoạch vào năm 1999, đã làm nảy sinh hai vấn đề: làm thế nào 
để đạt được mục tiêu đô thị hóa trên cơ sở xây dựng nhiều rhà ở và công 
trình công cộng trong điều kiện tài chính hiện tại? Và từ đó, cần có những giải 
pháp nào đối với những người không thể trả tiền ngay để mua một căn hộ 
theo giá thị trường? 

Trong tình trạng hiện tại, các dự án của nước ngoài dường như khó có thể 
giải đáp được hai vấn đề trên. Kinh nghiệm của Hà Nội trong lĩnh vực này cho 
thấy tính bấp bênh của nguồn vốn tư nhân nước ngoài: chỉ ưu tiên đầu tư vào 
những lĩnh vực mang lại nhiều lợi nhuận nhất trên thị trường bất động sản. 
Bên cạnh đó, những vấn đề xã hội nảy sinh (bố trí công ăn việc làm cho nông 
dân, phân chia lợi nhuận từ quá trình đô thị hóa), do qui mô của các dự án 
thường lên tới hàng trăm, thậm chí hàng nghìn héc-ta đất, đòi hỏi phải có sự 
tham gia của nhà nước và địa phương. Tuy nhiên, sự phối hợp của các cơ 
quan này vẫn chưa thực sự phát huy được hiệu quả. Thêm vào đó, tổng số 
tiền đầu tư vào dự án đòi hỏi nhà nước phải biết thu hút các nguồn vốn thông 
qua cơ cấu và thủ tục hành chính, nhằm tạo ra nhiều lợi thế nhất trong việc 
mở cửa nền kinh tế cho đầu tư nước ngoài. Điều này đòi hỏi một trình độ phát 
triển không những về kinh tế, mà còn cả về thể chế. Charles Goldblum'° cho 
rằng việc thực hiện dự án thành phố mới ở các nước Đông-Nam Á chính là 
một "bài thi" để gia nhập vào hàng ngũ các nước công nghiệp mới. Theo cách 
lập luận này thì những khó khăn mà các dự án quy hoạch Hà Nội gặp phải 
trong thập kỷ 90 là do quá trình phát triển kinh tế từ sau khi đổi mới còn chưa 
ổn định, chưa hoàn thiện được một khuôn khổ pháp lý và thể chế cho nền 
kinh tế thị trường ở Việt Nam. Tác động xấu của cuộc khủng hoảng kinh tế 
châu Á năm 1997 cho thấy các thành phố lớn của Việt Nam giờ đây cũng 
chịu ảnh hưởng của những biến động của nền kinh tế thế giới. 


Hà Nội qua luận án, luận văn và các công trình nghiên cứu 


Cerise Emmanuel, Haro† : ViHes et Habifars, luận văn, dưới sự hướng dẫn của Marie-Josée Canonica, trường 
ĐH Kiến trúc Nancy, 1999, 220 trang. 


Decoster Francois, Klouche Djịamel, Laider Myriam, Lemaire Frédérique, Massols Audret, Moreau Céline, 
Pinson Gilles, Villard Arnaud, Hanoï, DyHamiques urbaines ffapments de mutafion, Báo cáo công tác 14/7- 
14/10/1994, Hiệp hội phát triển đô thị, Paris, tháng 3/1995, 333 trang. 

Khawatmi Asma, Le cømpartiment à Hanoï : structure/usage/temporaliré, luận văn, dưới sự hướng dẫn của 
Pierre Clément, trường ĐH Kiến trúc Paris-Bclleville, 1999, 50 trang. 

Maillard Benơïit, L'envers đes villes ? Hanoi, Séoul, Phnom Penh, luận văn, dưới sự hướng dẫn của Jean 
Attali, trường ĐH Kiến trúc Paris-Belleville, 1997, 85 trang. 

Mangin France, Le mode colonial et son expresston ans la ville de Hano† (Vietnam), luận văn cao học chuyên 
ngành quy hoạch và đô thị hóa, Paris, Viện đô thị Pháp/trường Đại học giao thông, 1994. 

Mourareau Olivier, Quelles stratégies powr la préservatioH du quartier francais de Hanoi, Vietnam ?, luận văn 
cao học chuyên ngành quy hoạch đô thị hóa và phát triển, dưới sự hướng dân của Charles Goldblum, Viện 
đô thị Pháp, tháng 11/1996, 150 trang 

Nacinovic Corinne, Ezmergence des édifices publics sows IHƒluence coloniale ƒfancdise et lewr tmpact sur la 
ville. Le cas de Hanoi : !886-1924, luận văn cao học Chương trình kiến trúc và đô thị, dưới sự hướng dân của 
Pierre Clément và Charles Goldblum, Paris, tháng 6/1997, 98 trang. 

Nguyên Dương Lực, Urvoy Isabelle, 4 /"Ecole des KTT : la Métaphore de Kim Lien, luận văn, dưới sự hướng 
dẫn của Christian Pédelahore, trường ĐH Kiến trúc Paris-la-Villette, Paris, tháng 9/2000. 

Nguyễn Laurence, Esqguisse de la politique de modernisation et de développement urbain à Hanoi et à Ho Chỉ 
Minh-Ville (1986-1996), luận án tiến sĩ chuyên ngành khảo cổ và nghệ thuật, dưới sự hướng dẫn của Charles 
Goldblum, trường ĐH Tổng hợp Paris VỊ, 1998. 

Nguyên Laurence, Les cøonflis de développement de Hanoi et de Ho Chỉ Minh-Ville La question du 
développemecnt économique et dụ patrimnoine đdans les politiques wrbaines vietiamiennes, luận văn cao học, 
dưới sự hướng dân của Charles Goldblum, Viện đô thị Pháp, 1994, 102 trang. 

Nguyên Quốc Thông, Ƒtwde sur la transformation morphologique du centre ancieH de Hanoi, le cas du 
quartier francais, luận văn cao học, dưới sự hướng dẫn của Charlcs Goldblum, trường ĐH Tổng hợp Paris I 
và Paris VỊH, Viên đô thị Pháp, tháng 6/1996, 131 trang. 

Pandolfñi Laurent, Une terre sans priv. Rớforme foncière et Hrbhanisation au Vietnam. Hanoï, 1986-2000, luận 
án tiến sĩ chuyên ngành quy hoạch và đô thị hóa, dưới sự hướng dẫn của Charles Goldbium, trường ĐH 
Tổng hợp Paris VINH, tháng 3/2001. 

Pandolfi Laurent, La t00dernisation Hrbaine de Hanoi sous l'angle des relafions entre le sectewr public ef 
privé, luận văn cao học, dưới sự hướng dân của Charles Goldblum, Viện đô thị Pháp, 1995, 71 trang. 

Papin Philippe, Des « vilages dans la ville » qux « villapes urbains ». L'espace et les ƒormes du pouvoir à Ha- 
Noi de 1805 à 1940, luận án tiến sĩ chuyên ngành Nghiên cứu Ấn Độ và vùng Viễn Đông, dưới sự hướng dân 
của Daniel Hemery, trường ĐH Tổng hợp Paris VỊII, 1997. 

Pédelahore Christian, Les ¿lémemfs constitHtifS de la ville de Hanoi, ViHes vietniamiennes l, Báo cáo khoa học, 
dưới sự hướng dẫn của Charles Goldblum, trường ĐH Kiến trúc Paris-Villemin, 1983, 142 trang. 

Tô Quốc Bảo, Archiecture religieuse au Vietnam (monastères et temples), luận văn, đưới sự hướng dẫn của 
Pierre Clément, trường ĐH Kiến trúc Paris-Belleville, 2000. 


HÀ NỘI 
CHU KỲ CỦA NHỮNG ĐỔI THAY 


Hình thái kiến trúc và đô thị 


Chịu trách nhiệm xuất bản PGS, TS. Tô Đăng Hải 
Biên tập Đỗ Minh Ngọc 
Chế bản : Phòng máy tính NXB 
Trình bày bìa : Hương Lan 


NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 
70 Trần Hưng Đạo - Hà Nội 


In 500 cuốn khổ 18 x 25cm, tại Công ty in Thống Nhất, 107 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội. 
Số in: 357/TN - GPXB số: 150-445, ngày 4/2/2005. In xong và nộp lưu chiểu tháng 7 năm 2005 


Hè Nội 
Chu ký của những đôi thay 


_——— 


Hỗ Nội hồp đo, lẽi cuôn vỏ quyên rũ. Họ 
Nội dõ vỏ đeng lo đề toi cửa nhiềU công: trnl 
nghiên €CƯU: giỏ day, deên lượt chung tôi củng 
cCö y đình gop phôn củ rmmh bóng một công 
trình tộp the 

Chu đề chụng quen thuộc cuo tộp son nọy 
la tim hieu thoơnh phö quo việc nghiên cưu bạn 
dò vớ cóc yêu tô cu thonh Ø nhiêu cốp d 
khạc nhQqU. Cuốn sạch noy củng phơn enl 
công †ũc thông kẻ šsƠ đỏ và bản dỗ cua cơ 
thònh phô chu Á do Viện kiên trúc, đề thí v 
xữ hỏi Pos (lpreks) tiền honh 

Bên cọnh việc lặp vũ nghiên cứu bon cì 
Hồ Nội, chung tôi con tiền húanh phớn tịch kiệt 
ltUC CUOA CúC thonh phỏ lon của chU Á QdUO 
bG QGC độ sQU: lõnh thỏ củo thanh phỏ. qua 
trinh hình thònh vũ mớ rồi \Q; những Giới door 
đc tfhu trong quo tr nh phốt Hiện đô thí lợi 
thanh mội hệ thông vớ đòn tới sự hình thonl 
CủØø mộ† loợi côU truc, roột kiêu khu pho hơ 
một loợi hình phơi trên: cuối cung lạ những 
nghiền cuu chỉ tiết hơn vẻ loại hình nho 
Cong trinh COn"QG CónQ hay các cỏng trinh loi 

tà ket qu của những quon điệm 
phương phúp liệp côn khúc nho lồn. sọc! 
noy bqo gồm nhiêu cỏng trình cua cóc lạc gio 
ngưởi Việt Nam va ngươi Phọp da Phong 
nghiên cưu củo lpraus vá TMU trực thuộc UM 
Cite-CNRS-?7543 lặp hợp. phỏi hợp với Hương 
Đơi học kiên trúc Peris-Belleville. PerlsLd Vileth 
vơ Viện dỗ thị Phốp trong khuôn khô c€u@ dU 
œ1 đơo Ìqo coo học kiên luc va mơng Ìư 
nghiên cưu kiên trủc cu cóc †honh phê lo 
chôu A -ThơiBmh Duong củng như Cụ 
Chương trinh đo tạo coo học DỤ œn lạên: ri 


h vở đỏ thị 
Cuỗn sọch nöy được xuôi bản với sự hồ l 
ì Cuởơ vung lle-de-Fronce. Bộ vớữn họa vo thông 
! tin, Bộ ngooi gioo, [rung lÕm nghiền cu khì 
học quốc gio, phỏi họp với Trung tâm lụu lì 
hơi ngoại 
+ 
z z fe.»france 
hà nói chủ Kỳ của nhữns đói 
1 | 003051 300081 | 
Anh: Dormminique DelqUunoy/II:^ 290 000 VND 


